PHẠT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


PHAM KIM là v2)2. 


b Ai 


nhìntoàndien 





PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


LỜI NÓI ĐẦU 


Vào đầu thế kỷ hiện tại thái độ của người Phương Tây đối với các 
tôn giáo Á Đông trải dài từ thù nghịch, gây thống khổ, đến chiếu 
cố khoan dung. Đó là thái độ được duy trì, tồn tại theo chánh sách 
chinh phục xâm lăng và khai thác kinh tế. Người Phương Tây tự 
xem mình là nhà lãnh đạo đem lại mọi tiến bộ, người cầm ngọn 
đuốc kiến thức được thần linh trao truyền để soi sáng cho dân 
chúng dốt nát tối tăm ở Phương Đông. Như vậy, theo lối nhìn của 
họ, sự đáp ứng thích nghi của các dân tộc Đông Phương là chấp 
nhận với lòng tri ân, và tận tâm học hỏi. Chỉ có vài tư tưởng gia 
can đảm người Phương Tây và những học giả khó có thể vừa 
lòng, mới dám khảo sát sâu hơn vào những hệ thống tôn giáo và 


triết học của những quốc gia dưới quyền thống trị của xứ họ. Mặc 
dâu vậy, công trình lẻ loi đơn độc của những vị này đã lót đường 
cho những biên chuyên vĩ đại dân dân xảy diễn theo thời gian. 


Ngày nay, các quốc gia Á Đông đã hồi phục nền độc lập của họ 
về mặt chánh trị. Dưới sự hướng dẫn của các nhà trí thức tiền 
phong họ đã khảo sát, nghiên cứu dài theo và sâu vào di sản văn 
hóa cỗ truyền của chính họ, tìm những tư tưởng và những giá trị 
nhằm ổn cố ý thức về lý lịch quốc gia được khám phá trong 
những năm gần đây và nhằm nâng đỡ họ trong thế gian hiện đại. 
Nơi đây họ đã khám phá nhiều điều vẫn còn giá trị và thế đứng 
vững chắc, không những cho họ mà cho tất cả những ai tìm hiểu 
thiên nhiên và vận mạng của nhân loại một cách rõ ràng. Bởi vì trí 
tuệ và những giá trị tinh thần mà những hệ thống cổ xưa này đề 
xướng đòi hỏi phải áp đặt vào con người theo bản chất thiên 
nhiên của con người, độc lập với bất luận tình trạng văn hóa tạm 
bợ nhất thời nào. Tại Sri Lanka (Tích Lan), cũng như trong các 
quốc gia Á Đông khác, công trình tìm kiếm căn cội tập quán cổ 
truyền đã đưa đến thành quả là khám phá trở lại truyền thống tôn 
giáo thâm sâu và rộng lớn bao la gọi là Phật Giáo, một truyền 
thống khắng khít gắn liền với lịch sử của Hải Đảo từ thế kỷ thứ ba 
trước D.L. và đã là nguồn gợi cảm để hoàn thành viên mãn 
những công trình sáng tác, trí thức và nghệ thuật, vĩ đại nhất. 
Trong di sản Phật Giáo những nhà khảo cứu Sri Lanka (Tích Lan) 
đã tìm ra một hệ thống giáo huấn đạo đức hòa hợp thích ứng một 
cách lạ lùng với vài kiến thức khoa học và triết học tân tiến nhất, 
và trong các quốc gia Phật Giáo Á Đông các nhà khảo sát cũng 
kinh nghiệm giống như vậy. Giờ đây, do hậu quả của công trình 
tìm trở lại và khám phá ra nền đạo đức này, và nhằm đáp ứng 
tình trạng đạo đức ngày càng nghèo nàn của Phương Tây quá 
thiên về vật chất, mối liên hệ xưa cũ giữa hai bán cầu to lớn đã có 
vài chuyển biến khá hứng thú. Ngày nay chính người Phương 
Tây thường đã chứng tỏ là mình cần được soi sáng, và một vài 
nhân vật minh mẫn sẵn sàng ngồi lại dưới chân các vị thầy ở 
Phương Đông để thọ nhận những tia sáng đạo đức của Phật 
Giáo và những truyền thống tôn giáo Á Đông khác. 


Đại Đức Piyadassi Mahàthera là một nhà sư Tích Lan và là một 
trong những vị đại diện cho Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravàda) 


nồi tiếng nhất trong xứ. Trường phái Nguyên Thủy (Theravàda) 
căn cứ trên Kinh Điển Phật Giáo xưa cũ nhất được gìn giữ trong 
ngôn ngữ Pali. Là thừa kế của tập tục cổ truyền được duy trì hơn 
2500 năm, Đại Đức Piyadassl phối hợp một nền tảng vững chắc 
trong kinh điển và chú giải Pali với tinh thần đón nhận cởi mở 
những tư tưởng tiến bộ hiện đại từ Phương Tây mà Đại Đức thấy 
là trên nhiều phương diện đã xác nhận giáo lý nguyên thủy của 
Đức Phật. Đại Đức là một Pháp Sư nỗi tiếng tại Tích Lan (Sri 
Lanka) và thỉnh thoảng châu du sang Phương Tây, khoảng mười 
hai lần vòng quanh thế giới, để giảng giải Giáo Pháp. Đại Đức 
Piyadassi trình bày một hình ảnh Phật Giáo vừa trung thực với 
những nguồn kinh điển cổ truyền vừa tân tiến một cách kỳ diệu. 
Phật Giáo mà Đại Đức Piyadassi mô tả cung ứng một triết lý sâu 
sắc về kiếp sinh tồn căn cứ trên Tứ Diệu Đế; một phân giải chỉ tiết 
tâm của con người, đi trước vài khám phá của khoa tâm lý học 
hiện đại; một nền luân lý cao cả không có ảnh hưởng của thần 
linh, biểu dương tâm từ ái vô lượng và lòng bi mẫn vô biên; một 
khởi đầu đưa đến kiến thức được đánh dấu bằng phương pháp 
thực nghiệm, khảo sát cá nhân, không có tín điều và đức tin mù 
quáng; và những phương pháp luyện tâm dẫn đến giải thoát cao 
thượng nhất. 


Trong quyển sách của Ngài đã được xuất bản trước, "The 
Buddha's Ancient Path", Đại Đức hướng dẫn ta nhập môn giáo lý 
của Đức Phật, tập trung vào Bát Chánh Đạo. Tác phẩm hiện tại 
bao gồm một số bài viết ngắn của tác giả được tuyển chọn. 

Tuyển tập này sẽ rọi sáng và đưa người đọc thẳng vào tinh thần 
của Phật Giáo và giá trị vĩnh cửu trường tồn trong thời đại rối loạn 
và đang tìm một giá trị đạo đức. 


BhikkhUu Boddhi 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


VÀI HÀNG CÙNG BẠN ĐỌC 


Con đường quả thật dài dẳng và gian nan. Không ai nói là dễ 
dàng. Tuy nhiên, đó là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát -- 
đến trạng thái chấm dứt bắt toại nguyện hay đau khổ. Những ai 
trong chúng ta có nguyện vọng thành tựu sự chấm dứt ấy cuối 
cùng phải đơn độc tiến bước trên con đường khó khăn này. Nhiều 
lúc chúng ta đành ngã gục bên đường, nhưng phải có đủ can 
đảm và ý chí cương quyết mỗi lần rơi té và không chùng bước, 
tiếp tục vững tiền. Muốn làm được vậy, cần phải có sự hướng 
dẫn của Giáo Pháp (Dhamma) và của những người đã thực hành 
Giáo Pháp. Nhu cầu ấy là lý do đưa đến tác phẩm này. 


Đại Đức Piyadassi Mahàthera, vốn là ánh sáng hướng dẫn chúng 
tôi trong nhiều năm, đã nhín nhúc thì giờ quý báu của Ngài để 
gom chung vào một quyển sách, The Spectrum of Buddhism 
(Phật Giáo, Nhìn Toàn Diện), những ngọn đèn sáng chói mà Ngài 
đã rọi khắp thế gian trong các chuyên châu du hoằng Pháp xuyên 
qua nhiều năm. Tư tưởng trong suốt sáng tỏ và kiến thức uyên 
thâm của Ngài được mài giũa sắc bén do sức học rộng, đọc nhiều 
và phân giải thông thái, đã phát lộ hiển nhiên trong lối trình bày 
Giáo Pháp rất rõ ràng minh bạch. Chúng tôi không biết bao nhiêu 
người có thể diễn đạt bằng Anh ngữ những tư tưởng vừa gợi cảm 
vừa có tánh cách giáo hóa dễ lãnh hội như vậy. Chúng tôi mãi 
mãi tri ân Đại Đức Piyadassi đã chấp thuận lời thỉnh cầu của 
chúng tôi. Ngưỡng nguyện hành động này của Ngài sẽ hỗ trợ 
Ngài trên con đường. 


Chúng tôi hy vọng, kính thưa quý liệt vị đọc giả, rằng những viên 
ngọc quý báu của trí tuệ được trình bày rất minh bạch trong 
quyên sách này sẽ dọn đường cho quý vị tiền đạt đến giải thoát. 
Ngưỡng nguyện quyền sách này sẽ gợi cảm cho quý vị tháo gỡ 
những thằng thúc tham, sân, sỉ và ban rải tâm từ, bi, hỷ, xả. 


Ngưỡng nguyện nó sẽ giúp quý vị nhận ra chân tướng của chính 
mình và đối xử đúng mức với những bọn gian manh có tên là lợi 
lộc, lỗ lã, danh thơm, tiếng xấu, tán dương, khiển trách, hạnh 
phúc và đau khổ. Ngưỡng nguyện nó sẽ là hướng dẫn của quý vị 
trên con đường Bát Chánh Đạo. 


Ngưỡng nguyện tất cả chúng ta thành đạt Niết Bàn! 


divinda và Priyani de Silva 
-OoQOoO- 


Không Phải Vậy 

Đức Phật Gotama (Cồ Đàm) nói như vây: 

"Giờ đây, Như Lai tuyên ngôn như sau, này Nigrodha, Như Lai 
không muốn gồm thâu tín đò, không muôn Ông từ bỏ công trình 
học hỏi đạo giáo của mình, từ bỏ lối sống của mình, không phải 
đặt Ông vững chắc vào những việc mà chính Ông và các vị thầy 
xem là xấu xa và bất thiện, cũng không phải làm cho Ông từ bỏ 
những điều mà chính Ông và các vị thầy xem là tốt đẹp và thiện. 
KHÔNG PHẢI VẬY. 

"Nhưng, này Nigrodha, có những điều xấu xa và bát thiện mà 
không loại bỏ, những điều có liên hệ đến ô nhiễm, dẫn đến trở 
thành (hữu, tức dẫn đến tái sanh), những điều phiền nhiễu, quấy 
rầy, tạo hậu quả đau khổ, dẫn đến sanh, già, chết, trong tương 
lai. Vì muốn loại bỏ những điều ấy mà Như Lai truyền dạy Giáo 
Pháp. Nếu sống đúng theo Giáo Pháp, những gì liên hệ đến ô 
nhiễm sẽ được loại trừ, những thiện pháp làm cho ta trở nên 
trong sạch sẽ tăng trưởng và ta có thể chứng ngộ Toàn Giác, 
ngay tại đây và trong hiện tại -- Udumbarika-Sihanàda Sufta, 
Dìgha Nikàya, Sufta 25 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


Tiểu sử Hòa Thượng Piyadassi 
(1914-1998) 


Hòa thượng Piyadassi sinh năm 1914 tại 
Colombo, Tích Lan và theo học tại trường 
Cao đẳng Nalanda, và sau đó tiếp tục tại Đại 
học Sri Lanka. Ngài xuất gia năm 20 tuổi 
(1934), và là đệ tử của Đại lão tăng (Nayaka 
Thera) Pelene Vịjirannyana, vị sáng lập tự 
viện Vajirarama tại Colombo. Ngài từng là 
nghiên cứu sinh tại Trung tâm Nghiên cứu 
các Tôn giáo Thế giới, Đại học Harvard, Hoa 
Kỳ. 

Ngài là một vị Pháp sư lỗi lạc và uyên bác, 
đã từng thức hiện 14 chuyến du hành toàn cầu đề hoằng dương 
đạo pháp. Trước năm 1975, Ngài đã từng sang thăm viêng Việt 
Nam nhiều lần, cùng với Ngài Narada. Ngài giúp sáng lập nhiều 
tổ chức nghiên cứu và xuất bản Phật Giáo tại Tích Lan, và quyền 
"Bảy Yếu tố Giác ngộ" (Thất Giác Chi - The Seven Factors of 
Enlightenment) là tập sách đầu tiên do hội Buddhist Publication 
Society xuất bản (Wheel Series, No. 1). Quyên "Con Đường Cổ 
Xưa của Đức Phật" (The Buddha's Ancient Path) đã được xuất 
bản nhiều lần và được dịch ra nhiều thứ tiếng, và được xem như 
là một trong những quyền sách nhập môn về Đạo Phật rõ ràng và 
nghiêm túc nhất. Ngoài ra, quyển "Phật Giáo, Nhìn Toàn diện" 
(The Spectrum of Buddhism - Phạm Kim Khánh dịch Việt) cũng là 
một quyên sách rất được nhiều người tìm đọc. 

Năm 1991, Ngài được Hội đồng Tăng già tôn vinh là Đại Trưởng 
Lão (Nayaka Thera), lãnh đạo hệ phái Amarapura Nikaya của 
Tích Lan. 

Hòa thượng Piyadassi viên tịch ngày 18 tháng Tám, năm 1998, 
tại tự viện Vajirarama, Colombo. 





(Bình Anson, 1999) 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


LỜI MỞ ĐÀU 


Quyền sách này gồm một loạt những bài viết về nhiều khía cạnh 
khác nhau của Phật Giáo. Vài bài đã được viết cho loại sách 
Wheel và loại Bodhi Leaves do nhà xuất bản Buddhist Publication 
Society (BPS) tại Kandy, Sri Lanka ân hành. Tuy nhiên tất cả 
những văn phẩm đăng tải ấy đã được duyệt lại, tu chỉnh rộng rãi 
và khai triển với nhiều đoạn mới của Giáo Pháp và thêm phần giải 
thích. Những tài liệu liên quan đến Phật Giáo trong thế giới hiện 
đại, phản ảnh sự chú tâm của họ đến Phật Giáo, đã được cập 
nhật hóa. 


Người đọc sẽ thấy trong quyên sách này một cái nhìn toàn diện 
hàm xúc những lời dạy chánh yếu và nòng cốt của Đức Phật 
Sakyamuni Gotama (Thích Ca Mâu Ni Cồ Đàm). Do đó, tôi đề tựa 
nó là: “The Spectrum of Buddhism' -- Phật Giáo, Nhìn Toàn Diện 
-- tức một cái nhìn toàn diện vào giáo lý của đạo Phật. Người đọc 
cũng sẽ nhận thức vì sao giáo huấn của Đức Phật đã vững chắc 
duy trì giá trị như một hướng dẫn thực dụng cho đời sông chí đến 


ngày nay. 


Phật Giáo không phải dành riêng cho một chủng tộc, một quốc gia 
hay một vùng nào, mà phổ cập cùng khắp mọi nơi. Thế giới 
Phương Tây sớm nhìn nhận Phật Giáo là một lối sống vững vàng 
mạnh mẽ và thuần lý, bởi vì Phật Giáo là giáo lý thực dụng và 
hợp với lý trí nhất, không có bát luận hình thức cuồng tín nào. 
Bức thông điệp của Đức Phật là để cho mọi thời đại, và ngày nay 
chúng ta nhận thức rằng Phật Giáo cung ứng thích nghỉ giải đáp 
cho những thắc mắc mà tâm trí của con người hiện đại đang khao 
khát mong tìm. 


Tuy nhiên, Phật Giáo không phải để tán dương suông, cũng 
không thể ôm giữ, tồn trử Phật Giáo như một loại tài sản tương tợ 
như bảo vật quốc gia, mà là một giáo lý phải được sống, phải 
được chứng nghiệm. Đức Phật đã rõ ràng chỉ vào Giáo Pháp 
(Dhamma), Giáo Huấn của Ngài, và xem đó là phương tiện để 
đưa vượt qua đại dương trầm luân đau khổ, samsàra, những kiếp 
sinh tồn triền miên tiếp diễn, vững chắc và châu toàn sang đến bờ 
Không Phiền Muộn, Không Chết. Như vậy, Giáo Pháp thật sự 
cũng như chiếc bè mà ta bỏ lại sau lưng, khi đã đưa ta vượt đến 
bờ bên kia. 


Đức Phật gọi giáo huần của Ngài là Dhamma-Vinaya, Giáo Pháp 
và Giới Luật. Cũng được gọi là Buddha-sàsana, giáo lý do Đức 
Phật ban truyền. Giới luật trong Phật Giáo đề cập đến đức hạnh, 
khía cạnh luân lý của giáo huấn. Giới luật thuộc nhóm giới (sìla), 
trong khi Giáo Pháp thuộc nhóm định (samàdhi) và nhóm tuệ hay 
tuệ minh sát (pannà hay vipassanà). Họp chung lại, ba nhóm này 
(giới, định, tuệ) là pháp hành trong Phật Giáo. Đó là Trung Đạo, 
con đường mà Đức Phật chỉ vạch, tránh xa hai cực đoan, lợi 
dưỡng trong nhục dục ngũ trần và khắc khe khổ hạnh, và dẫn đến 
châu toàn tối thượng, đến giải thoát toàn vẹn (vimutti), đến Niết 
Bàn, mục tiêu cứu cánh của Phật Giáo. Không cần phải học toàn 
bộ Kinh Điển Phật Giáo (Ti-pitaka, Tam tạng kinh) mới có thể 
chứng đắc Niết Bàn. Thực hành là trọng yếu, chớ không phải 
uyên bác học rộng. Hãy lắng nghe lời Phật dạy: 


"Dâu người kia đọc nằm lòng nhiêu kinh điển nhưng không chú 
tâm, không hành động đúng theo lời dạy, người như vậy giỗng 
như mục đồng đêm bò của kẻ khác nhưng không thừa hưởng quả 
vị của đời sống thiêng liêng." (Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 
79) 

Cũng không có cưỡng bách hay ép buộc trong Phật Giáo. Đức 
Phật không phải là một vì vua chuyên chế độc tài, cũng không 
phải nhân vật ban hành luật pháp. Ngài không hứa hẹn với hàng 
tín đồ sẽ ban thưởng người hành thiện và trừng phạt người hành 
động bắt thiện, bởi vì trong Phật Giáo định luật tự mình lãnh lấy 
trách nhiệm về hành động của mình, phổ cập áp dụng cho tất cả: 
mỗi người phải chịu đau khổ vì những hành động sai lầm của 
chính mình, và thọ hưởng những lợi ích do hành động chân 


chánh của mình. Nghiệp báo (kamma, sanskrit là karma), nhân 
sanh quả, tự nó là một định luật, không cần có người ban hành. 
Sinh hoạt của nghiệp có đặc tánh là tuyệt đối công bình, vì nghiệp 
là kế toán viên rất chính xác. Do đó mỗi người thọ nhận đúng 
phần của mình -- những gì mình xứng đáng thọ nhận. Những vị 
không nghiên cứu thông suốt những bài kinh (suttas) của Đức 
Phật mà chỉ đọc những quyên sách về Phật Giáo do những tác 
giả không quen thuộc với lồi trình bày rất rõ ràng của Đức Phật, 
hắp tấp. đi đến những kết luận sai lầm và gọi Phật Giáo là tôn giáo 
"của thế giới khác" hay tôn giáo "phủ nhận đời sống". Thí dụ như 
trong quyên “The Religion of India, The Sociology of Hinduism 
and Buddhism", trang 206-213, Max Weber mô tả sự cứu vớt linh 
hồn trong Phật Giáo như "một việc làm có tánh cách tuyệt đối cá 
nhân của một cá nhân đơn độc," và Phật Giáo là "thần bí và phi- 
xã hội". Quan niệm như thế là hoàn toàn vô căn cứ. 


Đức Phật không tự hảm mình trong một căn phòng. Ngài là người 
đi bộ nhiều nhất trong thế gian, đi từ dậm này đến dậm đường 
khác để ban truyền bức thông điệp hòa bình của Ngài cho tất cả. 
Trong khi vua chúa và hàng vương giả đến với Ngài để được dạy 
dỗ và hướng dẫn thì Đức Bổn Sư đích thân đến viếng người 
nghèo khó và túng thiếu, người thấp hèn và người thua thiệt mất 
mát. Ngài di chuyển giữa hạng người bình dân nhiều hơn trong 
những người cao sang quyền quý. 


Một lần nọ Ngài từ chối, không thuyết giảng liền cho một mục 
đồng nghèo đang bụng đói và ngôi chờ mãi, chí đến khi người ấy 
có chút gì đỡ dạ. Đức Phật thấu hiểu con người từ bậc thấp nhất 
đến bậc cao nhất trong đời sống. Hay biết rõ ràng những điều 
kiện chánh trị, xã hội và kinh tế của xứ Ấn Độ thời bấy giờ, Ngài 
chú trọng nhiều đến thời điểm kế cận, đến cuộc sống hiện tại. 
Người đọc sẽ tìm thấy trong sách này chính những lời dạy của 
Đức Phật, giải đáp cho những quan niệm sai lầm. 


Sử gia H.G. Wells viết: "Phật Giáo đã cung ứng cho bước tiến 
của nên văn minh thê giới và văn hóa thật sự, nhiêu hơn bất luận 
ảnh hưởng nào khác trong ký sự của nhân loại." 


Tiến Sĩ Richard A. Gard nói: "Văn minh Phật Giáo vươn mình lên 


vững vàng trước khi tất cả mọi người đến nằm trong ảnh hưởng 
của nó, một kiểu mẫu của con người xứng đáng được kính trọng 
phải như vậy, một nhân vật lý tưởng đáng nêu gương lành cho 
hàng vua chúa cũng như hạng cùng đỉnh ... Sản xuất tài sản để 
xử dụng trong công tác xã hội thay vì lợi ích cá nhân, đo lường cá 
nhân bằng giá trị đạo đức và trí tuệ, không phải bằng quyền lực 
kinh tế, và sự lớn mạnh quốc gia bằng tình trạng thanh bình thạnh 
vượng của dân trong nước chớ không phải chỉ thăng bằng số chỉ 
thâu thương mãi. Đó là vài giá trị được cụ thê hóa trong lý tưởng 
của người Phật tử." 


Trong những công tác hoằng dương Giáo Pháp không bao giờ có 
những phương pháp cưỡng bách hay xử dụng đến quyền lực 
nào. Giáo Pháp (Dhamma), được hoằng khai một cách trầm lặng 
hiền hòa, không vội vàng hấp tấp, trang nghiêm đứng đắn, và 
bằng những phương tiện đáng được tôn kính. Bằng cách ấy Phật 
Giáo thâm nhập vào những lãnh thổ xa lạ mà không làm xáo trộn 
những tín ngưỡng sẵn có tại đó. 


Aldous Huxley ghi nhận: "Duy nhất trong tất cả những tôn giáo 
lớn thê giới, Phật giáo tiên hành trên con đường của mình mà 
không gây sát hại hành hà, câm đoán kiêm duyệt, hoặc tìm tòi soi 
bói." 


Giờ đây tôi lây làm hoan hỷ thực hành nhiệm vụ bảy tỏ lòng tri ân 
của tôi đôi với những vị đã giúp hoàn thành quyên sách này. 


Ông và Bà Jivinda de Silva, Phật tử Sinhala Tích Lan, hiện cư 
ngụ tại New York City, đã làm phần khởi và khích lệ tôi tuyển 
chọn những bài viết, gom lại thành tập. Tôi không mấy hăng hái 
làm việc này, vì đa đoan bận rộn với nhiều phận sự khác, những 
công tác tôn giáo và xã hội. Nhưng rồi một nữ tu sĩ người Mỹ Cô 
Ayyà Nyànasirì, (tên ngoài đời là Helen Wilder) một ủng hộ viên 
nhiệt thành và nhân vật đọc lại bài vỡ của hội Buddhist 
Publication Society tại Kandy, đã rất sẵn lòng góp nhặt vài bài 
luận của tôi về Phật Giáo và sắp xếp lại thành hình để tôi chỉ 
nhuận chính bản thảo. Tôi hết lòng cảm tạ sự giúp đỡ vô cùng 
quảng đại của sư cô trong việc chuẩn bị, đọc lại suốt quyển sách, 
sắp xếp bảng mục lục và phần ghi chú. Sư Cô đã chứng tỏ tinh 


thần hy sinh bất vụ lợi và tâm đạo nhiệt thành, hăng say phục vụ 
không thôi chuyên trong bât luận giai đoạn nào. 


Tôi cũng muốn bày tỏ lòng tri ân đặc biệt của tôi đối với Đại Đức 
Tỳ Khưu Boddhi, Chủ Tịch và Chủ Bút hội Buddhist Publication 
Society, đã viết lời mở đầu cho quyển sách, và Đại Đức 
Mahàthera Kheminda của chùa Vajirarama đã sẵn lòng giúp tôi 
tìm rất nhiều vị trí tham chiếu của quyên sách, đến Đại Đức 
Mahàthera Siridhamma của chùa Vajirarama và đến Ông Albert 
Witanachi, Cựu Tổng Thơ Ký hội Buddhist Publication Society, đã 
đọc lại bản thảo và gợi nhiều đề nghị quý báu. Với tất cả những vị 
trên tôi hết lòng cảm tạ sâu xa. Tôi rất cảm tạ Cô Enid Alahakoon 
của hội BPS và Ông R.M.T.B. Ratnayake đã giúp đánh máy cho 
tôi vài bài luận. Và tôi cũng xin đặc biệt cảm tạ Ông M.W. 
Karunaratne và tất cả nhân viên trong nhà in của ông đã hoàn 
thành một công trình rất đẹp đẽ. Tôi cũng muốn ghi nhận nơi đây 
lòng biết ơn của tôi đối với những tác giả và các nhà phát hành 
những văn phẩm mà tôi đã trích đăng. 


Cuối cùng, nhưng không kém quan trọng, tôi xin cảm tạ quý liệt vị 
đã hảo tâm đóng góp vào phí tôn quyên sách, tôi xin vô cùng cảm 
tạ. 


“lcchitam patthitam tunham -- 

Khippameva samijjhatu 

Sabbe pùrentu samkappà -- 

Cando pannaraso yathà” 

Ngưỡng nguyện tất cả những gì 

Quý vị mong muốn và ước ao sớm được thành tựu; 
Ngưỡng nguyện tất cả đều trổ quả 

Như trăng trong ngày Rằm. 


Vajirarama 
Colombo 5 

Sri Lanka (Ceylon) 
F.E. Senanayaka 
Forest Hermifage 
Kandy, Sri Lanka 
PIYADASS 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


ĐỨC PHẬT 


"Năm tháng trôi qua và, nghĩ cho cùng, Đức Phật hình như không 
mấy xa cách với chúng ta; tiếng nói của Ngài vẫn thì thầm nói khẻ 
bên tai và dạy rằng không nên đào tâu, lẫn trốn cuộc chiến, mà 
phải bình tĩnh đối phó, và phải thây cuộc sống là cơ hội lớn lao 
hơn bao giờ hết để chúng ta trưởng thành và tiền bộ. Hiện nay 
cũng như từ thủa nào, phẩm cách cá nhân được xem là quan 
trọng, và một người đã tự thắm nhuân tư tưởng cứu nhân độ thế 
như Đức Phật, cho đến ngày nay vẫn còn là cái gì sống và rung 
động mỗi khi ta tưởng nhớ đến. Chắc chắn Ngài là một con người 
tuyệt diệu -- một con người như Barth diễn tả, "mẫu người tuyệt 
hảo, trang nghiêm một cách trầm tĩnh và dịu hiền, vô cùng từ ái 
đối với tất cả chúng sanh và bi mẫn với tất cả những ai đau khổ, 
con người giới hạnh nghiêm túc và đã vượt ra ngoài mọi thành 
kiến.[1]" "Bức thông điệp xưa cũ nhưng vẫn còn rất mới mẻ và 
đặc thù của Ngài đối với những ai dắn thân vào những vấn đề vi 
tế của siêu hình học đã hấp dẫn cân não của hàng trí thức và 
thấm sâu vào tâm tư của dân tộc."[2] 


Ra đời tại Sarnath, gần thị trần Vàrànasi (Benares), Ấn Độ, với chỉ 
có năm tín đồ vào lúc sơ khai, Phật Giáo thâm nhập vào nhiều 
lãnh thổ, và ngày nay là tôn giáo của hơn 600 triệu người. Sở dĩ 
đạo Phật được hoằng dương mau lẹ như vậy cốt yếu là do giá trị 
cố hữu và tiếng gọi hấp dẫn của mình đối với những tâm hồn suy 
tư thích luận lý. Nhưng cũng có những yếu tố khác phụ giúp vào 
tiến bộ này: không bao giờ các nhà truyền giáo (dhammadùtas) 
dùng bắt luận phương pháp bất công hay cưỡng bách nào để 
truyền bá Giáo Pháp. Khí cụ duy nhất của các Ngài là tâm từ và 
tâm bi. 


Hơn nữa, Phật Giáo được hoằng khai trong những quốc gia ấy 


một cách ôn hòa, không gây xáo trộn cho tín ngưỡng căn bản sẵn 
có. Công cuộc truyền giáo của đạo Phật, mà trong lịch sử tôn giáo 
hầu như không có gì tương tợ, không bao giờ được thực hiện 
bằng bạo lực hay phương pháp cưỡng chế hay áp bức nào. 
Cưỡng bách người khác tôn giáo theo về đạo mình là phương 
pháp hoàn toàn xa lạ đối với người Phật tử và trái nghịch với 
đường lối của Đức Phật và hàng đệ tử Ngài. Phật Giáo không 
bao giờ phỉ báng một tín ngưỡng khác, do đó có thể tự mình chan 
hòa trong nhiều văn hóa khác nhau trên cùng khắp thế gian. 
"Trong toàn thể lịch sử Phật Giáo dài dẳng," Tiến Sĩ T.W. Rhys 
Davids viết, "xuyên qua nhiều thế kỷ, trong khoảng thời gian ấy 
người tín đồ Phật Giáo cường thịnh vượt bực, không có điểm ghi 
nhận nào mà tôi được biết, nói lên bất luận sự hành hạ nào mà 
người Phật tử gây đau khổ cho những người khác đạo." 


Đản Sanh 


Đức Phật, vị thủy tổ sáng lập Phật Giáo, sống vào thời hơn 2500 
năm về trước và được biết tên là Siddhattha Gotama (Sĩ Đạt Ta 
Cô Đàm) [3]. Cha Ngài, Đức Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) thuộc 
truyền thống Kshatriya [4], trị vì toàn thể lãnh thổ của Hoàng Tộc 
Sàkya (Thích Ca) tại Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ), trên biên giới 
Nepal. Ngài sanh trưởng trong gia đình họ Gotama (Cồ Đàm) nên 
được gọi là Suddhodana Gotama. Công chúa xứ Koliya, Mahà- 
màyà (Ma Da), là Hoàng Hậu triều Vua Suddhodana. Năm 623 
trước D.L. nhằm ngày Rằm tháng Vasanta (tháng Năm), vào lúc 
mà ở Ấn Độ cỏ cây đang thời xanh tươi, bông hoa đua nở, con 
người cũng như các loài chim muông đều vui vẻ thoải mái, Hoàng 
Hậu Mahàmàyà lên đường, từ Kapilavatthu ngự về hoàng cung 
của cha mẹ tại Devedaha, đúng theo phong tục thời bấy giờ, khi 
sanh đẻ thì về nhà cha mẹ ruột. Tuy nhiên, sự việc không xảy 
diễn đúng như vậy, vì lúc đi được nửa đường giữa hai thị trần thì, 
trong khu rừng Lumbini (Lâm Tỳ Ni) tươi đẹp, dưới tàn bóng của 
những cây sala (long thọ) đang thời trỗổ bông, Bà hạ sanh một 
hoàng nam. 


Lumbini, hiện nay được gọi là Rummindei, nằm cách Vàrànasi 
một trăm dặm Anh và từ đó nhìn thây đỉnh núi Himalaya (Hy Mã 
Lạp Sơn) tuyêt phủ trăng phao. Tại địa điễm lịch sử này, đê tưởng 


niệm nơi mà Thái Tử Siddhattha, vị Phật tương lai, giáng sanh 
Vua Asoka (A Dục) có cho xây dựng một trụ cột hùng vĩ bằng đá. 
Năm dòng chữ được khắc ghi trên đá bao gồm chín mươi ba chữ 
thời Asoka, trong đó có những chữ: "hida budhe jàte sàkyamuni. 
Nơi đây Đức Phật, bậc hiền triết, đản sanh." 


Trụ cột hùng dũng ấy đến nay vẫn còn. Trụ đá dõng dạc oai nghi 
ây có một thời bị sắm sét làm hư, như Ngài Huyền Trang sang 
hành hương đã có thấy vào khoảng giữa thế kỷ thứ bảy. Thánh 
địa này được khám phá và nhận ra vào năm 1896 do nhà khảo cổ 
trứ danh, Tướng Cunningham. 


Vào ngày thứ năm sau khi hoàng tử ra đời, vua triệu tập tám vị 
hiền triết để chọn tên cho con và tiên đoán tương lai của em bé 
vương tộc. Tên được chọn là Siddhattha (phiên âm là Sĩ Đạt Ta, 
hay Tát Đạt Đa), có nghĩa là người thành tựu nguyện vọng. Tám 
vị Bà La Môn bàn thảo, và bảy vị đưa lên hai ngón tay, tuyên bố: 
"Muôn Tâu Đại Vương, Hoàng Tử sẽ trở thành bậc Cakravarti, 
Chuyển Luân Thánh Vương, vị hoàng đề vĩ đại nhất trên thế gian, 
nếu Ngài muốn trị vì. Nếu từ bỏ thế gian Ngài sẽ trở nên Sammà- 
sambuddha, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, và sẽ giải thoát nhân 
loại ra khỏi vòng tăm tối vô minh." Nhưng Kondanna, vị trẻ tuổi 
nhất và sáng suốt nhất, sau khi quan sát hoàng tử, đưa lên chỉ 
một ngón và nói: ”“Tâu Đại Vương, một ngày nọ Hoàng Tử ởi tìm 
Chân Lý và trở nên vị Phật Chánh Giác Tối Thượng." 


Bảy ngày sau khi khai hoa nở nhụy Hoàng Hậu Mahàmàyà băng 
hà, và em bé được dì, em của mẹ, Bà Pajàpati Gotami nuôi 
dưỡng. Mặc dầu hoàng tử trưởng thành trong hoàn cảnh phong 
phú dồi dào trên nhung lụa vua cha vẫn hết lòng chú trọng đến 
việc tạo cho con một nền giáo dục đúng như một hoàng tử phải 
có. Ngài tinh thông mọi ngành kiến thức và trong nghệ thuật kiếm 
cung. Ngài chiến thắng dễ dàng tất cả mọi người. Dầu sao, từ 
thủa còn bé Ngài vẫn trang nghiêm, trầm tư mặc tưởng. 


Bốn Ảnh Tượng Quan Trọng 


Khi thái tử trưởng thành, điều ước mong khẩn thiết của vua cha là 
con mình lập nên gia thât, chăm lo gia đình, và xứng đáng kê vị 


mình; bởi vì lời tiên tri của nhà hiền triết Kondanna luôn luôn ám 
ảnh vua. Vua luôn luôn lo sợ một ngày nào thái tử sẽ rời bỏ nhà 
ra đi, sống đời tu sĩ không nhà cửa. Theo tập tục thời bấy giờ, thái 
tử kết duyên sớm sủa vào năm lên mười sáu, cùng với người bà 
con cô cậu xinh đẹp, Công Chúa Yasodharà, con gái duy nhất 
của Vua Suppabuddha và Hoàng Hậu Pamità xứ Koliya. Công 
chúa cùng tuổi với thái tử. 


Vua cha cung ứng cho thái tử đầy đủ những tiện nghỉ sang trọng 
nhất. Sách ghi rằng Ngài có ba cung điện để sống thích hợp với 
ba mùa, theo thời tiết xứ Ấn Độ. Không thiếu gì trên đời để thọ 
hưởng những lạc thú trần gian, Ngài sống giữa cảnh đàn ca múa 
hát, trong xa hoa hỷ lạc lộng lẫy, không biết gì đến khổ đau sầu 
muộn. Tuy nhiên, tất cả những cố gắng của vua cha để giam hảm 
con trong nhục dục ngũ trần và tạo cho con một tâm hồn trần tục 
không đem lại hiệu quả. Bao nhiêu công trình để tách rời cặp mắt 
tìm tòi của con khuất xa những trạng huống khốn khổ phiền lụy 
trong đời sống chỉ làm cho tánh tò mò và ý chí quyết tìm chân lý 
và thành đạt Giác Ngộ của Thái Tử Siddhattha càng lên cao độ. 
Với tuổi lớn khôn và thành thục thái tử bắt đầu thoáng nhìn thấy 
nỗi thống khổ của thế gian. 


Một hôm, khi thái tử ngồi xe do người đánh xe Channa (Xa Nặc) 
chở vào Ngự Uyễn đề thưởng ngoạn thì, hết sức ngạc nhiên, 
Ngài trông thấy một cảnh tượng não nề chưa từng bao giờ thấy: 
một cụ già lụm cụm ở vào giai đoạn cuối cùng của cuộc sống, rên 
rỉ khóc than: 


“Muôn lạy Ngài, hãy giúp tôi! giúp tôi đứng vững trên cặp chân; 
trời đất ơi, hãy giúp tôi! Nếu không, tôi sẽ chết trước khi về đến 
nhàiI." [5] 


Đó là khích động mạnh mẽ đầu tiên của thái tử. Lần thứ nhì, khi 
Ngài thấy một người chỉ còn da bọc xương, vô cùng khổ sở và 
buôn thảm, ' quấn quại dưới một cơn bệnh dịch. Sức đã kiệt quệ, 
lưng khòm, dồi yếu, tất cả sinh lực, tất cả hy vọng và tất cả niềm 
vui để sống của con người đã cạn. [6]" Lần thứ ba Ngài thấy một 
nhóm người than khóc van rên thê thảm, khiêng trên vai thi hài 
của một thân nhân để đi hỏa táng. Những ảnh tượng bát hạnh ấy 


mà Ngài thấy lần đầu tiên trong đời, làm cho Ngài vô cùng cảm 
kích. Và Ngài được người nài Channa cho biết là chính Ngài, 
Công Chúa Yasodharà và tất cả thân bằng quyến thuộc lớn nhỏ, 
tất cả không trừ bỏ một ai, đều phải trải qua những giai đoạn già, 
bệnh và chết. 


Một ít lâu sau, thái tử thấy một tu sĩ khoan thai từng bước đi, mắt 
nhìn xuống, ung dung và vắng lặng, thanh thoát và tự tại. Tác 
phong trầm tĩnh của con người từ tốn ấy đập mạnh vào tâm tư 
Ngài. Ngài được Channa cho biết rằng đó là một tu sĩ đã lìa bỏ 
nhà cửa để sống đời trong sạch, tìm chân lý và giải đáp cho 
những bí ân của đời sống. 


Ý niệm xuất gia bỗng chốc thoáng qua trong tâm thái tử và Ngài 
ngự về hoàng cung, trầm tư mặc tưởng. Nhịp tim ốm đau mòn 
mỏi của nhân loại lâm chung đã tìm được một vang âm cứu chữa 
trong tim Ngài. Càng đụng chạm với cuộc sống bên ngoài những 
vách thành của hoàng cung, Ngài càng xác nhận rằng thế gian 
quả thật không có hạnh phúc thật sự. Nhưng trước khi về đến 
hoàng cung thì có người đến báo tin Công Chúa Yasodharà lâm 
bồn, hạ sanh một hoàng nam. "Lại thêm một trói buộc cho ta”, 
Ngài thốt ra lời than, và trở về. Cuộc Thoát Ly Vĩ Đại 


Trong cảnh tịch mịch của một đêm trăng thanh -- đêm Rằm tháng 
Bảy, Àsàlha -- ý nghĩ sau đây đến với thái tử: "Thời niên thiếu, 
tuổi thanh xuân của đời sống, chắm dứt trong trạng thái già nua, 
mắt mờ tai điếc, giác quan suy tàn vào lúc con người cần nhất 
đến nó. Sức lực cường tráng hao mòn, tiều tụy và những cơn 
bệnh thình lình trờ tới bước vào. Cuối cùng cái chết đến, có lẽ 
một cách đột ngột, bát ngờ, và chấm dứt khoảng đời ngắn ngủi 
của kiếp sống. Chắc chắn phải có một lối thoát cho cảnh bắt toại 
nguyện, cho cảnh già và chết." 


Như vậy cuộc đầu độc vĩ đại của tuổi thanh xuân (yobbana- 
mada), của sức khỏe (àrogya-mada) và của đời sống (jìvita- 
mada) đã rời xa, không còn ảnh hưởng đến Ngài. Đã nhận thức 
tánh cách phù du ảo mộng và mối hiểm họa của ba độc hại trên 
Ngài cảm nghe có một năng lực hùng dũng thúc giục ra đi, nhằm 
khám phá và thành đạt trạng thái Vô Sanh Bắt Diệt, kiên trì cố 


gắng vượt thoát ra khỏi cảnh đau, già, khốn khổ và chết [7], 
không phải chỉ riêng cho Ngài mà cho tất cả chúng sanh đau khổ 
(trong đó có vợ và con Ngài). Chính lòng bi mẫn thâm sâu đã dẫn 
dắt Ngài trên con đường và chấm dứt trong sự giác ngộ, trong 
Đạo Quả Phật. Chính lòng bi mẫn lúc bây giờ đã thúc giục Ngài 
Thoát Ly Vĩ Đại và mở tung cửa cho Ngài thoát ra khỏi cái lồng 
vàng cung điện. Chính lòng bi mẫn đã đưa Ngài đến quyết định 
bất thối chuyên, chí đến lúc thoáng liếc nhìn qua để giả từ người 
vợ yêu quý đang yên giấc với con sơ sinh nằm trên tay. 


Lúc ấy Ngài hai mươi chín tuổi, trong thời son trẻ của tuổi thanh 
xuân. Vào ngày mà bà vợ đẹp Yasodharà vừa hạ sanh hoàng 
nam duy nhất, Ràhula (La Hầu La), Thái Tử Siddhattha từ bỏ và 
xem thường sức quyến rũ của cuộc đời vương giả, khinh thường 
và đầy lui những lạc thú mà phần đông bạn trẻ đắm đuối ham mê, 
ra đi, lánh xa vợ con và một ngai vàng đầy hứa hẹn đem lại quyền 
thế và vinh quang. 


Ngài dùng gươm cắt đoạn suối tóc dài, bỏ lại áo giáp của một 
hoàng tử và đắp lên mình tắm y vàng của người tu sĩ ân dật, đi 
vào rừng sâu vắng vẻ để tìm giải pháp cho những vấn đề khó 
khăn của kiếp nhân sinh mà từ lâu vẫn làm bận tâm. Ngài đi tìm 
giải đáp cho những bí ẩn của đời sống, không phải cái gì tương 
tợ, một cái gì hình như vậy, mà thật sự là con đường vượt thoát 
ra khỏi mọi đau khổ -- con đường đến giác ngộ và Niết Bàn. Cuộc 
chiến đấu để thành đạt mức châu toàn tối thượng của Ngài để ra 
khỏi mọi trói buộc bắt đầu. Đây là khước từ, là thoát ly vĩ đại, 

cuộc thám hiểm to lớn và cao cả nhất mà nhân loại được biết. 


Đầu tiên Ngài tìm đến sự hướng dẫn của hai vị đạo Sư nồi tiếng, 
Àlàra Kàlàma và Uddaka Ràmaputta, hy vọng rằng hai vị này, vốn 
là bậc đại thiền sư, có thể trao truyền cho Ngài những lời giáo 
huấn dẫn dắt đến mức cao siêu của pháp môn hành thiền. Ngài 
hành thiền vắng lặng và đạt đến tầng cao nhất mà pháp hành này 
có thể đưa đến, nhưng không thỏa mãn với bất luận gì kém hơn 
là Tối Thượng Toàn Giác. Nhưng tầm mức kiến thức và phạm vi 
kinh nghiệm của hai vị đạo sư này không thể giúp thành đạt điều 
hằng mong muốn, và Ngài thấy mình còn xa mục tiêu cứu cánh. 
Mặc dầu cả hai vị đạo sư, hai lần khác nhau, đều có lời thỉnh mời 


Ngài Ở lại dạy dỗ nhóm đệ tử, đạo sĩ Gotama (Cồ Đàm) nhã nhặn 
từ chối. Từ giả thây, Ngài lại cât bước lên đường, đi tìm cái gì vân 
chưa từng được biệt. 


Trên bước thênh thang Ngài cuối cùng đến Uruvela, gần ngọn 
sông Neranjarà tại Gayà. Nơi đây Ngài để tâm đến khu rừng rậm 
rạp yên tính và dòng sông nước trong veo, làm êm dịu giác quan 
và kích thích tâm trí. Gần đó có xóm làng với dân cư chất phác 
làm ăn mà Ngài có thể đến trì bình. Nhận thấy rằng đây là nơi 
thích hợp. để tiếp tục cuộc chiến đấu nhằm thành đạt Giác Ngộ, 
Ngài quyết định dừng bước. Không bao lâu sau, năm vị đạo sĩ mà 
trước kia đã hết lòng cảm phục sự quyết tâm và cố gắng của Ngài 
-- Kondanna, Bhaddiya, Vappa, Mahànàma và Assaji -- cũng đến 
cùng tu với Ngài. 


Tu Khổ Hạnh 


Vào thời bấy giờ, và đến nay vẫn còn, ở Ấn Độ, có nhiều đạo sĩ 
tin tưởng mãnh liệt rằng lối tu khắc khe ép xác khổ hạnh có thể 
thanh lọc thân tâm và đưa đến giải thoát cùng tột, và đạo sĩ 
Gotama quyết định trắc nghiệm chân lý này. Tại Ủruvela Ngài bắt 
đầu CUỘC đấu tranh quyết liệt để khắc phục thân xác, với niêm hy 
vọng rằng một khi đã thoát ra khỏi mọi khuấy động của thân, tâm 
có thê vượt đến mức độ giải thoát cao siêu. Ngài cố gắng đến 
mức cùng tột của pháp hành này. Chỉ ăn lá và rễ cây để sống và 
thâu gọn vật thực đến mức tối thiểu. Ngài đắp y may bằng giẻ 
rách lượm lặt ở các đống rác, ngủ trên giường gai hay giữa đám 
tử thi. Trạng thái rõ ràng thiếu thốn vật thực quá ư khắc nghiệt 
sớm biến Ngài thành một thân hình chỉ còn da bọc xương. Ngài 
nói: "Như Lai đã sống khắc khổ trong kỷ cương của người tu ép 
xác. Khắc khổ, Như Lai đã sống khắc khổ hơn tất cả những vị 
khác, đến độ tay chân chỉ còn như cọng sậy úa tàn, không dùng 
được nữa..." Về sau, khi đã chứng ngộ Toàn Giác Ngài mô tả như 
thế ấy cho hàng môn đệ, mức khổ hạnh kinh hoàng của những 
năm đầu tiên. [8] 


Sau sáu năm trường chiên đầu cam go như thế Ngài đã đến tận 
ngưỡng cửa của thân chêt, nhưng tự thây mình không gân mục 
tiêu hơn chút nào. Lôi tu khô hạnh rõ ràng vô ích, kinh nghiệm 


của chính bản thân Ngài dồi dào sáng tỏ như vậy. Ngài nhận định 
rằng con đường đưa đến đạo quả mà Ngài hằng nóng lòng quyết 
thành đạt phải hướng về phía nội tâm. Không hề nản chí, tâm của 
Ngài vẫn tích cực hoạt động nhằm tìm một lối đi mới dẫn đến mục 
tiêu. Tuy nhiên, Ngài cảm nghe rằng cơ thể hao mòn và tiều tụy 
như thế ấy ắt không thể hy vọng thành công với lối tu tương tợ. 
Do đó Ngài từ bỏ lối sống ép xác và nhịn ăn uống đến mức cùng 
cực và trở lại dùng các thức ăn thông thường. Tắm thân gầy còm 
của Ngài dần dần bình phục và sức khỏe vô cùng kiệt quệ cũng 
sớm phục hồi. Lúc bầy giờ năm vị đạo sĩ cùng tu với Ngài thấy 
vậy lầm tưởng rằng Ngài đã từ bỏ cố gắng để trở về nếp sống dồi 
dào phong phú nên ra đi, làm cho Ngài thất vọng. Tuy nhiên, với 
tâm kiên cố quyết định và niềm tin trọn vẹn nơi trạng thái trong 
sạch và năng lực của chính mình, không có sự hỗ trợ của một 
đạo sư nào, không cùng tu với bất luận ai, Bồ Tát cương quyết 
thành tựu mục tiêu cuối cùng trong khung cảnh hoàn toàn cô đơn 
vắng vẻ. 


Vào một buổi sáng, trước giờ ngọ ngày Thành Đạo, trong khi Bồ 
Tát ngồi hành thiền dưới bóng cây da thì Sujàtà, người con gái 
của một trưởng giả, không biết Ngài là người hay thánh thần, 
dâng cơm nấu với sửa và bạch: "Bạch Ngài, con xin ngưỡng 
nguyện Ngài sẽ thành công!" Đó là bửa cơm cuối cùng trước khi 
Ngài Thành Đạo. 


Chiến Thắng Cuối Cùng 


Ngồi tréo chân dưới cội cây mà sau này được gọi là Bodhi, Bồ 
Đè, "Cây Giác Ngộ", hay "Cây Trí Tuệ", bên bờ sông Neranjarà 
(Ni Liên Thiền), tại Gayà (nay được gọi là Buddhagayà, Bồ Đề 
Đạo Tràng), Ngài nhất quyết nỗ lực cùng tột với lời chú nguyện 
bất thối chuyên: "Dầu chỉ còn da, gân và xương, máu và thịt đã 
khô cạn và tan biến, ta vẫn không xê dịch khỏi chỗ ngồi này cho 
đến khi chứng ngộ Toàn Giác (sammà-sambodhi, Chánh Đẳng 
Chánh Giác)." Cố gắng không biết mệt, nhiệt thành không thối 
chuyên, Ngài nhất quyết chứng ngộ chân lý và thành tựu trạng 
thái Toàn Giác. 


Bồ Tát áp dụng pháp "niệm hơi thở-vào-thở-ra" (ànàpàna sati) 


nhập vào, giữ vững sơ thiền (jhàna, Skrt. dhyàna). Rồi dần dẫn 
từng bậc Ngài tiến lên nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Như thế ấy 
Ngài gội rửa mọi bợn nhơ trong tâm và, với tâm đã thanh lọc, 
Ngài hướng về tuệ giác hồi nhớ những kiếp sống quá khứ 
(pubbenivà-sànussatinàna, túc mạng minh). Đó là tuệ giác đầu 
tiên mà Ngài thành đạt vào canh đầu trong đêm Thành Đạo. Rồi 
Bồ Tát hướng tâm về tuệ giác thấy chúng sanh hoại diệt và tái 
sanh trong nhiều hình thức khác nhau, vào những cảnh giới nhàn 
hạ cũng như vào những khổ cảnh, mỗi chúng sanh đi và đến tùy 
hành động của mình (cutùpapàtanàna, thiên nhãn minh). Đó là 
tuệ giác mà Ngài thành đạt vào canh giữa, đêm Thành Đạo. Kế 
đó Ngài hướng tâm về tuệ giác tận diệt các hoặc lậu 
(àsavakkhayanàna, lậu tận minh [9]), tuyệt trừ những ô nhiễm ngủ 
ngầm từ vô lượng kiếp. 


Ngài thấu triệt vạn pháp đúng như thật sự là vậy: "Đây là khổ 
(dukkha), đây là sự phát sanh của khô, đây là sự châm dứt của 
khô, đây là con đường dân đên châm dứt khô. 


Ngài thấu triệt đúng như thật: "Đây là những hoặc lậu (àsavas), 
đây là sự phát sanh của hoặc lậu, đây là sự châm dứt hoặc lậu, 
đây là con đường dân đên châm dứt hoặc lậu." 


Thấu triệt như thế, nhận thấy như thế, tâm Ngài giải thoát, vượt ra 
ngoài mọi hoặc lậu: của dục vọng (kàmàsava, dục lậu), của mọi 
luyến ái bám níu vào đời sống (bhavàsava, hữu lậu), và của vô 
minh (avijjàsava, vô minh lậu) [10]. Khi tâm giải thoát như thé, 
phát sanh tuệ giác hiểu biết "giải thoát" và Ngài thấu triệt: 


"Đã tận diệt sự sanh, đời sống thánh thiện (brahmacariya, phạm 
hạnh) đã trải qua, đã làm những gì phải làm, không còn gì đến 
nữa" (có nghĩa là không còn thân và tâm đến rồi đi nữa, tức 
không còn tái sanh nữa). Đó là tuệ giác thứ ba mà Ngài thành đạt 
vào canh cuối cùng trong đêm ấy. Những tuệ giác ấy được gọi là 
tevijjà (skt. trividyà). [1 1] 


Lúc bấy giờ Ngài nói lên những lời hoan hỷ chiến thắng: 


"Xuyên qua nhiêu kiếp sống, 


Như Lai thênh thang đi trong vòng luân hôi 

Để tìm, nhưng không gặp, người thợ cất nhà này. 

Phiên muộn thay, đời sống triên miên tiếp diễn. 

Này hởi người thợ làm nhài 

Ngươi đã bị bắt gặp. 

Ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa. 

Tất cả rui mè của ngươi đã gãy. 

Cây đòn dong của ngươi cũng bị phá tan. 

Tâm của Như Lai đã thành đạt Niễt Bàn Vô Lậu 

Và hoàn toàn chẵm dứt mọi hình thức ái dục." [12] 

Như vậy, vào ngày trăng tròn tháng Năm (Vesàkha, Vesak) năm 
578 trước D.L., Bồ Tát Gotama [13], lúc ấy ba mươi lăm tuổi, 
thành đạt Chánh Đẳng Chánh Giác bằng cách thấu triệt tận 
tường, đầy đủ và trọn vẹn Thực Tế Vĩnh Cửu, Bốn Chân Lý Cao 
Siêu, Tứ Diệu Đề, và trở thành Phật, đắng Tối Thượng Y Vương 
và bậc Tôn Sư Toàn Thiện có thể trị liệu những chứng bệnh của 
chúng sanh. Đây là cuộc chiến thắng vĩ đại không lay chuyễn. 


Tứ Diệu Đề là bức thông điệp vô giá mà Đức Phật ban truyền để 
hướng dẫn nhân loại đau khổ, cởi mở những trói buộc bắt toại 
nguyện, và thoát đến Hạnh Phúc Tuyệt Đối, Thực Tế Tuyệt Đối -- 
Niết Bàn. 


Những Chân Lý Thâm Diệu ấy không phải do Ngài tạo nên. Ngài 
chỉ khám phá, nhận diện ra nó. Như vậy nơi Đức Phật ta tìm ra 
một nhân vật đáng được kỉnh mộ và tôn sùng, không phải chỉ như 
một vị thầy mà là mẫu người thánh thiện trong sạch, với đức độ 
hy sanh cao cả và cuộc đời mặc tưởng trầm tư sâu sắc, một 
gương sáng cho chúng ta noi theo nếu ta muốn trở nên toàn hảo. 


Một trong những đặc điểm đáng ghi nhận đã phân biệt hẳn Đức 
Phật và các vị giáo chủ khác là Ngài chỉ là một con người, không 
có bắt luận liên hệ nào với một Thần Linh hay một nhân vật "Siêu 
Nhiên". Ngài không phải Thần Linh, không phải hiện thân của 
Thần Linh, cũng không phải là một nhân vật trong huyền thoại 
thần kỳ. Ngài là một người, nhưng là một người siêu phàm, một 
siêu nhân, một con người phi thường (acchariya manussa, con 
người khác người thường), một chúng sanh duy nhất, một người 
toàn thiện, tuyệt luân, tuyệt hảo (purisuttama). Tất cả những gì 


mà Ngài thành tựu, tất cả những gì mà Ngài thông hiểu, là thành 
quả của những cô găng của chính Ngài, của một con người. 
Xuyên qua kinh nghiệm bản thân, Ngài thông suôt ưu thê của con 
người. 


Tùy thuộc nơi nỗ lực không ngừng nghỉ và bất thối chuyển của 
chính mình, không nương nhờ sự giúp đỡ của một vị đạo sư, dầu 
người hay thần linh, Ngài thành tựu sự chứng ngộ trí thức và tinh 
thần đạo đức cao siêu nhất, tiến đến mức độ trong sạch tuyệt 
đỉnh và trạng thái toàn hảo trong những phẩm hạnh cao cả nhất 
mà bản chất thiên nhiên của con người có thể đạt đến. Ngài là 
hiện thân của từ bi và trí tuệ, vốn là hai nguyên tắc chỉ đạo trong 
Phật Giáo (sàsana). 


Đức Phật không bao giờ tự xưng mình là vị cứu thế, và không tự 
hào là mình cứu rỗi những "linh hồn" bằng một tôn giáo thần khải. 
Do hạnh kiên trì nỗ lực và kiến thức quảng bá của chính Ngài, 
Ngài chứng minh rằng bên trong con người có ngủ ngầm một khả 
năng vô cùng tận mà con người phải nỗ lực tinh tấn trau giồi và 
phát triển những tiềm năng ây. Do kinh nghiệm của chính bản 
thân mình Ngài chứng tỏ ráng giác ngộ và giải thoát trọn vẹn nằm 
trong tầm mức cố gắng của con người. 


"Tôn giáo của những tâm hồn cao cả và toàn vẹn nhất có thể tồn 
tại chung mà hoàn toàn không có niềm tin khải thị nào, trong ý 
nghĩa chân thật nhất của danh từ, không có niềm tin nơi tinh chất 
cốt yếu của đạo giáo thần khải, nơi một Thần Linh vô ngã. Trong 
danh từ thần linh vô ngã tôi bao gồm tất cả những ý niệm về cái 
gọi là thần linh siêu nhân, cùng một bản chất tinh thần và đạo đức 
như một người nhưng ở tầng lớp cao hơn, hoặc một năng lực 
đạo đức siêu phàm.”" (Julian Huxley, Religion Without Revelation, 
những trang 2 và 7) 


Mỗi cá nhân phải cố gắng thích nghi để bẻ gảy những xiềng xích 
đã giữ chặt mình trong vòng trói buộc, thoát đến tự do, vượt ra 
khỏi mọi thằng thúc đã siết chắc mình vào những kiếp sinh tồn, 
bằng cách kiên trì nỗ lực gia công chuyên cần và trí tuệ minh sát. 
Chính Đức Phật, lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, đã dạy rằng 
giải thoát có thể được thành tựu mà không nhờ đến một nguyên 


lý ngoại lai nào, rằng đề vượt qua khỏi mọi khổ đau của đời sống 
mỗi người phải tự đặt mình lên hòn đe và uôn nắn, đập giũa, 
bằng hành động của chính mình. 


Không ai có thể ban bố giải thoát cho người khác bởi vì người 
này chỉ làm có mỗi một việc là van vái nguyện cầu. Người khác có 
thể gián tiếp giúp ta một tay, nhưng tự do tối thượng chỉ có thể 
thành đạt bằng cách tự mình liễu chứng và tự mình thức tỉnh, giác 
ngộ chân lý, không phải bằng cách khấn vái hay thỉnh nguyện một 
Chúng Sanh Tối Thượng, người hay thần linh. Đức Phật cảnh 
cáo hàng môn đệ không nên trao gánh nặng cho một nguyên lý 
ngoại lai, Ngài khuyến khích và hướng dẫn họ theo đường lối 
phân biện và khảo sát, và khuyến khích họ tinh tắn gia công trau 
giồi và phát triển những năng lực và phẩm chất bên trong mình. 


Những Quan Điểm Sai Lầm 


Vài người lấy làm thỏa thích làm ra như Đức Phật không phải là 
một người. Họ trích một đoạn trong bộ Anguttara Nikàya, Tăng 
Nhứt A Hàm, (tr.11, 37), rồi phiên dịch sai và hiểu sai. Câu 
chuyện như thế này: 


Ngày kia Đức Phật ngồi dưới một cội cây trong tư thế tọa thiền, 
lục căn thu thúc, tâm văng lặng hoàn toàn được kiểm soát và 
trầm tĩnh. Vào lúc ây một vị bà la môn tên Dona đến gần Phật và 
bạch hỏi: 


- Bạch Ngài, phải chăng Ngài là một vị trời, deva? - Không phải, 
này ông bà la môn. - Bạch Ngài, phải chăng Ngài là thiên thần 
trên cảnh trời, gandhabba (càn thác bà)? - Không phải, này ông 
bà la môn. - Bạch Ngài, phải chăng Ngài là quỷ, yakkha? - Không 
phải, này ông bà la môn. - Bạch Ngài, phải chăng Ngài là người? 
- Không phải, này ông bà la môn. - Như vậy, quả thật Ngài là gì? 


Giờ đây, ta hãy thận trọng thông hiểu câu giải đáp của Đức Phật: 
"Này ông bà la môn, bắt luận những ô nhiễm (àsava, hoặc lậu, 


hay những bợn nhơ ngủ ngâm trong tâm) nào mà, do sự hiện hữu 
của nó một chúng sanh được nhận diện là trời, thiên thân trên 


cảnh trời, hay quỷ, hay người, tất cả những ô nhiễm ấy bên trong 
ta đã được tận diệt, đã được bứng tận gôc rê, đã được chặt đút 
tận gôc, đã chêt hăn, không còn mọc lại nữa trong tương lai. ” 


"Cũng như hoa sen xanh hay đỏ hay trắng trong nước, này ông 
bà la môn, sanh trưởng trong nước, và vượt lên khỏi nước mà 
không dính nước, ta cũng vậy, sanh trong thế gian, trưởng thành 
trong thế gian, đã vượt lên khỏi thế gian, và sống không vướng 
mắc thế gian. 


Hãy nhớ đến ta là người đã giác ngộ (Buddhoti mam dhàrehi 
brahmana). " 


Ý Đức Phật muốn nói rằng Ngài không phải là trời hay thiên thần 
trên cảnh trời, cũng không phải quỷ hay người còn vướng bận ô 
nhiễm. Câu nói trên đây của Đức Phật rõ ràng là muốn cho người 
bà la môn biết rằng Ngài không phải là một người đầy hoặc lậu. 
Ngài không muốn người bà la môn đặt Ngài vào bất cứ hạng nào 
trong những hạng kể trên. Đức Phật sống trong thế gian nhưng 
không phải là người thế gian. Hình ảnh hoa sen rõ ràng nói lên 
điều này. Tuy nhiên có những nhà phê bình vội vã nhảy tới chụp 
lấy kết luận sai lầm, và muốn người khác tin rằng Đức Phật không 
phải là người. 


Cũng trong bộ kinh Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, (1, 22) 
có một đoạn Đức Phật tuyên ngôn khăng định răng Ngài là một 
người. 


"Này hởi chư tỳ khưu, có một người (pouggala) mà sự đản sanh ra 
đời là vì an lành và hạnh phúc của phân đông, vì lòng bi mẫn 
thương xót thế gian, vì lợi ích, vì trạng thái an lành và hạnh phúc 
của chư thiên (devas) và nhân loại. Ai là con người duy nhất (eka 
puggala) ấy? Đó là Như Lai (Tathàgata), đẳng Trọn Lành (arahat). 
bậc Chánh Đẳng Chánh Giác (sammà-sambuddho) ... Này chư tỳ 
khưu, một người đản sanh vào thế gian là người phi thường, 
người toàn hảo tuyệt luân (acchariya manussa). " 

Hãy ghi nhận danh từ Pali "manussa”, một người, một chúng 
sanh trong cảnh người. Đúng thật vậy, Đức Phật là một người, 
nhưng không phải chỉ là một người như tất cả mọi người, mà là 


một người toàn hảo, tuyệt luân. Kinh điển Phật Giáo chép rằng Bồ 
Tát (Bodhisatta, là danh từ để chỉ Đức Phật trước khi đắc quả 
Phật) ở cung trời Đầu Xuất (Tusita devaloka) và giáng sanh vào 
cảnh người (manussatta) trong thế gian. Cha mẹ Ngài, Vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn) và Hoàng Hậu Mahàmàyà (Ma Da) đều 
là người. 


Bồ Tát [14] đản sanh là một người, chứng đắc Đạo Quả Phật như 
một người, và cuối cùng nhập Đại Niết Bàn (parinibbàna) như một 
người. Chí đến khi đã chứng ngộ Toàn Giác Tối Thượng Ngài 
cũng không bao giờ tự xưng là Thần Linh, hay Brahma, hoặc 
"Chúng Sanh Tối Thượng", mà chỉ là một người thường. 


Tiến Sĩ S. Radhakrishnan, một người theo Ấn Độ Giáo, đã được 
giáo huấn theo kinh điển Veda và Vedanta, nói rằng Phật Giáo 
xuất nguyên từ Ấn Độ Giáo. Ngài lặp lại và làm ra mới những lý 
tưởng cũ xưa của văn hóa Ấn Độ Giáo ..." [15] 


Tuy nhiên, Đức Phật tuyên ngôn rằng giáo huấn của Ngài là 
những chân lý do chính tự Ngài đã khám phá, lúc bấy giờ chưa 
từng có ai biết, không phải là di sản của tập tục cổ truyền. Và như 
vậy, trong thời Pháp đầu tiên, đề cập đến Tứ Diệu Đề Ngài nói: 


"Này chư tỳ khưu, với ý tưởng 'Đây là diệu đề vê sự khỗ, đây là 
nguyên nhân sanh khổ, đây là sự chắm dứt của đau khỗ, đây là 
con đường dẫn đến sự chắm dứt đau khổ.' phát sanh đến Như Lai 
nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, minh sát tuệ, và ánh sáng liên quan 
đến những gì trước kia chưa từng được nghe đến (pubbesu 
ananussutesu, dhammesu). [16] 


Lại nữa, trong khi chỉ vạch rõ ràng cho hàng đệ tử sự khác biệt 
giữa một bậc Toàn Giác và vị A La Hán, đâng Trọn Lành, Đức 
Phật dạy: 


"Đắng Như Lai, này chư môn đệ, là Toàn Giác trong khi cũng là A 
La Hán. Chính Ngài tuyên bố con đường trước đó chưa từng được 
công bố, Ngài là người hiễu biết con đường, thấu triệt con đường, 
thuân thục trên con đường (maggannu, maggavidu, 

maggakovido). Và đến nay các vị đệ tử Ngài vẫn còn là khách lữ 


hành bước theo dẫu chân Ngài, " [17] 


Con đường cũ xa xưa mà Đức Phật đề cập đến là Bát Chánh Đạo 
và không phải là lý tưởng nào của văn hóa Ấn Độ Giáo như Tiền 
Sĩ Radhakrisnan tưởng tượng. 


Tuy nhiên, khi đề cập đến Đức Phật, Mahatma Gandhi, vị kiến 
trúc sư của nền độc lập Ấn Độ, nói: "Bằng đức hy sinh rộng lớn 
mênh mông của Ngài, bằng hạnh từ khước vĩ đại của Ngài, và 
bằng phẩm hạnh thanh tịnh vô nhiễm của đời Ngài, Ngài đã ghi 
tạc lên trên Ấn Độ Giáo những dấu vết không bao giờ phai mờ, và 
đối với bậc thầy vĩ đại ấy Ấn Độ Giáo còn mang một mối nợ phải 
được tri ân muôn đời." (Mahàdev Desai, With Gandhiji in Ceylon, 
Madras, 1928, trang 26.) 


Pháp Tùy-Thuộc-Phát-Sanh 


Liền sau khi chứng đắc Toàn Giác Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đè 
suốt một tuần, chứng nghiệm hạnh phúc Giải Thoát. Vào cuối 
ngày thứ bảy Ngài xuất ra khỏi định (samàdhi) và trong canh đầu 
của đêm ấy suy niệm về pháp tùy thuộc phát sanh (paticca- 
samuppàda, thập nhị nhân duyên, hay thập nhị duyên khởi) theo 
chiều khởi phát (anuloma) của vạn pháp như sau: 


"Khi có cái này, cái kia phát sanh; với sự phát sanh của cái này, 
cái kia phát sanh; tức là tùy thuộc nơi vô minh, có hành (những 
hành động có tác ý, hành động tạo nghiệp); tùy thuộc nơi hành có 
thức (thức-tái-sanh); tùy thuộc nơi thức có danh-sắc; tùy thuộc 
nơi danh-sắc có lục căn (tức năm giác quan cùng với ý là căn thứ 
sáu); tùy thuộc nơi lục căn, xúc; tùy thuộc nơi xúc, thọ; tùy thuộc 
nơi thọ, ái; tùy thuộc nơi ái, thủ; tùy thuộc nơi thủ, hữu (tiến trình 
của sự trở thành); tùy thuộc nơi hữu, có sanh đến; tùy thuộc nơi 
sanh có già và chết, phiền muộn, than van, đau khổ, âu sầu và 
tuyệt vọng. Như thế ấy phát sanh toàn thể khối đau khổ dukkha." 


Vào canh thứ nhì của đêm ấy Đức Phật suy niệm về pháp tùy 
thuộc phát sanh theo chiêu châm dứt (patiloöma) như sau: 


"Khi không có cái này, cái kia không phát sanh, với sự chắm dứt 


cái này, cái kia chấm dút; tức là: với sự chấm dứt rõ ràng của vô 
minh, hành động có tác ý châm dứt; với sự chắm dứt của hành, 
thức chắm dút v.v... Như thế ấy, chấm dút toàn thể khối đau khổ. " 
Trong canh thứ ba của đêm ấy Đức Phật suy niệm vê pháp tùy - 
thuộc phát sanh của vạn pháp theo cả hai chiêu, phát sanh và 
chấm dứt, như sau: "Khi có cái này cái kia phát sanh; với sự phát 
sanh của cái này cái kia phát. sanh; Khi không có cái này cái kia 
không có; với sự chắm dứt của cái này, cái kia chấm dút; tức là: 
tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sanh, v.v... Như thế ấy phát 
sanh toàn thê khối đau khổ. Với sự chấm dứt rõ ràng của vô minh, 
hối chấm dút, v.v... Như thế ấy, chắm dứt toàn thê khối đau 


ỗ." [18] 


Đức Phật trải qua sáu tuần nhật yên tĩnh ân dật ở sáu nơi khác 
nhau quanh quần cây Bồ Đề. Vào cuối thời gian ấy có hai người 
lái buôn, Tapassu và Bhallika, đi ngang qua và dâng đến Ngài 
một loại bánh làm bằng gạo và mật ong và bạch: "Chúng con xin 
quy y Phật và Pháp [19]. Xin Ngài thâu nhận chúng con làm đệ tử. 
[20]" Đây là hai thiện tín (upàsakas) đầu tiên. 

Bài Pháp Đầu Tiên 


Trong khi Đức Thế Tôn sống vắng vẻ cô tịch thì ý nghĩ sau đây 
phát sanh đên Ngài: 


"Giáo Pháp mà Như Lai chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận 
thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi 
luận lý, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu. Chúng sanh còn 
thỏa thích, ham vui, và mãi mê say đắm trong nhục dục ngũ trần. 
Đối với những chúng sanh như thế ấy khó mà thấy được pháp 
duyên sanh, pháp tùy thuộc phát sanh. Cũng khó cho chúng sanh 
lãnh hội sự chấm dứt tất cả những pháp hữu vi, sự thoát ly ra 
khỏi tất cả những tinh chất của tiến trình trở thành, sự dập tắt mọi 
ái dục, buông bỏ, chấm dứt, Niết Bàn. Nếu Như Lai truyền dạy 
Giáo Pháp và người khác không thể hiểu thì quả thật là phí công 
vô ích. [21]” 


Nghĩ như vậy thoạt tiên Ngài không sẵn sàng hoằng dương Giáo 
Pháp, nhưng với nhãn quan tỉnh thần Ngài quan sát thế gian và 
thấy chúng sanh kẻ ít người nhiều cát bụi trong mắt, kẻ thì có khả 


năng hiểu biết bén nhạy người chậm chạp nặng nề, người có 
phẩm cách cao quý, người thấp hèn, người dễ dạy, người khó, 
vài người nhận thức được mối hiểm họa mà họ phải gánh chịu 
trong tương lai vì hành động sai quấy trong hiện "tại, vài người 
không. Thấy như vậy Đức Tôn Sư tuyên ngôn sẵn sàng công bố 
Giáo Pháp với những lời lẽ long trọng như sau: 


'Apârutà tesam amatfassa dvàrà 
Ye sofavanfo pamuncanfu saddham. " 


"Cửa Vô Sanh Bắt Diệt đã rộng mở. l 
Hãy đề cho ai có tai muôn nghe đặt trọn niêm tín. " [22) 


Khi xét suy sẽ dạy Giáo Pháp cho ai trước tiên, Ngài nghĩ đến 
Àlàra Kàlàma và Uddaka Ràmaputta, hai vị đạo sư đã dạy Ngài 
thủa xưa, bởi vì Ngài biết rằng hai vị này là bậc thiện trí minh 
mẫn. Nhưng không thể được vậy, hai vị đã viên tịch. Rồi Đức Thế 
Tôn quyết định trao truyền chân lý cho năm đạo sĩ trước kia là 
huynh đệ đồng tu với Ngài, đến nay vẫn còn giữ vững lối tu khổ 
hạnh cùng cực, vốn không đem lại thành quả. Biết rằng năm đạo 
sĩ hiện ở Benares, trong khu Vườn Lộc Giả tại lsipatana (ngày 
nay là Sarnath), Đức Thế Tôn rời Gayà đi từng giai đoạn đến 
Benares, cách đó độ 150 dậm Anh. Trên đường đi, không mấy xa 
Gayà Ngài gặp đạo sĩ Upaka, rất ngạc nhiên trước diện mạo 
trong sáng và tác phong trầm tĩnh của Ngài. Vị đạo sĩ hỏi: "Thầy 
của đạo hữu là ai? Đạo hữu truyền bá giáo lý của ai2" 


Đức Phật trả lời: "Một đạo sư, ta không có, một người như ta 
không có trên thế gian, bởi vì ta là Tôn Sư Vô Song, bậc A La 
Hán, chỉ có ta duy nhất là Toàn Giác Tối Thượng. Đã tận diệt tất 
cả mọi ô nhiễm, ta đã chứng ngộ trạng thái vắng lặng của Niết 
Bàn. Ta đang đến thành Kàsi (Benares) để vận chuyển Bánh Xe 
Pháp Bảo. Giữa thế gian mù quáng ta sẽ gióng lên hồi trống Vô 
Sanh Bắt Diệt." 


"Này đạo hữu, như vậy đạo hữu tự xưng là bậc siêu hùng, người 
chiến thắng toàn thể vũ trụ," Upaka nói. Đức Phật trả lời: "Những 
ai đã chắm dứt mọi nhiễm ô, những người ấy, quả thật vậy, là bậc 
siêu hùng như ta. Tất cả bất thiện pháp, ta đã chinh phục. Như 


vậy, ta là đắng siêu hùng." 


Upaka lắc đầu, chua cay ghi nhận, "Có thể được vậy chăng, đạo 
hữu," và rẽ sang một con đường nhỏ. Đức Phật tiếp tục cuộc 
hành trình và lần hồi đến Vườn Lộc Giả, tại Isipatana. Năm vị đạo 
sĩ thấy Đức Phật từ xa đến, bàn thảo với nhau: "Này chư đạo 
hữu, kìa đạo sĩ Gotama đang đi đến ta. Đạo sĩ ấy bán đồ nhi phế, 
đã từ bỏ cuộc chiến đấu và trở về lối sống xa hoa phong phú. Ta 
không nên niềm nở đón chào." Nhưng khi Đức Phật đến gần, 
phong cách trang nghiêm của Ngài cảm xúc mạnh mẽ cả năm và 
tất cả đều bỏ ý định. Người thì đến rước y và bát, người dọn chỗ 
ngồi, người đi lầy nước cho Ngài rửa chân. Đức Phật ngồi trên 
chỗ đã dọn sẵn, và năm vị quây quân bu lại đón mừng với tư 
cách huynh đệ, xưng hô với Ngài là "àvuso”, có nghĩa đạo hữu. 


Đức Phật nói, "Không nên gọi Như Lai bằng danh từ "àvuso". Này 
chư đạo sĩ, Như Lai là bậc ùng Cúng (A La Hán), đắng Toàn Giác 
Tối Thượng. Hãy lắng nghe, này chư đạo sĩ, Như Lai đã thành 
tựu trạng thái Bất Diệt. Như Lai sẽ giảng, sẽ dạy Giáo Pháp. Nếu 
hành đúng theo lời dạy, chính các thầy sẽ thông hiểu và tự mình 
chứng ngộ trong kiếp sống này mục tiêu thanh tịnh tối thượng mà 
bao nhiêu người con trong các gia tộc quý phái sẽ rời nhà để theo 
cuộc sống không nhà cửa." Đến đây năm đạo sĩ nói: "Này đạo 
hữu Gotama, trước kia dầu đã thực hành khổ hạnh ép xác đến 
mức cùng cực đạo hữu đã không thành đạt trí tuệ nào siêu phàm 
và tuệ minh sát. Giờ đây đạo hữu đã trở về lối sống xa hoa lợi 
dưỡng và từ bỏ cuộc chiến đấu thì làm sao có thể có trí tuệ siêu 
phàm và tuệ minh sát?" 


Đức Phật đáp: "Như Lai không chấm dứt cố gắng và trở về lối 
sống xa hoa phong phú. Như Lai là bậc Toàn Giác Tối Thượng. 
Hãy lắng nghe, này chư đạo sĩ, Như Lai đã thành tựu trạng thái 
Bát Diệt. Như Lai sẽ giảng. Như Lai sẽ dạy quý thầy Giáo Pháp." 


Lần thứ nhì năm vị đạo sĩ lặp lại lời thắc mắc như cũ, và lần thứ 
nhì Đức Phật lặp lại lời giải đáp. Lần thứ ba, năm vị đạo sĩ hỏi 
như trước. Mặc dầu Đức Bồn Sư khẳng định, năm vị không thay 
đổi thái độ. Lúc bấy giờ Đức Phật nói như sau: "Hãy thú nhận, 
này chư đạo sĩ, trước đây có lần nào Như Lai đã nói với quý vị 


như thế không?" Cảm kích trước những lời kêu gọi chân thật của 
Đức Thế Tôn, năm vị đạo sĩ khuất phục và công nhận: "Quả thật 
không, Bạch Ngài." Như thế ấy bậc Trí Tuệ Tối Cao, bậc Điều 
Ngự Trượng Phu, điều ngự tâm của năm vị đạo sĩ bằng nhẫn 
nhục và từ bi, bằng trí tuệ và tài năng. Những lời của Đức Phật 
cảm hóa năm đạo sĩ, lúc bấy giờ tỏ ra sẵn sàng lắng nghe Đức 
Phật. 


Trung Đạo 


Lúc bấy giờ nhằm ngày trăng tròn tháng Bảy, 589 năm trước D.L. 
Vào buôi chiêu, lúc mặt trời đang dân dân lặn và mặt trăng Rằm 
đang ló dạng, tại Vườn Lộc Giả, lsipatana, Đức Phật dạy: 


"Này chư tỳ khưu, có hai cực đoan mà người tu sĩ ân dật phải 
tránh. Hai là gì? Lợi dưỡng, dễ duôi trong dục lạc là thấp hèn, thô 
bỉ, phàm tục, không xứng phẩm hạnh của bậc Thánh Nhân, và 
đưa đến tồn hại; và ép xác khổ hạnh là đau khổ, không xứng 
phẩm hạnh của bậc Thánh Nhân, và đưa đến tốn hại. Con đường 
Trung Đạo, này chư tỳ khưu, mà Như Lai đã chứng ngộ, tránh xa 
cực đoan, đem lại pháp nhãn và tri kiến và đưa đến tĩnh lặng, liễu 
ngộ, toàn giác và Niết Bàn. Và này chư tỳ khưu, Trung Đạo ấy là 
gì? Đó là Bát Chánh Đạo, tức: chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và 
chánh định." 


Rồi Đức Phật giải thích Tứ Diệu Đế cho năm đạo sĩ: chân lý thâm 
diệu về sự khổ, chân lý thâm diệu về nguyên nhân sanh khổ, 
chân lý thâm diệu về sự chấm dứt đau khổ, và chân lý thâm diệu 
về con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ. [23] 


Như thế ấy Đức Tối Thượng Sư tuyên bố chân lý và vận chuyển 
Bánh Xe Pháp Bảo (dhamma-cakka-pavattana). Thời Pháp đầu 
tiên, bức thông điệp Lộc Giả này là phần nòng cốt của Phật Giáo. 
Cũng như dấu chân của tất cả mọi loài trên mặt đất đều có thê 
nằm bên trong dấu chân thớt tượng, pháp Tứ Diệu Đề bao trùm 
toàn thể giáo huấn của Đức Phật. 


Giải thích từng diệu đế, Đức Bổn Sư dạy, "Như vậy, này chư tỳ 


khưu, pháp nhãn, tri kiến, trí tuệ, tuệ minh sát, và ánh sáng, phát 
sanh đến Như Lai. Như Lai đã thành đạt những gì mà trước kia 
chưa từng được biết. Này chư tỳ khưu, ngày nào mà tuệ giác của 
Như Lai, tri kiến tuyệt đối như thực của Như Lai về Tứ Diệu Đế 
chưa được hoàn toàn sáng tỏ thì Như Lai không khẳng định là 
mình đã chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Và lúc 
ấy phát sanh đến Như Lai tuệ minh sát và tri kiến: tâm của Như 
Lai đã giải thoát bát thối chuyển (akuppà me ceto vimutti), đây là 
kiếp cuối cùng của Như Lai, không còn tái sanh nữa. [24]" Đức 
Phật tuyên ngôn như thế, và năm vị tỳ khưu lấy làm hoan hỷ, tán 
dương lời dạy. 


Vào ngày 2 tháng 12, năm 1930, trong một buổi dạ tiệc do Hoàng 
Gia Thụy Điển khoản đãi tại hoàng cung, khi đến lượt ông nói, Sir 
C. V. Eaman, lúc ấy vừa đoạt giải thưởng Nobel ngành vật lý học, 
gác qua một bên vân đề khoa học, và trước một thính giả kinh 
ngạc gôm những bậc thượng khách nồi tiếng trên thế giới, đọc 
lên một bài diễn văn vô cùng hùng biện vê Đức Phật và thời quá 
khứ vinh quang của xứ Ấn Độ. "Trong khu thành Benares," Sir 
Venkata Raman nói, "có một con đường mòn mà theo tôi là địa 
điểm thiêng liêng nhất của xứ Ấn. Trên con đường ấy một ngày 
nọ Thái Tử Siddhartha đã trải qua sau khi từ bỏ tất cả sự nghiệp 
trần gian để đi cùng khắp thế gian và công bố tình thương." (The 
Bosat, Quyền 5, số 1, 1942, Vajirarama, Colombo, trang 8). Rừng 
Cây Sinsapa 


Vị thế tối quan trọng của pháp Tứ Diệu Đề trong Phật Giáo được 
nhận thấy dồi dào và rõ ràng từ thông điệp tại khu Rừng Sinsapa 
(Rừng Trâm) cũng như bức thông điệp tại Vườn Lộc Giả. Một 
ngày kia Đức Phật ngự trú tại Kosambi (gần Allahabad), trong khu 
Rừng Sinsapa. Lúc ấy, nằm trong tay một nắm lá trâm (sinsapa), 
Đức Thế Tôn hỏi chư Tăng: 


"Các con nghĩ thế nào, này chư tỳ khưu, số lá cây nằm trong tay 
Như Lai so với sô lá trong toàn khu rừng sinsapa này, cái nào 
nhiêu hơn?” 


"Bạch Đức Thế Tôn, nắm lá trong tay Ngài quả thật không đáng 
kê, so với sô lá trong toàn khu rừng sinsapa này." 


"Cũng nhiều như lá trong toàn khu rừng, này chư tỳ khưu, những 
gì mà Như Lai hoàn toàn chứng ngộ; chỉ ít thôi, như số lá nắm 
trong tay, Như Lai tuyên dạy các con. Và tại sao, này chư tỳ 
khưu, Như Lai không truyền dạy hết? Này chư tỷ khưu, vì nó 
không hữu ích, không khẩn yếu cho đời sống thiêng liêng thanh 
tịnh, không dẫn đến nhàm chán, buông bỏ, chấm dứt, tĩnh lặng, 
thấu đáo toàn diện, không đưa đến Toàn Giác, Niết Bàn. Vì lẽ ấy, 
này chư tỳ khưu, Như Lai không tuyên dạy. 


"Và Như Lai tuyên dạy gì? Đây là đau khổ (dukkha) -- điều này 
Như Lai tuyên dạy. Đây là sự phát sanh của đau khổ -- điều này 
Như Lai tuyên dạy. Đây là sự chấm dứt đau khổ -- điều này Như 
Lai tuyên dạy. Đây là con đường dẫn đến chấm dứt đau khổ -- 
điều này Như Lai tuyên dạy. Và tại sao, này chư tỳ khưu, Như Lai 
tuyên dạy những chân lý ấy? 


"Vì nó quả thật hữu ích, quả thật khẩn yếu cho đời sống thiêng 
liêng thanh tịnh, dẫn đến nhàm chán, buông bỏ, chấm dứt, tĩnh 
lặng, thấu đáo toàn diện, đến Toàn Giác, Niết Bàn. Vì lẽ ấy, này 
chư tỳ khưu, Như Lai tuyên dạy. Như vậy, này chư tỳ khưu, cần 
phải tinh tấn để chứng ngộ: Đây là đau khổ, đây là sự phát sanh 
đau khổ, đây là sự chấm dứt đau khổ, đây là con đường dẫn đến 
chấm dứt đau khổ." [25] 


Đức Phật cương quyết khẳng định: "Như Lai làm sáng tỏ một 
điều: đau khổ và sự chấm dứt đau khổ" (dukkhamceva 
pannàpemi, dukkhassa ca nirodham). Thấu hiểu rõ ràng Phật 
ngôn không thể nhằm lẫn này tức thấu hiểu Phật Giáo; bởi vì toàn 
thể giáo huấn của Đức Phật không có gì khác hơn là áp dụng 
nguyên tắc duy nhất này. Cái gì mà có thể gọi là khám phá của 
Đức Phật chỉ là Tứ Diệu Đề. Từ nghìn xưa, đó là giáo huấn đặc 
thù của chư Phật. 


Tối Thượng Y Vương 
Đức Phật cũng được tôn là bậc Tối Thượng Y Vương (bhisakko, 


vị lương y vô song), nhà giải phẫu không ai bì (sallakatto 
anuttaro). Quả thật vậy, Ngài là vị lương y độc nhật vô nhị. 


Phương cách mà Đức Phật trình bày Tứ Diệu Đề có thể so sánh 
với phương pháp trị bịnh của một lương y. Cũng giống như bác 
sĩ, Ngài bắt đầu chẩn mạch, tìm hiểu chứng bịnh, kế đó tìm 
nguyên nhân sanh ra bịnh hay bịnh phát sanh như thế nào, rồi 
nghiền ngắm khảo sát phương thức trị liệu, và cuối cùng áp dụng, 
cho thuốc chữa bịnh. 


Đau khổ (dukkha) là chứng bịnh; ái dục (tanhà) là sự phát sanh, 
hay nguyên nhân, căn cội của chứng bịnh (samudaya); bằng cách 
diệt trừ ái dục, căn bịnh cũng được diệt trừ, và đó là phương thức 
trị liệu (nirodha-nibbàna); Bát Chánh Đạo (magga) là phương 
thuôc. 


Một vị bà la môn muốn biết tại sao Đức Bồn Sư được gọi là Phật. 
Lời giải đáp của Đức Phật rõ ràng cho thây răng không có lý do 
nào khác hơn là vì Ngài hoàn toàn thông suôt Tứ Diệu Đê. 


Đây là lời của Đức Phật: 


"Ta đã thông hiểu những gì phải được thông hiểu, Đã trau giồi 
những gì phải được trau giồi, Đã dứt bỏ những gì phải được 
buông bỏ. Do đó, này người bà la môn, ta là Phật -- đắng Giác 
Ngộ. [26]” 


Với thời Pháp (Dhamma) được công bó lần đầu tiên, với sự vận 
chuyển Bánh Xe Pháp Bảo, và với sự thâu nhận năm vị đạo sĩ 
làm đệ tử, Vườn Lộc Giả tại Isipatana trở thành nơi chôn nhau cắt 
rún của Phật Giáo (Buddha-sàsana) và của Giáo Hội Tăng Già 
(sangha). [27] 


Hoằng Dương Giáo Pháp 


Sau đó Đức Phật trải qua mùa hạ (vassa) [28] nơi Vườn Lộc Giả, 
tại Isipatana, ngày nay là địa điểm thiêng liêng (động tâm) của 
hơn sáu trăm triệu người. Trong ba tháng của mùa mưa này -- ba 
tháng hạ, vassa -- năm mươi vị khác do Yasa, một thanh niên khá 
giả, hướng dẫn gia nhập vào Giáo Hội. Giờ đây Đức Phật có sáu 
mươi đệ tử, tất cả đều là A La Hán, những vị đã chứng ngộ Giáo 


Pháp và có đầy đủ khả năng để dạy người khác. Khi mùa an cư 
kiêt hạ châm dứt Đức Bồn mở lời dạy các đệ tử thân tín như sau: 


"Này chư tỳ khưu, Như Lai đã thoát ra khỏi mọi trói buộc, dầu ở 
cảnh người hay cảnh trời. Các con cũng đã giải thoát ra khỏi mọi 
thằng thúc, dầu ở cảnh người hay cảnh trời. Giờ đây, các con hãy 
ra đi đó đây vì tình trạng an lành và hạnh phúc của chư thiên và 
nhân loại. Mỗi người đi một ngã, hai người không đi chung về một 
hướng. Hãy công bố Giáo Pháp, toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở 
đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn cuối, đầy đủ ý nghĩa trong tinh 
thần và theo văn tự, và rõ ràng là toàn hảo. Hãy công bố đời sống 
trong sạch, đời sống thiêng liêng, thanh cao và tinh khiết tột bậc. 
Có những chúng sanh với ít nhiều cát bụi trong mắt, họ sẽ lạc lối 
vì không được nghe Giáo Pháp, cũng có những người sẽ lãnh 
hội, Như Lai sẽ đi về phía Uruvela, đến Senanigama để hoằng 
dương Giáo Pháp." [29] 


Như thế ấy Đức Phật bắt đầu cuộc truyền giáo cao cả kéo dài đến 
giây phút cuối cùng của cuộc đời. Cùng với chư vị đệ tử Ngài đi 
trên các con đường lớn và các nẻo nhỏ của xứ Án Độ, bủa rộng 
vừng hào quang từ bi vô lượng vô biên. Mặc dầu khởi đầu với 
sáu mươi vị tỳ khưu, Giáo Hội Tăng Già sớm phát triển đến hằng 
ngàn vị và, do số chư Tăng càng ngày càng tăng, số tự viện cũng 
ngày càng tăng dần, và về sau các đại học Phật Giáo ở Ấn như 
Nàlandà, Vikramasilà, Jagaddalà, Vikrampuri và Odantapuri trở 
thành những trung tâm văn hóa có ảnh hưởng đến đời sống tâm 
linh của nhân loại. 


Sau bốn mươi lăm năm hoằng dương Giáo Pháp và thành công 
một cách vẻ vang, Đức Phật viên tịch lúc tám mươi tuổi thọ, giữa 
hai cây Song Long Thọ (gọi là “song long thọ" vì là một cặp, hai 
cây long thọ, mỗi cây chia làm hai nhánh giống hệt như sanh đôi), 
tại Kusinàrà, ngày nay là Uttara Pradesh, khoảng 120 dậm Anh 
cách Benares. [30] 


Công Trình Hoằng Pháp Của Đức Phật 


Trong bốn mươi lăm năm hoằng Pháp độ sinh dài dẳng, Đức 
Phật đi bộ cùng khắp các châu quận miền Bắc xứ Ấn Độ. Nhưng 


vào mùa nhập hạ thông thường Ngài ở lại một nơi. Sau đây là ộ 
tóm lược những nơi Ngài nhập hạ, được ghi nhận trong kinh điên. 


* Năm đầu: Vàrànasi -- Sau khi Chuyển Pháp Luân vào ngày 
trăng tròn tháng Bảy D.L. Đức Phật nhập hạ đâu tiên tại Isipatana, 
Vàrànasi. 


* Hạ thứ nhì, thứ ba và thứ tư: Ràjagaha -- Ngài lưu ngụ trong 
khu Veluvana (Trúc Lâm). Trong hạ thứ ba này Sudatta, một 
trưởng giả tại thành Sàvatthi (Xá Vệ) mà người ta thường gọi là 
Anàthapindika, "người nuôi ăn những kẻ bị bỏ rơi" nghe nói đến 
Đức Phật, tìm đến, lắng nghe Ngài và đặt niềm tin (saddhà) nơi 
Đức Bồn Sư, nơi Giáo Huấn của Ngài và những vị đã được Ngài 
dạy (Phật, Pháp, Tăng), đắc quả Tu Đa Huờn (sotàpatfi, nhập 
lưu), tầng Thánh đầu tiên trong Tứ Thánh. Ông nỗi tiếng là vị thí 
chủ (dàyaka) chính của Đức Tôn Sư. Ông Anàthapindika (Cấp Cô 
Độc) kiến tạo ngôi chùa trứ danh Jetavana (Kỳ Viên) tại Sàvatthì, 
ngày nay là Sahet-mahet, rồi dâng lên Đức Phật và các đệ tử 
Ngài. Những phế tích của ngôi chùa đến nay vẫn còn được thấy. 


* Hạ thứ năm: Vesàii -- Đức Phật nhập hạ trong bảo tháp 
Kùtàgàrasàlà. Vào lúc này Đức Vua Suddhodana lâm trọng bịnh. 
Ngài trở về viếng cha và thuyết giảng Giáo Pháp. Đức Vua cha 
chứng đắc A La Hán sau khi nghe Pháp và băng hà sau khi thọ 
hưởng quả phúc giải thoát trong bảy ngày. Giáo Hội Tỳ Khưu Ni 
cũng được thành lập trong khoảng thời gian này. (Xin xem phần 
"Hàng Phụ Nữ Trong Văn Học Phật Giáo, chương 12). 


* Hạ thứ sáu: Đồi Mankula -- Nơi đây Đức Phật dùng phép 
yamaka pàtihàriya, làm cho nước và lửa cùng một lúc phun ra từ 
lỗ chân lông. Lần đầu tiên tại Kapilavatthu Ngài cũng dùng phép 
ây để khắc phục tính ngã mạn của những người dòng Sakya, 
thân quyến Ngài. 


* Hạ thứ bảy: Cung Trời Đạo Lợi (Tàvatimsa, Tam Thập Tam 
Thiên) -- Nơi đây Đức Phật thuyết giảng Vi Diệu Pháp 
(Abhidhamma, Giáo Lý Cao Siêu) cho những vị Trời (devas), do 
mẹ Ngài hướng dẫn. Sau khi hạ sanh Hoàng Tử Siddhattha được 
bảy ngày thì Hoàng Hậu Mahàmàyà băng hà và tái sanh vào cảnh 


Tàvatimsa. 


* Hạ thứ tám: Rừng Bhesakalà, gần Sumsumàragiri -- Tại nơi đây 
đôi vợ chồng khẳng khít thương yêu nhau, Nakulapità và vợ, đến 
hầu Phật, nói lên cuộc sống gia đình nhiều hạnh phúc của mình 
và ước nguyện mãi mãi chung sống an vui đầm ấm trọn kiếp sống 
hiện tiền và lâu dài trong những kiếp về sau. Hai người này được 
Đức Phật khen là đứng hàng đầu trong những người có niềm tin 
nơi Tam Bảo. 


* Hạ thứ chín: Kosambi -- trong hạ này Đức Phật lưu ngụ tại Chùa 
Ghosita. 


* Hạ thứ mười: Rừng Pàrileyyakka -- Trong hạ thứ mười này, tại 
Kosambi, vụ tranh luận xảy ra giữa hai nhóm tỷ khưu vì có một vị 
phạm giới không đáng kể, nhưng rồi hai phe không thể hòa giải. 
Chính Đức Phật bổn thân đứng ra giàn xêp cũng không xong. 
Ngài bỏ vào nhập hạ trong rừng. Vào cuôi hạ (vassa) cuộc tranh 
luận được giảng hoà êm thuận, chư Tăng đến Sàvatthi xin sám 
hối và cung thỉnh Đức Thế Tôn về chùa. 


* Hạ thứ mười một: Làng Ekanàla (trong xứ Magadha, Ma Kiệt 
Đà) -- Nơi đây Đức Phật gặp vị bà la môn nông dân 
Kasìbhàradvàja. Vị này có những lời thiếu lễ độ, nhưng Đức Thế 
Tôn vẫn bình tĩnh, thản nhiên giải đáp những câu hỏi của ông. 
Bhàradvàja trở thành một thiện tín nhiệt thành của Đức Phật. 
Chính trong cơ hội này Ngài giảng thời Pháp rất đáng chú ý Kinh 
Kasìbhàradvàja Sutta (Sutta Nipàta). (Xin đọc quyền "The Book of 
Protection" cùng một tác giả, do nhà xuất bản BPS ấn hành). 


* Hạ thứ mười hai: Veranjà -- Lời tựa của Tạng Luật (Vinaya) 
được xem là được ban hành trong hạ này. Cũng trong hạ này vị 
bà la môn Veranjà đến gặp Đức Phật, bạch hỏi một loạt nhiều câu 
hỏi, xin quy y, và cung thỉnh Đức Phật cùng chư Tăng nhập hạ 
(vasssa) tại làng Veranjà. Vào lúc ấy có nạn đói trong xứ, Đức 
Phật và chư vị đệ tử Ngài phải dùng những thức ăn rất thô sơ do 
một người lái ngựa dâng cúng. Theo thường lệ, sau khi ra hạ Đức 
Phật giả từ ông bà la môn thí chủ để lên đường. Ông ta thú nhận 
là mặc dầu cung thỉnh Đức Thế Tôn và chư vị tỳ khưu đệ tử nhập 


hạ, ông đã thiêu sót bổn phận suốt trọn thời gian kiết hạ vì phải 
mắc bận công chuyện nhà. Dâu vậy, ngày hôm sau ông dâng y và 
cúng dường đây đủ vật thực. 


* Hạ thứ mười ba: Tại tảng đá Càiiya (gần thị trấn Càlika) -- Trong 
hạ này Đại Đức Meghiya làm thị giả Ngài, thấy khu rừng xoài ở 
cạnh mé sông rất xinh tươi và thuận tiện để hành thiền, nên xin 
phép Đức Phật đến đó hành đạo. Mặc dầu Đức Phật khuyên sư 
hãy đợi chờ đến khi có một vị thị giả mới thay thế, sư vân lặp lại 
lời xin. Đức Phật cho phép. Vị tỳ khưu ra đi, nhưng rồi hết sức 
ngạc nhiên cảm nghe còn luôn luôn mang nặng những tư tưởng 
tham dục, sân hận và hung bạo. Sư thất vọng trở về. Lúc bấy giờ 
Đức Phật mở lời khuyên dạy: Này Meghiya, để giải thoát cái tâm 
chưa thuần thục, có năm điều hỗ trợ cho nó trở nên thuần thục: 1. 
một người bạn lành; 2. phẩm hạnh thanh cao trong khuôn khổ 
của những quy tắc tu tập; 3. bàn thảo chân thành, những lời 
khuyên bảo có chiều hướng buông bỏ, vắng lặng, chấm dứt, Giác 
Ngộ và Niết Bàn; 4. tinh tân loại trừ những tư tưởng bắt thiện và 
9. thành đạt trí tuệ phân biện trạng thái phát sanh và hoại diệt của 
vạn pháp." [31] 


* Hạ thứ mười bốn: Tại ngôi chùa Jetavana (Kỳ Viên), Sàvatthi -- 
Trong hạ này Đại Đức Ràhula, lúc ấy còn là sa di (sàmanera), thọ 
Cụ Túc Giới (upasampadà). Đúng theo Vinaya (Luật), phải đến 
hai mươi tuổi mới được thọ giới này. Như vậy, lúc ấy Ngài Ràhula 
vừa đúng tuồi thọ giới để trở nên tỳ khưu. 


* Hạ thứ mười lăm: Kapilavatthu (nơi chôn nhau cắt rún của Thái 
Tử Siddhattha) -- Trong hạ này Đức Vua Suppabuddha, cha của 
Công Chúa Yasodharà, băng hà. 


* Hạ thứ mười sáu: Thị trấn Àlavi -- Trong hạ này Đức Phật cảm 
hóa Alavaka, quỷ Dạ Xoa ăn thịt người. Quỷ nêu lên những thắc 
mắc, được Đức Thế Tôn giải thích thỏa đáng và xin quy y Phật. 
(Về những câu hỏi của Alavaka và giải đáp của Đức Bồn Sư, xin 
đọc Àlavaka Sutta, trong Sutta Nipàta hoặc "The Book of 
Protection" trang 81, do Đại Đức tác giả sách này, nhà xuất bản 
BPS ấn hành.) 


* Hạ thứ mười bảy: Ràjagaha (Vương Xá), tại ngôi chùa Veluvana 
(Trúc Lâm). Trong hạ này cô gái giang hồ nỗi tiếng, Sirimà em 
của vị lương y Jivaka, chết. Đức Phật đến dự lễ hỏa táng và nói 
với nhà vua hãy truyền rao cho dân chúng, xem có ai muốn mua 
cái thi hài ấy không -- cái thân hình mà lúc nào, khi còn sống, đã 
quyến rũ thu hút bao nhiêu người. Không ai màng đến, dầu khỏi 
phải trả tiền. Nhân cơ hội Đức Phật truyền dạy đám đông với lời 
kệ: 


"Hãy nhìn cái hình ảnh xinh đẹp kìa, 

Một thê xác đây đau thương, 

Một đống (xương), đây bệnh tật, 

Được nhiêu người bận tâm lo lắng, nhưng trong đó 
Không chứa đựng gì trường tôn hay ôn định. " 

-- Dhammapada, Kinh Pháp Cú, 147 


* Hạ thứ mười tám: Tảng đá Càliya -- Trong hạ này một thiếu nữ, 
con gái người thợ dệt, đến hầu Phật và được nghe thuyết giảng 
thời Pháp dạy quán tưởng về sự chết (maranànussatl). Trong một 
cơ hội khác, nhờ thường xuyên SUY gâm về những lời giảng của 
Đức Phật nàng giải đáp đúng tất cả bốn câu hỏi của Ngài. Cuộc 
vấn đáp có tánh cách triết lý này vượt khỏi tầm hiểu biết của đại 
chúng, vốn không thường suy niệm theo lời Phật dạy. Đức Phật 
ca ngợi nàng và mở lời dạy mọi người bằng kệ ngôn: 


"Thế gian này mù quáng; ở đây, 
người sáng suốt quả thật hiễm hoi 
Như số chim thoát khỏi lưới, 

Chỉ ít người vào nhàn cảnh. " 

-- Dhammapada, Kinh Pháp Cú, 174 


Nàng lắng nghe Giáo Pháp và chứng ngộ tằng Thánh thứ nhất 
(sotàpatti, Nhập Lưu hay Tu Đà Huờn), nhưng rồi lìa đời một cách 
bất ngờ. (Xin đọc Chú Giải Kinh Pháp Cú, Quyên IIl, trang 170, 
hoặc Buddhist Legends, tác giả Burlingame, Phần 3, trang 14. 
Cũng xin đọc chương "Hàng Phụ Nữ Trong Văn Học Phật Giáo", 
trong phần sau sách này.) 


* Hạ thứ mười chín: Tảng đá Càiliya. 


* Hạ thứ hai mươi: Ràjagaha, tại chùa Veluvana. 


* Từ hạ thứ hai mươi mốt đến hạ thứ bốn mươi ba: Sàvatthì. 
Trong hai mươi bốn năm này, Ngài nhập hạ mười tám lần tại Tịnh 
Xá Jetavana, sáu hạ tại Pubbàràma. Ông Anàthapindika (Cấp Cô 
Độc) và Bà Visàkhà là hai vị đại thí chủ. 


* Hạ thứ bốn mươi bốn: Beluva (một làng nhỏ có thể ở gần 
Vesàli) -- Nơi đây Đức Phật dùng năng lực của ý chí đè nén một 
cơn bịnh trâm trọng. 


Vào năm thứ bốn mươi lăm sau khi Thành Đạo, Đức Phật viên 
tịch tại Kusinàrà trong tháng Năm (vesàkha), trước ngày nhập hạ. 


Trong hai mươi mốt hạ đầu tiên, những vị tỳ khưu Nàgasamàia, 
Nàg¡ta, Upavàna, Sunakkhatta, Sàgatta, Ràdha và Meghiya và sa 
di (sàmanera) Cunda hầu cận Ngài, nhưng không đều đặn. Tuy 
nhiên, đến hạ thứ hai mươi mốt, Đức Phật muốn có một thị giả 
thường xuyên theo với Ngài. Tất cả tám mươi vị đại đệ tử A La 
Hán, như quý Ngài Sàriputta (Xá Lợi Phất) và Moggallàna (Mục 
Kiền Liên) đều tỏ ý tình nguyện. Nhưng Đức Phật không nhậm 
lời. Có lẽ Ngài nghĩ rằng chư vị A La Hán này sẽ giúp ích cho 
nhân loại nhiều hơn. 


Trong suốt thời gian ấy Đại Đức Ànanda giữ im lặng. Chư vị tỳ 
khưu thỉnh Ngài xin Phật. Ànanda Thera đáp rằng, "Nếu Đức Bổn 
Sư muốn tôi làm thị giả cho Ngài thì Ngài sẽ nói." Lúc ấy Đức 
Phật nói: "Này Ànanda, chớ nên để người khác thuyết phục. 
Chính con có thể tự nguyện hầu cận Như Lai." (Xem chương 2, 
đề cập đến Ngài Ànanda). 


Đạo Quả Phật Và Các Thánh Quả 


Trạng thái hoàn toàn giác ngộ, sự khám phá và chứng ngộ Tứ 
Diệu Đề (tức Đạo Quả Phật) không phải là đặc ân riêng của một 
chúng sanh tốt phước nào đã được Thần Linh Thiên Hựu chọn 
trước, cũng không phải là diễn biến duy nhất không bao giờ còn 
lặp lại trong lịch sử nhân loại. Đây là thành quả mà bắt luận ai 


cũng có thể thành đạt nếu tận lực tinh tấn chuyên cần tự thanh 
lọc thân tâm và khai triển trí tuệ đến mức tuyệt hảo và có đủ ý chí 
sắt đá, kiên trì trau giồi mười pháp ba la mật (pàrami) và Bát 
Chánh Đạo, những phẩm hạnh tất yếu để chứng ngộ Đạo Quả 
Phật. 


Đã có những vị Phật trong quá khứ xa xôi, và trong tương lai sẽ 
có những vị Phật, khi cần và hội đủ điều kiện thuận lợi. Nhưng ta 
không cần phải nghĩ đến tương lai xa vời; giờ đây, trong giây phút 
hiện tại, "cánh cửa Vô Sanh Bắt Diệt" đang rộng mở. Những ai 
bước vào, đạt đến trạng thái tuyệt đối trọn lành (Arahatta), cuối 
cùng giải thoát, vượt ra khỏi mọi đau khổ (Nibbàna). Đức Phật 
long trọng tuyên bố rằng trên phương diện tận diệt ô nhiễm và 
thành đạt mục tiêu giải thoát cùng tột, những vị ấy cũng đứng 
ngang hàng với Ngài: 


"Là những người chiến thắng như ta, quả. thật vậy, 
Những ai đã tận diệt mọi ô nhiễm ngủ ngâm trong tâm" [32] 


Tuy nhiên, Đức Phật cũng vạch rõ cho hàng môn đệ sự khác biệt 
giữa vị Toàn Giác và chư vị Arahat (A La Hán) [33], những bậc 
Thánh Nhân Trọn Lành: 


"Như Lai, này chư tỳ khưu, trong khi cũng là Arahat, là Toàn Giác, 
là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, là người công bố Con Đường 
chưa được công bó, là người thâu đạt Con Đường, là người tận 
tường hiểu biết Con Đường, là người thuần thục kinh nghiệm, vẹn 
toàn trải qua Con Đường. Và giờ đây, các đệ tử của Như Lai là 
khách lữ hành bước theo dấu chân của Như Lai. Đó là sự khác 
biệt, này chư tỳ khưu, là những điểm đặc thù phân biệt Như Lai, 
cũng là Arahat (A La Hán), là bậc Toàn Giác, với hàng đệ tử, 
những người đã thành đạt giải thoát bằng trí tuệ minh sát. [34]" 


Đặc Điểm Nỗi Bật Của Giáo Pháp (Dhamma) 


Không có những hóc hẻm đen tối của si mê, không có những 
mạng nhện đầy bí hiểm, không có những gian phòng mịt mù khói 
tỏa bao trùm bí ẩn, không có "giáo lý bí truyền”, không có những 
tín điều được dấu nhẹm, trong giáo huấn của Đức Phật, vốn 


được rộng mở sáng tỏ như ban ngày và trong suốt như thủy tinh. 
"Giáo pháp và giới luật mà Đức Phật công bố sáng chói tỏ rạng 
khi được mở rộng, không phải lúc bị che đậy, giống như mặt trời 
và mặt trăng, tỏ rạng khi trời quang mây tạnh và lu mờ lúc bị mây 
che án." 


Đức Bồn Sư không chấp nhận lối giáo huấn bao gồm "Mật nghĩa". 
Ngài dạy, "Mật nghĩa là dấu hiệu của những giáo lý giả mạo." Ngỏ 
lời cùng Đức Ànanda Đức Bồn Sư tỏ bày như sau: "Này Ànanda, 
Như Lai truyền dạy Giáo Pháp mà không có sự phân biệt nào 
giữa giáo lý công truyền và giáo lý bí truyền; vì tôn trọng chân lý, 
này Ànanda, Như Lai không bao giờ làm những việc như có bàn 
tay nắm lại của một ông thầy còn giấu lại một vài bí ân chánh yếu, 
không truyền hết cho học trò. [35]" 


Một vị Phật quả thật vô cùng hiếm hoi, nhưng không phải là xa lạ 
trong lịch sử nhân loại. Ngài không dành cho riêng mình sự giác 
ngộ tối thượng. Đối với người Phật tử, một quan điểm tương tợ 
thật là vô nghĩa và đáng gạc bỏ qua một bên, và đối với Đức Phật 
đó là một ước vọng rõ ràng không thể quan niệm được. Với tâm 
từ và tâm bi, Đức Phật ban truyền những lời dạy mà không giữ lại 
pháp môn nào cần thiết để giải thoát con người ra khỏi xiềng xích 
của vòng luân hồi (samsàra), cuộc đi bất định triền miên lặp đi lặp 
lại. 


Giáo huấn của Đức Phật từ đầu đến cuối được rộng mở cho tất 
cả những ai có mắt để thấy và có tâm để hiểu biết. Phật Giáo 
không bao giờ đưa họng súng hay dùng gươm đao để áp bức, 
cưỡng bách ai. Người Phật tử không bao giờ ép buộc người khác 
theo tôn giáo mình. Phương pháp cưỡng chế không bao giờ thích 
nghỉ đối với Đức Phật. 


Đề cập đến lòng bi mẫn của Đức Phật, H. Fielding Hall viết trong 
quyền The Soul of a People”: "Không bao giờ có thể có một cuộc 
chiến tranh Phật Giáo. Không quôc gia xâm lăng nào mục kích 
lòng hăng say chiến đấu của những người Phật tử; không người 
nào bị sát hại, đỗ máu giữa nhà, vì kẻ sát nhân lây danh nghĩa 
của Đức Phật. Ngài, và niềm tin nơi Ngài không hề mang một vết 
máu. Ngài hoằng dương một giáo lý đem lại An Lành Vĩ Đại, tình 


thương, lòng từ ái, bi mẫn, và lời dạy của Ngài trong sáng rõ rệt 
đên độ không bao giờ có thê nhâm lân." 


Trong khi truyền bá Giáo Pháp (Dhamma) Đức Phật không có bất 
luận sự phân biệt nào giữa hàng môn đệ, không bao giờ chọn 
riêng vị đệ tử nào để ban ân huệ, không bao giờ có tình trạng 
thiên vị. Giữa các môn đệ Ngài, là những vị đã đắc Quả A La 
Hán, đã tận diệt ô nhiễm và đã phá tan mọi thằng thúc cột trói 
chúng sanh vào một kiếp sinh tồn mới, các vị ấy đã tiền đạt đến 
mức thanh tịnh tuyệt đỉnh, trong sạch như nhau. Tuy nhiên có vài 
vị, vì đặc biệt lỗi lạc hơn trên phương diện trí tuệ hay thực hành 
nào, và nhờ đó được ưu đãi hơn về mặt tinh thần, như được 
huynh đệ trọng vọng hơn; nhưng Đức Bổn Sư không bao giờ ban 
bố đặc ân cho vị nào mà xem tất cả như nhau. Như Ngài Upàii 
chẳng hạn, xuất thân từ một gia đình thợ cạo, được Đức Bồn Sư 
giao phó nhiệm vụ Tăng Trưởng trong những vấn đề giới luật 
(vinaya), thay vì chỉ định những vị A La Hán khác mà trước kia 
thuộc dòng quý phái và chiến sĩ (kshatriya). Hai Ngài Sàriputta và 
Mahà Moggallàna, sanh trưởng trong gia đình bà la môn, là hai vị 
đại đệ tử của Đức Phật, vì đó là nguyện vọng của các Ngài từ 
trong nhiều tiền kiếp xa xôi. Ngài Sàriputta (Xá Lợi Phất) ưu tú về 
trí tuệ (pannà), còn Ngài Moggallàna (Mục Kiền Liên), về thần 
thông (iddhi). 


Đức Phật không bao giờ muốn rút tỉa nơi hàng tín đồ một đức tin 
mù quáng và quỳ lụy phục tùng Ngài hay giáo lý của ngài. Ngài 
luôn luôn đặt nặng công trình quán xét phân biện và khảo sát 
sáng suốt. Với những lời lẽ quả quyết, trong một thời Pháp mà về 
sau được gọi rất đúng là hiến chương đầu tiên về tự do tư tưởng, 
Ngài mạnh mẽ khuyến khích người Kàlàmas nên sáng suốt quán 
xét. 


Vội vã chấp nhận bắt luận điều gì rồi đặt niềm tin vào đó quả thật 
không nằm trong tinh thần Phật Giáo, và ta có thể nhận thức điểm 
này xuyên qua cuộc đàm thoại giữa Đức Thế Tôn và một số đệ 
tử: "Nếu bây giờ, biết và chấp giữ tin chắc điều này, các con có 
nói chăng rằng, 'Chúng ta tôn vinh Đức Bồn Sư, vì quý trọng Ngài 
chúng ta tôn kính những lời dạy của Ngài?' 'Bạch Đức Thế Tôn, 
các con không nói như vậy.' 'Điều nào mà các con xác nhận, này 


chư đệ tử, có phải vì chính tự các con đã nhận thức, trông thấy rõ 
ràng và năm vững điêu ây không?' 'Đúng vậy, Bạch hóa Đức Thê 
Tôn.” [36] 


Đức Phật đối diện với những sự kiện và từ chối không thừa nhận 
hoặc tán thành điều gì không phù hợp với chân lý. Ngài không 
muốn chúng ta chấp nhận bắt cứ gì một cách mù quáng, không 
suy xét trước. Ngài muốn chúng ta thông hiểu sự vật đúng như 
sự vật là vậy, tập trung mọi cố gắng cần thiết và gia công chú 
niệm nhằm thành đạt giải thoát. 


"Các con phải chuyên cân tinh tân 
Các đâng Như Lai chỉ là người vạch ra con đường." [37] 


"Các con hãy tự mình cải thiện, tự vươn lên, 

Và mở lòng đón nhận giáo huẫn của Đức Phậit. 

Hãy rung chuyền đạo binh của tử thân, 

Như thớt tượng rung chuyền một mái chòi tranh." [38] 


Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới Đức Phật dạy rằng không nên. 
tìm giải thoát bằng cách tùy thuộc nơi một đắng cứu thế, dầu vị ấy 
là người hay thần linh. 


Ý niệm chủ trương rằng có ai đó nâng đỡ con người từ thấp lên 
một tầng lớp cao hơn trong đời sống, và rốt cùng cứu thoát luôn, 
có chiều hướng làm cho con người trở nên lười biếng và yếu hèn, 
Suy nhược, và cuồng si. Tin tưởng như vậy là hạ thấp giá trị con 
người và làm ngộp tắt mọi tia sáng phẩm cách phát sanh từ đời 
sống đạo đức. 


Bậc Toàn Giác kêu gọi hàng tín đồ nên tự tin, tự nương tựa nơi 
chính mình, không ỷ lại nơi ai khác. Người khác có thể gián tiếp 
đưa đến ta một cánh tay hỗ trợ, nhưng trạng thái siêu thoát ra 
khỏi mọi khổ đau phải được mỗi người tự mình trau chuốt cho 
mình và gia công chuyên cần, đập đẽo, gọt giũa trên hòn đe, 
bằng chính hành động của mình. 


Thanh Tịnh Thật Sự 


Đề hiểu biết tận tường sự vật, niềm tin và lòng kinh sợ không có 
một vai trò nào trong tư tưởng người Phật tử. Chân lý của Giáo 
Pháp (Dhamma) chỉ có thể thành đạt bằng trí tuệ minh mẫn, 
không bao giờ bằng đức tin mù quáng hay bằng cách sợ sệt một 
chúng sanh, đã được hay không được biết. 


Chẳng những Đức Phật không tán thành đức tin mù quáng và 
lòng kinh sợ một Thần Linh toàn năng, xem như điều ấy không 
thích nghi để thấu đạt chân lý, mà Ngài cũng bác bỏ những nghi 
thức tế lễ không bổ ích, bởi vì những phương cách từ khước 
kiêng cữ bề ngoài như nhịn đói, xuống sông tắm để gội rửa tội lỗi, 
làm thịt thú để tế lễ thần linh và những nghỉ thức tương tợ không 
có chiều hướng thanh lọc con người, không làm cho con người 
trở nên thánh thiện và cao quý. Sau đây là cuộc đàm thoại giữa 
Đức Phật và vị bà la môn Sundarika Bhàradvàja: Lần nọ Đức Thế 
Tôn ngỏ lời cùng chư vị tỳ khưu, giải thích cặn kẻ như thế nào 
người mong tìm giải thoát phải tu tập, và sau đó Ngài dạy thêm 
rằng người mà tâm không còn mảy may ô nhiễm, người mà cuộc 
đời trong sạch đã đến mức toàn hảo, người đã làm xong những 
gì cần phải làm, người ấy có thể được gọi là tắm rửa nội tâm. 


Lúc bây giờ Bhàradvàja, ngồi bên cạnh Đức Phật, nghe như vậy 
thì bạch hỏi: 


"Đức Gotama có xuống tắm dưới sông Bàhuka không?" 


"Này Ông Bà La Môn, tắm dưới sông Bàhuka thì có lợi ích gì? 
Con sông Bàhuka có thê làm gì cho ta?" 


"Quả thật vậy, Bạch Đức Tôn Giả Gotama, nhiều người tin tưởng 
răng sông Bàhuka rất linh thiêng. Nhiêu người đã xuông tăm dưới 
sông Bàhuka đề rửa sạch tội lôi (pàpa, hành động bất thiện) của 
mình. 


Đức Phật giải thích cho Bhàradvàja rằng tắm nước sông không 
thê gội rửa những bợn nhơ của tội lôi, và Ngài dạy ông: 


"Này Ông Bà La Môn, hãy tắm rửa nơi đây (tức trong Giáo Pháp 
và Giới Luật này), hãy ban bô trạng thái châu toàn cho tât cả 


chúng sanh. Nếu Ông không nói lời giả dối, hoặc không sát sanh 
hay không trộm cắp, nếu Ông đáng được tin cậy và không xấu xa 
đê hèn thì đi tắm dưới sông Gayà (tên một con sông ở Ấn Độ vào 
thời Đức Phật) có lợi ích gì? Cái giếng nước của chính nhà Ông 
cũng là một con sông Gayà rồi." [39] 


Vấn Đề Giai Cấp 


Giai cấp là vấn đề tối quan trọng đối với người bà la môn Ấn Độ, 
nhưng đối với Đức Phật thì rõ ràng không đáng lưu tâm đến. Ngài 
mạnh dạn đả kích hệ thống phân chia đẳng cấp, xem đó là đê 
hèn. Giáo Hội Tăng Già gôm đủ người ở tất cả mọi tầng lớp xã 
hội, giống như sông rạch khắp cùng đều tụ hội, tuông chảy về 
biển cả. Những vị này gác bỏ lại danh tánh, giai cấp, đẳng cấp và 
trở thành những thành viên của một cộng đồng -- Tăng Già 
(Sangha). 


Nói về tánh cách bình đẳng của tất cả những thành viên trong 
Giáo Hội Tăng Già Đức Phật dạy: 

"Này chư tỷ khưu, cũng dường những ngọn sông to lớn như 
Gangà, Yamunà, Aciravati, Sarabhù và Mahi, khi đỗ ra biển thì bỏ 
lại tên riêng và lý lịch của mình, rồi được xem là biển cả, cùng thế 
Ấy, này chư tỷ khưu, từ bốn giai cấp (vannas) .. . những người ly 
gia cắt ái, trở thành tu sĩ không nhà cửa trong Giáo Pháp và Giới 
Luật mà Như Lai công bố, cũng mắt đi danh tánh và lý lịch của họ 
và được xem là con dòng Sàkya (Thích Ca)” (Udàna 55). 


Quan điểm của người Phật tử về vấn đề chủng tộc và kỳ thị 
chủng tộc đã được tỏ bày rõ rệt. Quan điểm ấy cũng được phản 
ảnh trong chủ trương đạo đức và khoa học của UNESCO trong 
thế kỷ hiện đại (Tuyên ngôn về Chủng Tộc và Thành Kiến Chủng 
Tộc, UNESCO 1978). [40] 


Để trả lời vị bà la môn Sundarika Bhàradvàja, muốn tìm hiểu dòng 
dõi Ngài, Đức Phật nói: 


"Ta không phải bà la môn, không phải hoàng tử, 
Không phải nông dân, hay gì khác. 
Tất cả đẳng cấp trong thế gian, ta đã biết, 


Nhưng đã biết, ta đi con đường của ta 
Chỉ giản dị là không ai hết. 

Không nhà cửa, trong bộ y người tu sĩ, 
Với đâu cạo trọc làm vương niệm, ta đi 
Đơn độc trên con đường của ta, tĩnh lặng 
Hỏi dòng dõi của ta là vô ích." [41] 


Trong trường hợp khác, một người bà la môn có ý phân chia 
đẳng cấp, máng chưởi Đức Phật là "bọn tăng lữ!", hạng "cùng 
đinh!" Đức Bổn Sư không hề cảm nghe ô nhục vì thế mà ôn tồn 
giải đáp: 


"Sự sanh trưởng không làm cho con người là cùng đinh, 
Không làm cho con người là bà la môn; 

Hành động làm cho người này là cùng đinh, 

Hành động làm cho người kia là bà la môn. " 

-- Suffa-nipàfa, v. 142. 


và Ngài thuyết giảng trọn thời Pháp, bài kinh Vasala Sutta (Sutta- 
nipàta) giải thích cho vị bà la môn từng chỉ tiết những đặc điểm 
của người thật sự là cùng định (vasala). Được cảm hóa, vị bà la 
môn ngạo mạn xin quy y với Đức Phật (Xem “The Book of 
Protection, trang 91, cùng Đại Đức tác giả). 


Đức Phật thâu nhận vào Giáo Hội một cách tự do và bình đẳng, 
những người đến với Ngài từ mọi chủng tộc và mọi đẳng cấp, khi 
biết rằng người ây có thể sống đời thánh thiện, và vài người này 
đã trở nên lỗi lạc. Đức Phật là vị giáo chủ duy nhất trong thời hiện 
đại đã cố gắng pha trộn lẫn nhau trong tinh thần khoan dung và 
thuận thảo, những người mà nếu không, sẽ bị phân cách trong 
những tầng giai cấp khác nhau. 


Ngài Upàii, vị Tăng Trưởng trong vấn đề Vinaya -- giới luật của 
Giáo Hội -- trước khi xuất gia là một người thợ cạo, nghề sinh 
sống mà thời bấy giờ được xem là hạ cấp nhất. Sunìta, về sau 
đắc Quả A La Hán, là người hốt rác, một nghề hạ tiện khác. 
Trong Giáo Hội Tỳ Khưu Ni có hai bà Punnà và Punnikà, cả hai là 
người nô lệ. Theo Mrs. C.A.F. Rhys Davids, tám phần trăm rưởi 
(8 1/2%) trong số các vị tỳ khưu ni đã có đủ khả năng chứng ngộ 


đạo quả là những người đã đến từ những giai cấp hạ lưu, phần 
đông là thất học. [42 


Những Vị Đại Đệ Tử 


Ràjagaha (Vương X4), kinh đô của vương quốc Magadha (Ma 
Kiệt Đà), là một trong những địa điểm được Đức Phật quang lâm 
đến trước nhất sau khi Thành Đạo. Khi còn là đạo sĩ du phương, 
trong những ngày đầu tiên sau khi xuất gia, Đức Phật đã có lời 
hứa với Vua Bimbisàra (Bình Sa Vương) xứ Seniya rằng sau khi 
viên mãn thành tựu mục tiêu Ngài sẽ trở lại viếng Ràjagaha. Vua 
Bimbisàra vui mừng không xiết kế khi gặp lại Đức Phật. Sau khi 
nghe được một thời Pháp vua liền xin quy y. Lòng nhiệt thành quý 
mến Đức Phật cao đến độ trong vài ngày vua dâng ngự uyên 
Veluvana lên Đức Phật, để thiết lập một ngôi chùa. 


Vào thủa bấy giờ Ràjagaha là một trung tâm văn hóa to lớn, nơi 
có nhiều hệ thống triết học đang thời kỳ dồi dào phong phú. Một 
trong các hệ thống tư tưởng này do Sanjaya lãnh đạo; và trong 
hàng môn đệ của Sanjaya có hai, trong hai trăm năm mươi vị, là 
Upatissa và Kolita, mà về sau trở thành Sàriputta (Xá Lợi Phát) và 
Moggallàna (Mục Kiền Liên), hai vị đệ tử đứng hàng đầu của Đức 
Phật. Một hôm nọ, khi Upatissa đang rão bước trên đường phố 
Ràjagaha thì chàng lấy làm cảm kích trước phong độ thanh nhã, 
trầm lặng và phẩm cách cao quý của vị đệ tử đầu tiên của Đức 
Phật, Ngài A La Hán Assaji (A Tư Đà), lúc ấy đang đi trì bình. 


Tất cả tâm thành, tất cả những công phu mà từ nhiều kiếp sống 
Upatissa đã kiên trì gia công để thành tựu viên mãn, giờ đây đã 
đến lúc thâu hoạch thành quả. Upatissa không trở về với thầy 
mình mà theo chân vị A La Hán Assaji đến nơi Ngài ngồi lại nghỉ, 
nóng lòng muốn biết Ngài học giáo lý của ai và giáo lý ấy như thế 
nào. 


"Này Đạo Hữu," Upatissa nói, "diện mạo của Đạo Hữu thật là 
trang nghiêm, trầm lặng, dung nhan của Đạo Hữu trong suốt sáng 
ngời. Ai khuyến khích Đạo Hữu từ bỏ thế gian? Ai là thầy của Đạo 
Hữu? Đạo Hữu thực hành Giáo Pháp nào?" Ngài Assaji vốn 
người ít nói, từ tốn trả lời: "Sư không thể giải thích dong dài Giáo 


Pháp và Giới Luật, nhưng có thể vắn tắt tóm lược ý nghĩa." Câu 
nói của Upatissa đáng được chú ý: "Đúng như vậy, này Đạo Hữu, 
nói nhiều hay ít cũng được, điều tôi muốn nghe chỉ là ý nghĩa. Tại 
sao phải dùng nhiều lời?" Lúc bấy giờ vị A La Hán Assaji nói lên 
một câu kệ bao gồm toàn thể giáo lý nhân quả của Đức Phật: 


"Ye dhammà hetuppabhavà -- tesam hetum tathàgato àha 
Tesam ca yo nirodho -- Evam vàdi mahà samano. " 


"Vệ các pháp phát sanh do nhân, Như Lai đã chỉ dạy nhân ấy, 
(Phương pháp) đề chấm dứt, Như Lai cũng chỉ dạy. 

Đó là giáo huắn của bậc Đại Sa Môn." 

-- Vinaya Mahàvagga 


Trong tức khắc, Upatissa lãnh hội ý nghĩa và chứng đắc tầng 
Thánh đầu tiên, thấu triệt "bát luận gì có bản chất của sự phát 
sanh, tất cả những gì có bản chất của sự chắm dứt" (yamkinci 
Samudaya dhammam sabbam tam nirodha dhammam). 


Lòng vui mừng khấp khởi, Upatissa mau mau về tìm bạn, Kolita, 
để thuật rõ cuộc gặp gở vị A La Hán và giáo huấn được thọ nhận. 
Kolita cũng vậy, tức khắc chứng đắc tầng Thánh đầu tiên khi 
nghe Upatissa lặp lại Giáo Pháp. Rồi cả hai cùng nhau đến gặp 
Sanjaya thầy mình, khuyên thầy theo về Đức Phật. Nhưng 
Sanjaya từ chối vì sợ mắt tiếng đạo sư. Upatissa và Kolita liền từ 
giả thầy, đến Tịnh Xá Veluvana (Trúc Lâm) xin xuất gia với Đức 
Phật. Đức Phật hoan hỷ đón mừng với lời kêu gọi, "Hãy lại đây, 
này tỳ khưu, Giáo Pháp đã được công bó đầy đủ. Hãy sống đời 
thánh thiện để trọn vẹn chắm dứt đau khổ (dukkha)," và chấp 
nhận hai vị vào Giáo Hội. Về sau hai Ngài thành tựu giải thoát và 
trở nên hai vị đứng đầu trong hàng đệ tử Phật. 


Một nhân vật quan trọng khác được thâu nhận vào Giáo Hội trong 
lúc Đức Phật lưu ngự tại Veluvana là vị bà la môn hiền triết Mahà 
Kassapa (Ma Ha Ca Diếp). Ngài từ bỏ một sự nghiệp đồ sộ để tìm 
giải thoát. Chính Ngài Đại Đức Mahà Kassapa, ba tháng sau khi 
Đức Phật nhập Đại Niết Bàn (parinibbàna), đã triệu tập cuộc họp 
chư vị A La Hán (Kết Tập Tam Tạng Lần Thứ Nhất), tại Động 
Sattapanmni gần Ràjagaha, dưới sự bảo trợ của Vua Ajàtasattu (A 


Xà Thế), để thu thập và kết tập Giáo Pháp và Giới Luật. 
Giáo Hội Chư Tỳ Khưu Ni 


Trong những ngày đầu tiên, chỉ có người nam mới được chấp 
nhận vào Giáo Hội Tăng Già (Sangha) vì Đức Phật không sẵn 
sảng thâu nhận nữ giới. Tuy nhiên trong hàng thiện tín, phái nữ 
có nhiều người tâm đạo nhiệt thành, hết lòng mong muôn sông 
đời xuất gia. Lòng thành thật khẩn khoản mong cầu ấy thúc giục 
Bà Pajàpati Gotami, kế mẫu của Đức Phật, cùng một nhóm nhiều 
vị mạng phụ phu nhân đến kính cần bạch Phật xin cho người phụ 
nữ được xuất gia. Nhưng Đức Phật còn do dự. Nhận thấy nỗi băn 
khoăn thất vọng và nhiệt tâm của các bà, Đức Ànanda đứng ra 
ủng hộ, khẩn khoản thỉnh cầu Đức Phật. Cuối cùng Đức Phật 
chấp thuận, nhưng ban hành tám giới căn bản cho hàng phụ nữ 
xuất gia. 


Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, Giáo Hội Tỳ Khưu Ni 
(Bhikkhunì Sàsana) được thành lập vào năm thứ năm sau khi 
Đức Phật Thành Đạo, trước đó chưa bao giờ có một Giáo Hội để 
cho hàng phụ nữ có thể xuất gia sống độc thân. Từ mọi tầng lớp 
trong đời sông, mọi người phụ nữ đều có thể gia nhập Giáo Hội. 
Đứng hàng đầu là hai vị Khemà và Uppalavannà. Đời sống của 
một số đông các vị tỳ khưu ni cao quý ấy, mức độ gia công 
chuyên cần của các bà nhằm thành đạt mục tiêu cứu cánh và 
những bài kệ khải hoàn mà các bà hoan hỷ đọc lên khi tâm được 
giải thoát, đã được mô tả một cách sống động trong những bài 
Thánh Thi của chư Tỳ Khưu Ni (Therigàthà). 


Tại Kapilavatthu 


Trong khi lưu ngự tại Ràjagaha, Đức Thế Tôn hay tin vua cha 
mong muốn được Ngài trở về thăm, nên lên đường về 
Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ). Tuy nhiên, Ngài không ởi ngay vào 
hoàng cung mà, theo lệ thường, dừng chân nghỉ trong một cái 
động phía ngoài thành. Ngày hôm sau, tay mang bát, Ngài đi từ 
nhà này sang nhà kia trên đường phố Kapilavatthu. Vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn) nghe biết vậy lấy làm kinh ngạc, vội vã 
đến gặp Đức Phật và bảo: "Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Ngài làm 


nhục nhã hoàng tộc như vậy? Tại sao Ngài lại đi khất thực như 
vậy? Trong dòng dõi chúng ta chưa có ai từng đi xin ăn như thế." 
Đức Phật trả lời: "Tâu Đại Vương, Đại Vương và những người 
trong hoàng tộc có thể xưng là con cháu dòng vua. Như Lai thuộc 
về dòng dõi của chư Phật từ ngàn xưa, và chư Phật khát thực, chỉ 
sống nhờ vật thực đi bát." 


Rồi giải thích Giáo Pháp, Đức Bốn Sư nói, "Hãy thức tỉnh, luôn 
luôn chú niệm và có cuộc sống chân chánh. Hãy chân chánh 
sống hạnh phúc trong thế gian này và thế gian sau này." Đức vua 
kiên cố vững bước trên Con Đường và chứng ngộ Giáo Pháp. 
Lúc bấy giờ vua cung thỉnh Đức Phật về hoàng cung, nơi đây tất 
cả hoàng thân đều ra đón mừng và đảnh lễ Ngài, ngoại trừ Công 
Chúa Yasodharà. Ngài đến với bà. Bà phủ phục đảnh lễ dưới 
chân Ngài. Rồi Đức Phật thuật câu chuyện Túc Sanh Truyện 
Candakinnara Jàtaka [43] kể lại những phẩm hạnh của bà cao cả 
như thế nào trong kiếp sống ấy, và hướng dẫn bà vào Giáo Pháp. 


Về sau, khi Đức Phật được cung thỉnh thành lập Giáo Hội dành 
cho nữ giới, bà trở thành một trong những vị tỳ khưu ni đầu tiên, 
rồi chứng ngộ Đạo Quả A La Hán, tầng Thánh cao nhất. 

Khi Đức Phật vào đến hoàng cung, Công Chúa Yasodharà ăn 
mặc chỉnh tề cho con là Ràhula (La Hầu La), rồi chỉ Đức Phật và 
nói, "Kìa là cha con, này Ràhula, hãy đến cha và xin cái gia tài 
của con." 


Hoàng Tử Ràhula đi đến Đức Phật, đứng trước mặt Ngài và 
bạch: "Quả thật mát mẻ, này bậc Sa Môn, cái bóng của Ngài quả 
thật mát mẻ dễ chịu." 


Khi Đức Phật độ thực xong và rời hoàng cung Hoàng Tử Ràhula 
đi theo Ngài xin, "Xin Ngài trao lại cho con phần di sản của con." 
Lúc bấy giờ Đức Phật nói với vị đại đức A La Hán Sàriputta, "Như 
vậy, này Sàriputta, hãy đưa Ràhula vào Giáo Hội." 


Đức Sàriputta làm lễ xuất gia cho Ràhula [44]. Bộ Majjhima 
Nikàya, Trung A Hàm, một trong năm bộ A Hàm của Tạng Kinh 
trong kinh điển Pali, có ba bài kinh (số 61, 62, 147) tựa đề 
Eàhulovàda hay những lời khuyên dạy Ràhula do Đức Phật 


thuyết giảng cho sa di Ràhula. Ba thời kinh này hoàn toàn khuyên 
dạy vê giới luật và pháp hành thiên. Sau đây là một đoạn được 
trích từ Kinh Mahà Ràhulovàda Sutta [45]: 


"Hãy trau giồi pháp niệm tâm từ (mettà), này Ràhula; bởi vì tâm từ 
được trau giồi sẽ diệt sân hận. Hãy trau giồi pháp niệm tâm bi 
(karunà), này Ràhula, bởi vì tâm bị được trau giồi sẽ diệt tánh 
hung bạo. Hãy trau giỗi pháp niệm tâm hỷ (mudità), này Rahula, 
bởi vì tâm hỷ được trau giồi sẽ diệt lòng ganh ty. Hãy trau giỗi 
pháp niệm tâm xả (upekhà), này Ràhula, bởi vì tâm xả được trau 
giồi sẽ diệt thù hận. Hãy trau giồi pháp niệm thân bắt tịnh 
(asubha), này Ràhula, bởi vì niệm thân ô trược sẽ diệt tâm tham 
ái. Hãy trau giồi pháp niệm lý vô thường (anicca-sannà), này 
Ràhula, bởi vì niệm vô thường sẽ diệt kiêu căng ngã mạn (asmi- 
màna). Hãy trau giồi pháp niệm hơi thở-vô-thở-ra (ànàpàna sati), 
này Ràhula, thở-vô-thở-ra với chú niệm, này Ràhula, được trau 
giồi và thường xuyên thực hành, sẽ đem lại nhiều thành quả tốt 
đẹp, rất lợi ích." 


Nữ Giới Trong Phật Giáo 


Nhìn tổng. quát, vào thời Đức Phật, do ảnh hưởng của Hồi Giáo, 
pháp quyền của người phụ nữ không mấy được thừa nhận, đôi 
khi cũng bị khinh khi và làm nô lệ cho đàn ông. Chính Đức Phật 
nâng cao phẩm giá của nữ giới và có nhiều trường hợp cho thầy 
rằng người phụ nữ rất uyên thâm trong vấn đề triết học. Ngài mở 
rộng tâm từ, tâm bi, luôn luôn tôn trọng nữ giới và chỉ dạy cho 
hàng phụ nữ con đường đưa đến thanh bình an lạc, trong sạch và 
thánh thiện. Đức Thế Tôn nói: "Mẹ là bạn lành trong gia đình. Vợ 
là người bạn cao quý nhất của chồng." 


Đức Phật không từ chối lời cung thỉnh trai tăng của Ambapàli mặc 
dầu bà mang tiếng xấu [46]. Dù thức ăn mà bà dâng lên Ngài như 
thế nào, Ngài chấp nhận, và trả lại, Ngài ban truyền cho bà Pháp 
Bảo (dhammadàna), quà tặng chân lý. Trong tức khắc, lời dạy 
của Ngài cảm hóa bà và, từ bỏ cuộc sống không chánh đáng 
trong thế tục, bà xin gia nhập Giáo Hội chư Tỳ Khưu Ni. Nhiệt 
thành với đạo pháp và tinh tấn chuyên cần thực hành, bà sớm 
chứng ngộ Thánh Quả. 


Bà Kisàgotami là một thiếu phụ khác đã được tâm bi vô lượng 
của Đức Phật chiếu cố đến. Câu chuyện của bà là một trong 
những mẫu chuyện cảm kích nhất được ghi chép trong kinh điền. 
(Xin xem chương 12, "Người Phụ Nữ Trong Văn Học Phật Giáo'`). 
Nhiều thí dụ khác cho thấy Đức Phật giúp đỡ và an ủi những 
người phụ nữ đau khổ trong cuộc sống thăng trầm. 


Chăm Sóc Người Bịnh 


Lòng bi mẫn của Đức Bồn Sư đối với người bệnh quả thật không 
bờ bến. Một hôm Đức Thế Tôn thấy một vị sư bịnh, Đại Đức 
Pùtigatta Tissa, trăn trở trên giường đầy những đớm vấy bản vì 
một ung nhọt lở loét. Tức thì Ngài đun nước nóng, và cùng với 
Ngài Ànanda, tự chính tay dịu dàng săn sóc, rửa sạch ung nhọt, 
và truyền dạy Giáo Pháp, giúp cho sư đắc Quả A La Hán trước 
khi viên tịch. Trong một trường hợp khác, Ngài chăm sóc một vị 
sư bịnh và dạy hàng môn đệ như sau: 


"Bát luận ai hết lòng chăm sóc người bịnh, này chư tỳ khưu, là 
hành theo lời dạy của Như Lai (cũng như chăm sóc Như Lai, tôn 
vinh Như Lai) [47]. 


Khi vị A La Hán Tissa viên tịch, nghi lễ hỏa táng được thực hành 
đây đủ và Đức Phật dạy đem xá lợi Ngài tôn trí trong một bảo 
tháp [48]. 


Tâm từ (mettà) của Đức Phật bao trùm cùng khắp càn khôn vũ trụ 
và vô lượng vô biên. Lời kêu gọi khân thiệt của Ngài đên hàng 
môn đệ là: 


"Cũng giống như bà từ mẫu tâng tiu bảo bọc con, 
Người con duy nhất của bà, 

Dầu có hy sinh mạng sống cũng vui lòng, 

Dường thế ấy, 

Tâm từ của các con phải bao trùm tất cả sanh linh. " [49] 


Hành động của Ngài luôn luôn nhất trí với những điều Ngài dạy, 
lúc nào cũng thắm nhuằn từ ái và bi mẫn. 


Trong khi du hành từ làng này sang làng khác, từ thị trần nọ đến 
thành phố kia, để giáo huấn, giác tỉnh và đem hạnh phúc đến cho 
nhiều người, Đức Phật nhận thấy trong dân gian những hạng 
người dị đoan mê tín, những người đã lún sâu dưới lớp bùn vô 
minh, sát sanh hại vật để tế lễ thần linh. Ngài nói với họ: 


"Sự sống, tất cả mọi người đêu có thể cướp 
Nhưng không ai có thể cho, 

Đời sống quả thật kỳ diệu, thân ái và dễ mến, 
Đối với mọi người, 

Chí đến (sự sống của) người xấu số nhất ... " [50] 


Như vậy, trong khi con người van vái thần linh để được thương 
xót, chính họ lại không đoái thương loài cầm thú, trong khi xứ Ấn 
Độ bị hoen ố vì tập tục hy sinh những con thú vô tội, đặt trên bàn 
thờ để tế lễ những thần linh tưởng tượng, trong khi nghi thức tế lễ 
của những vị đạo sĩ và những vị bà la môn đem lại tai ương và 
đau khổ tàn bạo, thì Đức Phật Đại Từ Đại Bi chỉ dạy Con Đường 
Cũ Xa Xưa của các bậc Toàn Giác, của lối sống chân chánh, của 
tình thương và của tâm hiểu biết lẫn nhau. 


Mettà, hay tâm từ, là phương thuốc giải độc công hiệu nhất để đối 
trị lòng sân hận bên trong chúng ta. Tâm từ cũng là món thần 
dược công hiệu nhất để đối trị lòng sân hận của người khác đối 
với chúng ta. Hãy nới rộng tình thương, tung rải đến tất cả những 
ai cần, với tâm tự do và vô lượng. Ngôn ngữ của tâm, ngôn ngữ 
xuất phát từ tắm lòng chân thật lúc nào cũng đơn giản, dịu hiền 
và đầy năng lực. 


Tâm Xả Và Trầm Lặng 


Giữa những thăng trầm của cuộc sống -- được và thua, danh 
thơm và tiếng xấu, tán dương và khiển trách, hạnh phúc và đau 
khổ -- Đức Phật không bao giờ lay chuyên. Ngài vững chắc như 
một tảng đá kiên cố. Trong hạnh phúc hay trong đau khổ, Ngài 
không phần khởi cũng không để tinh thần sút kém. Ngài không 
bao giờ khuyến khích cãi vã ồn ào hay ác cảm thù hận. Có lần 
Ngài nói với các vị tỳ khưu: "Như Lai không cãi vã với thế gian, 


chính thế gian cãi vã với Như Lai. Người đi trên con đường của 
Giáo Pháp (Dhamma) không cãi vã với bât luận ai trong thê gian.” 
[51] 


Ngài dạy chư vị đệ tử với những lời lẽ như sau: 


"Như voi chiến lâm trận địa, hứng lãnh lằn tên mũi đạn, 
cùng thê ây, Như Lai sẽ chịu đựng lời nguyên rủa và bât thân 
thiện của kẻ khác. " [52] 


Devadatta 


Một thí dụ điển hình về thái độ tinh thần của Đức Phật được thấy 
rõ rệt trong mối liên hệ của Ngài đối với Devadatta (Đề Bà Đạt 
Đa). Devadatta là em họ của Đức Phật, có gia nhập vào Giáo Hội 
và chứng đắc nhiều thần thông tại thế (puthujjana-iddhi). Nhưng 
về sau, vì mãi ôm ấp trong lòng tham vọng nắm quyền lãnh đạo 
Tăng Già (sangha), ông bắt đầu sanh tâm ganh ty và ác cảm đối 
với Đức Phật và hai vị đại đệ tử, Sàriputta và Moggallàna. 


Devadatta khéo léo lấy được lòng, và trở nên người thân tín của 
Hoàng Tử Ajàtasattu (A Xà Thế), con Vua Bimbisàra (Bình Sa 
Vương). Ngày nọ, khi Đức Thế Tôn ngự tại Tịnh Xá Veluvana 
(Trúc Lâm) cùng với một nhóm tỳ khưu, có cả vua hiện diện, 
Devadatta đến gần Đức Phật, đảnh lễ và bạch: "Bạch Đức Thế 
Tôn, đến nay thì Ngài đã già yếu. Kính xin Đức Bồn Sư hãy an 
nghĩ thanh nhàn, khỏi phải lo lắng mệt nhọc. Con sẽ đứng ra dìu 
dắt Giáo Hội." 


Đức Phật bác bỏ lời thỉnh cầu, và Devadatta tức giận ra về, lòng 

bồi hồi nuôi dưỡng thù hận và ác cảm với Đức Thế Tôn. Với ác ý 
cố tình chia rẽ, ông đến với Hoàng Tử Ajàtasattu và khơi dậy nơi 
hoàng tử ngọn lửa tham vọng tai hại. Ông xúi giục: 


"Này hởi Hoàng Tử trẻ tuổi, nếu giờ đây Hoàng Tử không hạ sát 
vua cha đê chiêm ngôi báu thì đên chêt Ngài cũng chưa được làm 
vua. Phân tôi, sẽ giêt Đức Phật và trở thành Giáo Chủ." 


Do đó Ajàtasattu giết vua cha và lên ngôi. Devadatta thuê mướn 


bọn hung tàn ám sát Đức Phật, nhưng thất bại. Chính ông lăn đá 
từ đỉnh cao xuống, ngay lúc Đức Phật đang trèo lên ngọn núi 
Gijjhakùta trong thành Ràjagaha (Vương Xá). Đá lăn nhanh 
xuống, bễ ra làm hai và một mảnh vụn làm tốn thương Đức Thế 
Tôn. Về sau Devadatta cho voi uống rượu rồi chạy sả vào tấn 
công Đức Phật, nhưng Đức Phật lấy tâm từ cảm hóa, và voi say 
khấu đầu quỳ lạy dưới chân Ngài. Kế đó Devadatta lại âm mưu 
chia rẽ Tăng Già, nhưng mối bất hòa giữa chư tăng không kéo 
dài. Bị thất bại từ âm mưu này đến âm mưu khác Devadatta về 
già trở thành người thất chí và suy nhược. Sau khi ngã bịnh, trên 
giường bịnh ông sớm ăn năn hối hận về những điên rồ của mình, 
ngõ lời muốn đến hầu Phật. Nhưng ước vọng ấy không thành 
tựu; bởi vì khi được khiêng đi dọc đường thì ông qua đời. Dầu 
sao, trước khi chết ông thốt ra những lời hối tiếc và mong tìm 
nương tựa nơi Đức Phật. [53] 


Những Ngày Cuối Cùng 


Kinh Mahà Parinibbàna Sutta (Kinh Đại Niết Bàn) [54], bài kinh đề 
cập đến cảnh Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, có tường thuật với 
nhiều chỉ tiết rất cảm động, tất cả những diễn biến xảy ra trong 
những ngày tháng cuối cùng của Đức Phật. 


Giờ đây Đức Thế Tôn đã tám mươi tuôi thọ; hai vị đại đệ tử 
Sàriputta và Mahà Moggallàna, đã viên tịch được ba tháng. Hai 
bà Pajàpati Gotami và Yasodharà cùng với Đại Đức Ràhula cũng 
không còn. 


Lúc bây giờ Đức Phật ngự tại Vesàli, và mùa mưa sắp đến. Ngài 
cùng một nhóm đông tỳ khưu đi Beluva để an cư kiết hạ. Một cơn 
bệnh trầm trọng làm cho Ngài đau đớn vô cùng nhưng Đức: Thế 
Tôn, luôn luôn giác tỉnh chú niệm và tự làm chủ lầy mình, vẫn 
trầm tĩnh nhẫn nại chịu đựng. Ngài đã gần đến lúc lâm chung 
nhưng cảm nghe không nên viên tịch mà không có lời nào giả từ 
Giáo Hội. Do đó, Ngài cố gắng vận dụng Ỷ chí đè nén cơn đau, và 
bám lây sự sống. Bịnh dần dần thuyên giảm. Khi đã bình phục lại 
như thường Ngài gọi Đức Ànanda, vị thị giả thân tín, và bảo: 


Này Ànanda, nay Như Lai đã niên cao tuổi lớn, cuộc hành trình 


của Như Lai đã đến mức tận cùng. Như Lai đã trải qua suốt cuộc 
đời, giờ đây đã tám mươi tuổi thọ; và cũng như chiếc xe quá cũ 
kỹ, này Ảnanda, chỉ có thể xử dụng được nếu ta hết sức thận 
trọng gìn giữ, cùng thế ấy, cơ thể của Như Lai chỉ có thể hoạt 
động nêu được bồi bổ với nhiều ý chí. Chỉ khi Như Lai ngưng 
hẳn, không lo nghĩ việc ngoài đời và không kinh nghiệm những 
cảm xúc của thế gian, tiến đến tâm định không dấu hiệu (animita), 
và sống trong trạng thái ấy -- chí đến chừng ấy thân của Như Lai 
mới thoải mái dễ chịu. 


"Như vậy, này Ànanda, hãy lẫy chính con làm hải đảo của con. 
Chính con làm nương tựa cho con. Không nên ÿ lại nơi ai khác để 
làm chỗ nương tựa. Hãy bám sát Giáo Pháp như một hải đảo. 
Hãy bám sát Giáo Pháp như chỗ nương tựa. Không trông cậy nơi 
ai để làm chỗ nương tựa. Bát luận ai, này Ànanda, dầu trong hiện 
tại hay sau khi Như Lai viên tịch, lây chính mình làm hải đảo cho 
mình, không còn phải nương tựa nơi nào ở ngoại cảnh -- chính 
những người ây trong nhóm môn đệ của Như Lai, này Ànanda, sẽ 
tiền đạt đến mức cao tuyệt đỉnh! Nhưng những người ấy phải tận 
lực gia công để tiến hóa." 


Từ Beluva Đức Phật đi đến Mahavana. Nơi đây Ngài triệu tập tất 
cả quý vị tỳ khưu lúc ấy cư ngụ trong vùng Vesàili, và khuyên dạy: 
"Này chư môn đệ, Giáo Pháp mà Như Lai chứng ngộ, Như Lai đã 
làm cho các con chứng ngộ. Các con hãy vững vàng làm chủ 
Giáo Pháp, hãy thực hành, quán niệm Giáo Pháp và truyền bá 
hoằng dương; vì lòng bi mẫn thương xót thế gian, vì sự tốt đẹp, vì 
lợi ích và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại." 


Và Đức Phật kết thúc lời kêu gọi: 


"Tuổi thọ của Như Lai đã cao, đời sống của Như Lai đã đến mức 
tận cùng; từ giả các con, Như Lai ra đi, chỉ trông cậy nơi một 
mình chính Như Lail Hãy chuyên cần, này chư môn đệ, nuôi 
dưỡng tràn đầy những tư tưởng thánh thiện! Hãy quyết tâm vững 
chắc! Hãy theo dõi canh phòng tâm! Kẻ nào không chán ngán mệt 
mỏi mà bám sát nắm vững Giáo Pháp và Giới Luật sẽ vượt qua 
biển trầm luân của đời sống, châm dứt sầu muộn." 


Đức Thế Tôn giờ đây đã suy yếu bịnh hoạn, chân mỏi gối dùn, 
tiếp tục cuộc hành trình một cách khó khăn, theo sau có Đức 
Ànanda và đông đảo chư tỳ khưu. Chí đến trong chuyến đi dài 
dẳng và cam go cuối cùng này, Đức Phật cũng không bao giờ 
ngừng chăm lo kẻ khác. Ngài khuyên dạy người thợ rèn Cunda, 
đã dâng cúng buổi cơm cuối cùng, rồi trên đường đi, dừng bước 
để giáo hóa Pukkusa, một đệ tử của Àlàra Kàlama, giải tỏa những 
thắc mắc của ông, và truyền dạy Giáo Pháp. Pukkusa xin theo về 
nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng. 


Đức Thế Tôn giờ đây đã đến Rừng Long Thọ (Sala Grove) của 
dòng Mallas, tại Kusinàrà (Câu Thi Na) -- mức cùng của cuộc 
hành trình. Biết rằng đây là nơi dừng chân cuối cùng, Ngài bảo 
Đại Đức Ànanda: "Như Lai đã mệt mỏi, này Ànanda, và sẽ nằm. 
Con hãy trải cho Như Lai chỗ nằm giữa hai cây song long thọ, 
đầu về hướng Bắc." 


Rồi Ngài nằm nghiêng mình bên phải, trầm lặng và giác tỉnh chú 
niệm, chân này đặt trên chân kia. Ngõ lời với Đại Đức Ananda 
Đức Thê Tôn truyên dạy: 


"Những ai đã làm xong bồn phận lớn và nhỏ, những ai sống chân 
chánh, những ai đi xuyên qua cuộc đời thích ứng với giới luật -- 
chính những người ấy làm vinh dự, sùng bái và tôn kính Như Lai, 
đáng Toàn Thiện, với lòng kỉnh mộ xứng đáng nhất. Như vậy, này 
Ảnanda, hãy vững chắc thực hành những bồn phận lớn và nhỏ, 

sống chân chánh, và đi xuyên qua cuộc đời thích ứng với giới 
luật. Này Ànanda, con nên tu tập như thế ấy." 


Vị Đệ Tử Cuối Cùng 


Vào lúc bấy giờ tại Kusinàrà có một đạo sĩ du phương tên 
Subhadda, nghe tin Đức Phật sắp nhập diệt thì vội vã đến khu 
Rừng Long Thọ đề nhờ Đức Phật làm sáng tỏ vài thắc mắc đã 
khuấy động tâm ông. Nhưng Ngài Ànanda không đề cho 
Subhadda vào mặc dầu ông cô nài nỉ, vì không muốn Đức Phật 
phải bận lòng vào giờ phút cuối cùng. Đức Thế Tôn nghe được. 
Ngài biết liền rằng Subhadda thật lòng muốn tìm hiểu và biết rằng 
ông ta có đủ khả năng lãnh hội lời dạy một cách dễ dàng. Ngài 


bảo cho Subhadda vào. 


Hoài nghi của Subhadda là không biết các vị lãnh đạo của những 
hệ thống tư tưởng khác như Pùrana Kassapa, Nigantha 
Nàtaputta và những vị khác nữa có thật sự hiểu biết chân lý 
không. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn dạy: 


"Trong bắt luận Giáo Pháp và Giới Luật nào (dhamma-vinaya), 
này Subhadda, không có Bát Chánh Đạo thì không có hạng nhất 
đẳng sa môn, cũng không có nhị đẳng, tam đẳng hay tứ đẳng sa 
môn [55]. Và trong bắt luận Giáo Pháp và Giới Luật nào, này 
Subhadda, có Bát Chánh Đạo thì cũng có hạng nhất đẳng sa 
môn, cũng có hạng nhị đẳng sa môn, hạng tam đẳng và tứ đẳng 
sa môn. Giờ đây, trong Giáo Pháp và Giới Luật này, Subhadda, 
có Bát Chánh Đạo, và trong ấy cũng có những bậc sa môn đã 
thật sự chứng đắc bốn tầng thánh. Trong hệ thống của những vị 
lãnh đạo khác không có ai thật sự chứng đắc thánh quả. Và trong 
Giáo Pháp và Giới Luật này, Subhadda, có những người sống 
chân chánh, như vậy thế gian sẽ không vắng bóng các bậc A La 
Hán.” 


Nghe qua những lời Phật dạy Subhadda càng vững chắc niềm 
tin, xin quy y Phật, Pháp và Tăng. Hơn nữa, ông xin được xuất 
gia, và Đức Phật dạy Ngài Ànanda truyền giới và thâu nhận vào 
Giáo Hội Tăng Già. Như vậy Subhadda trở thành vị đệ tử cuối 
cùng của Đức Thế Tôn. Không bao lâu, nhờ nhiệt tâm chuyên cần 
tinh tấn, Subhadda đắc tầng Thánh cuối cùng, Đạo Quả A La 
Hán. 


Quang Cảnh Cuối Cùng 
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngỏ lời khuyên dạy: 


"Như Lai đã truyền dạy Giáo Pháp, này Ànanda, mà không có sự 
phân biệt giữa giáo huấn bí truyền và giáo huấn công truyền, bởi 
vì đối. với Chân Lý, Ànanda, Như Lai không có gì giông như 'bàn 
tay nắm lại: của một vị thầy còn giấu học trò một vài sở kiến 
chánh yếu nào. 


"Này Ảnanda, có thể vài người trong các con nghĩ rằng, 'Tiếng nói 
của Đức Bồn Sư đã châm dứt. Chúng ta không còn thây giảng 
dạy.' Nhưng Ananda, chúng con không nên suy tư như thê. 


"Giáo Pháp và Giới Luật (dhamma-vinaya) mà Như Lai đã đặt để 
và ban hành cho các con, sau khi Như Lai nhập diệt, hãy nhận 
Giáo Pháp và Giới Luật ấy là thầy của chúng con. Này chư tỳ 
khưu, có thể vài người trong các con còn hoài nghi về Phật, hay 
về Pháp, hay về Con Đường (magga), hay về Phương Pháp 
(patipadà). Hãy tự do khảo sát và tìm hiểu, này chư tỳ khưu. 
Không nên ăn năn tự trách, nghĩ rằng: 'Khi còn diện đối diện với 
thầy tại sao ta không nêu lên vấn đề để được Đức Thế Tôn giảng 
giải." 


Khi Đức Phật dạy như thế thì tất cả chư Tăng đều im lặng. 


Lần thứ nhì và lần thứ ba Đức Thế Tôn lặp lại, và chư Tăng vẫn 
giữ im lặng. Đại Đức Ànanda bạch với Đức Phật, "Quả thật kỳ 
diệu, Bạch Đức Thế Tôn, quả thật tuyệt diệu! Đúng vậy, con nghĩ 
rằng trong toàn thể chư tỳ khưu hội hợp tại đây không có vị nào 
còn hoài nghi hay thắc mắc gì về Đức Phật hay Giáo Pháp hoặc 
Con Đường hoặc Phương Pháp." 


Đức Thế Tôn xác nhận lời của Ngài Ànanda và thêm rằng trong 
toàn thể chư tỳ khưu hội hợp lúc bầy giờ, dầu người chậm trễ 
nhất cũng chắc chắn sẽ được giải thoát cùng tột. Và không bao 
lâu sau đó Đức Bồn Sư nói lên lời kêu gọi cùng tột đến những ai 
muốn thực hành Giáo Huấn Ngài, trong hiện tại và trong tương 
lai. 


"Hãy lắng nghe đây, này chư tỳ khưu, Như Lai khuyên nhủ các 
con: tắt cả các pháp hữu vi đêu vô thường. Hãy tận lực chuyên 
cân chú niệm để thành đạt giải thoát" (vaya dhammà samkhàrà, 
appamàdena sampàdefha). [56] 


Đó là di huấn tối hậu của Đức Phật. Rồi Đức Bồn Sư tuần tự 
nhập vào chín tầng Thiền (jhàna) càng lúc càng tế nhị hơn: trước 
tiên bốn Thiền Sắc Giới (rùpa-jhàna), rồi bốn Thiền Vô Sắc Giới 
(arùpa-jhàna), và cuối cùng trạng thái diệt thọ tưởng định (sannà- 


vedayita-nirodha). Từ đó Ngài tuần tự trở xuống đến Sơ Thiền 
Sắc Giới, rồi trở lên, nhập trở lại Tứ Thiền (tầng Thiền được mô 
tả là "trạng thái thanh tịnh của tâm chú niệm do nhờ hoàn toàn 
xả") Đức Phật nhập diệt (parinibbàna). [57] 


Kinh Mahà Parinibbàna Sutta (Kinh Đại Niết Bàn) có ghi chép, với 
nhiều chỉ tiết rất cảm động tất cả những diễn biến xảy ra trong 
những ngày cuối cùng của Đức Bồn Sư. 


Trong lịch sử nhân loại không có người nào như Đức Phật Tối 
Thượng, đã cống hiến trọn cuộc đời của mình để tạo an lành 
hạnh phúc cho toàn thể chúng sanh, bất kể giai cáp, đẳng cấp, 
chủng tộc hay nam nữ. Từ giờ phút chứng đắc Toàn Giác cho 
đến khi chấm dứt cuộc đời, Ngài cố gắng không ngừng nghị, 
không biết mệt, một cách trầm lặng, để nâng cao phẩm giá con 
người, dầu cam go khổ nhọc đến đâu và bất chấp những trở lực 
trên đường đi. Ngài luôn luôn tận lực gia công vì hạnh phúc 
chung và không bao giờ mệt mỏi hay suy giảm tinh thần. Mặc dầu 
cơ thê lắm khi không đủ mạnh khỏe, tinh thần Ngài vẫn luôn luôn 
dũng mãnh cương quyết và giác tỉnh. Do đó có lời: 


"Ò! Tuyệt diệu thay bậc Chiến Thắng, 
Tận lực cố gắng không bao giờ biết mệt, 
Vì phúc lợi của tất cả chúng sanh, 

Vì tình trạng an lành cho mọi cuộc sống." 


Mặc dầu hai mươi lăm thế kỷ đã trôi qua từ ngày Đức Phật Nhập 
Niết Bàn, bức thông điệp từ bi và trí tuệ của Ngài vẫn còn được 
lưu truyền, tinh khiết trắng trong và mạnh mẻ ảnh hưởng đến vận 
mạng của nhân loại. Cả rừng bông hoa hằng ngày đã được dâng 
lên cúng dường trên bàn thờ Ngài và vô sô triệu cặp môi hằng 
ngày lặp lại câu: Buddham saranam gacchàmi, con xin về nương 
tựa (quy y) nơi Đức Phật, trong ý nghĩa, "Con xin gởi thân dưới 
bóng từ bi của Đức Phật". Ánh vinh quang của Ngài sáng tỏ như 
vừng thái dương, và Giáo Pháp (dhamma) của Ngài vẫn còn vẫy 
tay mời khách hành hương mệt mỏi vào Niết Bàn, châu toàn và 
thanh bình an lạc. 


Chú thích: 

[1] Jdawaharlal Nehru, The Discovery of India (Calcutta: Signet 
Press, 1946) trang 143. 

[2] Cùng sách trên, trang 137. 

[3] Sanskrit là Siddhartha (tên riêng) Gautama (tên tộc). 

[4] Chiến sĩ 

[5] Edwin Arnold, The Light of Asia. 

[6] Trong cùng tác phẩm trên. 

[7] Anguttara-Nikàya, Tăng nhứt A Hàm, trang 146. 

[8] Để có thêm chỉ tiết về điểm này, xin xem Majjhima-Nikàya, 
Trung A Hàm, trang 36, bản dịch của I.B. Horner trong Middle 
Length Sayings, tập I (PTS). Cũng xin đọc R. Abeysekara, “The 
Master's Quest for Light" (Kandy BPS) Bodhi Leaves A7. 

[9] Mahà Saccaka Sutta, Majjhima Nikàya, trang 36. 

[10] Có nơi kể thêm hoặc lậu thứ tư là ditthàsava, tà kiến lậu. 

[11] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 36; Maijjhima Nikàya 249. 

[12] Dhammapada, Pháp Cú Kinh, câu 153-154. 

[13] Bồ Tát (Bodhisatta, skt. Bhodhisattva) là người có chú 
nguyện, hoặc có chí hướng (satta), thiên về lý tưởng giác ngộ -- 
tức thông suốt Tứ Diệu Đề (bodhi). Trong ý nghĩa này, danh từ 
Bodhisatta có thể áp dụng cho bắt cứ ai có chí hướng thành tựu 
giác ngộ, nhưng thật sự chỉ đặc biệt áp dụng cho người có chú 
nguyện chứng đắc Toàn Giác (sammà-sambodhi), Một vị Bồ Tát 
(Bodhisatta) trau giồi đầy đủ mười đức tánh toàn hảo, hay ba la 
mật (pàrami), vốn là những phẩm hạnh chánh yếu vô cùng cao cả 
khởi đầu bằng tâm bi, và luôn luôn đượm nhuằn sự hiểu biết sáng 
suốt, hay trí tuệ minh mẫn, không mảy may nhượm màu ái dục, tà 
kiến và ngã mạn (tanhà, ditthi và màna), những phẩm hạnh của 
người có chú nguyện thành tựu Đạo Quả Phật. Mười ba la mật là: 
bố thí (dàna), 

trì giới (sìla), 

xuất gia (nekkhamma), 

trí tuệ (pannà), 

tinh tấn (viriya), 

nhẫn nại (khanti), 

chân thật (sacca), 

quyết định (adhitthàna), 

tâm từ (mettà) và 

tâm xả (upekkhà). 


[14] Xin xem chú giải ở trên. 

[15]2500 Years of Buddhism, Foreword, ¡ix, Government of lIndia, 
1971. 

[16] Vinaya Pitaka, Tạng Luật, I. 10; V, 420. 

[17] Samyutta-Nikàya, Tạp A Hàm, 66. 

[18] Udana l. Xem chương 8 của sách này, Pháp Tùy Thuộc Phát 
Sanh. 

[19] Vào lúc bấy giờ chưa có Giáo Hội Tăng Già (sangha) 

[20] Vinaya Pitaka |. Mahavagga. 

[21] Majjhima-Nikàya, Trung A Hàm, 26/1. 167-168. 

[22] Cùng sách trên. 

[23] Để hiểu thêm những chân lý thâm diệu, hay diệu đế này, xin 
xem quyên "The Buddha's Ancient Path" cùng tác giả; Three 
Cardinal Discourses (Kandy, BPS) loại Wheel, số 17, tác giả 
Nanamoli; The Four Noble Truths (Kandy: BPS) loại Wheel 34/35, 
tác giả Francis Story; The Word of the Buddha, (Kandy: BPS), tác 
giả Nanàtiloka. 

[24] Dhamma-cakka-pavattana Sutta, Kinh Chuyên Pháp Luân, 
Samyutta-Nikàya. v. trang 420. 

[25] Samyutta-Nikàya, Tạp A Hàm, v, trang 437. 

[26] Samyutta-Nikàya, Tạp A Hàm, v, 588; Majjhima-Nikàya, 
Trung A Hàm, l, 245; Theragatha, Trưởng Lão Tăng Kệ v, 828. 
[27] Vào năm 273 trước D.L. Đại Đề Asoka (A Dục) đến hành 
hương nơi Thánh Địa này và cho xây cất một số đền đài và một 
trụ cột tưởng niệm với tượng đá sư tử trên đầu trụ. Đầu trụ cột 
với tượng đá bốn sư tử tuyệt đẹp khiêng "Bánh Xe Pháp Bảo" 
(Dharmacakra) ngày nay vân còn được trưng bày tại Bảo Tàng 
Viện Sarnath, Benares, và hiện còn là biểu tượng chánh thức của 
xứ Ấn. Ngày lễ Dharmacakra vẫn còn được cử hành tại Sri Lanka 
(Tích Lan). Jawaharlal Nehru viết: "Tại Sarnath gần Benares, 
dường như tôi vẫn còn thấy Đức Phật đang thuyết giảng bài Pháp 
đầu tiên, và những lời dạy của Ngài văng văng từ xa vang lại, 
đang còn thì thầm bên tai tôi, xuyên qua hai ngàn năm trăm năm. 
Trụ cột đá Asoka với những lời ghi khắc trên đó dường như nói 
lên cho tôi bằng những ngôn từ tuyệt mỹ về một con người, mặc 
dầu cũng là hoàng đế, nhưng vĩ đại hơn bắt luận vua chúa hay 
hoàng đề nào." -- The Discovery of India (Calcutta; Signet Press 
1946) trang 44. 

[28] Mùa "Nhập Hạ", hay "An Cư Kiết Hạ", là ba tháng mưa nhiều 


ở Ấn Độ -- khoảng từ tháng Bảy đến tháng Mười D.L. -- Đức Phật 
và chư Tăng ở lại một nơi. 

[29] Vinaya Pitaka, Tạng Luật, Mahavagga. 

[30] Theo một lối nhìn, ta có thể ghi nhận một cách hứng thú rằng 
Đức Phật, nhà Truyền Giáo Vĩ Đại Nhất xứ Ấn Độ, Đản Sanh 
dưới một cội cây trong một khu vườn, Thành Đạo dưới cội Bồ Đề 
(một nhánh đâm về hướng Nam của cây này được vị Trưởng Lão 
A La Hán, Sư Bà Sanghamitta, vốn là công chúa, con Đại Đề 
Asoka xứ Ấn, đem qua Tích Lan trồng, vào thế kỷ thứ 3 trước 
D.L. nay vẫn còn tươi tốt sum sê tại Anuradhapura. Đây là cội cây 
già nhất thế giới được ghi nhận), Chuyển Pháp Luân tại Vườn 
Lộc Giả, dưới một cội cây và sau cùng, Nhập Diệt dưới bóng cặp 
song long thọ. Hầu hết đời Ngài trải qua trong rừng và trong làng 
mạc. 

[31] Toàn thể bài Pháp này được ghi trong bộ Anguttara-Nikàya, 
iv, 354; Udàna, trang 34; và được tóm lược trong Dhammapada 
Commentary, Bản Chú Giải Kinh Pháp Cú. I, 287. Trong bộ 
Theragàthà, Trưởng Lão Tăng Kệ, câu 66 ghi rằng Đại Đức 
Meghiya vốn là người trong hoàng tộc Sakya. Kinh Pháp Cú, câu 
33 và 34, dạy: “Cái tâm, chập chờn, chao động, khó canh phòng, 
khó kiểm soát -- bậc thiện trí giữ vững tâm ngay ngắn giống như 
thợ chuốc tên uốn nắn cho mũi tên ngay thẳng." (Câu 33). "Cá bị 
vớt lên khỏi nước và vứt trên đất khô như thế nào, thì tâm chao 
động cũng dường thế ấy. Vậy, phải lánh xa cảnh giới của dục 
vọng. (Câu 34) 

[32] Ariya-pariyesana Sutta, Majjhima-Nikàya 26/1, 264. 

[33] Danh từ Arahat (A La Hán) chỉ dành cho những ai đã hoàn 
toàn tận diệt mọi ô nhiễm. Trong định nghĩa này Đức Phật là vị A 
La Hán đầu tiên trong thế gian, như Ngài đã nói với Upaka. Chính 
Ngài đã khám phá và trải qua con đường tận diệt ô nhiễm. 

[34] Samyutta-Nikàya, Tạp A Hàm, iii, 66. 

[35] Kinh Đại Niết Bàn, Mahà Parinibbàna Sutta, Dìgha-Nikàya, 
Trường A Hàm 16iII, 100. 

[36] Majjhima-Nikàya, Trung A Hàm, 38/1 264. 

[37] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 276. 

[38] Samyutta-Nikàya, Tạp A Hàm, I, 156. 

[39] Kinh Vatthùpama Sutta, Majjhima-Nikàya, Trung A Hàm, 7. 
Cũng xin đọc The Simile of the Cloth, của ÐĐ Nyanaponika do 
nhà xuất bản BPS, Kandy, ấn hành theo loại Wheel, số 61-62. 


[40] "The Buddhist Concept of A Just Social & Political Order” 
trong quyễển Young Buddhist, Singapore. Tác giả: P.D. Premasiri. 
[41] Sutta Nipàta, câu 455 và 456. Bản dịch ra Anh ngữ của 
Chalmer (Harvard Oriental Series). 

[42] Xem G.P. Malalasekera và K.N. Jayatilleke, Buddhism and 
the Race Question (Kandy: BPS) Wheel 220/201. 

[43] Jàtaka, Túc Sanh Truyện, số 485. 

[44] Vinaya Pitaka, Tạng Luật, l, Mahàvagga. Xin đọc Ordination 
in Theravàda Buddhism (Kandy: BPS) Wheel 56, tác giả 
Piyadassi Thera và J.F. Dickson. 

[45] Bài Kinh số 62. Trọn bài Kinh này được nhà xuất bản BPS, 
Kandy ân hành theo loại Wheel, dưới tựa đề Advice to Ràhula. 
[46]C.F. Rhys Davids, Psalms of the Early Buddhisfts -- The 
Sisters, P.T.S., trang 120. 

[47] Vinaya Mahàvagga, Civarakkhandhaka. Cũng xem I.B. 
Horner, Book of the Discipline, phần 4, trang 431. 

[48] Trong bản tường trình của ngành khảo cổ học, 
Archaeological Report, 1862-3 của ông, Tướng Alexander 
Cnningham viết: "Về phía Đông Bắc ngôi Jetavana (Tịnh Xá Kỳ 
Viên) có một bảo tháp (stupa) được xây dựng, đánh dấu nơi Đức 
Phật rửa tay và chân một vị tỳ khưu đang lâm bịnh ... Phần còn lại 
của ngôi bảo tháp, bằng gạch, hiện vẫn còn được thấy cách 
khoảng 550 bộ Anh (feet) cách Tịnh Xá Jetavana. Trong bản đồ 
thành phố Sàvatthi của Tướng Cunningham (nay là Sahet- 
Mahet), địa điểm của bảo tháp được đánh dấu bằng chữ "H". -- 
Archaeocological Survey of India (Simla 1871) trang 341. 

[49] Mettà Sutta, Sutta Nipàta, 149. 

[50] Edwin Arnold, The Light of Asia. 

[51] Đó là atta loka-dhamma, tám pháp thăng trầm của thế gian. 
Cũng được gọi là bát phong, tám ngọn gió của đời sống làm chao 
động ngọn đèn tâm. 

[52] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 320. 

[53] Bản Chú Giải Kinh Pháp Cú, Commentary on the 
Dhammapada, quyền I, trang 147. 

[54] Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, 16; bản dịch tựa đề Last Days 
of the Buddha (Kandy:BPS). 

[55] Bốn tằng Thánh đó là: sotàpatti (nhập lưu); sakadàgàmi (nhất 
lai); anàgàmi (bắt lai); và arahatta (a-la-hán, tầng Thánh cuối 
cùng). Bậc A La Hán, hay Ứng Cúng, đã phá tan mọi thằng thúc 


và tận diệt mọi ô nhiễm. 

[56] Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, 16, bài kinh Mahà Parinibbàna 
Sutta, trong đó ghi chép với nhiều chỉ tiết cảm động, tất cả những 
diễn biến xảy ra trong những ngày tháng sau cùng của Đức Bồn 
Sư. 

[57] Những đoạn trên đây được trích và sửa đổi chút ít từ "Book 
of the Great Decease" trong Dialogues of the Buddha, phần II, 
Dìgha Nikàya, Phần II. 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


CHƯƠNG2: _ 
ĐẠI ĐỨC ANANDA, VỊ THỊ GIẢ THÂN TÍN 


Đại Đức Ànanda sanh trưởng từ một gia đình thuộc dòng chiến sĩ 
(kshatriya). Vào thời bấy giờ, những người trong hoàng tộc đều 
thuộc dòng chiến sĩ, vốn là giai cấp cao nhất. Vua Suddhodana là 
cha của Ngài Siddhattha Gotama, Đức Phật. Vua Amitodana là 
em của Vua Suddhodana. Như vậy, Ànanda, con của Vua 
Amitodana, là anh em chú bác với Đức Phật. Ngài cũng sanh vào 
ngày trăng tròn tháng Năm (Vesak), cùng ngày với Đức Phật. Vì 
trong gia đình cho rằng "Ngài sanh ra, đem lại an lành và hạnh 
phúc" (tiếng Pali là ànanda) nên đặt tên Ngài như vậy. 


Xuất gia với Đức Phật và gia nhập vào Giáo Hội Tăng Già, không 
bao lâu sau khi thọ giới Ngài lắng nghe một thời Pháp của vị 
Trưởng Lão Punna và đắc Quả Tu Đà Huờn (sotàpatti), tầng 
Thánh đầu tiên. Ngài được ưu thế là vị thị giả thân tín của Đức 
Phật. Tướng mạo oai nghi và dung nhan đẹp đẽ, nhân cách hấp 
dẫn mãnh liệt và đắc nhân tâm, về những phương diện này Đại 
Đức Ànanda chỉ kém Đức Thế Tôn. Kinh sách ghi rằng Ngài đặc 
biệt đẹp đẽ, dễ mến, dễ kỉnh mộ trên mọi phương diện, và sức 
học uyên bác thâm sâu, tăng thêm phần cao quý cho Giáo Hội 
Tăng Già. 


Khi Ngài Đại Đức Ànanda xin phụng sự Đức Phật, e rằng có 


người nói: "Được những ân huệ, những thiên vị và những quyền 
lợi do Đức Phật đặc biệt dành cho, thì ai mà không muốn làm thị 
giả Phật?" Ngài tình nguyện làm thị giả cho Đức Bồn Sư với điều 
kiện là được ban cho tám ân huệ như sau : 


1. Đức Phật không ban cho Ngài (Đức Ànanda) những bộ y mà 
thiện tín dâng đến Đức Phật. 

2. Đức Phật không ban cho Ngài vật thực do thiện tín dâng đến 
Đức Phật. 

3. Đức Phật không cho phép Ngài cùng ở trong một tịnh thất với 
Đức Phật. 

4. Đức Phật sẽ không dắt Ngài đi theo đến bắt luận nơi nào mà 
thiện tín cung thỉnh Đức Phật. 

5. Đức Phật sẽ hoan hỷ cùng đi với Ngài đến nơi nào mà Ngài 
(Ànanda) được thỉnh. 

6. Đức Phật sẽ hoan hỷ cho phép Ngài được tiến dẫn những vị 
khách từ phương xa đến yết kiến Đức Phật. 

7. Đức Phật sẽ hoan hỷ cho phép Ngài đến bạch hỏi Đức Phật 
mỗi khi có hoài nghi phát sanh. 

8. Đức Phật sẽ hoan hỷ lặp lại cho Ngài nghe những bài Pháp mà 
Đức Phật thuyết giảng lúc không có mặt Ngài tại đó. 


Đức Phật chấp thuận tám lời thỉnh cầu ấy -- bốn có tánh cách tiêu 
cực và bốn tích cực. Và kể từ đó Đại Đức Ànanda là thị giả của 
Đức Bồn Sư cho đến giờ phút cuối cùng. Ngài không khi nào sơ 
sót nhiệm vụ. Với tư cách là thị giả và cộng sự viên, tình thương 
chân thật và lòng kỉnh mộ nhiệt thành không thể kể xiết và không 
ai sánh bằng của Ngài đối với Đức Phật không bao giờ phai lợt. 


Ngài không phải chỉ là thị giả trung thành và thường xuyên cần 
mân chuyên cân mà cũng là vị "bí thơ” thân cận và kiên gan bền 
chí, đáng tin cậy. Công việc của Ngài bao gồm nhiều phận sự; 
Ngài thương yêu chăm sóc Đức Phật như một bà hiền mẫu. 
Không bao giờ có ai, trong hàng xuất gia hay tại gia, mà gần gũi 
với Đức Phật thân mật như Ngài. Trong tất cả những bài kinh do 
Đức Phật giảng, tên của Ngài Ànanda được nhắc đến nhiều hơn 
tất cả các vị đệ tử khác. Những lời để tán dương Ngài đã được 
đọc tụng trong nhiều đoạn kinh điển Pali. 


Theo lời của chính Đức Phật, Ngài Ànanda đứng hàng đầu, cần 
mân chăm lo cho Đức Phật hơn tật cả các vị thị giả. Hãy lắng 
nghe những lời sau đây của vị Trưởng Lão Ananda: 


"Trong hai mươi lăm năm ta hầu cận Đức Thế Tôn, 
phụng sự Ngài với những hành động đây kỉnh mộ, 
và cũng như cái bóng của Ngài, theo dính liên. 
Trong hai mươi lăm năm ta hâu cận Đức Thế Tôn, 
phụng sự Ngài với những tư tưởng đây kỉnh mộ, 

và cũng như cái bóng của Ngài, theo dính liên. 

Khi đi lên đi xuống, Đức Phật thiên hành, 

Sau lưng Ngài, ta đứng cách không xa; 

và khi Giáo Pháp được thuyết giảng, 

bên trong ta kiến thức và tri kiến tăng trưởng. " 

-- Psalms of the Brethen (Trưởng Lão Tăng kệ), 1841-44 


Ngài Ànanda là vị sư được nữ giới quý mến và cảm phục nhiều 
hơn hết. Ngài là một giảng sư lỗi lạc, diện mạo tuần tú khôi ngô, 
giọng nói dịu hiền, dễ cảm, nghe êm tai; lòng từ bi của Ngài rộng 
lớn bao la, tư cách thanh nhã lịch sự có sức lôi cuốn mãnh liệt và 
tác phong dễ mến. Do những đặc tính và đức hạnh nỗi bật ấy, 
các hoàng hậu và công chúa, tu nữ và thiện tín đủ hạng, dầu ở 
địa vị cao sang hay thấp kém trong xã hội, tế nhị hay chất phác, 
đều hết lòng thích thú nhìn và lắng nghe Ngài thuyết giảng Giáo 
Pháp với giọng nói tinh tế nhịp nhàng và ngôn ngữ rõ ràng minh 
bạch, dễ lãnh hội. 


Vài vị tỳ khưu ni và tín nữ còn là phàm nhân nuôi dưỡng những 
cảm tình nồng hậu và tình thương tha thiết đối với Ngài. Dầu sao, 
kinh điển ghi nhận rằng, không bao giờ Ngài quan tâm đến những 
tình thương tương tợ hay những cảm tình mềm dịu ấy. Mặc dầu 
chỉ chứng đắc Tu Đà Huờn (sotàpatti), tầng Thánh thứ nhất, và 
như vậy chỉ ở vào hạng sekha, hữu học (trong ý nghĩa còn phải 
học nữa), những tư tưởng ái dục không tìm được chỗ dung thân 
trong tim Ngài. Ngài đã đứng vững trên hai chân và sức quyến rũ 
mê say của nhục dục ngũ trần không thể làm lay chuyễn. Không 
bao giờ Ngài làm điều gì hèn mọn hay thấp kém hơn phẩm giá 
mình. Đại Đức Ànanda nhất quyết khẳng định rằng trong hai 
mươi lăm năm phục vụ Đức Phật với tư cách là thị giả, không bao 


giờ Ngài có những ý tưởng tham dục. 


"Trong hai mươi lăm năm, là hạng còn phải học (sekha), 
Tôi không bao giờ có ý nghĩ vê tình dục. 

Hãy xem đó, nên trật tự đoan chính của Giáo Pháp. " 

-- Psalms of the Brethen, 1039 


Đại Đức Ànanda, chưa phải là một vị A La Hán, đắng Trọn Lành, 
nên khi nghe Đức Phật cho biết rằng không bao lâu nữa Ngài sẽ 
nhập diệt thì vô cùng ưu phiền, rời Đức Phật, gài cửa lại và nức 
nở tuông trào bao nhiêu sầu muộn trong lòng. Những phần việc 
mà Ngài làm để phụng sự Đức Phật, những ưu quyền mà Đức 
Phật đã ban cho, theo sát hầu cận Đức Phật như bóng theo hình 
như thê nào, hằng đêm chong đèn đi tuần phòng quanh tịnh thất 
của Đức Phật "để bảo vệ" Đức Phật như thế nào -- tất cả những 
diễn biến ấy lần lượt thoáng qua tâm tư Ngài. 


Không thấy Đại Đức Ànanda, Đức Phật cho người triệu đến và 
nói: 'Không nên than khóc, này Ảnanda, không nên phiên muộn; 
Như Lai đã từng dạy rằng mọi kết hợp đều chắm dứt trong cảnh 
biệt ly phân cách và tất cả mọi sự vật, hữu tri hữu giác cũng như 
vô giác vô tri, đều là vô thường và phải biến chuyền. Đã từ lâu, 
này Ảnanda, con đã tận tình hầu cận Như Lai với tâm quý mến 
kỉnh mộ. Hãy gia công tinh tắn nhằm thành tựu Đạo Quả A La 
Hán, tầng Thánh cao nhất. " 


Rồi Đức Phật quay về phía chư tăng, tán dương Đức Ànanda với 
những lời lẽ như sau: "Này chư tỳ khưu, nơi Ànanda có bốn đức 
tánh đặc biệt. Bồn ấy là gì? Các vị tỳ khưu đến yết kiễn Như Lai 
thì gặp Ảnanda trước. Vừa khi đối diện với Ànanda thì tác phong 
của Ànanda làm cho họ rất cảm kích; khi Ànanda mở lời nói 
chuyện với họ, họ càng cảm kích hơn; khi Ànanda thuyết giảng 
một thời Pháp ngắn thì họ rất hoan hỷ và muốn được nghe thêm; 
khi Ànanda nín thinh, những vị tỳ khưu ấy vô cùng thích thú nhìn 
Ảnanda im lặng. " 


Đức Ànanda cũng được liệt vào hàng ưu tú nhất. Ngài được tôn 
trọng đặc biệt. Đức Phật xêp Ngài vào hàng đại đệ tử vì năm lý 
do: 


- Học thức uyên thâm (bahussutànam), 

- Trí nhớ trung thực và bền lâu (satimantànam), 

- Tác phong cao cả và trí hiểu biết lanh lẹ (gatimantànam), 
- Ý chí kiên trì cương quyết (dhitimantànam), và 

- Chuyên chú cân mân (upatthakànam)). 

(Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, ii, 24.) 


Ba tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, vào đêm ngay trước ngày 
Kết Tập Tam Tạng, Đức Ànanda hành thiền vắng lặng và minh 
sát (samatha-vipassanà), chứng đắc A La Hán, tằng Thánh tuyệt 
đỉnh, và sẵn sàng để tham dự cuộc Kết Tập như một vị A La Hán, 
đắng Trọn Lành, trả lời những câu hỏi về Tạng Kinh (Sutta 
Pitaka). Ngài Ànanda khởi đầu các câu trả lời, "Như thế này tôi 
nghe (evam me sutam) Đức Phật." Phần lớn các bài kinh khởi 
đầu bằng câu nói của Ngài Ànanda: "Như thế này tôi nghe." 


Đức Ànanda sống đến một trăm hai mươi tuổi. Trước khi nhập 
diệt, sau đây là lời của Ngài: 


"Đức Bồn Sư có lòng trung thành và tình thương của tôi, 
Những gì Đức Phật cần được phụng sự đã được hoàn mãn. 
Đã đặt xuống, gánh nặng mà tôi đã mang. 

Nguyên nhân của tái sanh ở bên trong tôi, không còn nữa, ” 
-- Psalms of the Brethen, 1050 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


_ CHƯƠNG 3: - 
LÀM CHỦ CÁI TÂM 


Người học Phật một cách vô tư đã thận trọng đọc suốt những 
kinh điển thời nguyên thủy, sẽ luôn luôn gặp phải một nhân vật 
tích cực cương quyết, một con người đã thành đạt Giác Ngộ tối 
thượng và trạng thái châu toàn vượt khỏi mọi trói buộc, bằng cách 


kiện toàn những phẩm hạnh luân lý, trí thức và đạo đức đến mức 
tuyệt đối hoàn hảo, một vị thầy hăng say làm việc không biết mệt 
với ý chí sắt đá, quyết định phổ truyền chân lý mà mình đã chứng 
ngộ. Nhân vật tích cực hăng say ấy là Đức Phật. 


Đức Phật không phải chỉ là một triết gia khác, giữa nhóm các triết 
gia, mà là vị hiền triết giác ngộ mà giáo huấn ban truyền sẽ cách 
mạng hóa tư tưởng và đời sống nhân loại. Lòng hy sinh cao cả, 
tâm từ vô lượng, tâm bi vô biên và đức khoan hồng đại độ, phối 
hợp với phẩm cách đặc biệt cao cả của Ngài, nâng cao những ai, 
từ đám mây mờ vô minh bước theo dấu chân Ngài, và khai ngộ, 
SOI sáng chân lý cho họ. Giáo huấn của Ngài phát xuất từ miền 
Bắc xứ Ấn Độ, nhưng lời kêu gọi trong bức thông điệp của Ngài 
được phổ cập đại đồng. Đức Phật ngỏ lời cùng toàn thể nhân loại 
ở mọi thời đại. Giáo Pháp và Giới Luật (dhamma-vinaya) được 
ban truyền cho tất cả mọi người, dầu nói ngôn ngữ gì, ăn mặc 
như thế nào, dầu tự mình gọi quốc gia nào là "quê hương”. Ngôn 
ngữ của Đức Phật là chân lý, Ngài ở bên trong bộ y phục chân lý, 
và toàn thê thế gian là "quê hương" của Ngài, bởi vì chân lý ở 
khắp nơi, vào mọi thời đại, mỗi cá nhân phải tự mình chứng ngộ. 
Đó là ý nghĩa của lời nói rằng Giáo Pháp của Đức Phật phổ cập 
đại đồng. Chân lý được đề cập đến trong Phật Giáo không có 
tánh cách khái niệm, và như thế không thể chỉ truyền thông bằng 
ngôn ngữ suông. Trong khi một vị Toàn Giác có thể hướng dẫn, 
rọi sáng cho chúng ta con đường dẫn đến chân lý, tự chúng ta 
phải thực hành phương pháp thiền tập để chứng ngộ chân lý và 
làm cho chân lý trở thành của chính ta. 


Đức Phật hoàn toàn làm chủ cái tâm. Xuyên qua nhiều kiếp sống 
liên tiếp Ngài đã chặt chẽ nắm vững, trau giồi và phát triển tâm 
mình bằng pháp hành thiền và nhiều hình thức khác, nhằm nâng 
cao phẩm giá tinh thần. Do đó Ngài có thể thấu đạt và tuyên dạy 
những chân lý thâm sâu của đời sống, ý nghĩa, và mục tiêu của 
cuộc sống. Nhưng con người thông thường ngày nay lưu tâm đến 
Phật Giáo không phải vì chú trọng đến chính những chân lý thâm 
sâu cao diệu ấy, mà vì muốn học hỏi đề biết làm thế nào tìm ra 
một giải pháp thực dụng cho những hoài nghi và những khó khăn 
làm họ bối rối và nhầm lẫn trong sự cố gắng thành đạt hạnh phúc. 


Khi giải đáp thắc mắc cho một đệ tử, Ngài mạnh mẽ thuyết giảng 
chân lý này như sau: "Tâm hướng dẫn thế gian, tâm lôi kéo thế 
gian; tất cả đêu diễn tiền dưới sức lôi cuốn của tâm.[1]" Khoa học 
chưa khám phá đầy đủ, nhưng hơn 2,500 năm về trước Đức Phật 
đã chứng ngộ quyên năng tối trọng yếu của tâm, trên tất cả mọi 
khía cạnh của đời sống. Phật Giáo thời nguyên thủy chủ trương 
rằng năng lực của tâm rất rộng lớn và ta phải trau giồi đúng mức 
để thành đạt mục tiêu tối hậu là Niết Bàn. Trong khi không phủ 
nhận giá trị và ảnh hưởng lớn mạnh của thế gian vật chất trong 
đời sống tâm linh, Phật Giáo chú trọng nhiều hơn đến tầm mức 
quan trọng của tâm. Năng lực của tâm thật sự quả là một thực tại. 


Nhiều người tìm nguồn cảm hứng và hạnh phúc từ bên ngoài, và 
thất vọng. Chỉ khi nào nhận thức năng lực tối thượng của tâm và 
thấu hiểu rằng chính cái tâm của mình có thể biến đổi thế gian 
này thành một cõi thiên đàng hay một cảnh địa ngục cho mình, 
chừng đó ta mới học được phương cách phải làm thế nào để 
thành đạt hạnh phúc. 


Đức Bồn Sư, người hoàn toàn làm chủ cái tâm, giải thêm trong 
Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 165: 


"Làm điêu ác do ta, và 

Làm cho ta ô nhiễm, cũng do ta. 

Do ta, không làm điêu ác, và 

Làm cho ta trong sạch, cũng do ta. 

Trong sạch hay ô nhiễm đều tùy nơi ta. 

Không ai có thể làm cho người khác trong sạch. " 


Lại nữa, Đức Bốn Sư dạy: "Chính tự các con phải kiên trì cô 
gắng, chư Phật chỉ hướng dẫn trên con đường. [2]" Những chân lý 
vàng ngọc vô cùng quý giá trên dạy con người nên tìm hạnh phúc 
ở bên trong mình, bằng cách tự lực chứng ngộ. 


Một chân lý thâm sâu khác mà Đức Bồn Sư dạy là: 
"Tắt cả các pháp hữu lậu đều vô thường, 


Phát sanh và hoại diệt là bản chất thiên nhiên của chúng; 
Được sanh ra rôi tan biên, 


Thoát ra khỏi chúng là hạnh phúc tối thượng. [3]” 


"Tất cả những gì có bản chất phát sanh ắt có bản chất hoại diệt 
[4]". Đặc tướng vô thường ấy là tinh chất chánh yếu của tất cả 
mọi sự vật. Con người đau khổ bởi vì tất cả những gì con người 
thương yêu quý mên -- vợ con, tài sản, và quyên thế -- không mãi 
mãi vĩnh tồn. ở bất luận tầng lớp nào trong xã hội, vẫn có lo âu 
phiền lụy để bảo tồn cho được vĩnh cửu những gì ta quý mên và 
ấp ủ thân yêu. Chỉ khi nào chứng ngộ chân lý thâm sâu về đặc 
tướng vô thường của vạn hữu con người mới học được bài học 
buông bỏ ái dục, bởi vì chính ái dục gây đau khổ cho con người. 
Về điểm này sau đây là một lời dạy thâm sâu khác của Đức Bồn 
Sư, người đã vững chắc làm chủ cái tâm: 


"Ái dục sanh sâu muộn. 

Ái dục sanh lo sợ; 

Người đã trọn vẹn dập tắt ái dục 

Không còn sâu muộn, 

Càng ít lo sợ. " 

-- (Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 216) 


Đôi khi Đức Phật chú trọng đến mục tiêu chữa trị hơn là khách 
quan phân tách sự vật. Nhưng điều trọng yếu là Ngài thật sự 
quan tâm đến quan kiến phân tách sự vật, bởi vì chỉ có cách tỷ 
mỷ phân tách sự vật mới có thể thấu đạt thực tướng của vạn 
pháp, thấy sự vật đúng như sự vật thật sự là vậy. Xuyên qua 
pháp môn hành thiền Đức Phật khám phá những chứng bệnh phổ 
thông mà gốc rễ ăn sâu vào tâm linh và trí não con người. Trí tuệ 
minh sát tuyệt diệu của Đức Phật hướng sâu vào những sinh hoạt 
của tâm, làm cho Ngài là vị chủ nhân hoàn toàn nắm vững cái 
tâm, là tâm lý gia và là khoa học gia thượng thặng. Đúng thật là 
phương cách mà Ngài chứng đạt những chân lý của đời sống tâm 
linh ấy không phải lúc nào cũng tự bản thân Ngài kinh nghiệm; tuy 
nhiên, những gì mà Đức Phật khám phá đều đúng với chân lý và, 
trong thực tế, được những người đã chứng nghiệm chân ly ây 
xác nhận. Nhưng trong khi tìm hiểu những chân lý ấy mục tiêu 
của Đức Phật không giống như mục tiêu của các khoa học gia. 
Nhà khoa học quan tâm đến việc thâu thập một kiến thức khách 
quan về thiên nhiên, nhưng những lời dạy của Đức Phật về bản 


chất thiên nhiên của tâm và cơ thể vật chất, hướng về mục tiêu 
giải thoát, trạng thái châu toàn tối thượng vượt khỏi mọi trói buộc. 
Giáo huấn của Ngài đặt nặng về tâm và những hiện tượng tâm 
linh, bởi vì tâm và những hiện tượng tâm linh có vai trò tối trọng 
yếu làm phát khởi hành động. 


Trong Phật Giáo, nền tảng là tâm: 


"Tâm dẫn đâu các pháp; 

tâm làm chủ các pháp; 

tâm tạo tác các pháp” 

-- (Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 1). 


Đức Phật là một người. Chí đến khi đã trở thành Phật Ngài không 
bao giờ tự xưng là Thần Linh, Thượng Đề hay Brahma (Phạm 
Thiên), đã tạo nên thế gian và ngồi lại phân xử định mạng của 
nhân loại. Ngài chỉ là một NGƯỜI, giữa đám người. Khi được hỏi 
Ngài là ai, câu trả lời đến như sau: "Ta là người giác ngộ", và 
Ngài tóm lược sự thành tựu của Ngài như sau: 


"Ta hiễu biết những gì cần phải được hiều biết, 
Những gì phải được trau giôi, ta đã trau giôi. 
Những gì phải được buông bỏ, ta đã buông bỏ. 
Do đó ta là Phật, bậc Toàn Giác. 

--(Sufta Nipàtfa, câu 558) 


Trong hàng Phật tử, những người bước theo dấu chân Đức Phật, 
nhận thức rằng hạnh phúc và đau khổ là hậu quả của những 
hành động và những lỗi lầm của mình, không van vái nguyện cầu 
và không mong đợi Ngài ban thưởng hay hình phạt. Họ quy y, trở 
về nương tựa dưới bóng của Đức Phật, hiểu biết rằng cuộc sông 
và những lời dạy của Ngài là gương mẫu và lý tưởng hướng dẫn 
họ trên đường đời. Khi thực hành đúng theo giáo huấn của Ngài 
họ có thể từ thấp vươn mình lên mức sống tâm linh cao thượng 
hơn, và cuối cùng thành đạt hạnh phúc thật sự, vốn là thành quả 
của trạng thái triển khai tinh thần siêu tuyệt nhất, hạnh phúc Niết 
Bàn. 


Đức Phật cũng có thể được tôn là một nhà cách mạng, trong ý 


nghĩa cao cả nhất của danh từ. Mục tiêu chánh yếu của Ngài là 
biến chuyển đời sống nội tâm, thế gian bên trong của con người, 
và soi sáng con đường dẫn đến trạng thái tâm trong sạch (Thanh 
Tịnh Đạo), thanh bình và hạnh phúc. Nhưng Ngài nhận thấy xã 
hội Án Độ rất cần phải được đổi thay toàn diện, bởi vì Có quá 
nhiều chênh lệch kinh tế và tình trạng phân chia giai cấp. Về tình 
trạng kinh tế bát đồng Đức Phật thành công đem lại một nền kinh 
tế ồn định, vững bền và châu toàn, trong đoàn thể chư Tăng Ni. 
Bát luận đất đai, chùa chiên, và lễ vật nào mà thiện tín dâng cúng 
đến Giáo Hội Tăng Già (Sangha) luôn luôn cũng là tài sản của 
đoàn thể, không phải của cá nhân. 


Tuy nhiên, Đức Thế Tôn chống đối mọi phân chia giai cấp trong 
xã hội. Khi ban truyền Giáo Pháp (Dhamma) Ngài không có sự 
phân biệt nào về giai cấp, đẳng cấp, nam nữ, phe nhóm, hay lối 
phân chia nào khác. Những người nam và nữ, từ các tầng lớp 
khác nhau trong đời sống -- giàu cũng như nghèo, thấp như cao, 
vô học hay hữu học, giai cấp bà la môn hay cùng đỉnh, hạng 
vương tôn công tử hay bằần cùng, thánh thiện hay tội lỗi -- lắng 
nghe Đức Phật, xin quy y nương tựa nơi Ngài, và bước chân vào 
con đường dẫn đến tịnh lạc và giác ngộ mà Ngài soi sáng. Con 
Đường ấy đã được rộng mở cho tất cả mọi người. 


Ngài luôn luôn hành động đúng theo lời mình dạy, luôn luôn căn 
cứ hành động của mình trên Tứ vô lượng tâm (brahmavihàra): Từ 
(mettà), Bi (karunà), Hỷ (mudità), và Xả (upekhà). Đức Phật được 
biết là người đã vứt bỏ gậy gộc (nihita danda), đã quẳng đi mọi 
gươm đao giáo mác (nihita sattha). Chính Ngài tự trang bị cho 
mình với hai loại khí giới: chân lý và từ bi. 


Ngài là người đi bộ nhiều nhất trên thế gian. Ngài đi, và đi ... trên 
các con đường lớn và các nẻo nhỏ của xứ Ấn Độ, bao trùm tất cả 
bên trong vừng hào quang từ bi và trí tuệ vô lượng vô biên. 

Ngài di chuyển giữa đám người, nam và nữ, không phải như một 
đáng siêu nhân, một nhân vật siêu phàm, hay hậu thân của một 
thần linh, mà như một con người đúng thật là người. Trong thực 
tế, chính cái nhân cách ấy làm cho Ngài sáng chói rạng ngời, 
xuyên qua kinh điển ghi lại cuộc đời và những sinh hoạt của Ngài. 
Ngài truyền dạy, làm cho người ta hiểu biết rằng tất cả mọi người 


đều có thể giác ngộ, thành Phật như Ngài, nếu khai triển đúng 
mức và trau giôi đây đủ những phâm hạnh cân thiệt đê giác ngộ. 


Cốt cách khoan thai dịu dàng, từ bi và vui vẻ của Đức Phật làm 
cho tất cả những ai được duyên may tiếp xúc với Ngài đều cảm 
mến quý phục. Tuy nhiên, người ta cũng lây làm vui mà nhận xét 
rằng vài người vào thời bấy giờ, đặc biệt là những vị ở các tín 
ngưỡng khác, lấy làm lo sợ không dám gởi đệ tử hay tín đồ đến 
Đức Phật, e rằng họ sẽ từ bỏ đạo cũ theo về với Ngài. Điều này 
được thấy rõ qua đoạn sau đây: 


Lần nọ Nigantha Nàtaputta (theo tín ngưỡng Jaina Mahàvira) 
muốn gởi người đệ tử cư sĩ trứ danh tên Upàii đến với Đức Phật 
để tranh luận. Lúc ấy Dìghatapassin, cũng là môn đệ trong tín 
ngưỡng daina, nói với Nàtaputta như sau: “Theo tôi, bạch Ngài, 
không nên đề cho Upàii đi tranh luận với Sa Môn Gotama (Cô 
Đàm), bởi vì Sa Môn Gotama là người biện bác lanh lợi; ông ta 
bùa phép cao cường dễ làm mê hoặc tín đồ của những đạo khác 
(Gotamo màyàyvi àvattanim màyam jànàti) [5]”. 


Có lẽ họ không biết rằng chính tâm từ (mettà) rộng lớn vô cùng 
tận của Đức Phật đã thu hút người khác vê với Ngài, chớ không 
phải "bùa phép”. 


Đức Phật là hiện thân của tâm từ (mettà), là người đã ban truyền 
những lời dạy và nêu những gương lành đượm nhuằn từ bi, qua 
những quy tắc và cuộc sống của mình. Trong khi tranh luận, Ngài 
rất trầm tĩnh và đón nhận lời đối nghịch một cách khiêm tốn, thản 
nhiên, không chao động, không tỏ ý phiền giận. Saccaka, nhà 
hùng biện trứ danh thời bấy giờ, sau một cuộc tranh luận với Đức 
Phật, không thể cầm lời: 


"Quả thật kỳ diệu, quả thật tuyệt vời, trong khi bị người ta nặng lời 
như vậy, trong khi bị đả kích dữ dội bằng những lời khiển trách 
buộc tội, màu da của Sa Môn Gotama vần trong sáng và thái độ 
vẫn tươi tỉnh như của một vị A La Hán, bậc Ứng Cúng, đắng 
Chánh Biến Tri Tối Thượng." (Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 
36.) 


Chí đến những lúc bị tân công một cách thô tục đê hèn và bị 
khiển trách với những lời lẽ nặng nề, Đức Phật không bao giờ 
mất bình tĩnh. Kinh sách ghi rằng Ngài mỉm cười, luôn luôn có 
một nụ cười mỉm hiền dịu trước khi mở lời (mihitapubbangamà). 


Ernest F. Fenollosa quan sát như sau: "Người lần đầu tiên nhìn 
thấy gương mặt ấy (của Đức Phật) vô cùng cảm kích vì tánh cách 
thánh thiện thâm diệu của Ngài. Không có người nghiêm chỉnh 
nào theo Cơ Đốc Giáo và tâm mở rộng mà có thể tự chế, tự ngăn 
cản lòng cảm phục thúc giục lễ lạy, trước nụ cười dịu hiền đầy 
năng lực của Ngài." 


Không có phẩm hạnh cá biệt nào mà con người cần phải có, là 
điều kiện tiên quyết, đề làm tín đồ của một tôn giáo, làm công dân 
của một quốc gia, một chủng tộc hay làm người hấp thụ một văn 
hóa. Tất cả những ai có mắt để thấy và có tâm trí để hiểu biết đều 
nhận thức rằng những đức tánh như tình huynh đệ giữa người và 
người, lòng trắc ân và tình thương đại đồng, là chung cho toàn 
thể nhân loại. Nhưng khi bị hướng dẫn và lãnh đạo sai lầm, người 
ta nói đến "chiến tranh vì công lý" -- ta còn nghe nhắc đến "Thánh 
Chiến". "Chiến tranh là chiến tranh". Dầu là thánh chiến hay chiến 
tranh để bênh vực công lý, chiến tranh không bao giờ là hòa bình. 
Tất cả mọi cuộc chiến tranh đều tàn nhẫn. 


Một diễn biến kia lần nọ đưa Đức Phật đến chiến trường. Những 
người dòng Sàkya (Thích Ca) và người Koliya, vốn là hai láng 
giềng, đang chuẩn bị gây chiến tranh với nhau để giành quyền xử 
dụng nước của dòng sông Rohini. Hay biết rằng cuộc tàn phá 
đâm máu sắp xảy ra, Đức Bồn Sư đến gần và hỏi họ, máu người 
và nước sông cái nào quý hơn. Cả hai đều nhìn nhận là máu 
người quý hơn. Đức Tôn Sư giảng giải cho họ, và cuộc chiến sắp 
bùng nỗ được chặn ngưng. [6] 


Trong lãnh vực tôn giáo và triết học, cuộc cách mạng to lớn nhất 
được Đức Phật khởi đầu khi Ngài bác bỏ khái niệm về cái 

"ta", afta hay àtman, một linh hồn trường cửu, một tự ngã, hay tự 
kỷ. Thuyết vô ngã, anattà, chủ trương không có một linh hồn 
trường tồn vĩnh cửu, tuyệt đối là của Phật Giáo. Đức Phật dạy 
rằng cái mà, nhằm những mục tiêu khác nhau, ta gọi là người 


nam, người nữ, hay cá nhân -- một luồng trôi chảy không ngừng 
của thân và tâm -- không phải tính mà động, luôn luôn và liên tục 
chuyên biên. 


Bây giờ, người nào thấy đời sống trong ánh sáng này và phân 
tách, thông hiểu rằng con người của mình là một liên tục tiếp nối 
của những nhóm (uần) vật chất và tâm linh, người ấy thấy sự vật 
đúng như sự vật là vậy. Người ấy không còn quan kiến sai lạc -- 
"thân kiến" (sakkàya ditthi), tin rằng có một thể chất trường cửu 
vĩnh tồn bắt di dịch, một linh hồn hay tự ngã bắt hoại -- bởi vì nhờ 
có chánh kiến người ấy thông suốt rằng tất cả mọi hiện tượng 
trong kiếp sinh tồn đều tương quan tùy thuộc (paticca 
samuppanna). Nhận thầy rằng tất cả mọi sự vật đều do một cái gì 
khác tạo duyên để có, và hiện hữu liên quan với duyên ấy, người 
ấy hiểu biết rằng không có một cái "Ta", không có một tự ngã vĩnh 
tồn, hay một cái gì liên quan đến cái tự ngã ấy, trong hay ngoài 
tiền trình sống này. Do đó người ấy không còn chấp thủ vào ý 
niệm Tiểu Hồn 0lvatma) hay Đại Hồn (paramàtma), hoặc nữa một 
linh hồn trường cửu trong thế gian. 


Đức Phật không chấp nhận một àtman, hay linh hồn, trường cửu 
bât biên, hay tự ngã vĩnh tôn, lớn hay nhỏ, vì tât cả chỉ do tâm 
tưởng tượng. Ngài hỏi: 


Trong khi không có một àtman, linh hôn hay tự ngã trường cửu 
mà đề cập đến vũ trụ như một àtman, hay tự ngã và nói răng, 
'Sau khi chết, tôi sẽ là àtman này, trường tôn, bắt biến, vĩnh cửu 
và sẽ hiện hữu như một àtman, một cách vô cùng tận, thì có phải 
là điên rỗ không?" [7] 


Người mà nuôi dưỡng thâm sâu ý niệm về một linh hồn hay một 
tự ngã trường tồn, phải lo âu và kinh sợ khi nghe nói rằng quan 
kiến thân yêu của mình không đứng vững và phải bị phá tan, và 
chính mình sẽ bị tiêu diệt, thì người ấy bám dính vào ý niệm có 
một àtman, một linh hồn hay tự ngã trường cửu, để mình được 
bảo tồn. Vì lẽ ây Đức Phật dạy hàng tín đồ không nên xem Ngài 
là vị Cứu Thế, cứu rỗi linh hồn của những sinh vật do mình tạo 
nên, mà Ngài là vị Thầy, hướng dẫn họ trên con đường và 
khuyến khích họ tự nương nhờ lấy họ. Ngài cũng giảng giải hàng 


tín đồ rằng sau khi Ngài tịch diệt, họ phải tìm nương tựa và tìm sự 
bảo vệ nơi chính họ cũng như trong Giáo Pháp, chớ không nơi ai 
khác (affasaranà anannasaranà dhammasaranà 

anannasaranà). [8] 


Tuy nhiên, vài học giả không thể chấp nhận thuyết vô ngã và do 
đó, cố gắng bóp méo giáo huấn của Đức Phật, cố làm cho thấy 
rằng Đức Phật cũng xác nhận có một tự ngã (atta). Thí dụ như 
Radhakrishnan, dịch sai câu kinh Dhammapada (Pháp Cú) số 160 
như sau: “Tự ngã là chúa tế của tự ngã, còn ai khác có thể là 
chúa tễể? Khi chế ngự được cái tự ngã của mình người kia tìm ra 
một chúa tế mà ít người có thể tìm thấy. [9]" Nhưng nơi đây danh 
từ "atta" không có liên hệ nào đến một linh hồn hay một tự ngã. 
Nó được dùng ở đây như một tái quy động từ hay bất định động 
từ (reflexive or indefinite pronoun) có nghĩa là chính tôi, chính 
anh, chính nó, chính ta v.v... Được phiên dịch đúng, câu này là: 


"Chính ta là người bảo vệ ta (là nương tựa của ta). 
Còn ai khác có thể bảo vệ ta? 

Tự chính ta khéo kiểm soát chặt chẽ, 

Sẽ được sự bảo vệ rất khó tìm." 


Những vị dịch giả ấy cũng hiểu sai danh từ then chốt "nàtha", 
nghĩa bảo vệ, nương tựa, hỗ trợ, chớ không phải là "chúa tê 

Bản Chú giải câu này ghi nhận: "nàfho tí pafifthà"; nàtha có nghĩa 
là bảo vệ (nâng đỡ, nương tựa, hỗ trợ). Hãy nghĩ đến danh từ tiêu 
cực "a-nàtha". Có phải danh từ này nghĩa là "phi chúa tế", tức 
không có chúa, chăng? Không phải vậy. Nó có nghĩa là không có 
sự nâng đỡ, không có sự hỗ trợ. Lối phiên dịch sai lầm này cho ta 
ý niệm sai lạc răng có một tự ngã lớn kiểm soát một tự ngã nhỏ, 
một đại hồn chỉ huy một tiểu hồn. 


Vài người có chiều hướng nghĩ rằng giáo huân của Đức Phật có 
thể ví như triết lý Marxism (Mác Xít) bởi vì cả hai, Phật Giáo và 
chủ thuyết Mác Xít, đều phủ nhận Thân Linh và một linh hồn 
trường cửu. Nhưng nói răng Phật Giáo ảnh hưởng triết thuyết của 
Marx, hay chủ trương rằng Phật Giáo và Marxism gân giông 
nhau, thì quả thật sai lầm. Giáo huấn của Đức Phật về định luật 
nhân quả trong lãnh vực đạo đức (kamma) dạy rằng trước kiếp 


sống này đã có kiếp trước, và sau khi chết còn có sự sông 
(punabhava), và trạng thái châu toàn tuyệt đôi vượt khỏi mọi trói 
buộc (Nibbàna), hoàn toàn xa lạ đôi với Marxism. 


Người Mác Xít tin rằng ngoài vật chất không còn gì khác hiện 
hữu. Đối với họ, tâm cũng chỉ là sản phẩm của vật chất; họ tin 
rằng sau khi cơ thể vật chất này tan rã thì "nhân vật" cũng chấm 
dứt, không còn hiện hữu. 


Đối với người Phật tử, vấn đề tôn giáo và nguồn gốc của tôn giáo 
không phải là vấn đề siêu hình, mà là vấn đề tâm lý và trí thức. 
Đối với họ, tôn giáo không phải là tín ngưỡng suông hay quy tắc 
thần khải, do quyền lực thiêng liêng khai sáng và chỉ bảo, hoặc 
lòng kinh sợ một cái gì mình không biết, hay một chúng sanh siêu 
phàm có quyền ban thưởng những hành động thiện và hình phạt 
những hành động bát thiện của các sinh vật mà chính mình đã 
tạo. Thay vì quan tâm đến vấn đề thần học, họ chú trọng đến khía 
cạnh tâm lý và trí thức phát sanh do kinh nghiệm dukkha, tức đau 
khổ, những xung đột và những bát toại nguyện của đời sống, thật 
sự thực nghiệm trong kiếp sinh tồn. 

Khi xem qua nội dung những lời được giảng dạy trong Phật Giáo 
chúng ta có thể thấy rằng giáo huấn của Đức Phật có phần sai 
biệt với các hệ thống tôn giáo khác, và điểm chánh là khái niệm 
về một Thần Linh tạo hóa. 


Có rất nhiều đặc tánh tôn giáo trong đạo Phật, nhưng không thể 
xếp Phật Giáo vào chung với những tôn giáo mà phần nòng cốt 
xoay quanh một Thần Linh và những năng lực siêu phàm. Phật 
Giáo không nhìn nhận một Thần Linh tạo hóa trường tồn vĩnh cửu 
và không khuyên dạy một hệ thống nghi thức sùng bái và van vái 
nguyện câu những thần linh. Do đó không có sự tin tưởng về một 
quyền lực cao siêu kiểm soát định mạng con người. Trong Phật 
Giáo, con người xem tất cả những gì mình thực hiện tốt đẹp và 
thành tựu hoàn mãn đều do cố gắng và hiểu biết của chính mình. 
Phật Giáo là một giáo lý lấy con người làm trung tâm điểm, không 
phải thần linh. Như vậy, đối với người Phật tử, tôn giáo là một lối 
sống, trong ý nghĩa một pháp hành, nhằm tự tạo cho mình một 
nếp sống luân lý, đạo đức và trí thức dẫn đến ánh sáng nội tâm 
cao siêu nhất đề chấm dứt mọi hình thức đau khổ và những kiếp 


sinh tồn triền miên trong vòng luân hồi, cuối cùng giải thoát toàn 
vẹn cái tâm. Nhìn về phương diện triết học, Đức Phật không quan 
tâm đến những vấn đề vốn làm bận tâm các triết gia, Đông và "Tây 
Phương, từ xưa đến nay. Theo quan điểm của Ngài, những vấn 
đề siêu hình ấy chỉ làm rối trí con người và xáo trộn mức quân 
bình tâm trí. Những giải pháp của họ, Ngài biết như vậy, sẽ không 
ngăn chận được nỗi khổ đau và tình trạng bất toại nguyện, vốn là 
bản chất của đời sống. Vì lẽ ấy, Ngài thường do dự trước những 
câu hỏi tương tợ và đôi khi, không giải thích những thắc mắc 
được nêu lên một cách lầm lạc. 


Thử thách của Phật Giáo nhằm hướng các tư tưởng gia tôn giáo 
xét lại định nghĩa xưa cũ của danh từ tôn giáo, và tìm ra một định 
nghĩa mới cho danh từ có thể thích hợp với đạo Phật. Phương 
cách nắm lấy chân lý cao siêu nhất của người Phật tử, từ vô minh 
bừng tỉnh đến giác ngộ, trọn vẹn không tùy thuộc nơi sự phát triển 
thuần túy trí thức mà tùy thuộc nơi sự chấp nhận một giáo huấn 
thực hành. Chính công trình phối hợp chát chẽ pháp học và pháp 
hành -- lý thuyết và thực hành -- ấy dẫn đến Giác Ngộ và giải 
thoát cùng tột. 


Chú thích: 

[1] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, ii, 117. 

[2] Dhammaapada, Kinh Pháp Cú, câu 276. 

[3] Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, ii, 157. 

[4] Vinaya Pitaka, Tạng Luật, l, 10; Samyutta Nikàya, v, 420. 
[5] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 56; Anguttara Nikàya, Tăng 
Nhứt A Hàm ii, 190. 

[6] Anguttara Nikàya Atthakathà (Chú giải) I, 241; Sutta Nipàta, 
357; Theragàthà, 141. 

[7] Kinh Alagaddùpama Sutta, trong bộ Majjhima Nikàya, Trung A 
Hàm. 22, 138. 

[8] Kinh Đại Niết Bàn, Mahà Parinibbàna Sutta, trong bộ Dìgha 
Nikàya, Trường A Hàm, 16, 100. 

[9] S. Radhakrishnan, Gautama the Buddha (Hind Kitabs, 
Bombay: 1945) trang 50. 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 


Piyadassi Manhathera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuât bản Phương Đông 


CHƯƠNG 4: 
CON ĐƯỜNG TÍCH CỰC CỦA ĐỨC PHẬT 


"Rối loạn bên trong, rối loạn bên ngoài, nhân loại vướng mắc 
trong một cuộc rồi loạn. Tôi xin hỏi Sa Môn Gotama (Cồ Đàm). Ai 
là người sẽ gỡ rối cho tình trạng rối loạn ấy?" 


--. Khi người sáng suốt vững chắc kiên cố trong giới đức (sila) 
trau giôi tâm định (citta-samàdhi) và trí tuệ (pannà) chừng ây, là 
một tỳ khưu nhiệt thành và thận trọng, vị ấy tháo gỡ tình trạng rối 
loạn này. " [1] 


Câu hỏi trên do một vị Trời nêu lên bạch hỏi Đức Phật, và sau đó 
là lời giải đáp của Đức Bốn Sư. Lời giải đáp tuy văn tắt nhưng 
mang đầy ý nghĩa, bao gồm trọn vẹn giáo huấn Bát Chánh Đạo, 
chân lý cuối cùng của Tứ Diệu Đế mà Đức Thế Tôn tuyên ngôn 
ban dạy trong bài pháp đầu tiên. Đức Phật chỉ rõ rằng điều cần 
thiết căn bản đề tháo gỡ rối loạn là trau giồi ba pháp học (sikkhà): 
giới (sìla), định (citta hay samàdhi) và tuệ (pannà). 


"Rối loạn" (jatà), trong đoạn kinh trên là màn lưới của ái dục hay 
khát vọng. Vì tình trạng rối loạn này phát sanh liên quan đến 
chính người này và người khác, và liên hệ đến nội căn và ngoại 
căn, nên gọi là rối loạn bên trong và bên ngoài. Đức Phật rõ ràng 
chỉ dạy rằng rối loạn ấy là giây trói buộc chánh yếu đã cột giữ 
chúng sanh trong vòng quanh sanh và tử triền miên: 


"Này chư tỳ khưu, Như Lai không thấy dây trói buộc nào khác mà 
chặt chẽ cột trói chúng sanh lâu dài, dài dẳng, thênh thang và hối 
hả bắt định xuyên qua vòng quanh những kiếp sinh tôn, như trói 
buộc của ái dục (tanhà samyojana). Quả thật vậy, này chư tỳ 
khưu, bị thằng thúc ái dục cột trói, chúng sanh lê bước thênh 
thang và hối hả bắt định trong vòng luân hồi." [2] 


Trong tư tưởng Phật Giáo ái dục có ba loại: 


- tham dục, hay ái dục đeo níu theo nhục dục ngũ trần (kàma- 
tanhà), 

- hữu dục, hay ái dục đeo níu theo sự liên tục sinh tồn, hay tự bảo 
tồn (bhava-tanhà), và 

- tuyệt diệt dục, ái dục đeo níu theo sự vô sanh (vibhava-tanhà). 


Ái dục này, khát vọng mù quáng của chúng sanh này, đã gây nên 
sân hận và tất cả mọi khổ đau phiền lụy. Không phải bom hạt 
nhân mà chính tham, sân, si (lobha, dosa, moha) là mối nguy hại 
tiêu diệt con người quan trọng nhất. Bom đạn và khí giới được 
chế tạo do tham _vọng của con người nhằm xâm lăng và chiếm 
đoạt. Sân hận dẫn đến giết chóc, và si mê đưa đến cả hai, chiếm 
đoạt và tiêu diệt. Lòng khát khao danh lợi, thế lực và quyền thống 
trị đã đem lại cho nhân loại bao nhiêu đớn đau khổ lụy không kể 
xiết. Nếu không cố gắng kềm hảm lòng khát khao ham muốn vô 
trật tự luôn luôn sẵn sàng lôi kéo tâm mình thì con người trở 
thành nô lệ của nó. Con người sẽ không hơn thú vật, vì cả hai 
đều ăn, ngủ, và thỏa mãn dục vọng. Tuy nhiên, loài thú không thể 
trau giồi đời sống tinh thần đạo đức, con người có thể. Con người 
có những đức tánh ngủ ngầm và có khả năng xử dụng các đức 
tánh ấy để tạo an lành cho chính mình và cho kẻ khác. Nhưng 
nếu không quán chiếu nội tâm, trau giồi và phát triển những tư 
tưởng thiện và tránh xa những tư tưởng bắt thiện thì kiếp sống 
của con người thiếu lý tưởng và nguồn cảm hứng hướng dẫn. 


Bốn Chân Lý 


Những gì Đức Phật giáo truyền được bao gồm trong bồn chân lý 
thâm diệu, Tứ Diệu Đề, tức:dukkha, đau khổ, xung đột hay bất 
toại nguyện của đời sống, sự phát sanh của đau khổ, sự chấm 
dứt đau khổ, và con đường dẫn tránh xa tình trạng đau khổ. 
Người có suy tư sâu xa sẽ nhận thức rằng các Chân Lý ấy là con 
người và mục tiêu của con người, sự giải thoát cùng tột; đó là 
những gì bao gồm trọn vẹn pháp Tứ Diệu Đề. Đối với những ai 
nhìn thế gian vô thường này với tâm vô tư khảo sát, có một điều 
trở nên nổi bật rõ ràng: trên thế gian này chỉ có một vấn đề, vấn 
đề đau khổ, dukkha. Tất cả những vấn đề khác, được biết hay 
chưa được biết, đều nằm trong đó, và đó là vấn đề có tánh cách 


phổ cập đại đồng. Như Đức Phật dạy: "Thế gian kiên cố vững 
chắc trong đau khổ, nằm trên nên tảng đau khổ (dukkhe loko 
pafifhito)” [5]. Nếu có chỉ trở thành vấn đề, thì chắc chắn đó là 
vấn đề đau khổ, bất toại nguyện, và xung đột -- xung đột giữa 
tham vọng của con người và những trạng huông của kiếp sinh 
tồn. Và lẽ dĩ nhiên, nỗ lực của chúng ta là để giải quyết vấn đề, 
dẹp bỏ tình trạng bất toại nguyện, kiểm soát xung đột. Chính nỗ 
lực ấy là đau khổ, một trạng thái tâm dầy vò bứt rứt. 


Vấn đề đơn độc ấy bao gồm nhiều sắc thái: kinh tế, xã hội, chánh 
trị, tâm lý, và chí đến vấn đề tôn giáo. Có phải chăng tất cả những 
vấn đề khó khăn ấy bắt nguồn từ một vấn đề đơn độc, dukkha, 
bất toại nguyện? Nếu không bắt toại nguyện, tại sao cần phải 
gắng công giải quyết? Có phải chăng giải quyết vẫn đề hàm xúc ý 
nghĩa làm giảm suy tình trạng bất toại nguyện? Tất cả các vấn đề 
đều đưa đến tình trạng bất toại nguyện, và vì lẽ ấy ta phải nỗ lực 
chấm dứt, nhưng vấn đề này lại dẫn đến vấn đề khác. Nguyên 
nhân của nó thường không phải ở ngoài, mà ở trong chính vấn 
đề; nó phát xuất từ cái nhìn chủ quan. Chúng ta thường nghĩ rằng 
mình đã giải quyết thỏa đáng vấn đề, nhưng nó lại phát hiện trở 
lại dưới một hình thức khác, bằng nhiều cách khác nhau. Luôn 
luôn ta phải đối phó với những vân đề mới, và chúng ta phải gia 
công tạo những nỗ lực mới để giải quyết. Như vậy, vấn đề khó 
khăn và phương cách giải quyết vấn đề liên tục nối tiếp không 
ngừng. Bản chất của đau khổ, đặc tướng phổ cập của kiếp sinh 
tồn, luôn luôn biến chuyền là như vậy. Đau khổ phát sanh và 
chấm dứt, chỉ để phát sanh trở lại dưới hình thức khác. Tất cả 
những hình thức đau khổ đều là vật chất hay tâm lý, và vài người 
có thể chịu đựng hình thức này dễ dàng hơn hình thức khác. 


Tuy nhiên, xác nhận tánh cách phổ cập của đau khổ không phải 
là hoàn toàn phủ nhận thú vui hay hạnh phúc. Đức Phật, vị Chúa 
Tế của đau khổ, không bao giờ phủ nhận hạnh phúc trong đời 
sống khi Ngài đề cập đến tánh cách phổ cập của đau khổ. 
Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm (l. 80), một bộ trong kinh 
điển Pali, có đoạn dài nêu lên những hạnh phúc mà con người có 
thể thọ hưởng. 


Xuyên qua giác quan, con người bị trần cảnh thu hút, rồi thỏa 


thích trong đó, và bám níu vào đó để thọ hưởng khoái lạc. Đó là 
sự kiện hiển nhiên, không thể phủ nhận vì là kinh nghiệm sống. 
Tuy nhiên, trần cảnh mà ta hoan hỷ thỏa thích trong đó, cũng như 
chính sự thọ hưởng thỏa thích, cả hai đều không bền vững. Nó 
phải đổi thay. Chúng sanh, và thế gian mà chúng sanh ấy kinh 
nghiệm, cả hai đều không ngừng chuyển biến, phát sanh rồi hoại 
diệt. Tất cả đều quay cuồng trong một vòng lẫn quản, không có 
chỉ vượt thoát ra khỏi trạng thái vô thường biến đồi, và trạng thái 
ây vốn bắt di dịch. Và do bản chất phù du tạm bợ ấy, không có chỉ 
thật sự là đáng thỏa thích. Có hạnh phúc, nhưng nó chỉ tồn tại 
nhất thời, rồi tan biến như giọt tuyết rơi và nhường chỗ cho tình 
trạng bất toại nguyện. Không có trạng thái an nghỉ thật sự trong 
vũ trụ, mặc dầu con người mệt mỏi có khát khao ước muốn được 
an nghỉ bao nhiêu. Có thể tương đối an nghỉ, nhưng tuyệt đối an 
nghỉ thì không thể tìm ra. Hạnh phúc quả có thật, nhưng chỉ là 
trạng thái mê hoặc ảo huyền. Mắt vừa thấy thì nó đã biến tan. Đối 
tượng mong mỏi không còn đó nữa khi ta vói tay nắm lấy, hoặc 
khi nắm được trong tay rồi thì nó vội tan biến. 


Giải pháp cho vấn đề đau khổ, dukkha, xung đột, bất toại nguyện, 
trong đời sống là Bát Chánh Đạo mà chư Phật, các đắng Chánh 
Đẳng Chánh Giác của tất cả mọi thời đại đã ban truyền. Con 
Đường ấy vốn là pháp hành của Phật Giáo, được sắp xếp làm ba 
nhóm: giới, định, tuệ. 


Tám chi của con đường là: 


Nhóm Tuệ (pamnà) 
1. Chánh Kiên (sammà-ditthi) 
2. Chánh Tư Duy (sammà-samkappa) 


Nhóm Giới (sila) 

3. Chánh Ngữ (sammà-vàcà) 

4. Chánh Nghiệp (sammà-kammanta) 
9. Chánh Mạng (sammà-àjiva) 


Nhóm Định (samadhi) 
6. Chánh Tinh Tân (sammà-vàyàma) 
. Chánh Niệm (sammà-sati) 


8. Chánh Định (sammà-samàdhi) 


Đức Phật, người sáng lập Con Đường này, Con Đường duy nhất 
của Phật Giáo, khác biệt với tất cả các tôn giáo và triết thuyết 
khác, gọi Con Đường ấy là Trung Đạo, vì là con đường tránh xa 
hai cực đoan, lợi dưỡng trong dục lạc và khổ hạnh ép xác [4]. Ta 
phải luôn luôn ghi nhớ rằng danh từ "Con Đường" chỉ là một hình 
ảnh tượng trưng, một biểu tượng diễn đạt, một nghĩa bóng. Mặc 
dầu một cách quy ước ta nói đi trên con đường, nhưng trong ý 
nghĩa cùng tột, đó là thực hành tám giai đoạn, tám yếu tố, hay 
tám tâm sở. Tám tâm sở này tùy thuộc lẫn nhau, liên quan mật 
thiết với nhau, và đến tầng cao siêu nhất, sinh hoạt cùng một lúc; 
không phải hành theo thứ tự, chi này xong rồi đến chi kế. Dầu ở 
tầng lớp thấp hơn cũng vậy, mỗi chỉ đều phải liên hệ nhiều hay ít 
với chánh kiến, bởi vì chánh kiến là yếu tố then chốt trong đạo 
Phật. Chánh kiến đến đầu tiên và lãnh đạo các chi khác của Con 
Đường. 


Tam Học 


Con đường giới, định, và tuệ mà nhiều bài kinh đề cập đến, được 
xem là ba pháp tu tập (tividhà-sikkhà). Ba pháp này đi chung với 
nhau và tương trợ lẫn nhau. Giới, hay sự điều hòa phẩm hạnh, 
củng cố vững mạnh tâm định, và đến lượt nó, định giúp phát triển 
tuệ. Tuệ phá tan đám mây mờ che lấp quan kiến, không cho ta 
thấy rõ đời sống như thật sự đời sống là vậy, tức thấy rằng tất cả 
sự vật trong đời đều sanh và diệt. 


"Định, này chư tỳ khưu, được giới hỗ trợ, đem lại nhiêu thành quả, 
nhiêu lợi ích. Tuệ, được định nâng đỡ, đem lại nhiêu thành quả, 
nhiêu lợi ích. Tâm mà được trí tuệ (chánh kiến) hỗ trợ trọn vẹn và 
đây đủ ắt thoát ra khỏi mọi ô nhiễm của dục vọng, thoát ra khỏi 
hữu (không còn trở thành), khỏi tà kiễn và vô minh (kàma, bhava, 
difthi, avijjà). [5]” 


Hãy quan sát pháp tu học đầu tiên trong ba pháp, giới (sìla). Giới 
luật mà Đức Phật ban truyền có rất nhiều loại và rộng rãi mênh 
mông, nhưng chức năng của giới trong Phật Giáo chỉ có một, 
không nhiều: kiểm soát lời nói và việc làm, nói cách khác là thanh 


lọc khẩu và thân. Tắt cả giới được ban hành trong Phật Giáo đều 
dẫn đến mục tiêu này -- phẩm hạnh thanh cao. Tuy nhiên, tự 
chính nó, giới đức không phải là mục tiêu, mà là phương tiện 
nhằm đưa đến định (samàrdhi). Rồi định là phương tiện nhằm đưa 
đến trí tuệ thật sự (pannà) và đến giải thoát cái tâm (ceto vimutti), 
mục tiêu cùng tột của giáo huấn. Hợp chung lại, giới, định và tuệ 
đem lại trạng thái phát triển điều hòa những cảm xúc và phần trí 
thức của con người. Đó là mục tiêu mà Đức Bồn Sư muốn hướng 
hàng đệ tử về. 


Chánh Ngữ 


Ba chi của Bát Chánh Đạo hợp thành giới luật (sìla). Đó là: chánh 
ngữ (sammà-vàcà), chánh nghiệp (samma-kamma) và chánh 
mạng (samma-àjivà). 


Chánh ngữ bao gồm (a) kiêng cữ lời giả dối và luôn luôn nói lời 
chân thật; (b) kiêng cữ lời đâm thọc, gieo rắc mối chia rẽ và tình 
trạng bắt hoà, và nói những lời đem lại hoà khí và hoàn cảnh an 
lành; (c) kiêng cữ lời thô lỗ cộc cằn, mắng nhiếc chưởi rủa và trái 
lại, dùng lời thanh tao nhã nhặn; và (d) kiêng cữ lời nhảm nhí, vô 
ích, hay ngồi lê đôi mách và nói những lời hữu lý và đáng được 
tán dương, không bị khiển trách. 


Lời nói thật là kỳ diệu; chỉ nói một lời cũng có thể biến đổi toàn 
diện một người -- từ xấu trở thành tốt hoặc từ tốt trở nên xấu. 
Quả thật chúng ta rất hữu phúc có được thiên tính ấy mà loài thú 
không có. Tuy thế, không bao nhiêu người trong chúng ta biết xử 
dụng nó để tạo an lành cho mình và cho kẻ khác. Nhiều phiền toái 
và nhiều hoàn cảnh hiểu lầm nhau có thể tránh nếu con người 
thận trọng và dịu hiền hơn trong lời nói, chính xác và thành thật 
hơn trong khi viết. 


Lời nói là một khả năng có giá trị lớn lao. Nhờ nó ta có thể chia xẻ 
tư tưởng và ý kiến của mình với người khác. Nhưng nếu ta để 
cho cái lưỡi, vốn không xương, tự do trở thành vô kỷ luật thì nó 
có thể là một hiểm họa lớn lao. Phải chăng vì nó mà bao nhiêu 
trường hợp cãi vã, tranh chấp và xáo trộn đã xảy diễn giữa những 
gia đình, bao nhiêu chiến tranh giữa những quốc gia? Nếu con 


người có thê thuần hóa cái lưỡi của mình, thế gian này phải 
chăng là nơi chôn biêt bao tôt đẹp hơn đê sông? 


Không nên để cho những tư tưởng bát thiện như tham, sân, ganh 
ty, ngã mạn hay ích kỷ chen lẫn và ảnh hưởng lời nói. Nói nhiều 
chắc chắn làm cho tâm khó lắng dịu và suy tư chân chánh, và một 
cái lưỡi không được kềm chế sẽ dẫn đến tất cả bốn loại vọng 
ngữ. Đức Phật dạy: "Này chư tỳ khưu, có năm điêu bắt lợi và năm 
hiểm họa trong lời nói dài dòng bất cần: người nói nhiêu, không 
kiếm soát lời nói, sẽ thốt ra những lời giả dối, đâm thọc, thô lỗ cộc 
cẵằn và vô ích, và sau khi chết sẽ tái sanh vào cảnh xấu." [6] 


(1) Giới đầu tiên của chánh ngữ là cố tránh xa những lời nói giả 
dối, và nói lời chân thật. Người đáng tín cần nói lời thành thật, 
ngay thẳng, chắc chắn. Người ấy không rời xa sự thật đề tìm 
danh lợi hay để lấy lòng người khác. 


(2) Nói đâm thọc, nói hai lưỡi, hay ngồi lê đôi mách là tật xấu kế 
đó mà cái lưỡi không xương có thể vi phạm. Danh từ Pali có 
nghĩa "bẻ gảy tình bằng hữu". Đâm thọc, nói xấu người này với 
người khác tệ hại vô cùng, bởi vì đó là bày điều đặt chuyện, cố ý 
làm giảm suy uy tín của một người. Người nói đâm thọc thường 
phạm hai giới cùng một lúc. Họ nói dối vì thuật lại một điều sai sự 
thật, rồi nói xấu. 

Trong văn thơ Bắc Phạn (Sanskrit) người nói đâm thọc được ví 
như loài muồi, nhỏ mà độc hiểm. Nó bay đến bạn, vo ve ca hát, 
đậu trên mình bạn, hút máu bạn, và có thể chuyên đến bạn chứng 
bệnh sốt rét. Lời nói của người tánh ưa đâm thọc có thể ngọt 
ngào như mật nhưng tâm của họ đầy độc dược. Ta nên cần thận 
xa lánh người có thói quen đặt điều "đâm bị thóc, chọc bị gạo" để 
phá hoại tình bằng hữu. Thay vì gây xáo trộn, hãy nói những lời 
tạo hòa nhã, những lời đem lại an bình và hòa hợp [7]. Thay vì 
gây mầm mống chia rẽ, hãy đem lại thanh bình và tình huynh đệ 
giữa những người bắt đồng ý kiến hay thù nghịch. "Hãy đoàn kết, 
không nên chia rẽ" (samaggà hotha màvivadatha), là lời dạy của 
Đức Phật. "Sóng thuận thảo trong niêm hòa khí quả thật đáng ca 
ngợi” (samavàyo eva sàdhu) là những chữ được Vua Asoka (A 
Dục) xứ Ấn Độ cho ghi tạc vào đá. Bởi vì chúng ta tùy thuộc lẫn 
nhau, chúng ta phải tập sống chung với nhau an lành trong tình 


huynh đệ, tương thân tương ái và thuận thảo điều hòa. 


(3) Giới kế đó là kiêng cữ, lánh xa những lời thô lỗ cộc cằn và nên 
ăn nói nhã nhặn thanh cao, dễ mến. Những gì mà ta nói ra có thể 
đem lại lợi lộc hay mắt mát, danh thơm hay tiếng xấu, khen tặng 
hay khiễển trách, hạnh phúc hay đau khổ. 

Lời nói dịu hiền có thể làm mềm quả tim cứng rắn nhất, trong khi 
lời thô lỗ cộc căn có thê gây bao nhiêu đỗ vỡ và tai họa không thê 
tả. Vậy, ta nên thận trọng suy nghĩ cặn kẻ trước khi nói xâu người 
nào, vì đó là một cố gắng làm tồn hại thanh danh và uy tín họ. 

Lời nói thường bộc lộ tâm tánh của người nói. Một lời thô lỗ cộc 
cằn, một cử chỉ sỗ sàng khó thương, một nụ cười bất chánh, có 
thể biến đổi người bẩm tánh hiền lương trở thành người tội lỗi, 
một bạn lành trở nên thù nghịch. Lời nói thanh nhã dễ mến có sức 
hấp dẫn và là một lợi điểm cho xã hội; nhưng lắm khi vẻ đẹp ấy bị 
những lời thô lỗ sỗ sàng làm hư hỏng. "Ngôn ngữ của tâm, lời nói 
phát xuất từ thâm tâm, lúc nào cũng giản dị, duyên dáng và đầy 
năng lực." 


(4) Giới thứ tư, cũng là giới cuối cùng của chánh ngữ, là kiêng cữ, 
không nói những lời nhảm nhí vô ích hay ngồi lê đầu này đầu kia 
để nói chuyện thiên hạ, không đem lợi ích lại cho ai, dầu ở đâu 
cũng vậy. Con người có tật ham nói nhảm, độc hiểm, làm giảm 
suy giá trị người khác. Báo chí, trong những cột ngồi lê đôi mách 
của họ, cũng xấu xa như vậy. Đàn ông cũng như đàn bà, ăn 
không ngồi rồi, không có chuyện gì làm, mãi mê say trong những 
cuộc nói nhảm vô cùng tận, tìm vui thích cho mình trong khi có hại 
cho người khác. Như J.L. Hollard nói: "Câu chuyện ngài lê đôi 
mách lúc nào cũng là trường hợp tự thú tội (bộc lộ cho người ta 
thấy rõ), hoặc bẩm tánh xảo quyệt, hoặc tình trạng ngu dốt, của 
mình. Đó là câu chuyện thấp hèn, nông nồi, không đứng đắn và 
thường là bản thỉu, làm cho những người bạn láng giêng trở nên 
thù nghịch lẫn nhau trọn đời." 


Đức Phật thẳng tay bác bỏ những lời đồn đãi nhảm nhí, những lời 
gièm pha, gây xáo trộn, bởi vì nó làm cho tâm chao động, không 
tĩnh lặng và an trụ. "Chỉ một câu vắn tắt đầy ý nghĩa, làm cho 
người nghe an lạc thanh bình, còn hơn cả ngàn câu dài dòng văn 
tự -- chỉ gồm một mớ danh từ vô ý nghĩa.[8]". Trong tiếng Pàii, 


người thông minh sáng suốt, nhà hiền triết, bậc trí tuệ, đôi khi 
được gọi là muni, có nghĩa là người giữ im lặng. Đúng vậy, "im 
lặng là vàng". Vì lẽ ấy, chỉ nên nói khi ta biết chắc rằng lời nói sẽ 
cải thiện hoàn cảnh, tốt đẹp hơn là giữ im lặng. 


Chánh Nghiệp 


Chánh nghiệp là chỉ thứ nhì trong nhóm giới. Chánh nghiệp là 
kiêng cữ, tránh xa ba loại hành động sai lầm: sát sanh, trộm cắp 
và tà dâm. Thay vì ba hành động sai lầm ấy, chi này bao hàm 
lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh; chỉ lây những gì được cho 
đến mình; và sống đời sống gia đình trong sạch -- đối với hàng tại 
gia cư sĩ là không lang chạ lăng loàn, và đối với chư tăng và chư 
ni là sống hoàn toàn cuộc sống độc thân. Đây là ba giới đầu trong 
năm giới căn bản (pancasìla) của nền luân lý Phật Giáo, hai giới 
còn lại là kiêng cữ vọng ngữ và các chất say. Những giới tu tập 
này, trong khi đào luyện tâm tánh cá nhân của người thận trọng 
nghiêm trì, cũng giúp đem lại tình trạng điều hòa tốt đẹp trong 
cuộc giao dịch giữa người và người. Người nghiêm túc trì giới tạo 
cho người khác hoàn cảnh châu toàn và an lạc, không lo âu sợ 
sệt. Toàn thể giới luật, hay cuộc sống giới đức tốt đẹp, đều căn 
cứ trên nền tảng từ ái và bi mẫn (mettà và karunà). Người thiếu 
hai đức tánh nỗi bật ấy không thê thật sự được gọi là đức hạnh. 
Lời nói và việc làm mà không đượm nhuằn tâm từ và tâm bi 
không thể được xem là tốt và thiện nghiệp. Lẽ dĩ nhiên, ta không 
thể sát sanh với những tư tưởng từ bi và tâm thiện, mà chỉ khi 
nào bị tham ái, hung bạo và si mê lôi cuốn. 


Cần phải trau giồi đời sống tâm linh đến một mức độ nào, bởi vì 
cái tâm không được thuần hóa luôn luôn tìm lý do biện giải để 
hành động sai lầm bằng thân hay khẩu. "Khi tư tưởng không 
được canh phòng, hành động bằng thân cũng buông lung, khẩu 
và ý cũng vậy. [9]” 


Hạnh kiểm tạo tâm tánh. Không ai có thể ban cho người khác một 
tâm tánh tốt. Mỗi người phải tự mình xây dựng nhân phẩm của 
mình bằng đường lối suy tư, nghĩ ngợi, cần cù, tinh tấn, chú niệm 
và định tâm. Cũng như khi muốn vững chắc trong một nghệ thuật 
ta phải gia công chuyên cần. Cùng thế ấy, muốn chắc chắn nắm 


vững nghệ thuật trau giồi đức tánh cao quý thánh thiện nhằm xây 
dựng tâm tánh tốt đẹp và dũng mãnh, ta phải cần mẫn nỗ lực. 
Như William Hawes nói: "Trong mọi trường hợp, một tâm tánh tốt 
là thành quả của công trình cố gắng cá nhân. Đó không phải là di 
sản mà ta thừa hưởng của cha mẹ, không phải được tạo nên do 
lợi thế ngoại lai, không nhất thiết phải dính liền với sự sanh 
trưởng trong một gia đình nào, với sự nghiệp, tài năng, hay địa vị 
nào; mà là hậu quả của sự cố gắng của chính mình. [10]" Nếu 
muốn có một tâm tánh cao đẹp phải nhớ lời Đức Phật nhắc nhở 
không nên buông lung: "Hãy tinh cân, luôn luôn giữ chánh niệm" 
(appamattà satimanfo). Trong pháp tu tập tâm tánh, điều thiết yếu 
phải có đầu tiên là thực hành đức hạnh tự chế (samyama). Hạnh 
tự chế này đến với ta qua lỗi suy tư về giới đức và những lợi ích 
của giới. Nhất là tuổi trẻ, cần phải trau giồi lòng quý mến giới đức, 
vì giới dưỡng nuôi đời sống tâm linh. Một cái tâm không được 
kềm chế sẽ buông lung xao lãng trong những sinh hoạt vô ích. 
Tâm tánh là cái gì ta phải đào luyện, rèn đúc trên hòn đe của ý chí 
cương quyết. 


Những giới tu tập -- kiêng cữ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối 
và dùng các chất say -- không hàm ý nghĩa nào như giới cắm, 
hay điều răn. Đức Phật không phải nhà lập pháp, ban hành giới 
luật một cách độc đoán. Trong Phật Giáo không có áp chế hay 
cưỡng bách. Nhà sư hay người Phật tử cư sĩ tự ý mình, tự do 
chấp nhận nghiêm trì giới luật. 


Chánh nghiệp -- sammà-kammanta không phải gì khác hơn là 
sammàkamma. Nghiệp báo là một trong những giáo lý then chốt 
trong Phật Giáo. Nghiệp (kamma) là những hành động có tác ý. 
Nếu thông suốt rõ rằng những hành động có tác ý sẽ mang lại 
hậu quả tương xứng của nó (kamma-vipàka), ta sẽ không cố tình 
làm những hành động bắt thiện, nhận thức rằng những hành 
động bắt thiện như vậy chỉ dội trở lại, đêm đến ta đau khổ và sầu 
muộn. 


Chánh Mạng 


Chi thứ ba, và cũng là chỉ cuối cùng của nhóm giới, chánh mạng 
(sammà-àjìva), bao gôm: kiêng cữ buôn bán vũ khí và khí giới có 


thể gây tử thương, chăn nuôi thú vật để làm thịt, bán người, bán 
các thức uồng có chất say và các loại thuốc độc. Mặc dầu Đức 
Phật chỉ nêu lên năm nghề kể trên, chúng ta phải hiểu nằm lòng 
rằng Ngài nói với xã hội Ấn Độ vào thế kỷ thứ sáu trước dương 
lịch. Lúc bấy giờ phần lớn là nông dân, những nhà chăn nuôi súc 
vật, và thương gia. Ngày nay chúng ta có thể thêm vào nhiều 
nghề sinh sống sai lầm khác. 


"Trong thế gian tân tiến hiện đại, chánh mạng có thể là giới hạnh 
khó gìn giữ trong sạch nhất. Rất nhiều công ăn việc làm có thể 
gây tác hại cho xã hội và không thích nghi với người Phật tử chân 
chánh. Có những kỹ nghệ chiến tranh hạt nhân, những cơ xưởng 
chế tạo khí giới, những cơ sở buôn bán các thức uống có chất 
say, những nghệ phải giết thú vật; những người làm báo nhơ bản 
bất lương, quảng cáo và rao hàng bắt chánh; và những thương 
vụ nhằm vơ vét của người. Phật Giáo không phải là tôn giáo có 
tâm trạng hẹp hòi. Phật Giáo nhìn các khuyết điểm của con người 
yếu mềm với tâm hiểu biết và thương hại. Tuy nhiên, người Phật 
tử chân chánh không thể vừa công khai tuyên bố một quy chế 
giới luật, vừa hành nghề theo một nếp sống thấp hèn khác. [11]" 


Nhiệm Vụ Của Quốc Gia 


Không nên nghĩ rằng Đức Phật chỉ nói với người dân thường khi 
đề cập đến chánh mạng. Trong kinh điển Pali, như trong hai bộ 
Dìgha và Anguttara Nikàya (Irường A Hàm và Tăng Nhứt A 
Hàm), có những bài kinh dạy về nhiệm vụ của nhà cầm quyền 
hay hạng người trị dân. Kinh sách rõ ràng dạy rằng làm vua phải 
cai trị một cách ngay thẳng (dhammena) chớ không phải bất 
chánh (a-dhammena). Ngoài nhiệm vụ phải nghiêm túc hành trì 
năm giới căn bản như tất cả những người dân thường, nhà cầm 
quyền trị dân cần phải có những đức tánh lành mạnh làm cho 
mình xứng đáng lãnh đạo quốc gia. Người trị dân phải vững vàng 
kiên cố trong Giáo Pháp (dhamma), trong từ bi, và trong hạnh 
chánh trực công minh, tránh xa những tật xấu và như thế, nêu 
gương lành cho dân trong xứ. 


Không bao giờ an nghỉ để tận hưởng quyền lợi của ngai vàng hay 
của chức vụ mình, nhà vua hay người trị dân được trông đợi phải 


hiền hoà và hữu trách, làm tròn nghĩa vụ đối với dân "giống như 
ông cha lành đối với con cái. [12]" Một ông vua mà chìm đắm 
trong nhục dục ngũ trần và say mê trong quyền thế 
(issariyamadamatta) không đáng được khen ngợi tán dương mà 
đáng bị khiển trách và xem thường [13]. Nhằm giữ mình cho 
được công minh, trong sạch và chánh trực đối với mọi người, 
không thiên vị và đặc biệt dung dưỡng, ban bố ân huệ cho riêng 
ai, người cầm quyền trị dân nên cố tránh bốn tư cách đối xử sai 
lầm là đối xử với tâm tham ái (chanda), sân hận (dosa), sợ sệt 
(phaya) và si mê (moha) [14]. Trong thời đại dân chủ hiện nay, 
những nếp sống thông thường được chuyền từ nhà cầm quyên 
cai trị dân sang người đại diện chánh phủ, người được bầu lên 
hay được chỉ định, có phận sự điều hành quốc gia. Những quy 
luật liên quan đến chánh mạng được ban hành nhằm mang lại 
hạnh phúc thật sự cho cá nhân và xã hội, và tạo hoàn cảnh đoàn 
kết thuận hoà giữa người và người. Có những lối sống bất công 
và sai lạc giữa cá nhân, giữa gia đình và giữa những quốc gia. 
Một nghề sinh sống bất chánh và không đúng với chánh mạng 
kéo theo biết bao hoàn cảnh bắt hạnh, kém điều hòa và xáo trộn. 
Khi một người hay một đoàn thể sa ngã trong tội ác, lợi dụng khai 
thác kẻ khác, ắt xen lẫn vào phá rối trật tự và tình trạng thanh 
bình và hòa điệu của xã hội. Quả thật tánh ích kỷ và tham lam đã 
xúi giục con người có lối sống sai lạc và bất hợp pháp. Những 
người như thế ây rõ ràng dững dưng, không màng nghĩ đến tình 
trạng lợi lộc và lỗ lã mà mình gây ra cho người láng giêng và cho 
xã hội. 

Chánh Tinh Tân 


Giới hạnh là giai đoạn đầu tiên trên Con Đường Giải Thoát. Kế 
tiệp là trau giôi tâm trí, hay định (samàdhi), bao gôm ba chỉ của 
Bát Chánh Đạo: chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. 


Chánh tinh tấn (sammà-vàyamà) là kiên trì gia công nỗ lực để: 


(a) ngăn ngừa những tư tuởng xấu xa và bắt thiện chưa phát 
sanh, không đê cho phát sanh, 

(b) xua đuôi, diệt trừ các tư tưởng xâu và bât thiện mà đã phát 
sanh, 

(c) khai triển và trau giồi những tư tưởng thiện chưa phát sanh, và 


(d) cải tiền và bảo tồn những tư tưởng thiện đã phát sanh. 


Như vậy, chức năng của chỉ thứ sáu này là kiên trì, gia công kiểm 
soát những tư tưởng bát thiện và khai triển, bảo tồn những tư 
tưởng trong sạch và thiện. Người đã vững chắc làm chủ lời nói và 
hành động do nhờ giới (sìla), giờ đây nỗ lực quán chiếu tận tường 
tư tưởng và những trạng thái tâm. 


Đức Phật mãnh liệt quan tâm đến chỉ thứ sáu này của Con 
Đường -- chánh tinh tấn -- bởi vì tự bản thân Ngài không có 
quyền năng cứu ai hết, mà chính mỗi người phải tự mình nỗ lực. 
Mặc dầu lúc nào cũng sẵn sàng hướng dẫn người khác tiền bước 
trên con đường, khuyến khích và nâng đỡ tinh thần kẻ khác, 
nhưng Ngài không phải là nhân vật cứu thế và không thể bảo 
đảm sẽ cứu ai vượt khỏi đau khổ, tháo gỡ những trói buộc của 
vòng luân hồi (samsàra). Ý niệm rằng có ai đó có thể đem người 
khác từ thấp lên tầng lớp cao hơn và cuối cùng cứu hẳn họ, có 
chiều hướng làm cho con người nhu nhược, uễ oải biếng nhác, 
và kém suy tư. Nó làm suy giảm giá trị và lu mờ phẩm cách của 
con người trên mọi phương diện. 


Thái độ của Đức Phật, đặt nặng trọng tâm nơi chánh tinh. tấn, chỉ 
rõ rằng Phật Giáo không phải là một giáo huấn bi quan yếm thế 
để cho những tâm hồn ươn yếu, mà là tôn giáo của hạng chiến sĩ 
tinh thần thật sự, của người nhất quyết mở đường tự giải thoát. 
Dầu là tiến bộ trong thế gian trần tục như lợi lạc và quyên thế, 
cũng đều phải tùy thuộc nhiều vào sự nỗ lực của ta. Như vậy, 
càng cần nỗ lực hơn nữa để rèn luyện tâm tánh và trau giỗi 
những gì tốt đẹp cao cả nhất bên trong ta. Vì công trình rèn luyện 
tâm tánh đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, hãy gia công từ giờ phút này. 
"Không nên để ngày tháng trôi qua như cái bóng của đám mây, 
không lưu lại dấu vết gì phía sau để nhắc người ta nhớ đến." 


Chánh Niệm 


Chánh niệm (sammà-safi), giai đoạn kề tiếp của con đường, áp 
đặt sự hay biêt vào, hay làm cho tâm giác tỉnh chăm chú vào: 


(a) sinh hoạt của thân (kàyànupassanà, niệm thân), 


(b) thọ, hay những cảm giác (vedanànupassanà, niệm thọ), 
(c) những trạng thái tâm (cittanupassanà, niệm tâm), và 
(d) các đôi tượng của tâm (dhammànupassanà, niệm pháp). 


Thời Pháp được biết nhiều về "Sự Củng Cố Chú Niệm" 
(satipatthàna-sutta) đề cập rành mạch đến bốn niệm xứ này. 


Vì các chi của con đường tùy thuộc lẫn nhau, chánh tinh tấn hỗ 
trợ chánh niệm. Cùng chung với nhau, hai chỉ này -- chánh tinh 
tần và chánh niệm -- hợp sức kiểm soát, không để cho ác pháp 
phát sanh. Người tỉnh thức luôn luôn hay biết hành động của thân 
và khẩu mình, tránh xa những gì gây tổn hại cho tiến bộ tinh thần 
của mình. Con người như thê ấy không thể đề tâm lười biếng và 
dã dượi. Sự chú niệm, trạng thái hay biết đầy đủ và hiểu biết rõ 
ràng, là hai yếu tố chánh giúp công phu hành thiền thành tựu mỹ 
mãn. Người mà lúc nào cũng chú niệm đã ở trước cổng của trạng 
thái Bất Diệt. Một diễn biến có nhiều ý nghĩa là trước giờ Nhập 
Niết Bàn, nhắn mạnh đến tầm quan trọng của công phu chú niệm, 
lời di huấn tối hậu của Đức Phật là: "Tất cả các pháp hữu vi đêu 
Vô thường. Hãy tận lực gia công chú niệm” (vayadhammà 
samkhàrà appamàdena sampàdetha) -- (Dìgha Nikàya, Trường A 
Hàm, 16). 


Không ngừng chú niệm và luôn luôn giác tỉnh là hai công trình rất 
thiết yếu để tránh làm điều bất thiện và cố làm điều thiện. Tư 
tưởng và cảm xúc của chúng ta lúc nào cũng cần phải được trông 
nom chăm sóc để hướng về con đường trong sạch (Thanh Tịnh 
Đạo). Chính nhờ kiên trì canh phòng hay biết như vậy mà ta 
chứng nghiệm tiến bộ tinh thần. 


Học nhiều không đem lợi ích gì cho người học nếu học mà không 
chú niệm. Không có niệm, đức tánh tối trọng yếu này, dầu học 
rộng biết nhiều cũng không thể thấy sự vật đúng trong bối cảnh 
của nó. Người có địa vị cao sang mà ăn nói không suy tư và 
không lượng định hậu quả của lời nói, thường bị chỉ trích nặng nề 
và đúng lý. Có lời tục ngữ rằng: "Lời đã thốt ra, cơ hội đã mắt, và 
như mũi tên bắn đi, không bao giờ có thể thâu hồi lại được." 


Pháp hành thiền được thành tựu tốt đẹp nhờ ba yếu tố căn bản 


phối hợp: tinh tấn, niệm và định. Ba chi này hợp thành ba tao nhợ 
của sợi đỏi. Tuy nhiên, niệm được xem là tao nhợ vững chắc 
nhất, bởi vì niệm đóng vai trò trọng yếu nhất trong cả hai, thiền 
vắng lặng và thiền minh sát (samatha và vipassanà). Chú niệm là 
một chức năng của tâm và như vậy, là một yếu tố tâm, tức tâm 
sở. Được gọi là chánh niệm vì nó lánh xa sự chú tâm sai lạc và 
ngăn ngừa, không đề tâm chăm chú vào đối tượng lầm lạc. Niệm 
hướng dẫn người có chánh niệm đi đúng trên con đường dẫn đến 
trong sạch và tự do. 


Chánh niệm phải được áp đặt vào tất cả và mỗi hành động. Trong 
mọi cử động, người hành thiền phải luôn luôn giác tỉnh chú niệm. 
Dầu đi, đứng, hay ngồi, dầu nói năng hay i im lặng, ăn uống hay 
đại tiện, tiểu tiện -- trong những công việc ấy và trong tất cả 
những hoạt động khác, phải luôn luôn thức tỉnh và chú niệm. "Chú 
niệm, này hởi các tỳ khưu, Như Lai tuyên ngôn, là chánh yếu 
trong tất cả và ở mọi nơi." 


Nơi đây phải ghi nhận rằng trong kinh điển Phật Giáo danh 

từ Niệm (safi) thường được dùng chung với một danh từ khác 
cũng có ý nghĩa ngang nhau, "hiểu biết rõ ràng" (sampajanna). Từ 
ngữ sati-sampajanna, niệm và hiểu biết rõ ràng, thường đi chung 
với nhau trong các bài kinh và mật thiết hỗ trợ lẫn nhau. 


Cũng như người kia đi từ ngoài trời sáng vào một phòng tối, lúc 
đầu bị chóa mắt, rồi dần dần phân biệt nhận ra các món đồ trong 
phòng, cũng dường thế ấy, người chú niệm đầy đủ và hiểu biết rõ 
ràng, càng lúc càng thấy rõ hơn bản chất thật sự của sự vật, vốn 
bị che đậy dưới lớp mây mờ vô minh, nhưng chánh niệm giúp 
khai triển tuệ minh sát và chánh kiến. 


Trong bài kinh "Niệm Xứ" (satipatthàna), các đoạn mô tả mỗi 
niệm xứ đều châm dứt bằng những chữ: "Vị ấy sống độc lập, 
không bám níu vào bất luận gì trên thế gian. [15]" Đó là thành quả 
mà người hành thiền nhắm đến, một thành tựu thiết tha mong 
muôn, và lúc nào cũng kỳ vọng tiền đạt. Rất khó mà không bám 
níu gì trên thế gian, và những cố gắng. của ta để tiến đến tầng lớp 
cao thượng ấy có thể không đem lại kết quả trong tức khắc. Tuy 
nhiên, nó đáng cho ta kiên trì cố gắng thêm ... và thêm nữa. Một 


ngày nào, nếu không phải trong kiếp này thì trong một kiếp sống 
khác, ta có thể tiến đến tận đỉnh cao mà tất cả những ai thật sự 
nỗ lực đã đến. "Hãy gieo một ý tưởng", có người nói như vậy, "và 
bạn sẽ gặt hái một hành động. Hãy gieo một hành động, và bạn 
sẽ gặt hái một thói quen. Hãy gieo một thói quen, và bạn sẽ gặt 
hái một tâm tánh. Hãy gieo một tâm tánh, và bạn sẽ gặt hái một 
định mạng -- bởi vì tâm tánh là định mạng." 


Chánh Định 


Chánh định (sammà-samàdhi), chi thứ tám của con đường, là 
trạng thái tâm tập trung vững chắc, giống như ngọn đèn không 
chao động, ở một nơi không có gió. Định (samàdhi) kèm giữ tâm 
ngay ngắn và ở yên một điểm, không lay chuyển và không xao 
xuyên. Pháp hành đúng giữ tâm trong một trạng thái quân bình. 
Người hành thiền gặp phải nhiều chướng ngại tinh thần, nhưng 
nhờ chánh tinh tắn và chánh niệm hỗ trợ, hành giả có thể vượt 
qua và đạt đến tâm định hoàn toàn. Một cái tâm hoàn toàn an trụ 
không bị ngoại cảnh, những đối tượng của giác quan, khuấy động 
và thấy đúng thực tướng của sự vật. 


Pháp hành thiền trong Phật Giáo được chia làm hai hệ thống, tâm 
định hay vắng lặng (samàdhi, samatha) và minh sát (vipassanà). 
Trong hai pháp này, tâm định có tác dụng làm cho tâm tĩnh lặng, 
và do đó danh từ samatha hay samàdhi ở vài nơi được dịch là 
vắng lặng, yên tĩnh hay tĩnh lặng. Làm cho tâm tĩnh lặng hàm xúc 
ý nghĩa gom tâm, tập trung tâm vào một điểm duy nhất hay "nhất 
điểm tâm", thu hẹp tâm chăm chú vào một đề mục, không còn 
thấy gì khác ngoài đề mục ấy. 


"Tâm định là gì? Dấu hiệu của tâm định là gì? Cần phải có gì mới 
định tâm? Làm thê nào đê phát triên tâm? 


"Bát cứ gì là trạng thái gom tâm vào một điểm, đó là định tâm; 
bốn trường hợp phát sanh của niệm là dấu hiệu của tâm định; 
bốn tinh tấn là những gì cần phải có để định tâm; bắt cứ gì là 
pháp tu tập, là sự phát triển, là sự tăng trưởng những điều ấy, đó 
là phát triển tâm định." [16] 


Những lời dạy trên rõ ràng chỉ rằng ba chỉ của nhóm định 
(samàgdhi) -- tức chánh tỉnh tân, chánh niệm, chánh định -- cùng 
sinh hoạt chung với nhau đề tạo tâm định thật sự. 


Hiện nay nhiều người xem tự do và không tự kềm chế là đồng 
nghĩa. Khuynh hướng vật chất của nền văn hóa hiện đại, nặng về 
phần nhục dục, làm cho họ tin rằng công trình tự rèn luyện tâm 
tánh là một trở ngại, làm cho con người không thể phát triển trọn 
vẹn. Tuy nhiên, giáo huấn của Đức Phật thì khác hẳn. Đức Phật 
tuyên ngôn rằng phải tự khắc phục lấy mình, tự thuần hóa và rèn 
luyện đúng theo chiều hướng chân chánh mới có thể trở thành 
thật sự tốt đẹp. Phải canh phòng, không để cho những tư tưởng 
tham, sân, sỉ phát sanh -- đó là con đường dẫn đến an lạc và 
hạnh phúc thật sự. 


Chỉ đến khi tâm được kiểm soát và kềm giữ đúng theo con đường 
chân chánh của sự tiến bộ có trật tự nó mới trở thành hữu dụng, 
cho người làm chủ nó và cho xã hội. Một cái tâm hoang dại, 
buông lung và vô trật tự là một gánh nặng, cho người làm chủ nó 
và cho nhiều người khác. Tất cả những tai họa tàn khốc trên thế 
gian đều đã được gây nên bởi những nguời không có học 
phương pháp kiểm soát tâm, làm cho tâm quân bình và trầm tĩnh. 
Kiểm soát tâm là cái chìa khóa để mở lối vào hạnh phúc. Đó là vị 
chúa tế của giới hạnh và động lực nằm phía sau mọi thành tựu 
thật sự mỹ mãn. Chính vì thiếu kiểm soát mà bao nhiêu xung đột 
đã nồi dậy trong tâm con người. 


Muốn kiểm soát tâm, con người cần phải học hỏi làm thế nào để 
không buông lơi thả lỏng những khát vọng và những chiều hướng 
tâm tánh hoang dại của mình và phải cố gắng sống cuộc đời tự 
kềm chế, trong sạch và an tĩnh. 


Trầm tĩnh không phải là yếu hèn. Một thái độ trầm tĩnh lúc nào 
cũng cho thấy là con người thắm nhuần văn hóa. Nghĩ rằng chỉ có 
người ồn ào, gây gỗ và lăn xăn mới hùng mạnh thì quả thật là sai 
lầm. 


"Đúng vậy, trông rỗng thì kêu to, 
Nhưng đây thì trâm lặng; 


Kẻ ngu như cái lọ vơi nước, 
Người trí như ao hô. " 
-- Suffa Nipàfa, v, 721. 


Người có trau giồi đức hạnh trầm tĩnh ít khi cảm nghe bực dọc 
phiền toái lúc phải đương đầu với những thăng trầm của đời 
sống. Người ấy cố gắng nhìn sự vật đúng trong bối cảnh của nó, 
khởi phát như thế nào Và tan biến làm sao. Không lo âu và không 
bị khuấy động, người ây cố gắng nhận thức đặc tánh phù du tạm 
bợ của những gì vôn là tạm bợ phù du. "Những tâm hồn tĩnh lặng 

. tiếp tục tiến bước, khi may mắn cũng như trong hoàn cảnh bất 
hạnh, đều đặn cùng một nhịp, như cái đồng hồ trong cơn sâm 
sét" (R.L. Stevenson). 


Dầu bao nhiêu lập luận về phương pháp làm cho tâm vắng lặng 
và cho cuộc sống trở nên toàn hảo cũng không đưa chúng ta đến 
mục tiêu mong mỏi; nhưng mỗi hành động buông xả thật sự, mỗi 
cố gắng đề tách rời chúng ta ra khỏi những đối tượng của ái dục, 
dẫn đến trạng thái tĩnh lặng và trong sáng. 


Con đường mà Đức Thế Tôn chỉ dạy để làm cho nội tâm trưởng 
thành là hành thiền. Tất cả những phương pháp hành thiền được 
đề cập đến trong Phật Giáo đều dẫn đến sức khỏe nội tâm, không 
bao giờ đến ươn yếu, bởi vì tất cả đều loại trừ những tình trạng 
căng thẳng làm cho tâm bệnh hoạn, và rửa sạch những bợn nhơ 
của tâm. 


Tư tưởng thật sự quan trọng chỉ có thể tăng trưởng trong những 
khoảng thời gian yên tính lâu dài. Hoàn cảnh cô đơn giúp làm cho 
tâm lớn mạnh và hùng dũng. Năng lực sáng tạo to lớn nhất được 
un đúc trong tình trạng im lặng, nhưng thông thường người ta 
thích tiếng động hơn. Phần đông người ta say mê trong công 
cuộc làm ăn hằng ngày và xem thường tầm quan trọng của công 
trình yên lặng lắng tâm suy niệm. Khi ẩn rút vào yên lặng ta tuyệt 
đối đơn độc một mình, tự do quán chiếu và nhận thấy chính mình 
như thật sự mình là vậy; ta trực diện với thực tại và chừng đó có 
thể tu tập sửa sai những khuyết điểm và thiếu sót của ta. Nhưng 
thường ngày ta mãi lo bận rộn quây quần giống như con sóc chạy 
vòng vòng trên cái đu của nó, quay tròn trong cái lồng -- mặc dầu 


rất nhanh nhẫu hoạt động, nhưng chỉ quay tròn bên trong cái 
lồng. Con gà mái ấp trứng, dầu thấy hình như bắt động và uễ oải 
biếng nhác, nhưng đang làm một việc hữu ích: nó ôm ấp chuyền 
hơi nóng, làm cho trứng nở ra gà con. Ta phải cố gắng dành ít 
nhất là nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày, làm công chuyện con gà mái 
ấp trứng. Công phu hành thiền phải được tiếp tục đều đặn, đúng 
giờ, trong một thời gian lâu dài. Không nên trông đợi kết quả 
nhanh chóng, bởi vì chuyển biến tâm linh chỉ xảy diễn rất chậm 
chạp. Chính nhờ yên lặng tu tập suy niệm mà ta có thể thành tựu 
hoàn mãn một cái tâm tính lặng -- atta manasà (cái tâm của chính 
mình) là tên của một trạng thái tâm hạnh phúc, thành quả của 
công trình cố gắng tu tập và thành tựu. Nhưng trạng thái tâm 
khốn khổ, chìm đắm trong những tư tưởng tham lam, sân hận, sỉ 
mê, ngã mạn, ganh ty v.v... là anatta manasà (tâm của kẻ khác). 


Trí Tuệ Thật Sự 


Đã nắm vững, làm chủ tâm mình do nhờ định tâm (thiền vắng 
lặng), giò đây hành giả trau giồi trí tuệ thật sự (pannà), gồm hai 
chi đầu của Bát Chánh Đạo, chánh kiến và chánh tư duy, giai 
đoạn cuối cùng của con đường. 


Chánh tư duy (sammà-samkappa), suy tư chân chánh, bao gồm 
những tư tưởng từ khước, buông xả (nekkhamma samkappa), 
thiện ý, không thù hận (avyàpàda samkappa) và bi mẫn, không 
hung tợn (avihimsà samkappa). Những tư tưởng này phải được 
trau giồi và ban rải cùng khắp tất cả chúng sanh không phân biệt 
dòng giông, chủng tộc, giai cập, bộ lạc, nam nữ hay tín ngưỡng. 
Những tư tưởng này phải bao trùm tất cả chúng sanh có hơi thở, 
không có hạn chế gia giảm nào. Người ích kỷ, chỉ biết mình, 
không thể ban rải những tư tưởng cao cả như vậy. Nếu nhận 
thức sự vật với tâm quan sát không thiên tư ta sẽ hiểu rằng ham 
muốn ích kỷ, sân hận và hung bạo không thể đi chung với trí tuệ 
thật sự. Chánh kiến hay trí tuệ thật sự lúc nào cũng thắm nhuằn 
những tư tưởng chân chánh, không bao giờ tách rời. Đàng khác, 
chánh tư duy, suy tư chân chánh, là hậu quả của chánh kiến. Cả 
hai -- chánh kiến và chánh tư duy -- hợp thành nhóm tuệ, được đề 
cập đến trong phần Bát Chánh Đạo. Suy tư đúng, chánh tư duy, 
là hậu quả của lối nhìn sự vật đúng như sự vật là vậy. 


Tư tuởng quả thật rất quan trọng vì thân nghiệp và khẩu nghiệp 
đều bắt nguồn từ tư tưởng. Chính tư tưởng được diễn đạt thành 
lời nói và hành động. Hậu quả của những lời ta nói và những việc 
ta làm thiện hay bát thiện, xấu hay tốt, chỉ tùy thuộc nơi lối suy tư 
của ta. Do đó, tu tập suy tư chân chánh, thay vì quanh co bất 
chánh và không chừng đổi, thật vô cùng trọng yếu. 


Giờ đây chúng ta thử tìm hiểu tầm quan trọng của công trình diệt 
trừ những tư tưởng bát thiện và phương pháp áp dụng để thành 
tựu hoàn mãn công trình ấy bằng cách thực hành chân chánh các 
pháp từ khước, thiện ý và bi mẫn. Khi tâm mãi mê say đắm trong 
khát vọng hay sân hận, ắt ta không thể thấy rõ sự vật. Nhưng diệt 
trừ những trở ngại ấy không có nghĩa là tranh đấu với những tư 
tưởng bắt thiện đang bám chặt vào tâm. Phải tu tập để diện đối 
diện, thấy rõ những tư tưởng ấy -- nó khởi phát, xuất hiện trở lại 
và áp đảo, khắc phục tâm ta như thế nào; phải nghiên cứu học 
hỏi bản chất của nó. Giờ đây, nếu ta để cho tâm liên tục ôm ấp 
dưỡng nuôi những tư tưởng tham ái và sân hận, không cố gắng 
kiểm soát nó, những tư tưởng bắt thiện ấy sẽ tăng trưởng lớn 
mạnh và khuynh đảo, làm chủ tâm. Nhưng nếu thật sự quyết tâm 
diệt trừ nó, ta nỗ lực dần dần, trau giồi và phát triển những tư 
tưởng thiện. Thiện pháp này sẽ phản công các pháp bắt thiện. Thí 
dụ như khi ta bị tham dục khuấy động, những tư tưởng từ khước, 
buông bỏ, sẽ đem lại trạng thái tâm thanh bình an lạc. Cùng thế 
ây, thiện ý và bi mẫn sẽ thoa dịu những tư tưởng ác ý, sân hận, 
hung tợn và thù hẳn. Tuy nhiên, không phải là dễ nắm vững, làm 
chủ cái tâm của mình. Cần phải tận lực quyết tâm và gia công cố 
gắng. 


Trong Phật Giáo, thiện ý (avyàpàda) hàm xúc tình thương không 
thiên về xác thịt. Trong giới Phật tử, danh từ thông dụng để nói 
thiện ý là tâm từ (mettà), hay danh từ sanskrit (Bắc Phạn) là 
maitrì. Tình bằng hữu, lòng tốt, tình thương đại đồng, và lòng từ 
ái, hay tâm từ, là những chữ thường được dùng nhất. Mettà, tâm 
từ, là lòng thành thật mong muốn cho tất cả chúng sanh, không 
có hạn định hay phân biệt nào, đều được an lành hạnh phúc. 


Lòng bi mẫn (avihimsà) chắc chắn không phải là trạng thái cảm 


xúc yếu mềm. Đây là đức tánh dũng mãnh và bền bỉ. Khi có một 
người đang khốn khổ. Chính quả tim trắc ẫn của người bi mẫn 
đập mạnh và thúc đầy người ấy cứu vớt kẻ lâm nạn và nơi đây, 
tâm cần phải có sức mạnh. Có người "hấp tấp cho rằng bi mân là 
dấu hiệu của tính yếu hèn bởi vì bi mẫn là dịu hiền, mềm mỏng. 
Những người ấy không biết họ đang nói gì. Theo họ, tàn ác chắc 
đúng thật là dấu hiệu của tâm dũng mãnh. 


Chánh kiến (sammà-ditthi), trong ý nghĩa cùng tột, là hiểu biết 
thực tướng của đời sống. Muốn được vậy, phải rõ ràng thông 
suốt Tứ Diệu Đề. Thấu hiểu những chân lý này là thông suốt 
những điểm phức tạp của thiên nhiên. "Người thấu triệt trọn vẹn 
những chân lý này thật sự được gọi là sáng suốt chứng ngộ"." 
[17] 


Chánh kiến quan trọng hơn tất cả, bởi vì hướng dẫn bảy chỉ còn 
lại của Bát Chánh Đạo [18]. Chánh kiến kiện toàn chánh tư duy, 
làm cho suy tư được bảo đảm, và phối hợp các ý nghĩ. Khi những 
suy tư và ý nghĩ trở thành rõ ràng và thiện thì việc làm và lời nói 
cũng xuôi chiều theo sự hướng dẫn ấy: một lần nữa, chánh kiến 
thúc đầy ta từ bỏ những cố gắng vô ích và trau giồi chánh tinh tấn 
để chánh tinh tấn hỗ trợ, phát triển chánh niệm. Chánh tinh tấn và 
chánh niệm, được chánh kiến hướng dẫn, tạo điều kiện cho các 
chi khác của hệ thống dung hợp thích nghi. 


Người đọc thận trọng giờ đây có thể hiểu biết ba nhóm giới, định 
và tuệ, dung hoà tương trợ lẫn nhau như thế nào để cùng chung 
tiền đến mục tiêu, giải thoát cái tâm (cetovimutti). Do nhờ thật sự 
trau giồi tâm và kiểm soát thân, khẩu mà hành giả thành đạt trạng 
thái trong sạch. Do nhờ tự mình gia công, tự mình phát triển, 
hành giả tiến đến tự do. Đó là Giáo Pháp mà Đức Phật khám phá, 
tự Ngài áp dụng để chứng đắc trạng thái Toàn Giác, và giáo hóa 
người khác. 


Từ xa xưa trong quá khứ, thế gian có nhiều vấn đề. Mỗi thời đại 
có vấn đề của nó, và thái độ của chúng ta đối với các vấn đề ấy 
có phần khác biệt nhau; và nhiều giải pháp đã được đem ra áp 
dụng. Bát Chánh Đạo thâu hẹp các vấn đề, gom lại thành một mà 
Đức Phật gọi là dukkha, vấn đề đau khổ. Ngài giải thích rằng 


nguyên nhân đưa đến vấn đề ấy là avijjà, vô minh, và tanhà, ái 
dục, khát vọng vị kỷ. Ngày nay, vấn đề là: con người hiện đại đã 
tìm ra giải pháp chưa, hay chỉ làm cho nó trở nên trầm trọng 
thêm? Hiện nay con người có sống trong trạng thái an toàn và 
hạnh phúc không, hay vẫn mãi mãi lo sợ và luôn luôn căng 
thẳng? Họ đang đi trên con đường dẫn đến trạng thái tâm lành 
mạnh hay đang đi đến điên rồ? Giờ đây, thử nhìn xem Trung Đạo 
là con đường gì? Nó bao gồm tám chỉ: chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 
niệm và chánh định. Có chi nào trong đó mà ta có thể gác bỏ qua 
một bên vì nó lỗi thời và không dẫn đến tiến bộ vật chất hay tinh 
thần không? Có chỉ nào gây trở ngại cho tình trạng phát triển tốt 
đẹp của con người, phàm tục hay gì khác không? Chắc chắn là 
chỉ người đầu óc đầy bùn nhơ mới có thể gọi Bát Chánh Đạo là 
lỗi thời bởi vì, mặc dầu là xưa cũ, pháp ấy lúc nào cũng vẫn tươi 
trong mát dịu. Tắt cả những vấn đề của đời sống đang dồn dập 
tần công con người có thể thâu gọn lại thành vấn đề duy nhất, 
dukkha, đau khổ, xung đột, hay bất toại nguyện. Giải pháp cho 
vấn đề ấy mà chư Phật hay các đắng Toàn Giác trong các thời 
đại ban truyền là giáo huấn Bát Chánh Đạo. Cũng như có ăn mới 
chứng minh được món ăn là ngon, cùng thế ấy, phải thực hành 
mới có thể chứng minh giải pháp là đúng. 


Bát chánh Đạo của Đức Phật được mở rộng cho tất cả. Không có 
sự phân biệt trong Niết Bàn. Đề cập đến con đường và so sánh 
nó với chiếc xe, Đức Bổn Sư dạy: 


"Và dầu đó là người nữ, dâu là người nam 
Chiếc xe ấy vẫn đợi chờ, cùng một chiếc xe ấy, 
Sẽ chở vào Niết Bàn. " 

-- Kindred Sayings, !, trang 43. 


T.W. Rhys Davids, vị Chủ Tịch Sáng Lập Viên hội Pali Text 
Society tại London việt: 


"Dầu là Phật tử hay không, tôi đã khảo sát các hệ thống tôn giáo 

lớn trong thế gian, từng hệ thống một, không có ở đâu tìm ra điều 
gì tốt đẹp hơn và đúng lý hơn Bát Chánh Đạo của Đức Phật. Tôi 

tự nguyện uốn nắn đời sống mình đúng theo con đường ấy." 


"Hãy từ ái và bi mẫn 

Và khéo thu thúc trong giới hạnh, 

Hãy gia công nỗ lực, hướng vê mục tiêu, 
Và tiễn bước, luôn luôn can đảm tiễn lên. 


Hiểm họa nằm trong sự dễ duôi uỗng phí thì giờ, 
Công phu kiên trì nỗ lực chắc chắn và an toàn: 
Điều ấy khi ta thấy, 

Rồi trau giôi Bát Chánh Đạo, 

Ta sẽ chứng ngộ, và như vậy 

Làm cho Con Đường Bắt Diệt là của chính ta." 
-- Psalms of the Brethen, 979, 980. 


Chú thích: 


[1] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, ¡,13. 

[2] Iivuttaka, lÌ, ii,V. 

[3] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, I, 40. 

[4] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, v, 420; Vinàya Pitaka, Tạng 
Luật, I, 10. 

[5] Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, bài kinh số 16. 

[B] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, iii, 254. 

[7] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 27. 

[8B] Dhammaapada, Kinh Pháp Cú, câu 100. 

[9] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, I, 261 

[10] Mark Gilbert, Wisdom of the Ages (London: 1948), trang 48. 
[11] John Walters, Mind Unshaken (London: Rider & Co., 1961), 
trang 47. 

[12] Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, ii, 178. 

[13] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, ¡, 100. 

[14] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, ii, 17. 

[15] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, v, 115. 

[16] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 44/1. 301. 

[17] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 43/1. 292. 

[18] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 117i1ll. 76. 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 


Piyadassi Manhathera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuât bản Phương Đông 


CHƯƠNG 5: 
SUY GÃM VỀ PHẬT NGÔN 


Tự Do Khảo Sát 


Đức Phật hướng dẫn các môn đệ Ngài theo đường lối phân biện 
và nghiên cứu tìm hiểu. Đặt niềm tin vào bất cứ gì không phải là 
tinh thần Phật Giáo. Sau đây là cuộc đàm thoại giữa Đức Bồn Sư 
và các đệ tử Ngài: 


"Nếu bây giờ, hiểu biết và bảo tồn điều này, các con nói chăng 
răng: 'Chúng ta tôn vinh Đức Bồn Sư, và vì tôn kính Ngài ta phải 
quý trọng những gì Ngài dạy?” 


"Bạch Ngài, không." 


"Điều gì các con xác nhận, này chư đệ tử, có phải chăng chỉ là 
những gì các con nhận thức, trông thấy và nắm vững?" 


"Bạch Ngài, đúng vậy." Và cũng tương hợp với thái độ hoàn toàn 
chân chánh để khảo sát chân lý, trong khái luận Phật Giáo bằng 
tiếng Sanskrit (Bắc Phạn) về phương thức luận lý, Jnànasàra- 
samuccaya, 31, có đoạn: 


"Cũng như người khôn ngoan sáng suốt thử vàng bằng cách đốt, 
cắt và cọ chà (trên đá thử vàng), cùng thế ấy, các con phải làm 
như vậy trước khi chấp nhận lời của Như Lai, khi đã thận trọng 
khảo sát chớ không phải chỉ vì tôn kính Như Lai." 


Một lần nọ, dân chúng Kàlàma của xứ Kesaputta đến gần Đức 
Phật và bạch: "Bạch Đức Thế Tôn, có những đạo sĩ ẩn dật và 
những vị bà la môn đến tại Kesaputta. Về quan kiến của chính họ, 
họ tuyên ngôn và giải thích dong dài đầy đủ; nhưng về quan điểm 
của người khác thì họ phỉ báng, khinh rẻ, chê bai và bóp méo. Vã 
lại, Bạch Đức Thế Tôn, những vị đạo sĩ và bà la môn khác cũng 


vậy, đến Kesaputta và cũng làm y như vậy. Khi lắng tai nghe họ, 
Bạch Đức Thê Tôn, chúng con hoài nghỉ và hoang mang, không 
biêt đàng nào nói đúng và đàng nào sai. ` 


Đức Bồn Sư mở lời khuyên dạy: 


"Đúng vậy, này người Kàlàma, hoài nghi như vậy là đúng, nêu lên 
những câu hỏi về những gì mình còn nghi ngờ và những gì chưa 

được sáng tỏ là đúng. Còn ngờ vực trong một vấn đề ắt có hoang 
mang lưỡng lự." 


"Không nên để tập tục cổ truyền, những lời đồn đãi, những luận 
thuyết suông, hay những kết luận hấp tấp dẫn đi sai lạc, hoặc sau 
khi vội vã suy tư và chấp nhận một lý thuyết nào, hoặc vì lòng tôn 
kính một vị đạo sĩ. Nhưng này người Kàlàma, khi các con tự mình 
hiểu biết rằng: "Những điều này bắt lợi, đáng bị khiển trách, bị 
những bậc thiện trí chỉ trích chê bai; những điều này khi được 
thực hiện và đảm nhận, dẫn đến mắt mát và phiền lụy -- chừng ấy 
dĩ nhiên, hởi người Kàlàma, các con hãy bác bỏ." 


"Giờ đây, người Kàlàma, các con nghĩ thế nào? Khi tham ái, sân 
hận và si mê khởi sanh trong tâm một người, sự khởi sanh ấy tạo 
lợi ích hay gây, mắt mát cho người ấy?" 

"Bạch Đức Thế Tôn, điều ấy gây mất mát." 


"Giờ đây, hởi người Kàlàma, bị tham ái, sân hận và si mê ức chế 
thấm nhuần, người ây có gây tội ác và sai lầm dẫn dắt kẻ khác 
đến mắt mát và sầu muộn lâu dài không?" 

"Bạch Đức Thế Tôn, có." 


"Đúng vậy, này người Kàlàma, các con nghĩ thế nào? Những điều 
ây tạo lợi ích hay gây bật lợi?” 


"Bạch Đức Thế Tôn, gây bắt lợi." 
"Những điều ấy có đáng bị khiển trách không?" 


"Bạch Đức Thế Tôn, đáng bị khiển trách." "Những điều ấy có bị 
bậc thiện trí chỉ trích không?” 


"Bạch Đức Thế Tôn, có bị chỉ trích." 


"Nếu thực hiện và đảm nhận, những điều ấy có dẫn đến mất mát 
và sâu muộn không?” 


"Bạch Đức Thế Tôn, những điều ấy dẫn đến mắt mát và sầu 
muộn." 


"Như vậy, này người Kàlàma, đây là lời của Như Lai khuyên nhủ 

các con hôm nay: 'Không nên để dẫn dắt đi sai lạc, nhưng khi tự 

các con hiểu biết rằng: Những điều ấy gây bắt lợi và dẫn đến mắt 
mát và sầu muộn ... các con hãy bác bỏ,' đó là lý do tại sao Như 

Lai tuyên ngôn những lời trên." 


"Hởi người Kàlàma, không nên để ... dẫn dắt đi sai lạc như vậy. 
Nhưng khi tự các con hiểu biết: Những điều này tạo lợi ích, không 
bị khiển trách, được bậc thiện trí tán duơng: Khi được thực hiện 
và đảm nhận những điều này đưa đến hạnh phúc và lợi ích -- 
chừng đó, này người Kàlàma, sau khi đã đảm nhận, hãy ấn náu 
trong ấy." 


"Giờ đây, này người Kàlàma,, các con nghĩ thê nào? Khi tâm 
không-tham-ái, không-sân-hận và không-si-mê khởi sanh đên một 
người, sự khởi sanh ây tạo lợi ích hay gây mât mát cho người 
ây?” 

"Bạch Đức Thế Tôn, tạo lợi ích." 

"Người ây không bị tham ái, sân hận và si mê ức chế thắm 
nhuần, có xa tránh lỗi lầm và dẫn dắt kẻ khác đến hạnh phúc 
không?” 


"Bạch Đức Thế Tôn, có." 


"Đúng vậy, này người Kàlàma, các con nghĩ thế nào? Những điều 
ây tạo lợi ích hay gây bât lợi?” 


"Bạch Đức Thế Tôn, tạo lợi ích" 


"Những điều ấy có đáng bị khiển trách không?" 
"Bạch Đức Thế Tôn, không đáng bị khiển trách." 


"Những điều ấy đáng bị chỉ trích chê bai hay đáng được tán 
dương?” 


"Bạch Đức Thế Tôn, đáng được tán dương." 


"Khi được thực hiện và đảm nhận, những điều ấy có dẫn đến 
hạnh phúc không?” 


"Bạch Đức Thế Tôn, có dẫn đến hạnh phúc." 


"Như vậy, đây là lời Như Lai khuyên nhủ các con hôm nay: 
'Không nên để dẫn dắt đi sai lạc ... nhưng khi tự các con hiểu biết: 
Những điều này tạo lợi ích ... và dẫn đến hạnh phúc ... hãy đảm 
nhận và ân náu trong những điều ấy' đó là lý do tại sao Như Lai 
tuyên ngôn như vậy." (Đoạn trên đây được trích từ Anguttara 
Nikàya, Tạp A Hàm, ¡, 188 Bài kinh số 65; cũng xin xem Anguttara 
Nikàya, ¡, 66; và Anguttara Nikàya ii, Kinh Bhadiya Sutta 193.) 


Người đọc sẽ ghi nhận rằng bài kinh Kàlàma Sutta này mạnh mẻ 
bác bỏ tín điều và đức tin mù quáng và khuyến khích tự do khảo 
sát. Tuy nhiên, không nên vội vã kết luận rằng Đức Phật dạy chỉ 
nên dựa trên kinh nghiệm bản thân để thực hành, rằng Ngài bác 
bỏ tất cả giáo lý và đức tin, và Giáo Pháp (Dhamma) của Ngài 
truyền dạy chỉ giản dị là một hệ thống giáo thuyết tự do, mời mọc 
mỗi người chấp nhận và tôn trọng bất luận gì mình thích. Người 
đọc nên thận trọng chú tâm đọc phần cuối cùng của bài kinh trong 
đó Đức Phật nhắn mạnh đến tầm quan trọng của ba nguyên nhân 
căn cội của những gì bất thiện (ba căn bắt thiện): tham, sân, si và 
những đối nghịch với nó, ba căn nguyên từ đó xuất phát tất cả 
những gì là thiện (ba thiện căn): buông xả, thiện ý và trí tuệ. "Như 
vậy bài kinh này, thuyết giảng cho người Kàlàma, cụng ứng một 
trắc nghiệm châu đáo, tận tường, để tăng cường niềm tin nơi 
Giáo Pháp, xem như một giáo lý đáng tin cậy, một lối sống dẫn 
đến giải thoát." 


Để cho công trình thảo luận về bài kinh này được đầy đủ hơn, xin 
mời người đọc tham khảo bài viết rất sáng tỏ tựa đề "A Look at 
the Kàlàma Sutta" của tác giả BhikkhUu Bodhi, đăng trong bản tin 
Buddhist Publication Society Newsletter, số 9, vào mùa Xuân 
1988. 


Trong Phật Giáo không có sự cưỡng bách hay bắt buộc và không 
đòi hỏi nơi tín đồ một đức tin mù quáng. Từ ngoài nhìn vào, người 
có tánh hoài nghi sẽ lấy làm hoan hỷ lắng nghe lời kêu gọi nên 
khảo sát tận tường. Từ đầu đến cuối Phật Giáo được mở rộng 
cho tất cả những ai có mắt đề thấy và có tâm để hiểu biết. 


Một lần nọ, khi Đức Thế Tôn ngự trong một vườn xoài tại 
Nàlandà, có Upàii, một tín đồ nhiệt thành của phái Nigantha 
Nàtaputta (Jaina Mahàvira), vâng theo lời dạy của Mahàvira, vị 
giáo chủ, đến gần Đức Phật với ý định duy nhất là tranh luận và 
thắng Ngài. Đề tài là lý nghiệp báo mà cả hai vị, Đức Phật và 
Mahàyvira, đều đã giáo truyền, mặc dầu quan điểm vẫn khác 
nhau. Sau cuộc thảo luận rất thân thiện, Upàli minh xác rằng lý lẽ 
của Đức Phật là đúng hơn, chấp thuận quan điểm của Ngài và 
sẵn sàng trở thành một tín đồ Phật Giáo (upàsaka). Nhưng Đức 
Phật nhắc nhở ông: 


"Này Upàii, về vẫn đề chân lý Ông phải khảo sát tận tường và cặn 
kẻ. Đôi với người danh tiêng như Ông, tôt hơn là phải khảo sát 
tận tường.” 


Tuy nhiên, nghe vậy Upàii càng hoan hỷ thỏa thích hơn và xin quy 
y, trở về nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng. Mặc dầu Upàii vững 
chắc đặt niềm tin nơi Ngài và muôn trở thành Phật tử, Đức Phật 
khuyên ông nên tiếp tục tôn trọng và hỗ trợ các vị thầy cũ như 
xưa. (Upàili Sutta, Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 56) 


Như vậy, Đức Phật khuyên dạy tầm quan trọng của tự do tư 
tưởng, tự do ngôn luận và đức khoan hông đại độ, không vì khác 
tôn giáo mà chia rẽ nhau. 


Bước theo dấu chân của Đức Bồn Sư, Hoàng Đề Asoka (A Dục), 


người Phật tử, trị vì xứ Ấn vào thế kỷ thứ Ba trước Dương Lịch, 
tuyên bố những lời được ghi tạc vào đá (Rock Edict XII) như sau: 
"Ta không nên chỉ tôn thờ tôn giáo của mình và chê bai chỉ trích 
tôn giáo của kẻ khác, mà phải thành kính quý trọng tôn giáo của 
những người khác vì lý do này hay lý do khác. Hành động như 
thế ta giúp cho chính tôn giáo của ta trưởng thành và cũng hỗ trợ 
tôn giáo của người khác. Hành động trái ngược, ta đào mồ chôn 
chính tôn giáo mình và cũng gây tổn thương cho các tôn giáo 
khác. Bất cứ ai tôn thờ tôn giáo mình và chê bai chỉ trích tôn giáo 
khác cũng làm theo lòng nhiệt thành đối với tôn giáo mình, quả 
thật vậy, nghĩ rằng: 'Ta sẽ tôn vinh chính tôn giáo của ta.' Nhưng 
ngược lại, làm như vậy họ gây tổn thương trầm trọng cho tôn giáo 
họ. Do đó ta phải đoàn kết. Tất cả hãy lắng nghe và hoan hỷ lắng 
nghe giáo lý được dạy trong các tôn giáo khác." 


Trong Phật Giáo không ai bị bắt buộc phải tin điều gì mà mình 

không biết trước. Giáo lý có tánh cách phân tách của Đức Phật 
(vibhajjavàda) không chấp nhận đức tin mù quáng. Bằng nhiều 
phương cách, bản chất tuyệt đối triết lý-phân tách của Ngài đã 
minh bạch sáng tỏ. 


Ngoại trừ Đức Phật, không vị giáo chủ nào xuất hiện trên thế gian 
mà có đức tánh này một cách trọn vẹn và đầy đủ như thế. . là 
vị triết gia phân giải tối thượng. Nơi đây "triết gia phân giải" c 

nghĩa là tuyên ngôn điều gì sau khi thấu triệt điều ấy trong lhiSù 
đặc tánh khác nhau, sắp xêp những đặc tánh theo một thứ tự 
thích nghi, mỗi mỗi đều rõ ràng minh bạch. Sách Vimati Vinodani, 
một bình chú của Bản Chú Giải Tạng Luật nói rằng triết gia phân 
giải có đặc tánh của người tuyên ngôn điều gì sau khi đã đi sâu 
vào chỉ tiết; người ấy không nhìn sự vật một cách hợp nhất như 
một toàn thể, tức nhìn tất cả sự vật cùng chung trong một khối, 
mà sau khi phân chia theo đặc tướng nỗi bật của nó, tất cả, một 
cách rõ ràng, riêng biệt, như thế mọi ý kiến sai sự thật và mọi hoài 
nghỉ đều tan biến, chân lý quy ước và chân lý tuyệt đỉnh (sammuii 
paramattha-sacca, tục đễ và chân đề) có thễ được thông suốt. 
Trong quyễn Sàrattha-dìpani, một bình chú khác của Bản Chú 
Giải Tạng Luật, ta thấy như sau: "Một người binh vực và khuyến 
khích phương pháp phân giải là Đức Bồn Sư, bởi vì Ngài xa lánh 
hai cực đoan thường kiến và tuyệt diệt, mà dạy pháp tùy-thuộc- 


„" 


phát-sanh (thập nhị nhân duyên), con đường ở giữa (Trung Đạo). 


Cũng như nhà cơ thể học sành nghề phân giải một cánh tay hay 
một cái chân thành tế bào và các tế bào thành nguyên tử và điện 
tử, Đức Phật phân tách tất cả những pháp hữu vi đến từng 
nguyên tố cơ bản. Do đó Ngài được tôn là Vibhajjavàdi, vị Thầy 
của Thuyết Phân Giải. 


Chân lý của Giáo Pháp (Dhamma) chỉ có thể được nắm vững 
bằng trí tuệ minh sát, không bao giờ bằng đức tin mù quáng. 
Người tìm chân lý không thể thỏa mãn với sự hiểu biết trên bề 
mặt, mà lặn sâu để khám phá những gì tiềm ẩn phía dưới. Đó là 
loại khảo sát mà Phật Giáo khuyến khích. Loại khảo sát này 
dưỡng nuôi chánh kiến. 


Cũng như tin tưởng mù quáng là trái ngược với tinh thần của lời 
Phật dạy, van vái nguyện câu một đắng thần linh ngoại lai tưởng 
tượng là đối nghịch với lối sống của người Phật tử. Đức Phật, 
minh mẫn sáng suốt và trong sạch nhất giữa chúng sanh, quán 
chiếu tìm hiểu toàn thể vũ trụ, nhận thức rằng khái niệm về một 
thần linh tối thượng trị vì thế gian chỉ giản dị là một ảo mộng. 
Chính nổi niềm kinh sợ của con người gieo mầm cho vô minh tạo 
một nguyên lý ngoại lai toàn tri và có mặt cùng khắp. Và khi ý 
niệm được tạo ra, con người mãi sống trong nồi kinh hoàng của 
trẻ con, trong sự kinh sợ mà chính mình tạo, và tự gây cho mình 
những tổn thương không xiết kể. 


Tôn sùng cao thượng nhất là kính bái con người cao cả nhất của 
nhân loại, những tâm hồn lớn mạnh và hùng dũng đã nắm vững 
chân lý thâm sâu, quét sạch vô minh, phiền não tai hại nhát, vị 
chúa tễ ô nhiễm, đã gây tất cả mọi cuồng điên của chúng ta, và 
diệt tận cội rễ của tất cả mọi hình thức ái dục. Những người tận 
tường thông suốt chân lý mới thật sự có thể hỗ trợ ta, nhưng 
người Phật tử không van vái nguyện cầu các Ngài. Người Phật tử 
chỉ kính bái người đã khám phá chân lý và vạch tỏ cho mình con 
đường hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì ta phải chính mình thành 
tựu; không ai có thể làm cho mình tốt hơn hay xấu hơn. 


Con người phải được tự do tìm hiểu mình và những quyền năng 


ngủ ngầm bên trong mình. Hãy để cho con người tập đứng vững 
một mình. Ý niệm chủ trương rằng cần phải có ai khác nâng đỡ từ 
thấp lên một tầng lớp cao hơn và cứu rồi ta, có chiều hướng làm 
cho con người ươn hèn và yếu kém. Suy tư như vậy hạ thấp 
phẩm giá con người. "Tùy thuộc nơi một quyền năng ngoại lai 
thông thường có nghĩa là quy hàng, đem nỗ lực của mình ra đầu 
phục." Do đó, Đức Phật kêu gọi hàng tín đồ nên tự mình nương 
tựa nơi mình. Ngoại trừ chính ta, không ai ban cho ta trạng thái 
thanh bình an lạc thật sự; người khác có thể gián tiếp giúp đỡ, 
nhưng giải thoát vượt ra khỏi mọi khổ đau, mỗi người phải cố 
găng gia công cho chính mình. 


Ngành tâm lý học khám phá những khả năng tiềm tàng ngủ ngầm 
bên trong con người, và chính con người phải nỗ lực trau giồi và 
khai triển những tiềm năng ây. Mỗi cá nhân phải tận lực để tự giải 
thoát. Không ai trên quả địa cầu hay trên cảnh Trời nào có thể 
ban cho người khác đặc ân giải thoát chỉ vì người này van vái cầu 
lụy điều ấy. Khả năng uốn nắn đời sống mình nằm trong tay của 
chính mình. 


"Chớ nên van vái! 

Bóng tối sẽ không sáng hơn! 

Đừng hỏi Im Lặng, vì nó không biết nói! 

Chớ nên phiền nhiễu cái tâm ưu phiền của bạn 
Với những đau buồn ngụy tín! 

Hởi các Anh, các Chị! 

Không nên nguyện cầu cúng tế những thần linh bất lực 
Với những quà biếu và nhạc thiềul 

Không nên dùng máu huyết để hối lộ, 

Hoặc dâng cúng bánh trái; 

Mỗi người tự tạo ngục tù cho mình, 

Phải tìm giải thoát từ bên trong các bạn." 

-- Light of Asia, Sir Edwin Arnold 


"Cái gì thúc đây người ta tin tưởng nơi Thượng Đề không phải là 
luận lý có tánh cách trí thức chút nào. Phần đông người ta tin nơi 
Thượng Đề bởi vì từ thủa bé thơ họ được dạy như vậy, và đó là 

lý do chánh. Như vậy tôi nghĩ rằng lý do hùng mạnh hơn tất cả là 
lòng mong mỏi muốn được an toàn, một loại cảm nghĩ như có 


được người anh cả trông nom. Điều này có vai trò rất quan trọng, 
ảnh hưởng sâu đậm, làm cho con người muôn có niêm tin nơi 
Thượng Đề." (Bertrand Russel). 


Nguyên Nhân Đạo Đức 


Tôn giáo là cái gì người ta phải đến gần bằng lý luận và suy tư. 
Nếu, sau khi nghiên cứu tận tường, lời dạy nào cảm xúc thuận 
chiều với tâm và trí ta, hãy chấp nhận những nguyên tắc của nó 
vào lối sống mình. Cố gắng theo một tín ngưỡng khi không có lý 
do để mình thỏa mãn với tín ngưỡng ấy thì quả thật là điên rồ. Ta 
phải ngay thẳng. Phải thành thật với mình và với kẻ khác. Tự 
phỉnh gạt mình sẽ dẫn đến xung đột tâm lý và bất hạnh. Trong sự 
lựa chọn tôn giáo, không ai có quyền dâm chân lên tự do của kẻ 
khác. Tự do tư tưởng là quyền của mỗi người từ lúc vào đời. ép 
buộc người khác ởi lệch ra ngoài lối sống vốn thích hợp với tâm 
tánh và quan niệm họ, khuynh hướng và chiều hiểu biết của họ, 
quả thật là sai làm. Cưỡng bách, dầu với hình thức nào, vẫn là tệ 
hại. Cưỡng bách một người phải theo tín ngưỡng mà người ấy 
không thích là loại cưỡng bách đen tối nhất. Cáng họng, bắt buộc 
người ta phải nuốt như vậy không thể là tốt đẹp cho bắt cứ ai, bất 
cứ ở đâu. 


Con người phải được phép trưởng thành theo đường lối nào sẽ 
đem lại cho họ sự mở mang tốt đẹp nhất. Mọi ép buộc nhằm khép 
tư tưởng vào một khuôn khổ nhất định là trực tiếp xen vào sự 
rộng mở tâm trí ấy. Người Phật tử xem sự dẫm chân như thế ấy 
là loại hẹp hòi tôi tệ nhất. 


Tự thanh lọc, làm cho mình trở nên trong sạch, không phải do. 
một nguyên lý ngoại lai nào mà chỉ đến với người tự do suy gẫm 
những vấn đề của chính mình mà không bị trắc trở hay chướng 
ngại. Những người khác có thể hỗ trợ nếu ta sẵn sàng nhận lãnh 
hay mong tìm được giúp đỡ. Hạnh phúc cao thượng nhất chỉ có 
thể đến do tự mình hiểu biết, tự mình chứng ngộ, tự mình thức 
tỉnh và lãnh hội chân lý. Ta phải gia công cô găng thích nghi, phá 
vỡ những xiŠềng xích đã trói chặt chúng ta từ thủa nào và thoát 
đến tự do, vượt ra khỏi mọi sầu muộn bằng cách kiên trì tận lực 
chuyên cần, chớ không phải do nhờ trung gian của ai khác. Chư 


Tăng Phật Giáo không phải là những vị tu sĩ trung gian để hành lễ 
và cử hành những nghi thức cúng tế, không ban hành phép lành 
và rửa sạch tội lỗi. Một vị tỳ khưu lý tưởng không đứng ra làm 
trung gian giữa con người và một quyền lực siêu nhiên, bởi vì 
Phật Giáo dạy rằng mỗi cá nhân, dầu tăng sĩ hay thiện tín, chỉ 
đơn độc đảm nhận trách nhiệm thành đạt giải thoát cho mình. Do 
đó, không cần cầu cạnh ân huệ của một tu sĩ trung gian. 


"Hành ác do ta, 

Do chính ta, ta phải chịu đau khổ, 

Ngưng hành động sai lầm do ta, 

Trở nên trong sạch do chính ta. 

Không ai cứu ta, ngoài chính ta, 

Không ai có thể, và không ai có quyên năng; 
Chính chúng ta phải tiễn bước trên Con Đường, 
Chư Phật chỉ rọi sáng con đường. " 


Chính Đức Phật, lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, dạy rằng có 
thể giải thoát mà không cần thiết phải có một đắng cứu thế. Bằng 
những lời dạy và gương lành trong sạch Ngài giáo huấn lối sống 
chuyên cần, "Hãy gia công thành tựu giải thoát với chú niệm" 
(appamàdena sampàdetha) là di huấn tối hậu của Đức Bồn Sư. 


Mỗi chúng sanh là tạo hóa của mình; ngoài hành động của chính 
ta không thấy có tạo hóa nào khác trong thế gian. Bằng hành 
động ta tạo tâm tánh, cá thể, và tư cách cá nhân của mình. Tất cả 
chúng ta đều do mình tự tạo. Do đó Đức Phật dạy rằng "Chúng ta 
là thừa kế của chính hành động của ta, là người mang theo với 
mình hành động của mình, hành động của chúng ta là thai bào từ 
đó chúng ta được sanh ra đời, ` (Majjihima Nikàya, Trung A Hàm, 
135) và chúng ta phải trở nên tốt hơn, chỉ bằng cách sửa đồi hành 
động, tự tạo trở lại và thành đạt giải thoát, vượt ra khỏi mọi khổ 
đau. Có thể có phương cách nào khác chăng? Nếu xuyên qua vô 
minh và ái dục chúng ta mãi lạc bước, thênh thang trong đêm tối 
dài dẳng của vòng luân hồi mà không tự uốn nắn mình, thì làm 
sao có sự khác biệt lớn lao và những điểm dị đồng như thế giữa 
những chúng sanh mà ngày nay ta nhận thấy trong thế giới. 

Giáo lý nghiệp báo (kamma), vốn là giải đáp duy nhất hợp lý 
nhằm giải thích toàn thể khối đau khổ gọi là thế gian, không thể bị 


loại bỏ. Ngoài lý nghiệp báo, tất cả những lối giải thích về kiếp 
sinh tồn luôn luôn biến đổi này hoàn toàn không thỏa đáng, bởi vì 
không chú trọng đến chức năng thật sự của phần tâm linh (nàma, 
danh), tuy vô hình, không thể sờ đụng, nhưng là yếu tố quyết định 
trong tiền trình trở thành (bhava, hữu). Nhưng khi chúng ta nhìn 
kiếp sống vô thường không ngừng biến chuyển này, mà phần 
chánh được uốn nắn do định luật nhân quả trong sắc thái tiềm ấn 
của tiến trình tâm, ta hiểu biết chắc chắn rằng cái khuôn đúc tạo 
hình cho đời sống là vô minh, và vô số hình thức biến đổi vô 
thường là biểu hiện của nhiều loại ái dục đủ màu sắc, thúc giục 
và lôi cuốn tất cả, từ kiếp này sang kiếp khác, khởi sanh rồi hoại 
diệt, như bong bóng nước trong đại dương mênh mông của vòng 
luân hôi. 


Chừng đó, ta nhận thức ý nghĩa của định luật nhân quả xuyên 
qua những hiện tượng trở-thành-trở-lại, tức tái sanh: chúng ta 
đang gặt hái những gì chính mình đã gieo trong quá khứ; đôi khi 
ta cũng thâu hoạch, ta biết vậy, những gì đã gieo trong kiếp sống 
hiện tiền. Cũng dường thế ấy, những hành động của chúng ta tại 
đây sẽ đúc khuôn cho kiếp sống vị lai và như vậy, chúng ta bắt 
đầu hiểu biết vị trí của mình trong vũ trụ huyền bí này. 


Tuy nhiên, nên ghi nhớ rằng theo Phật Giáo, không phải tất cả 
mọi sự việc đều xảy diễn do nghiệp quá khứ. Như vậy chúng ta 
không nên vội vã khiển trách hay tán dương một vị Trời (Deva) 
hay một nhân vật tốt phước nào khi phải chịu đau khổ hay khi 
được thọ hưởng phước lành. Không, chí đến Đức Phật cũng 
không thể cứu vớt chúng ta ra khỏi dây trói buộc của vòng luân 
hồi (samsàra). Mỗi cá nhân phải tự mình gia công nỗ lực cần thiết 
để tự giải thoát. Trong đôi tay phảm tục của chúng ta có sẵn 
quyền năng uốn nắn cuộc sống của ta. Một cách gián tiếp, người 
khác có thể giúp ta một tay, nhưng đề giải thoát ra khỏi mọi đau 
khổ, mỗi người phải tự đặt mình trên hòn đe rồi tự mình ra công 
đập, uốn, giũa mài. 


Chúng ta tin rằng: 


"Bất luận gì con người làm, 
Điêu ây, chính con người sẽ gặp; 


Người tốt gặp điều lành; và điều xâu đến với kẻ xấu; 
Và như thê, tất cả hành động đêu như hột giông, 
Giông nào trỗ quả nây." 


Chúng ta thấy một triều đại của định luật thiên nhiên nhân và quả 
vô cùng tận, và không có chi khác thống trị vũ trụ. Toàn thể thế 
gian đều do luật nhân quả chỉ phối. Trọn thế giới nằm vỏn vẹn 
dưới quyền điều khiển và kiểm soát của luật nhân quả vô cùng 
tận này, hay nói cách khác, hành động và phản ứng của hành 
động. 


Trau Giồi Nội Tâm 


Con người là một tiền trình danh và sắc luôn luôn biến chuyên, và 
yếu tố quan trọng nhất nằm trong tiền trình tâm. Kiểm soát tâm là 
trung tâm điểm, là phần nòng cốt của Giáo Pháp, những lời dạy 
của Đức Phật. Hạnh phúc phải được tìm ra và phải được gia 
công làm cho nó trở nên tốt đẹp, toàn hảo, qua những yếu tố tinh 
thần bên trong, tâm thức của ta. Nhưng khi mà tâm bị nhơ bản, 
thì không thể thành tựu điều chi đáng giá trong đó. Vì lẽ ấy, Đức 
Phật rất chú trọng đến trạng thái trong sạch của tâm, xem đó là 
điều kiện thiết yếu để tạo hạnh phúc thật sự và đưa đến giải thoát 
ra khỏi khổ đau. Đức Bổn Sư thường nhắc nhở chư vị đệ tử: 


Hãy tự tìm các con, ` và 
"Hãy thuân hóa cái tâm của các con.” 
--(Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, 16) 


"Người dẫn thủy nhập điên đào mương cho nước chảy, 
Thợ làm tên uôn năn mũi tên cho ngay thẳng, 

Thợ mộc uốn gỗ. 

Bậc đệ tử thiện trí tự kiểm soát mình. " 

-- (Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 80) 


Giữ mình, tránh những hành động tham ái và tự rèn luyện để có 
những hành động không-tham-ái, tức vị tha, là con đường an lạc 
và thật sự hạnh phúc trong giáo thuyết của Đức Phật. Hai bài kinh 
do Đức Phật thuyết giảng --Trường A Hàm số 25 và Trung A Hàm 
số 22 -- nói lên rõ ràng tại sao Đức Phật ban truyền Giáo Pháp, 


Dhamma, giáo huấn của đạo Phật. 


1. Đức Thế Tôn đã giác ngộ. Ngài dạy Giáo Pháp để giác ngộ kẻ 
khác. 


2. Ngài đã tự kiểm soát. Ngài dạy Giáo Pháp để người khác tự 
kiêm soát. 


3. Đã thành đạt trạng thái tĩnh lặng, Ngài dạy Giáo Pháp để người 
khác thành đạt tính lặng. 


4. Đã vượt qua bờ bên kia (ogha, dòng nước ô nhiễm), Ngài dạy 
Giáo Pháp đê giúp người khác vượt qua (đáo bĩ ngạn). 


5. Đã chứng ngộ Niết Bàn (bằng cách dập tắt ngọn lửa của ô 
nhiêm, parinibbuto), Ngài dạy người khác đê cho họ thành tựu 
Niêt Bàn. 


Giáo Pháp, Đạo Giáo do Đức Phật ban truyền, không phải để học 
hỏi suông hay chỉ để giữ làm của riêng. Đức Phật rõ ràng dạy 
rằng Giáo Pháp là phương tiện đưa chúng sanh vượt thoát qua 
khỏi biển trầm luân đau khổ, đại dương mênh mông của vòng 
luân hồi (samsàra), những kiếp sống triền miên tiếp diễn, và đến 
tận bờ bên kia, chắc chắn và an toàn, của trạng thái Vô Sanh Bắt 
Diệt, Niết Bàn. Giáo Pháp như chiếc bè để đưa khách lữ hành 
vượt qua vùng nước lũ. 


Chỉ khi nào thuần thục, không còn được phép cưỡng kháng, và đi 
theo đúng con đường tiến bộ trật tự chân chánh, tâm mới trở nên 
hữu dụng, cho cá nhân người làm chủ nó và cho xã hội. Do bản 
chất thiên nhiên của nó, tâm vô trật tự là một món nợ cho cả hai, 
người làm chủ nó và cho kẻ khác. Tất cả mọi tàn phá trên thế 
gian đều do những người không biết đường lối kiểm soát tâm và 
không biết làm thế nào để giữ thân quân bình và trầm tĩnh. Do đó 
Đức Phật dạy: 


"Bắt luận gì mà kẻ thù có thể gây cho kẻ thù -- 
Người oán hận cho người oán hận -- 
Một cái tâm hướng về chiêu ác 


Có thể gây nguy hại còn to lớn hơn nhiều. " 
--(Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 42) 


Đối với thế gian, địa vị xã hội, giai cấp, màu da, tài sản và quyền 
thế, không thể là phẩm giá của một người. Chỉ có tâm tánh mới 
làm cho con người là vĩ đại hay xứng đáng được tôn kính. "Tâm 
tánh là cái gì sẽ phát lộ khi ta sống cuộc sống mạnh bạo hướng 
về lý tưởng và sinh hoạt khéo léo. Cũng như kim cương là chất 
thán tố (carbon) dưới sức ép thật cao, cùng thế ấy, cuộc đời mà 
được sông dưới áp lực của tình trạng tinh thần tận lực và liên tục 
cố gắng cũng tạo nên châu báu của nó, tâm tánh." Chính tâm 
tánh làm sáng chói trí tuệ (apadàna sobhinì pannà). 


Con người trong hiện tại là kết quả của nhiều triệu tư tưởng và 
hành động liên tục tiếp diễn. Không phải tự mình đã sẵn là vậy và 
không còn biến đổi, con người đang luôn luôn trở thành và sẽ còn 
luôn luôn trở thành. Tâm tánh của con người do chính mình đã 
chọn và đã quyết định trước. Tư tưởng, hành động mà mình đã 
chọn, thói quen lặp đi lặp lại ấy, sẽ là số phận mà con người trở 
thành. 


"Tâm sáng chói lúc ra đời, chỉ những ô nhiễm bắt cần làm bợn 
nhơ (pabhassaramidam bhikkhave ciftam, tam ca kho àgantukehi 
upallilesehi upakkilitham) ", Đức Phật dạy như vậy. Và những 
người khác, cùng một ý nghĩa với Phật ngôn trên, nói lên điều ấy 
với những danh từ khác: "Do bẩm tánh thiên nhiên chúng sanh 
vốn dịu hiền, nhưng vì bất cần ta để cho các ác pháp làm hoen óố." 


Bằng cách chú tâm và suy tư chân chánh về những gì ta gặp phải 
trong cuộc sống hằng ngày, kiểm soát những khuynh hướng xâu 
và kèm chế những quyến rũ, ta có thể giữ tâm khỏi bị ô nhiễm. 
Khó mà từ bỏ những gì phỉnh gạt và năm giữ ta trong vòng nô lệ; 
và khó mà trừ khử những tà ma quỷ quái thường vãng lai khuấy 
phá tâm con người dưới hình thức tư tưởng bất thiện. Những ma 
quái ấy là biểu hiện của tham, sân, si -- lobha, dosa và moha, đạo 
binh gồm ba đơn vị của Ma Vương (Màra). Chí đến khi vượt đến 
tuyệt đỉnh cao của trạng thái hoàn toàn trong sạch bằng cách liên 
tục rèn luyện tâm, ta không thể trọn vẹn đánh đuổi những người 
chủ nhà này. 


Chỉ từ bỏ suông những hình thức bề ngoài như nhịn ăn v.v..., 
không có chiều hướng thanh lọc con ngưòi, những điều ấy không 
làm cho con người trở nên thánh thiện và tránh khỏi mọi tổn hại. 
Pháp hành khổ hạnh ép xác là một cực đoan mà Đức Bồn Sư bác 
bỏ trong Bài Pháp Đầu Tiên, kinh Chuyển Pháp Luân, cũng như 
Ngài đã loại bỏ lối sống lợi dưỡng, gọi đó là thấp hèn. Tránh xa 
hai cực đoan ây Đức Phật vạch tỏ cho thế gian con đường ở giữa 
-- Majjhimà Patipadà, Trung Đạo -- dắt dẫn con người đến thanh 
bình an lạc, giác ngộ và Niết Bàn(upasamàya, sambodhàya 
nibbànàya). Spinoza viết: "Những gì thường xảy ra trong đời sống 
và được con người quý chuộng, xem là tốt đẹp nhất, có thể thâu 
gọn làm ba điều, giàu sang, danh thơm tiếng tốt, và tham vọng. 
Ba điều này làm cho tâm vọng động đến độ khó lòng có thể nghĩ 
đến gì tốt đẹp khác." 


Khát vọng của con người quả thật là phiền nhiễu. Tham vọng của 
những chúng sanh mù quáng đã gây nên sân hận và tất cả những 
đau khổ khác. Kẻ thù của toàn thể thế gian là tham ái, do đó tất 
cả mọi điều xấu đến với chúng sanh. Khi bị trở ngại vì một nguyên 
nhân nào, tham ái này biến đổi thành sân hận. Và con người sa 
vào màn lưới mà chính mình đã giăng bằng khát vọng mong tìm 
khoái lạc, dường như nhện, trong màn lưới của nó. Nhưng khi 
được rèn luyện trong giới luật, phát triển trong thiền vắng lặng, và 
được rọi tỏ trong ánh sáng chân lý, bậc thiện trí liên tục cắt đứt 
trói buộc, phá tan màn lưới. Bậc thiện trí thức xem người tự chinh 
phục chính mình bằng cách diệt tận khát vọng là cao cả hơn 
người đã chinh phục hằng muôn ngàn quân nơi trận địa. 


Tiết chế không dùng chất say, và gia công chuyên cần, vững 
vàng củng cô hạnh nhẫn nhục và đức tánh trong sạch, bậc thiện 
trí rèn luyện tâm mình. Thái độ lúc nào cũng trầm tĩnh cho thấy là 
con người thắm nhuằn văn hóa. Giữ thái độ trầm tĩnh khi tất cả 
mọi sự việc quanh mình đều thuận lợi thì không phải là khó lắm. 
Nhưng nghiêm chỉnh điềm nhiên giữa những hoàn cảnh không 
thuận lợi thì quả thật là khó, và chính điều khó ấy đáng cho ta cố 
gắng thực hành; bởi vì do công phu tự kiểm soát chặt chẽ như 
vậy ta xây đắp tâm tánh dũng mãnh. Tự kiểm soát là chìa khóa 
mở cửa đến hạnh phúc. Đó là chúa tế của giới luật, là năng lực 


nằm phía sau tất cả mọi thành tựu thật sự. Hành động của người 
không tự kiểm soát ắt không có mục tiêu, không nhất quyết vững 
chắc. Và người lợi dưỡng trong nhục dục ngũ trần như vậy cũng 
giống như chim gõ kiến thèm khát, ăn cây mã đề hoang dại đến 
lâm trọng bịnh. Người xưa có lời dạy: 


"Nếu mãi nghĩ ngợi về nhục dục ngũ trần, 
Điều này làm khởi sanh sức quyên rũ; 

Từ năng lực quyến rũ tăng trưởng tham vọng; 
Tham vọng bật cháy lòng khát khao mãnh liệt; 
Khát vọng sanh buông lung, không thận trọng; 
Rồi từ đó quên tất cả 

Để cho mục tiêu cao cả ra đi 

Và ngắm ngầm phá hoại tâm, 

Cho đến khi mục tiêu, tâm và con người, 

Tất cả đều hư hoại." 


Vì thiếu kiểm soát mà trong tâm phát sanh đủ loại xung đột lẫn 
nhau. Muốn loại trừ xung đột ấy, ta phải kèm hãm lòng khát khao 
thèm muốn và nỗ lực sông cuộc đời tự chế và trong sạch. 


Thông thường chúng ta mãi bị trói buộc quá nhiều vào giác quan 
và trần cảnh, chúng ta chỉ sống trong thế gian vật chất mà lãng 
quên tiếp xúc với năng lực bên trong. Tuy nhiên, phải tập ẩn rút 
vào những thực tại bên trong. Bằng cách ẩn rút vào im lặng ta có 
thể học hỏi phương thức nhằm chế ngự những nhược điểm và 
những thiếu sót của kinh nghiệm bình thường. Không làm vậy 
cuộc sống của chúng ta thiếu ý nghĩa, không mục tiêu, thiếu 
hướng đi và không nguồn cảm hứng." 


Không phải bao nhiêu luận lý và tranh biện về phương cách hoàn 
bị cải thiện đời sống mà dẫn chúng ta đến mục tiêu mong mỏi. 
Không phải bao nhiêu suy cứu hay khảo sát mà đem ta một tắc 
đàng đến gần đích hơn. Nhưng mỗi hành động thật sự buông bỏ 
và tách rời, xa lìa những đối tượng đã kích thích lòng khát khao, 
vốn dẫn dắt ta đi sâu vào đêm tối của vô minh và lừa phỉnh, đưa 
chúng ta vào tròng nô lệ của chúng, sẽ đưa chúng ta đến đích, 
đến hạnh phúc, đến thanh bình an lạc. 


Không có gì mơ hồ trong giáo huân của Đức Phật. Đã hiểu biết 
điều gì xấu là xấu, và điều gì tốt là tốt, tại sao cần do dự, không 
nhất quyết tránh điều xấu và mạnh dạn tiến bước trên con đường 
tốt? Theo trí minh mẫn sáng suốt của người Phật tử, họ không 
thể làm gì khác hơn là trau giồi điều tốt và lánh xa điều xấu. Đối 
với người Phật tử, hành thiện là điều không thể không làm, nếu 
họ thông hiểu lời dạy của Đức Bồn Sư: 


Sabba pbàpassa akaranam 

Kussalassa upasampadà 

Saciffa pariyodapanam 

Etam Buddhànasàsanam. 

"Gác bỏ qua mọi ác pháp 

Không bỏ sót thiện pháp nào không làm, 
Gội rửa tâm trong sạch -- 

Đó là giáo huẫn của các bậc Toàn Giác. " 
(Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 183) 


Dầu sao, mỗi người có thể chiến thắng nếu họ muốn. Tất cả 
chúng ta không thể là chánh khách, nghệ sĩ hay triết gia vĩ đại, 
nhưng quan trọng hơn, nếu muốn vậy, chúng ta có thể là người 
tốt. 


Lắm khi những cố gắng của chúng ta để thành đạt trạng thái toàn 
hảo không thành công viên mãn. Nhưng thất bại không quan 
trọng, ngày nào mà ta còn thành thật quyết tâm nỗ lực. Không ai 
bỗng nhiên nhảy vọt đến tận tuyệt đỉnh núi cao. Chúng ta leo từng 
bậc. Như người thợ bạc thiện xảo, từng chút, từng chút, thối đi 
bợn nhơ của vàng, con người phải kiên trì, gia công thanh lọc đời 
sống mình, gạn lọc những ác pháp. Một em bé tập đứng và dần 
dần bước đi một cách khó nhọc. Cùng thế ấy, trong cuộc diễn 
hành đến trạng thái tuyệt hảo, tất cả những người lớn cũng di 
chuyển từng giai đoạn đến thành công cuối cùng, xuyên qua 
những thất bại lặp đi và lặp lại. 


Con đường mà Đức Phật chỉ vạch để chúng ta trau giồi tâm và 
làm cho tâm lớn mạnh là pháp hành thiền. Đó là phương cách 
thận trọng phát triển tâm, nhằm thâu hoạch thành quả tuyển chọn, 
hạnh phúc tuyệt đối và an nghỉ tối thượng, không còn mảy may 


vương víu tới những phiền nhiễu của cuộc sống. Đó là con đường 
luôn luôn giữ chánh niệm, không ngừng ghi nhận tất cả những 
hành động của mình. Trông chừng và hay biết đầy đủ, đó là yếu 
tố đưa pháp hành thiền đến viên mãn. Người mà lúc nào cũng giữ 
chánh niệm và tự hay biết mình, người ây đã ở ngưỡng cửa của 
trạng thái Vô Sanh Bắt Diệt -- Niết Bàn. 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


CHƯƠNGG: . 
ĐẶC TƯỚNG VÔ THƯỜNG 


"Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, phải biến chuyển. Hãy 
kiên trì cô găng với chú niệm!" Đó là lời dạy tôi hậu của Đức Phật. 


Và khi Ngài vừa viên tịch, Sakka, Vua Trời Đế Thích, than như 
sau: 


Aniccà vafa sankhàảrà -- 
uppàda vaya dhammino 
Uppaljjitvà nirujihanii -- 
fesam vùpasamo sukho. 
--(Mahàparinibbàna Sufia) 


"Tắt cả các pháp hữu vi đều vô thường, 

Phát sanh và hoại diệt, đó là bản chất của chúng; 

Chúng ra đời rồi tan biến, 

Thoát ra khỏi chúng là hạnh phúc tối thượng." 

--(Kinh Đại Niết Bàn) [1] 

Chí đến ngày nay, trong tất cả những đám táng của người Phật 
tử theo truyền thống Nguyên Thủy, chư tăng đều có đọc tụng câu 
kinh Pali trên để nhắc nhở người nghe bản chất phù du của đời 
sống. 


Trong các quốc gia Phật Giáo ta thường thấy người đi chùa dâng 


cúng bông hoa và dầu đốt đèn đến trước tượng Phật. Họ không 
van vái nguyện cầu Đức Phật hay một "nhân vật siêu phàm" nào. 
Những cành hoa đang tàn héo và ngọn đèn dầu đang lụn dẫn nói 
lên, nhắc họ tánh cách vô thường của các pháp hữu vi. 


Chính danh từ "vô thường" (anicca) đơn giản ấy là nòng cốt trong 
giáo lý nhà Phật. Vô thường cũng là nền tảng cho hai đặc tướng 
khác của kiếp sinh tồn là bát toại nguyện (dukkha) và vô ngã 
(anattàa). Vô thường có nghĩa là sự vật không bao giờ tịnh mà 
luôn luôn chuyên động, luôn luôn biến đồi, và điều này được các 
nhà khoa học hiện đại ghi nhận là bản chất cơ bản của toàn thể 
thế gian, không trường hợp ngoại lệ. Trong giáo huấn của Ngài về 
các thực tại chuyển biến Đức Phật trao truyền cho ta cái chìa 
khóa chánh để mở tung bất cứ cửa nào mà ta muốn. Thế gian 
hiện đại cũng dùng cái chìa khóa chánh ấy, nhưng chỉ dùng trong 
việc thành tựu những công trình có tánh cách vật lý, nhờ nó mà 
mở được hết cửa này đến cửa khác, và thành công một cách 
ngạc nhiên. Biến chuyển hay vô thường là đặc tướng chánh yêu 
của tất cả các hiện tượng trong đời sống. Chúng ta không thể nói 
đến vật nào, vô tri vô giác hay hữu giác hữu tri, hữu cơ hoặc vô 
cơ, rằng "vật này tồn tại", bởi vì trong khi ta nói như thế thì nó đã 
đổi thay. Tất cả đều phù du tạm bợ: màu sắc xinh tươi của hoa, 
giọng hát lảnh lót của chim, tiếng vo ve của loài ong, và cảnh vinh 
quang xán lạn của buổi hoàng hôn. 


Thí dụ như bạn đang thưởng thức một cảnh trời chiều ngoạn 
mục. Toàn thể vùng trời ở hướng Tây ửng hồng tươi đẹp; nhưng 
bạn biết rằng trong nửa tiếng đồng hồ sau, tất cả những màu sắc 
tươi sáng đẹp đẽ kia sẽ biến dần trước mắt, dù rằng mắt bạn 
không thể đưa bạn đi trước, đặt bạn trong quang cảnh mặt trời 
lặn, theo đúng như bạn suy tư. Như vậy thì kết luận như thế nào? 
Kết luận là bạn không bao giờ. thấy cái màu mà đang ấn tàng, 
chưa lộ ra, bất cứ màu nào, dầu chỉ trong thời gian ngắn nhất mà 
ta có thể nói hay quan niệm. Trong một phần triệu giây đồng hò, 
toàn thể vùng trời xán lạn đang trải qua chuỗi dài vô tận những 
biến chuyên về màu sắc. Màu này dần dần trùm phủ lên màu kia 
nhanh chóng đến độ không có phương cách hay dụng cụ nào có 
thể đo lường. Nhưng bởi vì đây là một tiến trình biến đổi mà 
không có dụng cụ đo lường nào có thể áp dụng ... lý trí không thể 


chận đứng ở một khoảng thời gian nào trong luồng hoạt cảnh 
chảy trôi, hay tuyên bố rằng cái này là thế nào, chính vì nó không 
còn; nó đã nhường chỗ cho một cái gì khác. Nó là một chuỗi dài 
những màu sắc trong đó không một màu nào thật sự tồn tại. Mỗi 
màu liên tục tan biến trong một màu khác." [2] 


Tắt cả các pháp hữu vi, tức tất cả những gì phát sanh do nguyên 
nhân tạo điều kiện và đến lượt nó, tạo duyên cho những cái khác 
phát sanh, có thể kết tinh trong một chữ anicca, vô thường. Như 
vậy, tất cả hòa điệu chỉ là những âm điệu khác nhau do cái khảy 
trên dây đàn, vốn tự nó là vô thường, khổ (bất toại nguyện), và vô 
ngã: anicca, dukkha và anattà. 


Được ngụy trang, ba đặc tướng ấy của đời sống ngự trị toàn khắp 
thế gian cho đến khi một bậc Toàn Giác tối thượng khám phá bản 
chất thật sự của nó. Vì để tuyên bố ba đặc tướng này và giáo hóa 
chúng sanh phương cách tu tập nhằm chứng ngộ nó, giải thoát 
cái tâm, mà một vị Phật thị hiện trên thế gian. Đó là phần tinh túy, 
là tổng số giáo lý nhà Phật. 


Mặc dầu khái niệm vô thường áp dụng cho tất cả các pháp hữu vi 
nhưng Đức Phật riêng biệt chú trọng đến cái gọi là chúng sanh, 
bởi vì đây là vấn đề của con người, không phải của các vật vô tri. 
Cũng như nhà cơ thể học mỗ xẻ tay chân ra thành sớ thịt, và sớ 
thịt thành tế bào, để nghiên cứu, Đức Phật, Nhà Phân Giải 
(vibhajjavàdi), phân tách cái gọi là chúng sanh "sankhàra punja”, 
khối tiền trình, ra làm năm nhóm luôn luôn biến chuyên, và chỉ rõ 
rằng chẳng có chi ân náu, chẳng có chỉ được bảo tồn lâu dài 
trong luồng trôi chảy của năm nhóm ấy (khandha santati). Đó là: 
sắc hay cơ thể vật chất, thọ hay cảm giác, tưởng, hành, thức. 


Đắng Toàn Giác giải thích: "Ngũ uẩn, này chư tỳ khưu, là vô 
thường; bắt luận gì vô thường là khổ (dukkha), bắt toại nguyện; 
bắt luận gì khổ là không có một bản ngã (atfa) trường tôn; cái gì 
vô ngã không phải là của ta, không phải là ta, không phải là bản 
ngã của ta. Như thé ấy sự vật phải được nhận thức với trí tuệ toàn 
hảo (sammappannàya), đúng như sự vật là vậy. Người thẫy đúng 
như vậy với trí tuệ toàn hảo, tâm người ấy không bám níu mà 
buông bỏ tất cả, người ấy giải thoát. " [3] 


Ngài Nàgàrjuna (Long Thọ) chỉ lặp lại vang âm của Đức Phật khi 
nói: "Khi ý niệm về một bản ngã (Àtman) chấm dứt, ý niệm "Của 
Ta" cũng chấm dứt, và ta đã vượt thoát ra khỏi mọi ý niệm "Ta" và 
"Của Ta". [4] 


Đức Phật dùng năm hình ảnh sống động để mô tả bản chất phù 
du huyền ảo của năm uần. Ngài ví sắc như một khối bọt, thọ như 
bong bóng nước, tưởng như ảo cảnh, hành như cây mã đề (như 
cây chuối, như lục bình, ruột xốp, không chắc), thức như ảo 
tưởng, và Ngài hỏi: "Này chư tỳ khưu, có chăng thể chất vững 
bền trong một khối bọt, một bong bóng nước, một ảo cảnh, một 
loại cây mà ruột như lục bình, như cây chuối, một ảo tưởng?" 
Tiếp theo, Đức Phật dạy: "Bát luận sắc nào, dầu trong quá khứ, 
trong vị lai, hay ở hiện tại, thô kịch hay vi tế, thấp hay cao, xa hay 
gần, vị tỳ khưu thấy sắc ấy, quán chiếu và khảo sát sắc ấy với sự 
chú tâm chân chánh có hệ thống, vị tỳ khưu đã thấy như vậy, 
quán chiếu và khảo sát với sự chú tâm chân chánh có hệ thống 
như vậy, sẽ nhận thức rằng nó rỗng không, không có thực chất, 
không có tỉnh chất vững bền. Như vậy, này chư tỳ khưu, có gì có 
thể là thể chất thường còn trong sắc?" 


Cùng một thế ấy, Đức Phật đề cập đến bồn uần còn lại và hỏi: 
"Có gì là thê chât thường còn trong thọ, trong tưởng, trong hành, 
trong thức? [5] 


Như vậy, với sự phân tách năm uần ta đạt đến tầng lớp hiểu biết 
tiến bộ hơn. Chính đến giai đoạn này chánh kiến mà được gọi là 
tuệ minh sát (vipassanà) bắt đầu tác động. Xuyên qua tuệ minh 
sát ta nắm vững bản chất thật sự của năm uần và thấy nó trong 
ánh sáng của ba đặc tướng (ti-lakkhana), tức: vô thường, bắt toại 
nguyện và vô ngã. 


Không phải chỉ có ngũ uẫn là vô thường, bất toại nguyện, vô ngã, 
mà những nguyên nhân (nhân) và những điều kiện (duyên) tạo 
nên năm uẩn ấy cũng vô thường, bắt toại nguyện và vô ngã. Về 
điểm này Đức Phật giải thích rõ: 


"Sắc, thọ, tưởng, hành và thức, này chư tỳ khưu, là vô thường 


(anicca). Bất luận gì là nhân và duyên làm cho ngũ uẫn phát 
sanh, chính nó, cũng vô thường. Làm thê nào ngũ uân, phát sanh 
từ những gì vô thường, này chư tỳ khưu, có thê là thường còn? 


"Sắc ... và thức, này chư tỳ khưu, là bất toại nguyện (dukkha). Bất 
luận gì là nhân và duyên làm cho ngũ uần phát sanh, chính nó, 
cũng bất toại nguyện. Làm thế nào ngũ uẩn, phát sanh từ những 
gì bất toại nguyện, này chư tỳ khưu có thể là hạnh phúc hay đối 
tượng của hạnh phúc cho ai? 


"Sắc ... và thức, này chư tỳ khưu là vô ngã (anattà). Bất luận gì là 
nhân và duyên làm cho ngũ uẫn phát sanh , chính nó, là vô ngã. 
Làm thế nào ngũ uần, phát sanh từ những gì vô ngã, này chư tỳ 
khưu, lại là hữu ngã, có một bản ngã (atta)? 


Vị thánh đệ tử đã được huấn luyện (sutavà ariya- sàvako), này 
chư tỳ khưu, thấy biết như vậy, trở nên thản nhiên, điềm tĩnh, 
không ham muốn gì với sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Xuyên qua 
tâm tánh thản nhiên, điềm tĩnh, vị ây buông xả, không luyễn ái và 
xuyên qua sự buông xả, vị ấy giải thoát; trong trạng thái giải thoát, 
vị ấy hiểu biết rằng mình đã giải thoát, và vị ấy thấu triệt: Mọi sự 
sanh đã chấm dứt, chỉ còn sống đời hoàn toàn trong sạch, đã làm 
những gì cần phải làm, không còn gì như thế này xảy đến (nghĩa 
là ngũ uần không còn liên tục xảy diễn, tức không còn tái sanh )." 


I6] 


Vì không thấy bản chất thật sự của các pháp, cái nhìn của chúng 
ta luôn luôn bị che lấp. Bởi những thành kiến sẵn có, tánh tham 
và sân, thương và ghét, chúng ta không thể nhận thấy lục căn và 
lục tràn một cách khách quan, đúng theo bản chất thật sự của nó 
(àyatanànam àyatanattam), và chạy theo rượt bắt những gì là ảo 
huyền huyền hoặc. Giác quan lừa phỉnh và dẫn dắt ta đi sai 
đường lạc nẻo, không thấy đúng sự vật trong ánh sáng thật sự 
của nó và như thế, lối nhìn của ta trở nên lầm lạc (viparita 
dassana). 


Đức Phật đề cập đến ba loại ảo kiến, hay hiểu biết sai lầm 
(vipallàsa, Sanskrit là viparyàsa), hằng đeo níu bám chặt tâm con 
người, đó là: tri giác sai lầm, suy tư sai lầm và kiến thức sai lầm 


(sannà vipallàsa, citta vipallàsa và ditthi vipallàsa) [7]. Khi con 
người bị dính mắc trong ảo kiên tương tợ thì tri giác, suy tư và 
kiên thức đêu sai lâm. 


Những sự vật vô thường, người ấy thấy là thường còn, người ấy 
thỏa mãn trong hoàn cảnh bắt toại nguyện (thoải mái và hạnh 
phúc trong đau khổ), thấy một bản ngã trong cái vô ngã (một linh 
hồn trường cửu trong cái không có linh hồn), vật đáng ghê sợ 
nhờm chán mà cho là đẹp. 


Người ấy có những. suy tư và những kiến thức cũng lầm lạc như 
thế ấy. Như vậy, mỗi ảo kiến tác động theo bốn chiều sai lạc, dẫn 
đi lạc nẻo, che lấp kiến thức và làm cho con người rối loạn mập 
mờ. Đó là vì suy tư kém chân chánh, chú tâm không đúng 
phương pháp (ayoniso mana- sikàra). Chánh kiến (hay thiền minh 
sát) phá tan những ảo kiến ấy và giúp con người thấu triệt bản 
chất thật sự ấn tàng phía dưới mọi biểu hiện bên ngoài. Chí đến 
lúc con người vượt qua lớp mây mờ ảo kiến và huyền hoặc ấy 
mới có thể chói sáng rực rỡ trong trí tuệ thật sự, giống như mặt 
trăng rạng tỏ khi thoát ra khỏi đám mây đen. 


Những thành phần của tâm và thân (ngũ uẩn), nằm trong định 
luật nhân quả, không ngừng sanh, trụ, diệt, nhanh chóng đến độ 
không thể quan niệm, giông như những lượn sóng vô cùng tận 
trên biển cả hay như mực nước sông ngòi, lớn rôi ròng, ròng rồi 
lớn. Quả thật vậy, kiếp sống của con người không khác nào dòng 
suối trên núi cao, dồn dập tuôn xuống, không ngừng biến chuyễn 
-- một dòng nước luân lưu bất tận (nadì sotoviya). [8] 


Chúng sanh mà ta gọi là con người, đàn ông, đàn bà hay cá 
nhân, để tiện việc giao dịch hằng ngày, rõ ràng là không "tịnh" mà 
'động”, bởi vì ở trong trạng thái liên tục và không ngừng biến 
chuyền. Khi người kia thấy rõ đời sống và tất cả những gì liên 
quan đến đời sống dưới ánh sáng ấy và phân tách, nhận thức 
răng cái được gọi là chúng sanh chỉ là một chuỗi dài những thành 
phần tâm linh và vật lý liên tục nối tiếp, người ấy thấy sự vật đúng 
như sự vật là vậy (yathàbhùtam). Người ấy đã đoạn diệt thân kiến 
(sakkàya ditthi) và không tin vào một linh hồn trường tồn bất biến 
hay một tự ngã. Người ấy thấu hiểu đúng theo chánh kiến rằng tất 


cả đời sống hiện tượng đều là duyên sinh, tức khởi sinh tùy thuộc 
những nhân duyên (paticca samuppanna), mỗi hiện tượng của 
đời sống đều do một cái gì khác tạo duyên (điều kiện) để hiện 
hữu và liên quan với những duyên ấy. Người ấy nhận thức rằng 
do đó không có một cái "Ta", một thực thể tâm linh thường còn, 
không có một tự ngã đơn thuần hay cái gì liên quan đến bản ngã 
trong diễn tiền của đời sống. Do đó người ấy không có ý niệm về 
một tiểu hồn (jìvàtma) hay một đại hồn (paramàtma), linh hồn 
cũng không. 


Chính nhờ thiền minh sát (vipassanà) mà ta thấy sự vật đúng như 
nó thật sự là vậy (yathàbhùtam), không phải hình như nó là vậy. 
"Thây sự vật đúng như thật sự nó là vậy” hàm ý là, như đã đề cập 
ở phân trên, thấy rõ bản chất của các pháp hữu vi là vô thường, 
bất toại nguyện và không có một tự ngã thường còn. Đối với một 
thiền giả đệ tử Phật như thế ấy, "thế gian" không phải ở ngoài, 
cũng không phải là thế gian theo kinh nghiệm thông thường, mà 
là thân và tâm của con người. Đó là thế gian ngũ uân thủ (panca- 
upàdànakkhanda). Vị ấy cô gắng nhìn thấy cái thế gian thân và 
tâm này mà Đức Phật đề cập đến khi Ngài dạy Mogharàja: 


Hãy luôn luôn chú niệm, này Mogharàja, hãy thấy thế gian là 
rông không (sunna) -- tức từ bỏ ý niệm về một bản ngã -- phải 
khắc phục cái chết (màra) như thế ấy. Thần Chết không thấy 

người đã hiểu biết thế gian như vậy." [9] 


Toàn thể triết thuyết vô thường được dạy trong Phật Giáo là tất cả 
những sự vật hiện hữu do nhân duyên -- các pháp hữu vi -- là một 
tiến trình, chớ không phải là một nhóm thực thể đơn thuần, 
nguyên vẹn, ấn tàng, không biến chuyển. Tuy nhiên, vì những 
thành phần của thân và tâm biến đổi quá nhanh nên ta thấy như 
một thực thể bất động. Ta không thấy nó luôn luôn nhanh chóng 
sanh-diệt (udaya-vaya) mà xem nó như một khối đơn thuần hay 
một toàn thể (ghana sannà). 


Những ai đã từng có thói quen liên tục nghĩ rằng thân và tâm này 
và thế gian bên ngoài là những toàn thể, những đơn vị dính liền 
nhau không thể phân chia, đối với những người ấy quả thật khó 
mà từ bỏ cái lớp mặt giả dối "xem hình như một toàn thể" này. 


Ngày nào mà không nhìn thấy được rằng sự vật là những tiến 
trình, những hiện tượng luôn luôn di động, thì ta không bao giờ 
thấu hiểu thuyết vô ngã (anattà) của Đức Phật. Vì lẽ ấy mà nhiều 
người kém nhẫn nại, nóng nảy nêu lên câu hỏi: Nếu không có một 
thực thể đơn thuần và thường còn không biến đổi như một linh 
hồn trường cửu hay một tự ngã vĩnh tồn, thì cái gì kinh nghiệm 
hậu quả của những hành động, ở đây và về sau? 


Có hai bài kinh đề cập đến câu hỏi nóng bỏng này. [10] Một ngày 
nọ Đức Phật giải thích cho hàng đệ tử về bản chất vô thường của 
ngũ uẩn, về đặc tánh rỗng không của cái được xem là tự ngã, về 
ảo tưởng ngủ ngầm "Ta" và "Của Ta" và làm thế nào chấm dứt 
những quan niệm sai lầm ấy. Lúc bấy giờ trong tâm của một vị tỳ 
khưu phát sanh ý nghĩ: "Sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô 
ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Như vậy thì cái ngã nào mà 
hành động vô ngã gieo ảnh hưởng đến?" 


Đọc được ý nghĩ trong tâm vị tỳ khưu, Đức Phật dạy: "Câu hỏi ây 
vượt ra ngoài vấn đề," và Ngài làm cho vị tỳ khưu thầu rõ bản 
chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của năm uẩn. 


Nói rằng người hành động và người gặt quả là một, là sai. Cũng 
là sai lầm nếu nói người hành động và người gặt quả là hai người 
khác biệt" [11], giản dị bởi vì ta nói rằng đời sống là một sự chảy 
trôi của tiến trình tâm và vật lý, hay đó là những năng lực không 
ngừng phát sanh và hoại diệt. 


Ta không thể nói rằng chính người hành động kinh nghiệm hậu 
quả bởi vì người ây đã đổi mới trong mỗi khoảnh khắc của đời 
sống; nhưng cùng lúc ấy ta phải nhớ rằng đời sống liên tục chảy 
trôi, tức là ta liên tục kinh nghiệm hậu quả của những hành động 
đã làm, tiến trình các diễn biến không mát; nó liên tục xảy diễn, 
không gián đoạn. Trong khi trưởng thành, em bé và người thiếu 
niên không phải là một, người thiếu niên với người tráng niên 
cũng không phải là một, nhưng họ cũng không hoàn toàn khác 
hẳn với nhau (na ca so na ca anno) [12]. Chỉ có một luồng trôi 
chảy của những tiến trình tâm-vật-lý. 


Có ba hạng thầy: hạng đầu tiên dạy rằng có một tự ngã thật sự, 


trong hiện tại cũng như trong tương lai (nơi đây và về sau); vị thứ 
nhì dạy rằng tự ngã chỉ thật sự có trong đời sống hiện tại, trong 
tương lai không còn; vị thứ ba dạy rằng khái niệm về một tự ngã 
chỉ là ảo tưởng -- dầu trong hiện tại hay trong tương lai, không có 
tự ngã thật sự. 


Vị thầy thứ nhất chủ trương Thường Kiến (sassata- vàdi); vị thứ 
nhì, Đoạn Kiến (ucchedavàdi); vị thứ ba là Đức Phật. Ngài dạy 
trung đạo, con đường ở khoảng giữa, tránh xa hai cực đoan 
thường kiến và đoạn kiến. (Nơi đây trung đạo là chủ thuyết tùy- 
thuộc-phát-sanh, hay thập nhị nhân duyên -- paticca-samuppàda). 


Tất cả những giáo lý duy thần dạy rằng sau khi chết, bằng cách 
này hay cách khác, cái tự ngã hay linh hồn của con người vẫn tồn 
tại, không hoại diệt. Khái niệm của người theo chủ thuyết vật chất 
là khi chết tự ngã cũng tuyệt diệt. Quan điểm của Phật Giáo là 
không có tự ngã hay bắt luận gì có thực chất hay thường còn, mà 
tất cả những gì phát sanh do điều kiện đều phải biến chuyển, và 
phải biến chuyển không ngừng, không thể tồn tại giống hệt trong 
hai khoảnh khắc kế tiếp. Có sự liên tục, nhưng không có trạng 
thái giống hệt. Ngày nào còn ôm ấp ý niệm vê một tự ngã thường 
còn ắt con người không thể nhận thức rằng tất cả mọi sự vật đều 
vô thường, rằng trong thực tế có sanh và có diệt 
(samudayadhamma, vayadhamma) [13]. Thông hiểu rành rẽ lý vô 
thường -- chỉ có trong Phật Giáo -- là điều thiết yếu để thấu đạt 
Tứ Diệu Đề và các giáo lý chánh yếu khác trong Phật Giáo. 


Con người trong thế gian ngày nay ghi nhận bản chất vô thường 
của đời sống. Mặc dầu đã thấy điều ấy, họ không giữ nằm lòng, 
không sáng suốt và bình tĩnh hành động. Biến đổi rồi biến đổi, lặp 
đi và lặp lại, những biến đổi đã nói lên, nhắc nhở và làm cho họ 
khổ, họ vẫn điên cuồng chạy nhanh rượt theo vòng quanh những 
kiếp sinh tồn và bị giày vò xô xát, khốn khổ trong những cây căm 
của bánh xe. Họ thiết tha tin chắc có thể khám phá con đường 
hạnh phúc trong chính cái biên đổi, có thể tìm ra một trung tâm 
châu toàn của vòng quanh vô thường. Họ tưởng tượng răng mặc 
dầu thế gian là bắp bênh vô định, họ vẫn có thể làm cho nó vững 
bền và đặt nó trên một nền tảng kiên cố, và như vậy cuộc tranh 
đấu để cải thiện mức sống tiếp tục không thối chuyển với cố gắng 


kiên trì và nhiệt tâm vô hiệu quả. 


Lịch sử đã chứng tỏ nhiều lần, và sẽ còn tiếp tục chứng tỏ, rằng 
trên thế gian này không có chỉ tồn tại vững bền. Tất cả đều tan 
biến. Những quốc gia và những văn minh trồi lên, thạnh vượng rồi 
suy tàn, nhường chỗ cho cái mới, giống như những lượn sóng 
trên biển cả, và cứ thế, hò sơ của thời gian cuốn tròn, ghi nhận 
những tấn tuôồng đời liên tục diễn tiến, những ảo mộng vô căn cứ, 
và luồng trôi chảy của dòng lịch sử nhân loại. 


Chú thích: 


[1] Theo kinh Mahà-Sudassana Sutta (Dìgha Nikàya) câu kệ trên 
do Đức Phật tuyên ngôn; Theo Túc Sanh Truyện Mahà 
Sudassana .JJàtaka (số 95), do Đức Bồ Tát, trong kiếp tái sanh làm 
Vua Sudassana; theo Theragàthà (câu 1159), Đức A La Hán 
Mahà Moggallàna đọc lên câu kệ trên sau khi nhắc đến sự viên 
tịch của Đức A La Hán Sàriputta (trong câu 1158). Chỉ hai tuần 
sau Ngài cũng viên tịch. 

[2] Ferriers Lectures and Remains, quyền I, trang 119, được trích 
trong Sarvadarsana Samgraha, E.B. Cowell and A.E. Gough 
London, 1914, trang 15. 

[3] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, quyễn iii, trang 44. 

[4] Màdhyàmika-kàrikà, quyên xviii, trang 2. 

[5] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, quyền iii, trang 140. 

[B] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, iii, trang 23. 

[7] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, ii, 52. Xem Anguttara 
Nikàya, Phần I, bản dịch của Đại Đức Nyanaponika Thera (Wheel 
155/158). Catukka Nipàta, số 49 (Kandy BPS) trang 86. 

[B] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, 137. 

[9] Sutta Nipàta, quyển v, 1119. 

[10] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm 109; Khandha Samyutta, 82. 
[11] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, ii, 20. 

[12] Milindapanha (Vua Milinda Vấn Đạo). 

[13] Satipatthàna Sutta, thường được gọi là Kinh Tứ Niệm Xứ. 


PHẬT GIÁO 
NHỈÌN TOÁN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 


Nhà xuất bản Phương Đông 


_—— CHƯƠNG7ï: 
THUYÉT TÁI SANH TRONG PHẬT GIÁO 


(Những Câu Chuyện Tái Sanh Ly Kỳ và Trẻ Con Thần Đồng) [1] 
Đã có chăng đời sống trước khi được sanh ra? Sẽ có chăng đời 
sống sau khi chết? Đây là những vấn đề mà ta phải đề cập đến 
một cách nghiêm chỉnh và vô tư. Những vân đề có tầm triết lý 
quan trọng như thế ấy phải được mỗi người suy tư khách quan 
khảo sát, không để cho thành kiến hay tin tưởng riêng tư của 
mình ảnh hưởng. Không nên vội vã chấp nhận hay bác bỏ điều gì 
khi chỉ nhìn thấy bề mặt. Phải xem xét tỉ mỉ, quán trạch tận tường, 
trước khi đi đến kết luận. Có nhiều hiện tượng tâm lý lạ lùng xảy 
diễn ngay trước mắt ta mà nhà khoa học không ở trong vị trí có 
thể thông hiểu hay giải thích. Dầu sao, các nhà khoa học không 
VỘI vã phủ nhận điều mà họ không thể giải thích. Trong luồng trôi 
chảy của tâm và cơ thể con người còn nhiều kỳ diệu để cho các 
khoa học gia bận tâm khảo sát trong nhiều năm. 

Quan Điểm 


Có chăng một Thần Linh Tạo Hóa? Linh hồn có thật sự hiện hữu 
không? Có chăng một kiếp sống quá khứ và đời sống sau khi 
chết? Điều gì xảy đến con người khi họ lìa đời, rời nơi cư ngụ tạm 
thời này? Kiếp sống vị lai sẽ xảy diễn ở nơi nào và bản chất của 
nó ra sao? Đây cũng vậy, là vài vấn đề trong những: vấn đề đã 
gây khó khăn và rối loạn cho người suy tư, sáng suốt, xuyên qua 
các thời đại. 


Trước khi cố gắng trình bày lời giải đáp của người Phật tử cho 
câu hỏi: "Có chăng đời sống sau khi chết?" một giáo lý vô cùng 
quan trọng và rất căn bản trong Phật Giáo phải được sáng tỏ, bởi 
vì nếu không thấu triệt tận tường giáo lý này thì quan điểm của 
Phật Giáo về đời sống sau khi chết ắt vô ý nghĩa. Toàn thể giáo 
huấn của Đức Phật tuyệt đối không ý niệm một Thần Linh Tạo 
Hóa vĩnh cửu, ban thưởng và hình phạt những việc làm tốt hay 
xấu của chúng sanh, và một tự ngã trường tồn hay một bản ngã 
xem như một thực thể bắt diệt. Không chấp nhận hai điểm ấy -- ý 


niệm về Thần Linh Tạo Hóa và một bản ngã trường tồn bắt biến -- 
là hai điêm đặc thù của Phật Giáo, Nam Tông hay Bắc Tông. 


Có chăng một đời sống sau khi chết? không phải là câu hỏi được 
nêu lên ngày hôm nay hay hôm qua. Những tôn giáo, cổ xưa và 
hiện đại, những hệ thống triết học -- ngoại trừ thuyết duy vật, vốn 
chủ trương răng con người là không có gì và khi chết sẽ tuyệt diệt 
-- đều có đề cập đến vấn đề tối quan trọng này dưới nhiều khía 
cạnh khác nhau. Phật Giáo chủ trương có một chuỗi dài những 
kiếp sống, đời sống lặp đi lặp lại, hay để dùng một danh từ 
thường được dùng trong Phật Giáo, vòng luân hồi (samsàra). Đây 
không phải giáo thuyết cho rằng sau kiếp sống này nhất định chỉ 
còn một kiếp nữa. 


Một cách hợp lý, có thể có bốn quan điểm khác nhau trong vấn đề 
tái sanh, tức sau kiếp sống này vẫn còn sự sống. Chúng ta có thể 
nói: ¡. rằng sau khi chết chúng ta sẽ còn sống sót dưới hình thức 
"đầu thai" vào một cảnh vô hình, tức thuyết cho rằng sau khi chết 
chỉ còn một kiếp sống; l, rằng chết là tuyệt diệt, tức thuyết duy 
vật, phủ nhận mọi sự sống sau khi chết; iii. rằng không thể tìm ra 
một giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi này, hoặc không có giải đáp 
thỏa đáng, tức thuyết. hoài nghi hoặc chỉ tin những gì giác quan có 
thể thực nghiệm; iv. rằng ta có thể trở lại trong nhiều kiếp sông kế 
tiếp trên thế gian hay trong những cảnh giới khác, tức thuyết tái 
sanh. Kinh điển Phật Giáo ghi nhận nhiều giả thuyết khác nhau 
của mỗi quan điểm này. 


Người theo chủ nghĩa duy vật ở mọi thời đại tin rằng không có chỉ 
hiện hữu ngoài vật chất. Theo sự tin tưởng như vậy, họ không 
quan tâm đến vấn đề có đời sống trước khi sanh, và sau khi chết 
vân có đời sống. Đối với họ, chí đến cái tâm cũng là sản phẩm 
của vật chất, và sau khi cơ thể vật chất này tan rã "cá tính con 
người" cũng chấm dút. 


Thuyết tái sanh trong Phật Giáo, hay sự trở-thành-trở-lại 
(punabbhava), bắt nguồn từ sự Giác Ngộ của Đức Phật, không 
phải từ một truyền thống tín ngưỡng nào của dân tộc Ấn Độ. Như 
đã được ghi trong kinh điển Phật Giáo (Mahà-saccaka Sutta, 
Majjhima Nikàya, Trung A Hàm), chính trong đêm Thành Đạo Đức 


Phật thành đạt khả năng thông suốt các tiền kiếp của Ngài. Khi 
tâm hoàn toàn lắng động, sáng tỏ, trong sạch và không còn mảy 
may khuyết ‹ điểm, đã tây sạch mọi ô nhiễm, nhu thuận và thuần 
thục, kiên cố vững chắc và không. thể bị khuấy động, Ngài chứng 
đắc Túc Mạng Minh, biết rõ các tiền kiếp của mình. 


Ngài dùng thiên nhãn thông (dibbacakkhu) có thể trông thấy, 
ngoài những sự vật khác, những chúng sanh sống trở lại trong 
nhiều cảnh giới khác nhau, mỗi người tùy theo nghiệp, hay hành 
động của mình. 


Chúng ta có thể nhận xét một cách lý thú rằng những khảo cứu 
trong ngành siêu tâm lý học hiện đại đã chấp nhận cái được gọi là 
thần thông, hay những hiện tượng siêu thường. Trong ngành tâm 
lý học thực nghiệm, càng ngày người ta càng chú tâm nhiều đến 
những gì tri giác cảm nhận ngoài giác quan, và thành quả thâu 
gặt hình như đã vượt ra ngoài mọi hiểu biết thông thường. 


Những trường hợp trẻ con hồi nhớ tiền kiếp đã được đem ra ánh 
sáng, không phải chỉ trong các nước Á Châu như Miến Điện hay 
Ấn Độ, Tích Lan và các quốc gia Phương Đông, mà trong những 
quốc gia Tây Phương cũng vậy. Bác Sĩ lan Stevenson, M.D. Đại 
Học Virginia, Hoa Kỳ, đã trình bày các thành quả. của những cuộc 
khảo sát và nghiên cứu của ông trong nhiều quyên sách, hai trong 
những quyên ấy là: Twenty Cases Suggestive of Reincarnation và 
Sri Lanka Cases of Reincarnation Type. 


Hai quyền sách khác cũng đáng được chú tâm đến là: 
Reincarnation -- An East-West Anthology và Reincarnation in 
World Thought -- A Living Study of Reincarnation in all Ages, do 
Joseph Head và S.L. Cranton chọn lọc từ những tôn giáo, triết 
học, khoa học, và những đại tư tưởng gia cổ kim trên thế giới, 
sưu tập và biên soạn. Sách do nhà xuất bản Julian Press, lnc.., 
New York ấn hành vào những năm 1961 và 1967. 


Các triết gia thời cổ Hy Lạp như Empedooles và Pythagoras đã 
từng dạy về thuyết tái sanh và triết học của Plato, dành một phần 
quan trọng thừa nhận thuyết này. 


Trường Hợp Hiển Nhiên Về Đời Sống Sau Khi Chết 


Các khám phá của ngành tâm lý học trong những ngày gần đây 
chứng minh rằng dưới sức thôi miên mạnh mẽ thâm sâu, một 
người đứng tuổi có thể sống trở lại những ngày thơ ấu của mình, 
và kinh nghiệm những gì đã được chôn vùi sâu ẩn trong tiềm 
thức. Những kỷ niệm của thời sơ sinh, và trong vài trường hợp, 
của thời kỳ trước khi sanh, được khơi dậy và phơi bày bề mặt 
bằng cách này. Đôi khi người bị thôi miên có thể hồi nhớ những 
kinh nghiệm trong thời thơ ấu nhất, và trong vài trường hợp, kinh 
nghiệm của những kiếp sống quá khứ. Những sự kiện này đã 
được kiểm nhận. Rồi có trường hợp những trẻ em không bị thôi 
miên, hồn nhiên hồi nhớ tiền kiếp của mình. Trong quyền sách 
của ông đề tựa The Evidence of Survival from Claimed Memories 
of Former lIncarnations Bác Sĩ Stevenson có đề cập đến nhiều 
trường hợp. hồn nhiên hồi nhớ các tiền kiếp. Ông tường thuật với 
nhiều chỉ tiết những trường hợp đã xảy diễn tại những quốc gia 
khác nhau như Cuba, Ấn Độ, Pháp và Sicily. Trong phân II của 
quyền sách ông phân tách tỉ mỉ tánh cách xác thực của những 
trường hợp trên, nhằm khảo sát xem có thể chăng có những giải 
thích sự hồi nhớ tiền kiếp như bằng cách giả mạo, hồi nhớ nguồn 
gốc chủng tộc, siêu tiềm thức, khả năng nhận thức quá khứ và 
tương lai. 


Những công trình khảo cứu trong lãnh vực tâm linh học cũng cho 
thấy trường hợp hiển nhiên chứng minh có sự sống sau khi chết. 
Phật Giáo chủ trương rằng ta có thể tái sanh vào một cảnh giới vô 
hình, tùy theo nghiệp -- hay những hành động bằng thân, khẩu, ý 
-- đã tạo. Giờ đây, niềm tin rằng phần tâm linh sẽ tiếp tục diễn tiến 
sau khi chết sẽ đúng thực đến mức độ nào? Điều ấy có thể kiểm 
chứng không? Vài người có thể hỏi làm sao ta biết được rằng sẽ 
còn sự sống sau khi chết? Ai là người đã trở lại từ cõi chết để nói 
cho ta biết cảnh giới kế liền sau khi chết là thế nào? Những người 
ây hẳn không hay biết gì đến những khảo nghiệm có tánh cách 
khoa học mà những tổ chức như hội London Psychical Research 
Society, được thành lập từ năm 1882 do một nhóm khoa học gia 
của Đại Học Cambridge, đã thực hiện và xác nhận rằng hiển 
nhiên có tái sanh. 


Định Luật Vô Thường Nghiêm Khắc 


"Đầu thai", reincarnation, một danh từ quen thuộc hơn đối với 
người Tây Phương, có nghĩa là phần tâm linh, được xem như một 
thực thê tinh thần đơn thuần, sống trở lại trong một thể xác 
(incarnation) khác. "Chuyên sinh linh hồn", transmigration, là có 
một "linh hồn" trường cửu và trường tồn bất biến, di chuyển từ 
một cơ thể vật chất sang một cơ thể khác. Cả hai danh từ -- đầu 
thai và chuyền sinh linh hồn -- đều không thích nghi để diễn đạt 
khái niệm của người Phật tử. Đối với Phật Giáo, không hề có một 
thực thể tinh thần không biến đổi, không có một "tự ngã" hay một 
"linh hồn" trường tồn bát biến. Các nhà viết sách Phật Giáo 
thường dùng danh từ "tái sanh", rebirth. Đây là danh từ gần nhất 
và ít bị chống đối nhất, nhưng cũng chưa phải là hoàn toàn thỏa 
đáng. Tuy nhiên, các nhà viết sách Phật Giáo không dùng danh 
từ tái sanh trong ý nghĩa có một cái gì nguyên vẹn, thường còn, 
nhập trở lại vào một thể xác mới. Danh từ Pali dùng trong kinh 
điển Phật Giáo là punabbhava, nghĩa là sự trở thành đổi mới, hay 
tiếp tục sống trở lại trong một kiếp mới. 


Đề thấu hiểu thuyết tái sanh hay chủ thuyết cho rằng sau khi chết 
vẫn còn có sự sống, cần phải khảo sát một vài định luật hay 
nguyên tắc. Định luật hay nguyên tắc căn bản đầu tiên cần phải 
được khảo sát để lãnh hội thuyết tái sanh là định luật vô thường 
(anicca), quy định rằng trên thế gian này không có chi thường còn 
hay tịnh, không biến chuyển. Nói cách khác, định luật phổ cập và 
không ngừng nghỉ này chỉ phối tất cả. Thấy một dòng sông ta có 
thể nghĩ rằng nó là như vậy, nhưng không có giọt nước nào, bất 
luận lúc nào, đứng nguyên một chỗ y như trong khoảnh khắc 
trước đó. Chí đến người nhìn nó cũng không còn y hệt là một, 
trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Chúng ta đang sống trong một thế 
gian luôn luôn biến đổi, trong khi ấy chính chúng ta cũng không 
ngừng chuyên biến. Đó là định luật nghiêm khắc. Đức Phật rành 
mạch chỉ dạy: "Tất cả các pháp hữu lậu, hữu tri hữu giác hay vô 
giác vô tri, đều là vô thường (sabbe sankhàrà aniccà)." 


Một điểm quan trọng của định luật vô thường ấy là, mặc dầu tất 
cả mọi sự vật đêu phải đôi thay, nhưng không có chỉ hoàn toàn 
tan mật hay tiêu diệt. Chỉ đôi thay hình thức. Như vật ở thê răn có 


thể đổi thành thể lỏng, và vật ở thể lỏng đồi thành hơi, nhưng 
không bao giờ có chỉ hoàn toàn tan biến. Vật chất là sự biểu hiện 
của năng lực và như vậy, không thể bị mất tan hay tiêu diệt, đúng 
theo nguyên lý của khoa học, cũng được gọi là định luật bảo tồn 
năng lượng. 


Một điểm quan trọng khác của định luật vô thường là không có 
một lằn ranh rõ rệt phân chia hoàn cảnh hay trạng thái này với 
hoàn cảnh hay trạng thái kế tiếp đó. Cái này hòa lẫn vào cái kế. 
Thử nhìn các lượn sóng nhô lên rồi tan biến trên biển cả. Mỗi 
lượn nhô lên thì tràn xuống để giúp cho lượn kế nồi lên, rồi lượn 
này cũng vậy, nhô lên và tràn xuông, giúp cho lượn kế nữa nồi 
lên, mỗi lượn lẫn hòa vào lượn kế. Không có một lằn ranh giới 
giữa lượn sóng này với lượn kế. Tất cả những tình trạng đổi thay 
trên thế gian cũng dường thế ấy. Vô thường biến đổi là một tiến 
trình liên tục xảy diễn, một luồng biến chuyển hay một sự chảy 
trôi -- một ý niệm hoàn toàn hòa hợp với tư tưởng khoa học hiện 
đại. 


Hai định luật hay quy tắc căn bản khác phải được khảo sát để 
thấu hiểu thuyết tái sanh là định luật trở thành và định luật liên 
tục. Trong khi luật vô thường nói rằng không có chỉ là thường còn 
mà luôn luôn biến đồi thì định luật trở thành nói rằng tất cả mọi sự 
vật, trong mỗi khoảnh khắc, đều ở trong tiến trình đang trở thành 
một cái gì khác. Như vậy, luật trở thành là hệ luận hay sự nối tiếp 
tự nhiên của luật vô thường. Không có bắt luận vật nào, trong một 
điểm thời gian nào, mà không ở trong tiến trình đang trở thành 
một cái gì khác. Không ngừng trở thành là đặc điểm căn bản dính 
liền với tất cả mọi biến chuyến. 


Định luật liên tục tùy thuộc vào định luật trở thành. Trở thành dẫn 
đến liên tục và như vậy, định luật liên tục là hệ luận, một nối tiếp 
tự nhiên của định luật trở thành. Bởi vì có sự liên tục không gián 
đoạn nên ta không thấy rõ một lằn ranh phân chia tình trạng hay 
trạng thái này với tình trạng hay trạng thái kế đó. 


Luật hành động và phản ứng của hành động là một định luật hay 
quy tắc căn bản khác phải được khảo sát đề thâu hiệu thuyêt tái 
sanh. Luật này quy định rằng môi hành động đều tạo hậu quả, 


hay phản ứng của hành động. Quy tắc hậu quả theo sau hành 
động, tức quả theo liền nhân, áp dụng trong mọi lãnh vực, dầu là 
nhân do thiên nhiên hay con người tạo. Đây là một định luật phổ 
thông, áp dụng cho tất cả mọi sự vật trong thế gian, vật chất cũng 
như tinh thần. Định luật này cũng được gọi là nhân quả. Khi luật 
nhân quả liên hệ đến những hành động của con người thì được 
gọi là luật nghiệp báo (kamma), và nơi đây chúng ta đề cập đến 
nghiệp báo trong ý nghĩa này. 


Nếu sanh là khởi điểm và chết là mức cùng tột của đời sống thì 
chúng ta không cần phải bận tâm lo âu hay tìm hiểu vấn đề đau 
khổ hay bát toại nguyện. Một trật tự tinh thần trong vũ trụ, thực tại 
của những gì đúng hay sai, chánh hay tà, sẽ không có ý nghĩa gì 
đối với ta. Hưởng thụ những gì vui sướng và cô tránh những 
phiền lụy bằng mọi cách, hình như là điều nên làm trong cuộc 
sông ngăn ngủi này. Tuy nhiên, quan niệm như vậy không giải 
thích vấn đề bắt bình đẳng trong nhân loại và nói chung, con 
người ý thức rằng phải có nguyên nhân đạo đức tạo nên những 
hoàn cảnh bất đồng, những chênh lệch giữa người và người, do 
đó có nhu cầu tìm hiểu nguyên nhân của điều bất hạnh này. 


Định Luật Nghiệp Báo 


Giáo lý nghiệp báo (kamma) trong Phật Giáo nên được phân biệt 
với những giáo lý về nghiệp mà các tư tưởng gia không phải Phật 
Giáo đã truyền dạy trước, trong khi, và chí đến sau thời Đức Phật. 
Kamma, nghiệp báo, là định luật theo đó nguyên nhân đạo đức 
uốn nắn vận mạng chúng sanh và đưa đến tái sanh. 


Danh từ "kamma" trong tiếng Pali (Nam Phạn), tức ngôn ngữ mà 
Đức Phật dùng, và chữ "karma" trong Sanskrit (Bắc Phạn), theo 
ngữ nguyên, có nghĩa "hành động”, hay "việc làm”. Tuy nhiên, 
không phải tất cả hành động đều được xem là kamma (nghiệp). 
Tóc mọc, móng tay ra dài và sự tiêu hóa vật thực chẳng hạn, đều 
là những loại tác động nhưng không phải kamma (nghiệp). Những 
phản ứng tự nhiên, không có tác ý hay ý muốn làm, cũng không 
phải kamma mà chỉ là những sinh hoạt không có ý nghĩa đạo đức. 


Là một danh từ kỹ thuật, chữ "kamma" được dùng trong kinh điển 


nguyên thủy để chỉ những hành động có tác ý (sankàrà, hành). 
Những hành động này có thể là thiện (kusala) hay bất thiện 
(akusala), hoặc không thiện không bắt thiện (avyàkata, trung lập, 
không có tánh chất đạo đức) biểu lộ bằng thân (kàya-kamma, 
thân nghiệp), bằng lời nói (vacà-kamma, khẩu nghiệp), hoặc bằng 
tư tưởng (mano-kamma, ý nghiệp). Nói cách khác, nghiệp có thể 
được tạo do việc làm bằng thân, lời nói hay ý nghĩ. Và chính 
những sinh hoạt có tác ý của chúng ta được gọi là nghiệp 
(kamma). Như vậy, danh từ kamma (nghiệp) được dùng để chỉ 
những hành động có tác ý, thiện hay bắt thiện, biểu lộ bằng ý 
nghĩ, lời nói, hay việc làm. Các hành động này sẽ quyết định phần 
nào những hậu quả lành hay dữ. Kamma là hành động, hậu quả 
của hành động được gọi là kamma-vipàka, quả. "Đã có ý muốn, 
con người hành động bằng thân khẩu, hay ý, và sẽ gặt hái những 
hậu quả tương xứng. Tất cả chúng sanh đêu có những hành động 
(kamma) của chính mình, có hữu dính liên theo với mình, là tâm 
tánh bẩm sinh của mình, là họ hàng thân thuộc, là nương tựa của 
mình." [2] 


Tác động vô cùng tận này của nghiệp kamma) và quả (kamma- 
vipàka), tức hành động và phản ứng của hành động, nhân và quả, 
hột và trái, liên tục vận chuyên không gián đoạn, và trở thành diễn 
tiền chuyển biến mãi mãi tiếp nối của những hiện tượng tâm-vật- 
lý của kiếp sinh tồn. 


Giờ đây ta thấy rõ rằng nghiệp (kamma) vốn là tác ý, một động 
lực. Đã có ý muốn, con người hành động bằng thân, khẩu, ý, và 
hành động đưa đến phản ứng của hành động. Ái dục trỗổi dậy biểu 
lộ ra ngoài bằng hành động. Hành động tạo quả. Đến lượt nó, quả 
đưa đến những ý muốn mới, ái dục mới. Tiến trình nhân và quả, 
hành động và phản ứng của hành động là một định luật thiên 
nhiên. 


Tác động của nghiệp có đặc tánh là hoàn toàn công bình, bởi vì 
nghiệp là kê toán viên rât chính xác. Do đó môi người nhận lãnh 
đúng phân của mình đáng nhận, quả tương xứng với nhân. 


Kamma, nghiệp báo, chính nó là một định luật mà không cần phải 
có một nhân vật làm ra luật; một nguyên nhân ngoại lai, một 


quyền lực vô hình, nhằm xử phạt những hành động tội lỗi và ban 
thưởng những hành động tốt không có chỗ đứng trong tư tưởng 
Phật Giáo. Con người luôn luôn thay đổi, hướng đến tốt hay đến 
xấu. Sự biến đổi ây không thể tránh, và trọn vẹn tùy thuộc nơi tác 
ý của chính mình, nơi hành động của chính mình. Đây chỉ là định 
luật bảo tồn năng lượng tự nhiên phổ cập trong vũ trụ, nới rộng 
vào lãnh vực đạo đức. 


Mặc dầu thông thường chúng ta hiểu rằng theo định luật nghiệp 
báo thì hành động tạo nghiệp sẽ trổ sanh quả, nhưng phải nhận 
định rằng còn những yêu tố nhân khác cũng góp phần vào và lắm 
khi phối hợp chung lại để quyết định hậu quả. Một nguyên nhân 
riêng rẻ không thể tạo một quả, càng không thể tạo nhiều quả. 


Theo Phật Giáo, sự vật không phải vô-nhân-sanh (a-hetuka, được 
sanh ra mà không do nguyên nhân), hoặc nhất-nhân-sanh (eka- 
hetuka, được sanh ra do một nguyên nhân duy nhất). Một số sự 
kiện tác động chung để trợ duyên hợp thành kinh nghiệm của con 
người. Vạn pháp do duyên sanh (paticcasamuppanna, tất cả mọi 
sự vật đều được sanh ra do những gì khác tạo duyên) và con 
người, do sự hiểu biết chính mình và thiên nhiên, có thể thấu đạt, 
kiểm soát và làm chủ mình. 


Tương quan nghiệp báo không phải là yếu tố quyết định, hay định 
mạng. Nghiệp là một trong nhiều yếu tố tạo duyên (điều kiện), 
quyết định bản chất của quả sẽ trỗ sanh, và hành động của ta 
trong hiện tại có thể dập tắt hay đổi thay nghiệp quá khứ. Rõ ràng 
giáo huấn về nghiệp được dạy trong Phật Giáo không phải là chủ 
thuyết tiền định hay định mạng. Có thể ghi nhận rằng Phật Giáo 
bác bỏ mọi hình thức định mạng: dầu là định mạng tự nhiên do 
thiên nhiên quyết định (sabhàvavàda), định mạng do thần linh 
quyết định, thiên mạng (issarakaranavàda), hay định mạng do 
nghiệp quyết định (pubbakammavàda), tức là tất cả đều do 
nghiệp quá khứ, hay do sự phối hợp nào của nghiệp quá khứ 
quyết định. 


Theo Phật Giáo, con người như thế nào là vì được tạo duyên do 
định luật huyệt thông (bìja-niyàma, theo định luật này thì giông 
nào sanh giông nây, như hột lúa thì sanh cây lúa, hột cam thì 


sanh cây cam); do môi trường sinh sống và những định luật vật lý 
(utu-niyàma, như hiện tượng thời tiết, mưa gió v.v...); do những 
định luật tâm lý (citta-niyàma, như những nguyên tố cấu tạo tâm, 
lịch trình diễn tiến của tâm, năng lực của tâm) bao gồm di sản 
nghiệp báo đã tích trử (kamma-niyàma, định luật nghiệp báo); 
không phải một định luật nào hoặc tất cả những định luật kể trên 
quyết định. Con người còn có phần tự do ý chí (attakàra) hay sự 
nỗ lực cá nhân (purisakàra) của mình mà nhờ đó có thê biến đổi 
bản chất tự nhiên cũng như môi trường sinh sống của chính mình 
(bằng cách hiểu biết nó), để đem lợi ích lại cho mình và cho kẻ 
khác. 


Vòng Quanh Sinh Tồn 


Không cần phải học rộng hiểu nhiều mới biết được thế nào hành 
động tạo nên phản ứng của hành động, thế nào hậu quả theo liền 
nguyên nhân, hột sanh ra trái, nhưng khi nói rằng năng lực hùng 
mạnh của nghiệp, hay những hành động có tác ý, sẽ trồ quả trong 
một kiếp sông vị lai, sau khi cơ thể vật chất này tan rã, thì ắt là 
khó hiểu thấu. 


Theo Phật Giáo, không có đời sống nào sau khi chết hoặc sự 
sống nào trước khi sanh, mà không có liên quan đến nghiệp, tức 
những hành động có tác ý. Nghiệp báo và tái sanh cùng ởi chung 
với nhau. Nghiệp báo là hệ luận hay sự tiếp nối tự nhiên của tái 
sanh, và ngược lại, tái sanh là hệ luận của nghiệp báo. Tuy nhiên, 
ở đây chúng ta phải hiểu rằng lý nghiệp báo trong Phật Giáo 
không phải là một chủ thuyết triết học theo đó hành động của con 
người không được tự do, mà quyết định bởi những động cơ được 
xem là những động lực ngoại lai ảnh hưởng đến ý muốn, hoặc 
những động cơ đã được Thần Linh hay nguyên lý nào từ bên 
ngoài sắp xếp trước. Không có đời sống vĩnh cửu ở cảnh trời hay 
ở địa ngục trong tư tưởng Phật Giáo. Sanh đến trước tử, rồi tử 
đến trước sanh, và như vậy sanh tử, tử sanh, liên tục tiếp nối 
nhau. Mặc dầu vậy, không có một tự ngã trường tồn hay một thực 
thể nhất định, chuyển dịch từ kiếp sống này sang kiếp khác. Dầu 
con người là một đơn vị tâm-vật-lý bao gồm tâm và cơ thể vật 
chất, phần tâm linh, hay tâm của con người không phải là một linh 
hồn hay bản ngã trong ý nghĩa một thực thể trường tồn vĩnh cửu, 


không biến đổi. Tâm là một động lực, một toàn thể động lực liên 
tục, có khả năng huân tập trí nhớ, không những của kiệp này mà 
cả những kiệêp sông quá khứ. 


Linh hồn trường cửu hay bản ngã mà các tôn giáo khác đề cập 
đến, được gọi trong kinh điển Phật Giáo là atta, hay àtma trong 
Sanskrit. Danh từ vô ngã, anattà, trong Pali và anàtma trong 
Sanskrit, được dùng để phủ nhận một linh hồn hay một bản ngã. 
Lý vô ngã (anattà) trong giáo lý nhà Phật, hàm ý không có một 
linh hồn hay bản ngã, không phủ nhận sự hiện hữu một cá nhân 
hay một nhân vật. Phật Giáo dạy không có một cá nhân trường 
cửu, không có một linh hồn hay một bản ngã không biến đổi. 
Theo Phật Giáo, cá nhân hay nhân vật không phải là một thực thể 
bất biến mà là một tiến trình sanh và diệt, một tiến trình của sự 
dinh dưỡng, của sự thiêu đốt, của luyến ái, mà không có chi giống 
như một thực thể bất động. 


Trong tư tưởng Phật Giáo, không có chi phát sanh từ hư vô. 
Không có chi hiện hữu mà không do nhân nào tạo nên. Tất cả mọi 
sự vật, vô tri vô giác hoặc hữu giác hữu tri, đều phải do nhân tạo 
nên mới hiện hữu, vạn pháp đều do duyên sanh. Tuy nhiên, Phật 
Giáo không đề cập đến nguyên nhân đầu tiên. Không thể quan 
niệm khởi điểm của luồng sinh tồn của chúng sanh, và như Đức 
Phật dạy: "Bánh Xe này của sự Sinh Tôn, chu trình này của sự 
liên tục (sự tuân huờn của vòng luân hồi), không có mức tận cùng 
mà ta có thế thấy, và khởi điểm của chúng sanh, một nguyên 
nhân đầu tiên, không thể biết." [3] 


Khi Đức Phật nhắn mạnh rằng cái được gọi là "chúng sanh" hay 
"cá nhân" không phải gì khác hơn là một phối hợp những động 
lực vật lý và tâm linh hay những năng lượng, một biến chuyển 
của sự liên tục, có phải chăng Ngài đi trước cả hai mươi lăm thế 
kỷ, ngành khoa học và ngành tâm lý học hiện đại? 


Cơ thể tâm-vật-lý này không ngừng chuyền biến, tạo nên những 
tiền trình tâm-vật-lý mới trong từng khoảnh khắc và như vậy bảo 
tồn tiềm năng cho những tiến trình hữu cơ tương lai, không có 

khoảng trống giữa khoảnh khắc này với khoảnh khắc kế. Chúng 
ta sống và chết trong mỗi khoảnh khắc trong đời sống. Đó chỉ là 


sự hợp thành và sự hoại diệt của một chúng sanh, sanh rồi diệt 
giông như các lượn sóng trên mặt biên. 


Chuyễn biến trong sự liên tục này, tiến trình tâm-vật-lý này vốn là 
điểm đặc thù của chúng ta trong đời sống, không chấm dứt khi ta 
chết mà tiếp tục không ngừng. Luông trôi chảy tâm linh luôn luôn 
chuyển động này mang danh là ý chí, khát vọng, thèm muốn, hay 
ái dục (tanhà) và tạo thành nghiệp lực. Chính động lực hùng 
mạnh này, ý muốn sống này, giữ đời sống luôn luôn tiếp diễn. 
Theo Phật Giáo, chẳng những đời sống của con người mà đời 
sống của tất cả chúng sanh trong toàn thể tam giới đều do động 
lực dũng mãnh phi thường này lôi cuốn -- tâm này cùng với 
những tâm sở của nó, thiện hay bát thiện. 


Như đã có thảo luận trước đây, theo lời dạy của chủ thuyết duy 
vật thì con người châm dứt đời sống của mình sau khi chết. Tuy 
nhiên, theo Phật Giáo, động lực và tiềm năng không chấm dứt khi 
chết, động lực luôn luôn biến chuyển mà không bao giờ tan mắt. 
Tiềm năng không di Chuyển từ nơi này sang nơi khác mà có thể 
chấm dứt biểu hiện ở một nơi rồi bắt đầu biểu hiện ở một nơi 
khác. Bên trong con người, động lực hùng mạnh nhất là ý chí 
muốn sống, muốn tồn tại, muốn tiếp tục sông, muốn trở thành, trở 
thành thêm, và thêm nữa. Động lực ấy không tan mất khi con 
người chết. Nó tự biểu hiện, tự đặt mình trở lại, tự cầu thành 
trong những điều kiện mới, điều hòa thích hợp với nó. Chính sự 
biểu hiện và tự đặt mình trở lại của luồng sống trong những điều 
kiện mới mẻ ấy được gọi là tái sanh, trở- thành-trở-lại, hay kiếp 
sống mới. 


Tiến trình nghiệp (kammabhava) là năng lượng phát xuất từ kiếp 
sống hiện tiền, tạo điều kiện cho kiếp sống vị lai, trong một sự nối 
tiếp vô cùng tận. Trong tiến trình này không có cái chỉ diệt ở đây 
và sanh ở kia, không phải là cùng một người, mà cũng không phải 
là hai người hoàn toàn khác biệt (na ca so na ca anno). Việc có 
thể xảy diễn một cách hợp lý để chứng tỏ rằng có thể nhận ra một 
người mà không cần người ây phải có một linh hồn trường cửu, 
được Giáo Sư A.J. Ayer của Đại Học Oxford, một Phân Tích Gia 
Luận Lý Học nói như sau: 


"Tôi nghĩ rằng, một cách hợp lý, rõ ràng có thể chấp nhận trường 
hợp đầu thai như sự kiện có thể có bằng cách chỉ đặt ra quy tắc 
rằng nếu một người được nhận diện về mặt vật chất như đang 
sống ở thời kỳ sau này, có những kỷ niệm và tâm tánh của một 
người được nhận diện đã có sống ở một thời trước, thì hai người 
có thể được xem là một, không phải hai." [4] 


Luồng Trôi Chảy Của Tâm 


Có chập tâm cuối cùng (cuti citta hay cuti vinnàna) của kiếp sống 
tức khắc trước đó; lập tức sau khi chập tâm này chấm dứt, nhưng 
trong khi chấm dứt, tạo duyên (điều kiện) cho chập tâm đầu tiên 
của kiếp sống hiện tại phát sanh, được gọi là thức-nồi-liền, hay 
thức-tái-sanh (patisandhi vinnàna). Cùng thế ấy, chập tư tưởng 
cuối cùng của kiếp sống này tạo duyên cho chập tư tưởng đầu 
tiên trong kiếp kế nữa. Như vậy, chập tâm phát sanh và hoại diệt, 
nhường chỗ cho chập mới. Và luồng tâm cứ thê mãi mãi chảy trôi 
cho đến khi cuộc sinh tồn chấm dứt. Cuộc sinh tồn, nói theo một 
cách, là luồng tâm -- tức ý muốn sống, ý muốn tiếp tục sống. 


Theo sinh vật học hiện đại, đời sống của một người bắt đầu từ 
giây phút kỳ diệu khi tỉnh trùng của người cha lẫn chen vào kết 
hợp với tế bào trứng, hay minh châu, trong bụng mẹ. Đó là 
khoảnh khắc có sự sanh. Khoa học chỉ đề cập đến hai yếu tố vật 
lý chung ấy. Tuy nhiên, Phật Giáo nói đến yếu tố thứ ba, thuần 
túy thuộc về tâm linh. 


Theo bài kinh Mahàtanhàsamkhaya Sutta, ghi lại một thời Pháp 
của Đức Phật, "Do sự phối hợp của ba yếu tố, có sự thụ thai. Nếu 
mẹ và cha gặp nhau mà không nhằm đúng thời kỳ của mẹ và một 
chúng sanh sắp ra đời (gandhabba). thì hột giỗng không đậu. Khi 
cha mẹ gặp nhau vào đúng thời kỳ của mẹ mà không có sự hiện 
hữu của một gandhabba hay chúng sanh sắp được sanh, cũng 
không có thụ thai. Khi mẹ và cha gặp nhau vào đúng thời kỳ của 
mẹ và có sự hiện hữu của một chúng sanh sắp được sanh 
(gandhabba), ắt có mâm giống của đời sống."[5] 


Yếu tố thứ ba, gandhabba, là một danh từ đề chỉ thức-tái-sanh 
(patisandhi vinnàna). Ta có thê gọi đó là tiêm năng phát xuât từ 


người chết. Nhưng thức-tái-sanh này không phải là một bản ngã 
vĩnh cửu bất biến hay một thực thể tự kỷ để kinh nghiệm hậu quả 
của những hành động thiện hay bắt thiện. Thức này cũng do 
những điều kiện (duyên) tạo nên. Nếu không có duyên ắt không 
có thức phát sanh. 


Ái dục bám níu vào kiếp sinh tồn này, ý muôn sông này, mù mờ 
phảng phất, rộng lớn bao phủ tâm của con người, dầu ta có hay 
biết nó cùng không. Ái dục, cũng như bắt luận tư tưởng nào khác, 
là biểu hiện của năng lượng, và như vậy không thể tan mắt hay bị 
tiêu diệt. Ái dục dũng mãnh và dẻo dai này, ý chí muốn sống này, 
là một biểu lộ hùng mạnh và dẻo dai của năng lượng, và không 
thể cùng chết theo với người chết. Ái dục bám níu vào kiếp sinh 
tồn, làm cho người chết "sinh tồn trở lại". Ý muốn sống làm cho 
người chết "sống trở lại". Và chừng đó tâm của con người đeo 
níu, cố bám vào một kiếp sinh tồn khác. 


Bởi vì ái dục luyến ái theo kiếp sinh tồn (bhavatanhà) là động cơ 
nổi bật nằm phía sau hầu hết tất cả những sinh hoạt của con 
người nên vào lúc sắp lìa đời nó càng tăng trưởng mạnh mẻ, con 
người càng bám níu chặt chẽ. Như lời dạy của chính Đức Phật: 
Vào lúc lâm chung, ái dục nỗi bật này trở thành sức bám níu hùng 
mạnh, ôm giữ chặt chẽ (upàdàna, thủ), lôi cuốn con người vào 
một kiếp sinh tồn khác. Tiến trình của chập tư tưởng cuôi cùng 
mang theo với nó năng lực ôm giữ chặt chẽ ấy. Đó là định luật 
thiên nhiên, không có chỉ là bí ấn, hay chỉ bí ân khi chúng ta chưa 
thấu hiểu. Trong tình trạng khuấy động kinh hoàng, cô bám chặt 
chẽ vào đời sông vào mỗi giây phút trong cơn hấp hối, chúng 
sanh lìa đời chớp nhoáng gởi đi những nghiệp lực vào lòng bà mẹ 
sẵn sàng thụ thai, và kiếp sống mới bắt đầu. 


Trường Hợp Sanh Đôi 


Những trẻ em song sanh, cùng có chung một huyết thống, và 
cùng sống trong một môi trường. Tuy vậy, các nhà tâm lý học 
nhận thấy rằng chúng có tâm tánh và khí chất khác nhau. Rất có 
thể sự khác biệt ấy là do yếu tố thứ ba -- ngoài hai yếu tố truyền 
thống và giới thân cận -- đó là sự mang chuyền" theo đến kiếp 
này những tinh xảo và thói quen của những kiếp sống trước. 


Những trẻ thần đồng, có bẩm tánh thiên tài từ thủa còn bé, làm 
được những chuyện phi thường mà ta không thể nói là nhờ huyết 
thống của cha mẹ, ông bà, hoặc nhờ môi trường sinh sống, chỉ có 
thể là những trường hợp đặc biệt, các em mang theo những tài 
năng tinh xảo ây từ những kiếp sống trước (xem Những câu 
chuyện về trẻ em thần đồng, tiếp theo). 


Hãy xem trường hợp được biết nhiều về hai trẻ sanh đôi người 
Thái, Chang và Eng. Hai em được sanh ra cùng một cha một mẹ 
và cùng sống trong một môi trường. Các chuyên viên tâm lý học 
nghiên cứu tác phong của hai em tường trình rằng bẩm tánh của 
hai em hoàn toàn khác biệt. Trong khi Chang có bịnh ghiền rượu 
thì Eng là người chống đối thói quen dùng chất say. 


Các trường hợp ấy khuyến khích tâm hồn suy tư nghĩ đến việc 
tìm xem có yếu tố nào khác, ngoài hai yếu tố truyền thống và giới 
thân cận, ảnh hưởng đến tâm tánh con người. Nghĩ rằng một cơ 
thể tâm-vật-lý vô cùng phức tạp như con người mà lại phát sanh 
chỉ do sự phối hợp của hai yếu tố hoàn toàn vật chất là minh châu 
và tinh trùng của mẹ và cha thì quả thật là sai lầm. Phải có một 
yếu tố thứ ba, yếu tố tâm linh, thêm vào mới có thể đưa đến 
trường hợp thụ thai. Sự phối hợp của hai yếu tố thuần túy vật lý -- 
tinh trùng và minh châu của cha và mẹ -- không đủ để tạo nên 
một chủng tử, vốn là một hồn hợp vật chất và tâm linh. Phải có 
một yếu tố tâm linh, phối hợp với hai yếu tố vật chất để tạo nên 
một cơ thể tâm-vật-lý, một bào thai, một chủng tử. 


Cái Gì ĐI Tái Sanh? 


Chúng ta đặt ra những danh từ như sanh, chết, lộ trình tâm v.v... 
để chỉ luồng tâm. Nhưng đó chỉ là những chập tư tưởng. Như đã 
giải thích ở phần trên, ta gọi chập tư tưởng cuối cùng là chết, và 
chập tư tưởng đầu tiên là sanh; sanh và tử đều phát sanh trong 
luồng trôi chảy của tâm, vốn là một chuỗi dài những chập tư 
tưởng liên tục nối tiếp. Không có một thực thể ổn định, thường 
còn, trong con người. 


Ngày nào mà con người còn bám níu vào sự sống, vì vô minh, ái 


dục, và luyến ái, thúc đầy, thì cái chết không phải là điểm chấm 
dứt cuối cùng mà sẽ còn tiếp tục quây quân trong vòng luân hồi. 
Đó là tác động vô cùng tận của nhân và quả, do nghiệp lực vận 
chuyển mãi mãi, và nghiệp bị bao phủ trong lớp mây mờ vô minh 
và dưới sức lôi cuốn của ái dục hay khát vọng. Vì nghiệp hay 
hành động do chính chúng ta tạo, nên cũng chính chúng ta có 
quyền năng phá vỡ chuỗi dài hình như vô cùng tận ấy. Bằng cách 
tận diệt động lực lôi cuốn, ái dục ấy, khát vọng duyên theo kiếp 
sinh tồn ấy, ý ham muốn sống (phava tanhà) ây, vòng quanh sanh 
tử (samràra) sẽ châm dứt. Dập tắt vĩnh viễn, tận diệt ý ham muốn 
sống và sống trở lại ấy bằng pháp hành thiền minh sát 
(vipassanà), tiếp theo thiền vắng lặng hay thiền định (samàghi). 
Xuyên qua công phu hành thiền, ta thấy mức tận cùng của những 
kiếp sống mãi mãi lặp đi lặp lại và đó là thực tại, là Niết Bàn 
(Nibbàna), mục tiêu cứu cánh của Phật Giáo. 


Người có óc tìm tòi có thể hỏi: Nếu không có một linh hồn trường 
cửu hay tự ngã, hay một thực thể nguyên vẹn được gọi là "Ta", 

đề chuyển sinh vào một kiếp sống khác thì cái gì tái sanh? Thắc 
mắc này ngụ ý rằng bên trong con người sẵn có "cái gì" mà vào 
lúc chết có khả năng du hành hay di chuyên từ nơi này sang nơi 
khác. Lại nữa, thắc mắc này cũng ngụ ý răng "cái gì" ây là ôn định 
và không biến đổi, bởi vì nó phải tồn tại vững bền xuyên qua kiếp 
sống nếu sẽ còn tiếp tục sống trong kiếp tới. 


Như đã nói ở phần trước, con người bao gồm một luồng tâm và 
một luồng cơ thể vật chất. Luồng trôi chảy thân và tâm này biến 
chuyên từng giây từng phút, không có bất cứ gì vững bền bất 
động trước định luật vô thường. Tất cả đều ở trong tình trạng 
chảy trôi biến dịch. Như vậy, quả thật không thể nghĩ bàn đến một 
cái gì vững bền và không biến đổi bên trong con người. Với luồng 
trôi chảy không gián đoạn, không có chỉ hoàn toàn giống hệt như 
trong giây phút trước, cũng không có chỉ tuyệt đối khác hẳn. 


Điều mà chúng ta gọi là đời sống ở đây là cơ năng sinh hoạt của 
năm uẫn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm uẫn này bao hàm trọn 
vẹn cá tánh của một người, hay nói cách khác, ngũ uần ấy là cơ 
năng sinh hoạt của tâm và thân, vốn chỉ là động lực và năng 
lượng. Trong hai khoảnh khắc kế tiếp nó không bao giờ còn giống 


hệt như một. Người trưởng thành không hoàn toàn đúng là người 
ây khi còn thanh niên, mà cũng không tuyệt đối là khác; chỉ có sự 
liên hệ giữa hai người, hay chỉ có sự liên tục. Cái mà hôm qua tôi 
gọi là ngày mai thì hôm nay là ngày nay. Đứa bé mà nói, “Tôi 
hiện hữu, trở thành người đứng tuổi và, vẫn một cách thành thật 
nói, "Tôi" hiện hữu, nhưng cả hai cá nhân mà người ấy gọi là 
"Tôi" không phải hoàn toàn là một. Tất cả mọi sự vật hợp thành 
người ấy đã đổi thay, dĩ nhiên là ta không thể trông thấy rõ ràng. 
Trên phương diện tâm linh càng khó cho ta nhận ra hơn, và cái 
“Tôi” của người bốn mươi tuổi hẳn không còn là cái "Tôi" của 
người ấy, thí dụ như lúc hai mươi. 


Ta đã giải đáp thắc mắc: Nếu không có gì chuyển sinh từ kiếp này 
sang kiếp khác thì người được sanh ra trong kiếp sống sau này 
có phải là người chết kia không? Có phải chính người chết kia 
hay là người nào khác? 


Nói rằng đó là hai người hoàn toàn khác biệt, không có gì giống 
nhau, thì không hẳn là đúng. Trong lúc ấy, nếu tuyên ngôn suông 
rằng hai người ấy là một thì có thê dẫn đến một số quan niệm sai 
lầm. "Không là một, cũng không là ai khác." Lại có thể hỏi: Nếu 
một người chết đưa đến một người được sanh ra, tức một người 
được sanh ra ở đây là có một người chết ở nơi khác, thì dân số 
trên thế gian phải còn nguyên vẹn, không đồi thay, tại sao vẫn 
tăng thêm hằng năm? 


Sự tái sanh có thể xảy diễn chẳng những trên thế gian này nơi 
mà ta có thể kiểm kê dân số, mà cũng có thể xảy ra trong những 
hệ thống thế gian khác đã được đề cập đến trong kinh điển Phật 
Giáo. Cái chết của một người không nhất thiết phải đưa đến sự 
tái sanh của một chúng sanh trong cảnh người. Người chết có thể 
tái sanh vào một cảnh giới không phải cảnh người -- tốt hơn hoặc 
xấu hơn, tùy theo nghiệp mà họ đã tạo, thiện hay bắt thiện. 


Nếu chúng sanh đã có sanh và có sống trước đây, tại sao họ 
không còn nhớ gì đến kiếp trước? Như đã có đề cập ở phần trên, 
nhớ lại tiền kiếp không phải là trường hợp không thể có, nhưng 
rất hiếm hoi, rất ít người có thể nhớ lại tiền kiếp của mình. Có 
nhiều hơn là một giải đáp cho thắc mắc này. Trí nhớ của chúng ta 


không phải tuyệt đối hoàn hảo mà rất giới hạn. Nào ta có nhớ 
được chuyện gì xảy ra khi chào đời trong kiếp sống này, mặc dầu 
rõ ràng ta có được sanh ra. Ta hồi nhớ, và trí nhớ ta đi ngược 
dòng thời gian đến một điểm nào. Diễn biến đau khổ lúc lìa đời, 
khoảng thời gian giữa lúc được thụ thai và lúc lọt lòng mẹ, có thể 
to chiều hướng làm tan biến hay xóa bỏ mọi dấu vết của cuộc 
sống dĩ vãng. 


Cái chết tự chính nó là một động lực bôi bỏ, bởi vì mỗi tâm thức 
cần phải đổi chiều để bắt đầu, ít hay nhiều là một tác động tây 
sạch tất cả bộ óc vật chất mới mẻ đang bắt đầu cấu hợp. Điểm 
khác nữa là bản chất của giai đoạn sinh tồn giữa lúc sanh ra làm 
người và cuộc sống trước. Theo Phật Giáo, có sự sống trong 
những cảnh giới không phải cảnh người và trong những cảnh ấy 
trí não không ghi nhận rõ ràng những xúc cảm và như vậy, một 
chuỗi dài những kiếp sống như thế giữa hai kiếp làm người có thể 
xóa bỏ tất cả kỷ niệm liên hệ. Tuy nhiên, một công trình khảo sát 
về tác phong của trẻ con sẽ chứng tỏ rằng chúng có mang theo 
vào cuộc sống mới một vài ý thức mà không có trong kinh nghiệm 
sống hiện tại. Tài năng tinh xảo của một vài trẻ con mạnh mẽ gợi 
ý rằng đó là những gì các em đã nhớ lại, hơn là mới được học. 


Có những trường hợp cho thấy trẻ con còn nhớ lại những tài 
năng của mình trong tiên kiệp. Làm sao chúng ta giải thích được 
những trẻ thân đông vê âm nhạc, toán học, văn chương v.v... ? 


Điểm Tận Cùng Của Cuộc Hành Trình 


Con người luôn luôn cảm thấy khó tin được rằng đời sống của 
mình sẽ chấm dứt khi cơ thê vật chất này tan rã. Câu hỏi: Chúng 
ta có còn sống nữa chăng sau khi chết? bao giờ cũng nổi bật 
trong tâm não con người, bởi vì nó dính liền với mọi vân đề căn 
bản và mục tiêu trên thế gian. 


Phải chăng không có một điểm chấm dứt trong chuỗi dài những 
kiệp sinh tôn? Đức Phật chỉ dạy con đường: 


"Này chư tỳ khưu, vì không thâu hiều, không thắm nhuân bốn _ 
pháp (dhamma) mà chúng ta mãi giong ruôi, thênh thang lạc lôi từ 


lâu, thật lâu rồi, trong vòng quanh luân hôi, cả các con và Như 
Lai. Bốn pháp ấy là gì? Giới, định, tuệ và giải thoát. Nhưng, này 
chư tỳ khưu, khi bốn pháp ấy đã được thẫu hiễu và thắm nhuân, 
thì ái dục đeo níu theo đời sống cũng được nhồ tận gốc rễ, những 
gì dẫn đến kiếp sống mới đã bị tận diệt, và không còn tái sanh 
nữa." [6] 


Không giới đức ắt không có định, không định tức không tuệ. Ba 
pháp ây -- giới, định, tuệ -- là giáo huấn chủ yếu mà, khi được 
thận trọng trau giồi đầy đủ, sẽ nâng đời sống tinh thần của con 
người từ thấp lên những tầng lớp cao hơn, dẫn dắt con người từ 
bóng tối đến ánh sáng, từ khát vọng đến buông xả, từ khuấy động 
đến an tĩnh, từ ràng buộc đến châu toàn -- giải thoát. 


Như vậy, người mong tìm giải thoát thực hành chánh ngữ, chánh 
nghiệp và chánh mạng (Sìla, Giới); người ấy thực hành chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định (Samàdhi, Định) và thêm nữa, 
thực hành chánh kiến, chánh tư duy (Pannà, Tuệ). Đức Phật gọi 
đó là Bát Thánh Đạo (hay Bát Chánh Đạo), hay Trung Đạo bởi vì 
con đường ấy tránh xa hai cực đoan: đắm say trong dục lạc, vốn 
là thấp hèn, phàm tục, và dẫn đến nguy hại; và cực đoan kia là ép 
xác trong nhiều hình thức khổ hạnh, vốn đau khổ, vô ích và dẫn 
đến nguy hại. 


Người mong tìm giải thoát gia công cố gắng chân chánh chọc 
phủng những bức màn che lắp chân lý, từng lớp một, chí đến 
ngày hoàn mãn thiêu đốt tận cùng tất cả những cặn bã ô nhiễm, 
vượt đến siêu thoát, giác ngộ. Khi người ấy chết, ái dục bám níu 
vào đời sống cuối cùng cũng chấm dứt. Và do đó sanh, già, bịnh, 
than vãn, âu sầu, khốn khổ, tuyệt vọng và chết, cũng chấm dứt; 
tất cả mọi đau khổ đều chấm dứt. Bánh xe của vòng luân hồi lăn 
chậm dần đến lúc ngưng hẳn vận chuyển; cái trục vô minh, 
những cây căm tham ái, và vành xe sân hận của nó tan vỡ từng 
mảnh và cuối cùng chỉ còn là tro bụi, và đó là Niết Bàn -- "cái 
không sanh, không có khởi điểm, không được tạo ra và hiện hữu 
mà không do gì khác tạo duyên." [7] 


Lặp Đi Và Lặp Lại 


Lặp đi và lặp lại, hột bắp giỗng được gieo trông; 

lặp đi và lặp lại, trời trút đỗ cơn mưa; 

Lặp đi và lặp lại, người nông dân cày sâu cuốc bẩm; 
lặp đi và lặp lại, quốc gia hưng thạnh; 

Lặp đi và lặp lại, người hành khát van xin; 

lặp đi và lặp lại, bậc từ tâm rộng lượng cho ra; 

Và bố thí, người quảng đại phát tâm, hằng bồ thí, 
lặp đi và lặp lại, thọ hưởng hạnh phúc nhàn lạc. 

Lặp đi và lặp lại, sửa được vắt ra từ vú bò; 

lặp đi và lặp lại, bò con chạy theo mẹ; 

Lặp đi và lặp lại, chúng sanh mệt mỏi và run sợ; 

lặp đi và lặp lại, người cuông si vào bào thai. 

Lặp đi và lặp lại, sanh đến rôi tử đến; 

lặp đi và lặp lại, người ta đem bạn đến nắm mô. 
Nhưng người thấy rõ không đi nơi nào để sanh; 
người ây không tái sanh vì đã thẫu hiễu con đường; 
Người ấy không tái sanh nữa, vào bắt cứ cảnh nào. [8] 


NHỮNG CÂU CHUYỆN TÁI SANH 


Nhiều người lần đầu tiên viếng một nơi nào và tin rằng trước đây 
mình đã có thấy nơi này. Những người khác lần đầu tiên gặp một 
người và tin chắc rằng đây là gương mặt quen thuộc. Những câu 
chuyện tương tợ gợi ý cho ta nêu lên câu hỏi: 


Trước Kia Ta Có ở Đây Không? 
Phải Chăng Đây Là Tái Sanh? 


Dầu bạn tin có tái sanh hay không tin, rất có thể một vài lần trong 
đời sống bạn đã gặp vài người kể cho bạn nghe câu chuyện họ 
viếng thăm một nơi mà truớc kia chưa bao giờ bước chân đến, 
nhưng họ cảm nghe rõ ràng là nơi ấy rất quen thuộc, hay có 
người kia mà họ mới gặp lần đầu tiên nhưng có cảm tưởng rằng 
đó là người mà trước kia đã có gặp rồi. 


Tại sao vậy? Bạn có tin chăng rằng từ thủa xa xôi nào trong quá 
khứ đương sự đã có thấy cảnh kia hay người nọ trong một giâc 
mộng, rôi bây giờ hồi nhớ lại? Hay bạn có nghĩ chăng rằng đó chỉ 
là vấn đề cảnh giống cảnh, người giống người? 


Bạn sẽ thây rằng người kế chuyện cho bạn sẽ quả quyết rằng 
phản ứng kỳ lạ của họ khác xa những cảm xúc trong giâc mộng. 
Nó quá sống động, quá hiển hiện. 


Như vậy thì câu giải đáp là thế nào? Trước tiên, hãy khảo sát kinh 
nghiệm của những người hiện đang còn sống và những người ấy 
quả quyết rằng không có câu giải đáp nào khác hơn là học thuyết 
tái sanh. 


Con Đầu Lòng Của Bà 


Câu chuyện sau đây do Parry Miller tường thuật và được đăng 
trong báo Sunday Times of Ceylon, ngày 13 tháng 01, năm 1954. 


Giờ đây tôi xin tường thuật câu chuyện của một bà mẹ và con trai 
của bà. Tôi hâu chuyện với bà trong căn phòng cách Hyde Park 
Corner không xa. 


Câu chuyện bắt đầu khi bà cho tôi xem bức ảnh của một phần mộ 
tại Kuala Lumpur, Malaya (Mã Lai Á). Đó là ngôi mộ của người 
con trai năm tuổi của bà. Và trên mộ bia có những dòng chữ quả 
thật đặc biệt là duy nhất. Phía dưới bức tượng hình bằng đá của 
một em bé xinh xắn, có ghi tạc những chữ như sau: 


Đề tôn vinh Thượng Đề 

và để mến thương tưởng niệm 

con yêu quý của chúng tôi 

Philip Pryce Smith. 

Sanh ngày 22 tháng 10, 1920 

Mãn phần ngày 22 tháng 11, năm 1925 
Tái sanh ngày 23 tháng 02, năm 1927. 
Thượng Đề chuyển động một cách bí ẩn 
Những thần diệu của Ngài để thực hiện. 


Và sau đây là câu chuyện mà Bà Smith mô tả là "kinh nghiệm lớn 
lao nhật trong đời tôi." 


"Tôi lấy chồng, một kỷ sư, và sang sống tại Mã Lai Á", bà nói với 


tôi, "và Philip là con đầu lòng của chúng tôi. Nó là một đứa bé 
xinh xắn, vui tươi và, lẽ dĩ nhiên, là cả một thế giới của tôi. Rồi, 
trong một cơn mưa mùa oi ả âm thấp của tháng 11, thình lình bé 
ngã bịnh. Chứng kiết ly làm nó kiệt quệ, và sau khi đau chỉ có tám 
ngày là nó mất -- đúng một tháng trước ngày sinh nhật năm thứ 
năm của nó. Tôi sầu muộn đến cuồng trí. Từ bao giờ, tôi vẫn là 
một tín đồ nhiệt thành sùng đạo, tôi hy vọng như vậy. Nhưng tôi 
không thể hiểu vì sao một đắng Thượng Đề giàu lòng từ thiện lại 
đem đi đứa con duy nhất của tôi." 


Sau tang lễ cho con, chồng bà Smith gởi bà đi du ngoạn ở Miến 
Điện. Nhưng cơn buôn của bà vẫn không thể nguôi ngoai. Bà trải 
qua phần lớn thời gian trên tàu quỳ gôi trong phòng và nức nở 
khóc trên giường, không thể kềm chế. 


Một ngày vào đầu tháng 12, khi tàu di chuyên dần vào cảng 
Moulmein xứ Miền Điện, Bà Smith, bị dày vò đau khổ vì mất ngủ, 
quỳ gồi trên sàn nhà trong phòng, một lần nữa. "Tôi trút hết nỗi 
lòng trước Thượng Đề," bà trầm tĩnh nói với tôi, "và khi ngồi lên 
tôi cảm nghe có sự thúc giục kỳ lạ. Tôi tự cảm nghe có sự ép 
buộc phải nói chuyện với một người Miền Điện mà tôi nhìn thấy 
trên tàu. Tôi chưa bao giờ biết ông, chưa bao giờ nói chuyện với 
ông ta. Đây là một thúc giục mà tôi cảm nghe không thể cưỡng 
lại, bắt buộc phải vâng theo. Sự thúc giục ấy cấp bách đến độ tôi 
chưa kịp ăn mặc chỉnh tề, chỉ vắt ngang một áo kimono, rồi vội 
bước nhanh ra khỏi phòng và đi ngay lên sân tàu. 


"Kìa ông Miễn Điện, đứng bên cạnh lan can tàu, đâm đâm nhìn 
cảng Moulmein nằm phía bên kia làn nước biếc. Tôi cũng nhìn. 
Tôi thấy một ngôi chùa lóng lánh dưới ánh sáng mặt trời. Khó cho 
tôi mở đầu cuộc đàm thoại. Tôi cảm nghe như cứng lưỡi. Nhưng 
cuối cùng mắt tôi nhìn thấy trở lại ngôi chùa. Tôi đưa tay lên chỉ 
ngôi chùa và hỏi ông ta tên chùa là gì. Và khi ông nói cho tôi biết 
tên chùa thì tôi bạo dạn hỏi: “Theo tôn giáo của ông, ông tin 
chuyện gì xảy đến cho một đứa bé sau khi nó chết?" 


"Câu trả lời của ông thật gọn, thật giản dị, 'Chúng tôi tin,' ông nói, 
'đứa bé chêt -- và rồi được sanh ra trở lại.' 


"Bỗng chốc hình như tôi thấu hiểu mọi sự vật. Tôi cảm nghe hình 
như có sự sắp đặt nào đề hướng dẫn tôi đến ngay người Miền 
Điện này, và ông ta được chỉ bảo để chuyển giao cho tôi bức 
thông điệp mà tôi hằng mong tìm và hằng van vái nguyện cầu để 
được. Và trong chốc lát tôi thấu hiểu rằng tất cả sẽ trở nên tốt 
đẹp, rằng đứa bé mà tôi mắt sẽ trở lại với tôi. 


"Về Mã Lai Á trở lại, tôi thuật cho bạn bè nghe câu chuyện và nói 
rõ niềm tin chắc của tôi vào lúc ây. Lẽ dĩ nhiên là họ ngờ vực. Họ 
nghĩ rằng vì quá sầu muộn nên tôi đâm ra cuồng loạn. Tôi cũng 
vậy, cũng bắt đầu ngạc nhiên không biết có phải vì mất con, quá 
đau lòng, nên thấy cần phải chụp bám vào bát cứ gì để giải cơn 
sầu. Trong khi những nổi ngờ vực như thế ấy khơi dậy thì hầu 
như tôi cũng bắt đầu thất vọng trở lại. Rồi những tín hiệu khác lại 
đến với tôi. Tôi nằm mộng thấy con. Nó choàng tay vòng quanh 
cổ tôi và nói chuyện với tôi, Này mẹ, con đang trở về với mẹ,' nó 
nói. Và tôi thấy đó là điều mà tôi nghĩ rằng là một tín hiệu khác. 
Một tập hình của nó. Lúc ấy nó còn quá nhỏ để viết chữ thường, 
nhưng có thể quọt quẹt khắc những chữ hoa. Và một ngày kia, lật 
xem tập hình ấy của nó, tôi thấy nó viết bằng viết chì danh từ 
'PAGODA' (chùa), chữ in. Tôi lây làm ngạc nhiên. Tôi không thể 
hiểu làm thế nào nó gặp được danh từ ấy. Tôi chỉ có thể xem đó 
là một tín hiệu khác, báo trước cho biết những điều mới lạ. 


"Và rồi, trong một điềm mộng khác vào khoảng tháng 03, năm 
1926, lối 14 tuần sau khi Philip chết, nó lại nói với tôi một lần nữa 
là sẽ trở về. Này mẹ, con sẽ trở về với mẹ hai tháng sau lễ Giáng 
Sinh,' nó nói. Và gần 12 tháng sau, lúc ấy nhằm tháng 02, năm 
1927, điềm mộng trở thành sự thật. Tôi hạ sanh Philip trở lại." 


Đúng vậy, đây là câu chuyện lạ lùng của Bà Smith. Bà và tôi đều 
biết trước những người còn ngờ vực sẽ nói gì. Nhưng niềm tin 
vững chắc của bà không phải chỉ vì tìm được nơi một giáo lý 
Đông Phương niềm an ủi dễ chịu trong cơn sầu muộn. Con bà 
quả thật được bà sanh hai lần, rõ ràng như vậy. Bà nói với tôi, 
"Nếu tôi không còn tin rằng Philip của tôi ngày nay là hiện thân 
của Philip đã chết, có thể tôi không còn niềm tin nơi Thượng Đề 
nữa." 


Ngày nay Philip được 26 tuổi. Ông theo học trong một trường 
công nỗi tiếng của người Anh và hiện là kỷ sư làm việc tại Úc 
Châu. 


Cặp Trẻ Sanh Đôi Nhớ Lại Ngày Đã Chết Trong Kiếp Trước 


Câu chuyện sau đây do John Macklin tường thuật và được báo 
Ceylon Sunday Observer đăng ngày 04 tháng 04, năm 1965. 


Câu chuyện của cặp sanh đôi Pollock có lẽ là vòng khoen vững 
chắc nhất trong chuỗi dài những sự kiện hiển nhiên chứng minh 
thuyết : tái sanh. Người ta bàn tán về những sự việc xảy diễn tám 
năm về trước -- những diễn biến xảy đến hai trẻ em đã chết, 
trước khi cặp song sanh chào đời. 


Một ngày chủ nhật tháng 05, năm 1957 em Joanna Pollock, mười 
một tuổi, cùng em .Jacqueline, sáu tuổi, vui vẻ vừa đi vừa chơi 
trên vỉa hè trong khi đi lễ nhà thờ, tại một thành phố miền ven 
biển vịnh Whitley Bay. Bỗng nhiên cảnh thanh bình an lạc của 
buổi sớm ngày hè thình lình tan vỡ. Một chiếc xe hơi quẹo quá 
nhanh tại một góc đường, trợt bánh đâm vào hai em. Cả hai đều 
tử nạn. 


Đối với anh bán sửa John Pollock và vợ, Florence, quả thật vô 
cùng khó mà chấp nhận rằng cả hai con đều chết. Và mỗi ngày 
càng cảm nghe khó hơn, vì hai vợ chồng. Pollock nhất quyết tin 
chắc rằng Joanna và Jacqueline đã trở về ngôi nhà nhỏ bé nhìn 
xuống biển North Sea nước xám xanh.Câu chuyện hai bé song 
sanh đã trở thành vòng khoen vững chắc nhất trong chuỗi dài 
những sự kiện chứng minh thuyết tái sanh. Các nhà khảo cứu về 
tâm lý học xem đây là câu chuyện làm chân động và khiêu gợi 
tánh hiếu kỳ nhiều nhất trong thập niên. 


Gillian và Jennifer được sanh ra mười bảy tháng sau thảm kịch. 
Không có ai nói gì với hai em một cách rõ ràng về cái chết của hai 
người chị ... vậy mà, hai em biết rành mạch từng chỉ tiết nhỏ nhặt 
về câu chuyện tai nạn. Và tất cả những gì hai em nói, khi được 
kiểm lại, đều phù hợp với những diễn biến đã xảy ra. Jennifer, 
được sanh ra mười phút sau người chị sanh đôi Gillian, nay năm 


tuổi, giống hệt Jacqueline, người em trong hai bé tử nạn. Những 
bức hình chụp cho thây giông nhau như khuôn đúc. 


Từ đêm được sanh ra đời, Jennifer đã mang một vết thẹo lạ 
thường màu trắng, nhỏ chừng một phân rưởi Anh (1 1/2 inch), 
băng ngang trên trán. Trước kia Jacqueline cũng có một vết thẹo 
giông y hệt -- vì đã bị té vào năm lên ba. Còn có những điểm 
giống nhau kỳ lạ khác: Jennifer có cái bớt màu đỏ bằm bên hông 
khoảng bằng đồng tiền, thì Jacqueline hồi trước cũng có cái bớt 
đúng y vậy. 


Hai vợ chồng Pollock thường ngày để ý đến sự giống nhau của 
hai trẻ, một đã chết và một tại tiền. Thí dụ như Jennifer thích viết. 
Không ai chỉ biểu, em có lối cầm viết đặc biệt, giữ cây viết chì 
giữa ngón giữa và ngón trỏ của bàn tay mặt, rồi dùng ngón cái 
đầy tới. Jacqueline cũng cầm viết giống vậy... 


Những học giả khảo sát vô cùng kinh ngạc trước sự hiển nhiên 
của trường hợp vợ chồng Pollock. Những vị này phỏng vấn hai 
em bé và nhận thấy rằng có những nơi và những vật mà chỉ có 
Joanna và Jacqueline biết còn Jennifer và Gillian chưa bao giờ 
biết hay thấy, nhưng hai em nói đúng y hết. 


Gillian cũng vậy, có những cử chỉ giống y Jdoanna. Em có lối nói 
chuyện và lôi dùng chữ, có bộ đi cách đứng và điệu bộ câm tay 
em dắt đi chơi giông hệt Joanna. 


Nhưng có lẽ điều làm kinh ngạc hơn cả là khi nói đến tai nạn, hai 
em thuật lại giống như chuyện ấy xảy đến cho mình. Gillian 
thường kể những chỉ tiết mà chưa bao giờ có ai nói cho em biết. 
Gần đây Bà Pollock thấy Gillian đặt tay trên vai Jennifer và mô tả 
một cách chính xác những vết thương của Jacqueline khi bị tử 
nạn. 


Lần nọ, khi hai em dạo chơi, một người hàng xóm nhìn thấy hai 
em đứng khóc bên đàng, đúng ngay tại nơi mà trước kia thảm 
kịch xảy diễn -- và một lần nữa, chưa bao giờ có ai chỉ rõ cho hai 
em biết địa điểm này. 


Có lần Jennifer hỏi mẹ, "Ông ... hiện giờ thì sao? Ông có còn bối 
rôi phiên lụy như trước không?” Em nhắc đên tên người lái chiệêc 
xe, biêt người ây ở đâu, và người ây lái xe loại nào. 


"Mới đây," người cha nói, "trong khi ở trên gác, tôi gặp hộp đồ 
chơi của hai trẻ bị tử nạn mà tôi đã gói lại kỹ càng. Tôi biết chắc 
rằng hai đứa nhỏ sanh đôi này không bao giờ thấy cái hộp ấy và 
không thể biết hộp chứa đựng gì. Tôi có ý định cho hai đứa nó đồ 
chơi trong hộp. Khi tôi vừa mở hộp ra thì Gillian nhảy vồ tới chụp 
lây cái đồ chơi nhỏ để ép quân áo của Cúp bế, và vui mừng la lên: 
"Kìa Cha, cái máy ép đồ chơi của con." Món đồ chơi này trước kia 
của Joanna và đó là món đồ chơi mà nó ưa thích nhất. 


Chính những diễn biến như vậy -- và có rất nhiều chuyện -- làm 
cho những nhà khảo cứu buộc lòng phải đi đên kết luận là cặp 
song sanh Pollock trước kia đã có sông trên thê gian. 


Một trong những người cuối cùng tin như vậy là cha của các em. 
Ông là người theo đạo Thiên Chúa, và tín ngưỡng này không 
chấp nhận thuyết đầu thai (Sử liệu ghi rằng vào thời xưa Giáo Hội 
Thiên Chúa nhìn nhận có đời sống trước khi sanh. Nhưng Đại Hội 
Thiên Chúa lần thứ Nhì họp tại Constantinople vào năm 553 
tuyên bố rằng tin như vậy là trái với giáo lý được Giáo Hội công 
nhận. Xem quyền Reincarnation, An East-West Anthology, trang 
321 -- Tác Giả). Nhưng bởi vì hai trẻ chết nên ông có cảm tưởng 
kỳ lạ là sẽ có cặp gái sanh đôi sanh vào gia đình để thay thế. Bà 
Pollock chế giễu và xem ý nghĩ đó là chuyện nói đùa -- các vị bác 
sĩ chăm sóc bà cũng nghĩ như vậy. Các vị này chỉ nghe có một 
trái tim đập. Nhưng lúc sanh ra, là hai trẻ. 


Lúc đầu Bà Pollock không thể chấp nhận ý nghĩ đầu thai. Giờ đây 
bà nói: "Bắt buộc tôi phải tin như vậy một cách nghiêm chỉnh. 
Hình thể vật chất giống nhau, những điều kỳ lạ mà chúng nó nói, 
và cách ưa thích đồ vật giống nhau, khiến tôi tin rằng phải có gì 
đây. Có người đến nhà thăm -- những người này chưa từng đến 
nhà từ khi Jacqueline và Joanna chết -- nhưng vừa gặp mặt là hai 
trẻ song sanh tức khắc nhận ra. Chúng nó luôn luôn biết cả tên 
của họ. Làm sao có thể giải thích những chuyện như vậy?" 


Những nhà khảo sát tâm lý học cũng hỏi như vậy. "Khi hai trẻ đủ 
trưởng thành," John Pollock nói, "tôi sẽ cho chúng nó biết rằng tôi 
tin chắc, chúng quả thật là hai chị em đã chết và trở lại trần gian. 
Chừng ấy chúng có thê để cho một loại thôi miên nào đó giúp 
khám phá nhiều hơn về kiếp sống quá khứ của chúng." Chừng 
ấy, và chỉ đến chừng ấy, những tia sáng mới sẽ soi tỏ câu chuyện 
rôi răm của cặp song sanh Pollock -- hai em gái mà hình như đã 
sống lần thứ nhì. 


NHỮNG TRẺ THÂN ĐỎNG 


Xuyên qua nhiều thế hệ, những trẻ thần đồng, những em có thiên 
tài lạ thường, luôn luôn là những trường hợp lịch sử hứng thú một 
cách sâu xa. 


Jean-Louis Gardiac, "em bé kỳ diệu" của đền Chateau de 
Gardiac, Pháp Quốc, sanh vào năm 1719, lúc chỉ có ba tháng đã 
biết rành mẫu tự, và tiến bộ tinh thần của em nhanh chóng và 
vững vàng. Năm lên ba em có thể đọc chữ La Tinh dễ dàng, và 
lên bốn thì có thể chuyển ngữ trôi chảy từ La Tinh sang tiếp Pháp 
và tiếng Anh. Đến năm lên sáu, trong khi phần đông trẻ con vào 
lứa tuổi ấy mới bắt đầu cấp sách đến trường thì Gardiac đọc rành 
chữ Hy Lạp (Greek) và chữ Do Thái (Hebrew), và đã vững chắc 
thông thạo ngành toán học, sử học và địa lý học. Cũng như nhiều 
trẻ em thần đồng, đời của em quả thật ngắn ngủi, nhưng ngoạn 
mục. Em qua đời tại Paris lúc bảy tuổi. 


Ta có thể giải thích thế nào trường hợp của Mozart, soạn nhạc từ 
lúc năm tuổi? Wolfang Amadeus Mozart (1756-1791) chào đời tại 
Salizburg, Áo Quốc. Năm lên ba, rõ ràng em là một thiên tài kỳ 
diệu từ lúc ấu thơ. Những ngón tay tí teo của em bắt đầu khơi dậy 
những điệu khúc du dương và em sớm trở thành một nhạc sĩ tài 
năng, trình diễn với chiếc vĩ cầm bé nhỏ. Khi lên bốn, em viết 
khúc cầm (sonata). Đến bảy tuổi, lần đầu tiên Mozart điều khiển 
Đại Hòa Tấu. 


Rồi có em thần đồng Josef Hofman, người Ba Lan, chơi dương 
câm từ lúc mới mười một tuôi rưởi. Tay vói lên vừa tới cây đàn 
dương câm thì đã chơi rành những bản nhạc cô điên. Có chăng 


một giải đáp hợp lý nào ngoài chủ trương rằng đó là kết quả của 
sự hồi nhớ tiên kiêp? 


Giải thích thế nào trường hợp của vài người như Sir William 
Hamilton? Khi lên ba ông đã nói rành tiếng Do Thái ... Mười ba 
tuổi thì William Hamilton có thể nói mười ba ngôn ngữ khác nhau, 
trong đó có tiếng Ba Tư, tiếng Á Rạp và tiếng người miền Bắc Ấn 
Độ (Hindustani). 


Ta có thể tranh luận, thí dụ như vậy, rằng những trẻ em thần 
đồng ấy chỉ thừa hưởng thiên tài của cha mẹ như một di sản. 
Nhưng điều kỳ lạ là phần lớn các trường hợp, cha mẹ hay gia 
đình các em không có những thiên tài trong ngành mà các em trở 
thành xuất chúng. Luật truyền thống xem hình như không thích 
nghi, không thể cung ứng một giải thích thỏa đáng. Trích từ 
"Reincarnation Fact or Fiction” tác giả Don Easterd, Ceylon Times 
Weekender, ngày 02 tháng 09, năm 1967. 


Chú thích: 


[1] Trong khi soạn thảo phần này của quyển sách, tác giả muốn 
ghi nhận mình đã xử dụng rộng rãi những tác phẩm sau đây: 
Eebirth Explained, V.F. Gunaratna, (Wheel 167/168), Survival and 
Karma in Buddhist Perspective, Giáo Sư K.N. Jayatilleka, (Wheel 
141/143), và Rebirth As Doctrine and Experience (Collected 
Writings; Vol. II), Francis Story. Tất cả những sách trên đều do 
nhà xuất bản Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka phát 
hành. 

[2] Cùla Kammavibhanga Sutta, Majjhima Nikàya, Trung A Hàm 
1585: 

[3] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, iii, 149, 151. 

[4l A.J.Ayer, The Concept of a Person, London 1963, trang 137. 
[5] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, trang 38. 

[6] Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, trang 16. 

[7] Udàna, Khúc Ca Hoan Hỷ, quyễn viii, cũng trong Sara Sutta, 
Devatà Samyutta. 

[8] Upàsaka Vagga, Udaya Sutta, Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, 
do ĐĐ Soma Thera dịch. 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


CHƯƠNG 8: 

TÙY THUỘC PHÁT SANH 
Nhập Đề 
Pháp Tùy Thuộc Phát Sanh, paficca-samuppàda, hay Thập Nhị 
Nhân Duyên là giáo huấn căn bản của Phật Giáo. Giáo lý được 
dạy trong pháp này quả thật thâm sâu uyên thúy, trong khuôn khổ 
một bài luận như thế này không thể đề cập đến một cách toàn 
diện. Nơi đây chỉ là một cố gắng làm sáng tỏ giáo lý này, căn cứ 
trên lời dạy của Đức Phật, và gác lại một bên những chỉ tiết phức 
tạp liên hệ. 
Những học giả và các nhà viết sách Phật Giáo dùng nhiều danh 
từ khác nhau để diễn đạt giáo lý này. "Tùy thuộc phát nguyên", 
"tùy thuộc phát sanh”, "tùy duyên hợp sanh”, "duyên khởi", "nhân 
duyên nguyên khởi”, "tùy duyên nguyên khởi”, "nhân duyên tùy 
thuộc", là một vài lối phiên dịch. Trong suốt bài luận này, danh từ 
tùy thuộc phát sanh được dùng. Tùy thuộc phát sanh, hay thập 
nhị nhân duyên, không phải là thời Pháp thuyết giảng cho người 
kém trí tuệ hay những người nông cạn, chỉ nhìn trên bề mặt, cũng 
không phải là một giáo lý mà người nghe có thể lãnh hội bằng 
cách suy cứu hay luận lý suông, mà phải phân tách tỉ mỉ, khảo sát 
tận tường. Hãy lắng nghe lời của Đức Phật: 


"Thâm sâu, này Ànanda, đúng như vậy, pháp tùy thuộc phát sanh 
(paficca-samuppâda) này. quả thật thâm sâu. Vì không thắu hiểu, 
không thẫu đáo thông suốt giáo lý này mà chúng sanh vương vẫn 
như tơ vò, như cuôn chỉ rối, trở thành như cỏ munja, như bụi lát, 
không thể vượt khỏi những trạng thái đau khổ của kiếp sinh tôn, 
thoát khỏi vòng luân hôi, samsàra. " [1] 

Những ai không hiểu biết ý nghĩa thật sự của giáo lý vô cùng 
quan trọng này lầm nghĩ rằng đây chỉ là một định luật nhân quả có 
tánh cách máy móc, hoặc chỉ giản dị là sự phát sanh đồng thời, 
hoặc nữa, họ còn sai lầm nghĩ rằng đây là khởi điểm của mọi sự 
vật, hữu tri hữu giác và vô giác vô tri. Nên nhớ rằng trong tư 


tưởng Phật Giáo không có một Nguyên Nhân Đầu Tiên, viết bằng 
chữ hoa, "N.N." và "Đ.T." và pháp tùy thuộc phát sanh không cố 
gắng đào sâu đề tìm một nguyên nhân đầu tiên, dầu làđễ khảo 
sát cũng không. Đức Phật mạnh mẽ tuyên ngôn rằng nguyên 
nhân đầu tiên của đời sống làđiều không thể quan niệm [2], và 
rằng những ý niệm và suy tư tương tợ có thê dẫn đến loạn trí [3]. 
Nếu đạt đến một "Nguyên Nhân Đầu Tiên" ta sẽ có quyền hỏi vậy 
thì nguyên nhân của cái "Nguyên Nhân Đầu Tiên" ây là gì, bởi vì 
không có chi vượt thoát khỏi định luật nhân sanh quả (có quả tức 
nhiên phải có nhân), vốn rõ ràng là hiển nhiên trong thế gian, đối 
với tất cả, ngoại trừ những người không muốn thấy. 

Theo Aldous Huxley: "Những ai lầm nghĩ đến một nguyên nhân 
đầu tiên không thể tránh khỏi số phận là sẽ không bao giờ trở 
thành khoa học gia. Nhưng vì không biết khoa học là thế nào nên 
họ không hay biết mình đã mất mát gì. Viện dẫn những hiện 
tượng trở ngược về nguyên nhân đầu tiên không còn hợp thời ở 
Phương Tây, bất luận bằng cách nào ... Chúng ta sẽ không thành 
công biến đổi thời đại sắt trở thành thời đại vàng, cho đến khi từ 
bỏ tham vọng tìm một nguyên nhân duy nhất cho tất cả những tội 
lỗi của ta, và chấp nhận có nhiều nguyên nhân sinh hoạt cùng lúc, 
trong sự tương quan phức tạp và những hành động và phản ứng 
của hành động trùng điệp tiếp diễn." [4] 

Một Thần Linh Tạo Hóa ban thưởng những hành động tốt và hình 
phạt những hành động xấu của chúng sanh, những tạo vật mà 
chính mình đã tạo ra, không có chỗ đứng trong tư tưởng Phật 
Giáo. Mặc dầu vậy, người tôn thờ Thần Linh, chủ trương rằng 
chúng sanh và những diễn biến xảy đến cho chúng sanh đều do 
một vị Thần Linh Tạo Hóa toàn năng, thì khẳng quyết nói rằng, 
"Đó là do ý chí của Thần Linh; thắc mắc, nêu lên câu hỏi về 
Quyền Uy của Ngài là xúc phạm." Dầu sao, ý niệm về Thần Linh 
này bóp nghẹt tình trạng tự do của con người nhằm khảo sát, 
phân tách, xem xét tận tườngđề thấy những gì vượt ra ngoài tầm 
khả năng của cặp mắt trần và như vậy làm chậm trễ trí tuệ. 

Để thảo luận, hãy giả định "X" là "nguyên nhân đầu tiên". Bây giờ, 
biết rằng "X" là nguyên nhân đầu tiên, giả thuyết ấy có đem chúng 
ta đến gần mục tiêu giải thoát của ta chút nào không? Nó có đóng 
cánh cửa lại không? Đàng khác, Phật Giáo chủ trương rằng sự 
vật không do một nguyên nhân đơn độc (ekahetuka), cũng không 
do không- nguyên-nhân nào (ahetuka). Mười hai yếu tố của pháp 


tùy thuộc phát sanh (paticca-samuppàda), hay thập nhị nhân 
duyên, và hai mươi bốn điều kiện tương quan (paccaya) được chỉ 
dạy trong Patthàna (bộ Vị Trí), bộ thứ bảy và cũng là bộ cuối cùng 
của Tạng Luận, Abhidhamma Pitaka, rõ ràng chứng minh rằng sự 
vật có nhiều nguyên nhân (aneka-hetuka); và trong khi nói lên 
rằng sự vật không phải là không do nguyên nhân mà cũng không 
do một nguyên nhân duy nhất, Phật Giáo đi trước khoa học hiện 
đại hai mươi lăm thế kỷ. 

Chúng ta thấy một triều đại của định luật thiên nhiên -- những 
nguyên nhân vô cùng tận và những hậu quả, ngoài ra không có gì 
khác thống trị thế gian. Nhân tạo quả và đến lượt nó, quả trở 
thành nhân, và cứ thế liên tục diễn tiến (ngày nào mà vô minh và 
ái dục còn được phép tiếp diễn). Một trái dừa chẳng hạn, là 
nguyên nhân chánh, hay là nhân kế cận để có cây dừa. "X" có hai 
cha mẹ, bốn ông bà, và như thế luật nhân quả kéo dài tiếp nối 
không gián đoạn như những lượn sóng trên mặt biển -- vô cùng 
tận. 

Không thể quan niệm được khởi điểm đầu tiên. Không ai có thể 
phăng lên đến nguyên nhân cùng tột của bất cứ gì, dầu là của 
một hột cát, nói chi đến nguồn cội của con người. Đi tìm khởi 
điểm trong một quá khứ không có khởi điểm quả thật là vô ích và 
vô nghĩa lý. Đời sống không phải là một thực thể đơn thuần mà là 
một sự trở thành. Nó là luồng trôi chảy của những chuyển biến 
tâm linh và vật lý, một luồng hỗn hợp tâm và thân (namà-rùpa, 
danh-sắc). 

"Không có lý do nào để giả định rằng thế gian có một khởi điểm. Ý 
niệm cho rằng sự vật phải có một khởi điểm thật sự là do trí 
tưởng tượng nghèo nàn của ta. Như vậy, có lẽ tôi không cần phải 
hoang phí thì giờ nữa để biện luận về nguyên nhân đầu tiên." [5] 
Thay vì nguyên nhân đầu tiên, Đức Phật đề cập đến nhân duyên. 
Toàn thể thế gian đều chịu sự chi phối của định luật nhân quả, 
hay nói cách khác, hành động và phản ứng của hành động. Ta 
không thể nghĩ đến bắt luận chỉ trong vũ trụ, hiện hữu mà không 
do nhân và duyên sanh. 

Như Tử Tước Samuel nói: 

"Không có chỉ là sự may mắn. Mọi sự việc xảy ra đều do ảnh 
hưởng của những diễn biến nào trướcđó; mọi việc xảy ra đều là 
hậu quả của một sự phối hợp của nhiều nguyên nhân nào trước; 
và nguyên nhân như thế nào luôn luôn sẽ trổ quả như thế ấy. 


Định luật nhân quả và định luật đều đặn vận chuyền của thiên 
nhiên lúc nào và bất cứ ở đâu cũng ngự trị." [6] 

Phật Giáo dạy rằng tất cả các vật hữu lậu, được sanh ra, hiện 
hữu trong hiện tại, và chắm dứt (uppàda, thiti, bhanga, sanh, hoại, 
diệ). Hãy so sánh chân lý này với câu nói thường được nhắc đến 
của Đức A La Hán Assaji (A Tư Đà), một trong năm vị đệ tử đầu 
tiên của Đức Phật, khi Ngài keo gọn toàn thể giáo lý của Đức Thế 
Tôn để giải đáp một câu hỏi của patissa mà về sau trở thành 
Đức A La Hán Sariputta (Xá Lợi Phất). Câu hỏi của Upatissa là: 
"Giáo lý của vị thầy của Ngài là gì? Vị ấy tuyên dạyđiều gì?" [7] 
Và câu trả lời là: 

"Ye dhammà hetuppabhavà -- tesam hetum tathàgafo àha, 

tesam ca yo nirodho -- evam vàdi mahàsamano. " 

"Bắt luận pháp nào được sanh ra từ một nhân, 

Nhân ấy, Như Lai đã giải thích, 

Và Như Lai cũng đã giải thích sự chẫm dứt nhân ấy 

Đó là giáo huẫn của bậc Đại Sa Môn. " 


Mặc dầu là vắn tắt, những lời trên đã diễn đạt pháp tùy thuộc phát 
sanh hay thập nhị nhân duyên bằng những danh từ không thể lầm 
lần. 

Như đã được ghi chép trong kinh điển, suốt tuần lễ đầu tiên sau 
khi Thành Đạo, Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề tại Gayà (Bồ 
Đề Đạo Tràng) chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát tối thượng. 
Qua ngày thứ bảy, sau khi xuất thiền ra khỏi trạng thái định 
(samàrdhi), và trong suốt canh đầu của đêm ấy Ngài chiêm 
nghiệm về pháp tùy thuộc phát sanh, theo chiều phát sanh 
(anuloma) như sau: "Khi có điều này, thì điều kia khởi phát; với 
sự phát sanh của cái này, cái kia khởi phát, nghĩa là: tùy thuộc 
nơi vô minh, có hành; tùy thuộc nơi hành, có thức ... v.v... Như 
thế ấy chấm dứt toàn thể khối đau khổ." 

Rồi vào canh giữa của đêm ấy, Ngài suy niệm về pháp tùy thuộc 
phát sanh theo chiều chấm dứt (patiloma) [9] như sau: Khi không 
có điều này, thì điều kia không có; với sự chắm dứt của cái này, 
cái kia chấm dút, nghĩa là: với sự tận diệt vô minh, hành cũng 
chấm dút, v. v... Như thế ấy, chấm dứt toàn thể khối đau khổ." [8] 
Vào canh cuối cùng của đêm ấy, Ngài suy niệm về pháp tùy thuộc 
phát sanh theo chiều phát sanh và chắm dứt như sau: "Khi có 
điều này, thì điều kia khởi phát; với sự phát sanh của cái này, cái 


kia khởi phát. Khi không có điều này, thì điều kia không có; với sự 
chấm dứt của cái này, cái kia chấm dứt, nghĩa là: tùy thuộc nơi vô 
Ôn , nơi hành, v.v... Như thế ấy chắm dứt toàn thể khối đau 
ổ." [10| 
Tn cách hữu lý, ta có thể muốn nêu lên câu hỏi: Tại sao Đức 
Phật không đề cập đến pháp tùy thuộc phát sanh trong bài Pháp 
đầu tiên của Ngài [11],thời Pháp thuyết giảng cho năm vị đạo sĩ 
trước kia đồng tu với Ngài tại Sarnath, Benares? Lời giải đáp là: 
những điểm chánh được thảo luận trong bài kinh tối quan trọng 
ây là Tứ Diệu Đế: khổ, nhân sanh khổ, dứt khổ, và con đường dứt 
khổ, Bát ChánhĐạo. Trong bài giảng này không có lời nào nói đến 
pháp tùy thuộc phát sanh; nhưng người đã thấu hiểu ý nghĩa triết 
lý và học thuyết của pháp tùy thuộc phát sanh chắc chắn hiễu biết 
răng thập nhị nhân duyên, paticca-samuppàda, tùy thuộc phát 
sanh, trong cả hai chiều phát sanh và châm dứt (anuloma và 
patiloma), đều nằm trọn vẹn trong Tứ Diệu Đé. 
Theo chiều phát sanh paticca-samuppàda biểu hiện tiến trình của 
sự trở thành (bhava, hữu), tức sự xuất hiện của đau khổ (dukkha, 
để thứ nhất); và như thế nào tiến trình của sự trở thành này được 
tạo duyên đề hiện hữu (dukkha-samudaya, đề thứ nhì). Theo 
chiều chấm dứt, pháp tùy thuộc phát sanh cho thấy rành mạch sự 
chấm dứt của tiến trình trở thành, tiến trình đau khổ này (dukkha- 
nirodha, đề thứ ba), và nó chắm dứt như thế nào (dukkha-nirodha 
gàmini patipadà, con đường chấm dứt đau khổ, đề thứ tư). 
Chính lời của Đức Phật liên quan đến điều này được ghi chép 
trong bộ Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, như sau: 
"Và này chư tỳ khưu, chân lý thâm diệu vê sự phát sanh đau khỗ 
là gì? Tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sanh; tùy thuộc nơi hành, 
thức; tùy thuộc nơi thức, danh-sắc (sự phối hợp của phân tâm linh 
và phân vật chất); tùy thuộc nơi danh-sắc, lục căn (năm giác quan 
vật chất và ý căn); tùy thuộc nơi lục căn, xúc; tùy thuộc nơi xúc, 
thọ; tùy thuộc nơi thọ, ái; tùy thuộc nơi ái, thủ; tùy thuộc nơi thủ, 
hữu, hay tiễn trình của sự trở thành (tái sanh); tùy thuộc nơi hữu, 
già và chết, phiên muộn, than van, đau khổ, âu sâu và tuyệt vọng 
đến rồi đi. Như thế ấy toàn thể khối đau khổ phát sanh. Đó, này 
chư tỳ khưu, được gọi là diệu đễ về sự phát sanh đau khổ. 
"Và này chư tỳ khưu, chân lý thâm diệu vê sự chắm dứt đau khỗ 
là gì? Bằng cách hoàn toàn tận diệt vô minh, hành chắm dút; 
bằng cách chấm dứt hành, thức chấm dút...v.v... toàn thể 


khóiđau khổ chắm dứt. Đó, này chư tỳ khưu, được gọi là sự chẫm 
dứt đau khổ. " [12j 


Phần trên đây cho thấy hiển nhiên rằng pháp tùy thuộc phát sanh, 
paticca-samuppàda, cùng với mười hai yếu tố, rõ ràng là do chính 
Đức Phật dạy, chớ không phải như vài người có khuynh hướng 
nghĩ rằng đây là công trình của những học giả về sau viết ra. Vội 
vã hấp tấp chụp lấy những kết luận tương tợ mà không hiểu biết 
đầy đủ ý nghĩa của pháp paticca-samuppàda thì quả thật phi lý, 
và lắm khi nguy hại. 

Phát sanh tùy thuộc, hay thập nhị nhân duyên thường chỉ được 
giải thích theo khía cạnh thực dụng, nhưng đây không phải chỉ là 
một giáo huấn có tánh cách thực dụng suông, mặc dầu nhìn 
thoáng qua người ta có thể hiểu như vậy, vì lối giải thích nhằm 
làm ngắn gọn. Những ai đã quen thuộc với Tam Tạng kinh điển 
(Tipitaka, Kinh Điển bằng tiếng Pali) hiểu biết rằng giáo lý tùy 
thuộc phát sanh, paticca-samuppàda, chứa đựng những gì đem 
lại nguyên tắc căn bản để khai triển minh (nana) và tuệ (pannà) 
trong thiện pháp (saddhamma). Theo giáo lý vạn pháp do duyên 
sinh này ta thấy tất cả mọi sự vật trong thế gian, tức ngũ uân, có 
thể được nhận thức là phần tinh túy trong cái nhìn của Đức Phật. 
Như vậy, nếu được hiểu biết chân chánh và thấu đáo, lối giải 
thích thế gian của bậc Toàn Giác có thêđược tóm tắt trong châm 
ngôn: "ye dhammà hetuppabhavà ..." (đã được nhắc đến ở phần 
trên) Giáo lý phát sanh tùy thuộc, paticca-samuppàda, không phải 
là công trình của năng lực thần linh nào; nó không phải được tạo 
ra. Dầu Đức Phật có thị hiện cùng không, thực tại vẫn là: 

"Khi điều này hiện hữu, thì có điều kia, 

Với sự phát sanh của cái này, cái kia khởi phái. 

Khi điêu này không hiện hữu, thì không có điêu kia, 

Với sự chấm dứt của cái này, cái kia chắm dút." [13] 


Nhân duyên tiếp nối vòng quanh, mãi mãi không gián đoạn và 
không nằm dưới sự kiểm soát của nguyên lý ngoại lai hay quyền 
lực nào tương tợ. Đức Phật đã khám phá chân lý vĩnh cửu ây, đã 
giải quyêt những phức tạp của cuộc sông, đã vạch trần những bí 
ân của chúng sanh, bằng cách thông suốt trọn vẹn pháp tùy thuộc 
phát sanh, paticca-samuppàda cùng với mười hai nhân duyên và, 


không giữ lại điều chánh yếu nào, truyền dạy cho những ai đủ 
minh mẫn để mong tìm ánh sáng. 

I. Vô Minh (Avijjà) 

Giờ đây chúng ta hãy đề cập đến mười hai yếu tố của pháp tùy 
thuộc phát sanh, paticca-samuppàda, từng yếu tố một và theo thứ 
tự. Điểm đầu tiên là avijjà (Sanskrit avidyà), vô minh. Moha, ảo 
tưởng và annàna, không hiểu biết là đồng nghĩa với avijjà. Avijjà 
là gì? Đó là không-hiểu-biết sự Giác Ngộ Tối Thượng. Nói cách 
khác, là không hiểu biết Tứ Diệu Đề. Đó cũng là không hiểu biết 
pháp tùy thuộc phát sanh. Vì tình trạng không hiểu biết này, 
người thế gian mà không được dạy mãi ôm ấp tà kiến. Người ấy 
xem những gì vô thường là thường còn, cái khổ là vui sướng, cái 
vô ngã là linh hồn trường cửu, cái không có thân linh là thần linh, 
điều bất tịnh là tịnh, và không thực là thực. Lại nữa, avijjà là 
không nhận thức bản chất giả hợp của năm uần (pancakkhandha, 
ngũ uẩn), hay tâm và thân. 

Vô minh hay sỉ mê là một trong những căn (nguồn cội) của tất cả 
những hành động bắt thiện, những bợn nhơ tinh thần (akusala). 
Tất cả những ý tưởng sai lầm mà ta có thể quan niệm được đều 
là hậu quả của vô minh. Không hành động bát thiện nào bằng 
thân, khẩu, ý có thể được thực hiện mà không tùy thuộc vào đỉnh 
cao ô nhiễm này. Vì lẽ ấy vô minh được kể là vòng khoen đầu tiên 
của sợi giây xích mười hai khoen paticca-samuppàda, thập nhị 
nhân duyên. Dầu sao, không nên xem vô minh là khởi điểm đầu 
tiên (prima causa), hay nguồn gốc cùng tột của vạn pháp. Chắc 
chắn đó không phải là nguyên nhân đầu tiên; không có khái niệm 
về nguyên nhân đầu tiên trong tư tưởng Phật Giáo. Giáo lý 
paticca-samuppàda, tùy thuộc phát sanh, được hình dung là một 
vòng tròn, vì đó là vòng quanh những kiếp sinh tồn, bánh xe của 
sự trở thành (bhava cakka). Trong một vòng tròn không thể có 
điểm nào là khởi điểm. Tất cả và mỗi yêu tố của pháp tùy thuộc 
phát sanh có thể kết liền với một yếu tố khác trong chuỗi dài, và 
như vậy, không có yếu tố nào có thể đứng đơn độc một mình hay 
sinh hoạt độc lập với phần còn lại. Tất cả đều tùy thuộc lẫn nhau 
và không thể tách rời. Không có chỉ là riêng rẻ độc lập hay đơn 
độc. Tùy thuộc phát sanh là một tiến trình diễn biến không gián 
đoạn. Trong tiền trình này không có chi là ồn định hay vững chắc, 
mà tất cả đều ở trong tình trạng di động. Đây là sự phát sanh của 
những điều kiện luôn luôn biến chuyển, tùy thuộc nơi những điều 


kiện tương tợ vừa tan biến. Nơi đây không có chi hoàn toàn 
không-hiện-hữu cũng không có chỉ tuyệt đối hiện hữu, chỉ có 
những hiện tượng luôn luôn tiếp diễn (suddha dhammà 
pavattanti). 

Vậy vô minh, yếu tố đầu tiên của chuỗi dài, không phải là nhân 
duyên duy nhất tùy thuộc nơi đó phát sanh hành (sankhàra), yếu 
tố thứ nhì, tức không phải là điều kiện duy nhất để có hành. Một 
cây chống có ba chân chẳng hạn, đứng vững nhờ ba chân tùy 
thuộc lẫn nhau, chân này đỡ hai chân kia. Nếu một trong ba chân 
sụp gảy thì hai chân kia cũng sụp. Cùng thế ấy, các yếu tố của 
paticca-samuppàda, tùy thuộc phát sanh cũng nâng đỡ lẫn nhau 
bằng nhiều cách. 

II. Hành (Sankhàra) 

Avijjà paccayà sankhàra, "tùy thuộc nơi vô minh phát sanh hành, 
yếu tố tạo duyên cho sự tái sanh" Danh từ sankhàra có một nghĩa 
khác. Trong câu, “sabbe sankhàrà aniccà" hoặc "aniccà vata 
sankhàrà" -- tất cả các pháp hữu lậu đều vô thường -- danh từ 
"sankhàrà" hàm ý tất cả các pháp hữu lậu và những vật được cấu 
tạo, tức những sự vật hiện hữu nhờ có gì khác tạo điều kiện, và 
rồi đến lượt mình, tạo nhân và duyên cho những quả khác. Trong 
paticca-samuppàda, tùy thuộc phát sanh, sankhàra chỉ có ý nghĩa 
hạn ché là tất cả những hành động thiện và bắt thiện (kusala- 
akusala kamma), tất cả những hành động bằng thân, khẩu, ý 
(kàya-sankhàra, vaci-sankhàra, và citta sankhàra) mà sẽ đem lại 
phản ứng. Thông thường sankhàra được phiên dịch là hành. Nơi 
đây chúng ta hãy hiểu là những hành động có tác ý tạo duyên cho 
tái sanh, hay chỉ giản dị là nghiệp. 

Vô minh, avijjà, phát nguyên từ bên trong con người, là tình trạng 
mù quáng che lấp không để cho con người thấy rõ những hành 
động của mình đúng như thật sự nó là vậy, và do đó buông lơi 
cho ái dục đột nhập và thúc đây đến những hành động khác. Nếu 
không có vô minh ắt không có những hànhđộng (sankhàra) tương 
tợ. Không có hành do vô minh tạo duyên ắt không có tái sanh, và 
toàn thể khốiđau khổ sẽ chấm dứt. Nhằm mục đích trình bày rõ 
ràng sinh hoạt của mười hai yếu tố trong paticca- samuppàda, 
thập nhị nhân duyên, dính liền với những giai đoạn của đời sống, 
công thức tùy thuộc phát sanh được quan niệm trải qua ba kiếp 
sống kế tiếp, quá khứ, hiện tại và vị lai. 


Vô minh và hành thuộc kiếp sống quá khứ. Hành, sankhàra, thiện 
có khả năng đưa đến tái sanh tốt, như sanh vào cảnh giới nhàn 
lạc. Hành bắt thiện có thể đưa đến tái sanh xấu, hay sanh vào 
hoàn cảnh bắt hạnh. Phải ghi nhận rằng tất cả sankhàra, hành 
động có tác ý bằng thân, khẩu hay ý, đều do vô minh tạo điều 
kiện. Nơi đây một câu hỏi có thể được nêu lên nhằm tìm hiểu tại 
sao những hành động do vô minh tạo điều kiện lại có thể là thiện, 
và đưa đến tái sanh tốt. 

Từ trạng thái của người phàm nhân có đức hạnh 
(kalyànaputhujjana), và những bậc "tiểu nhập lưu" (cùla- 
sotapanna, bậc thánh nhân ở mức thấp), đến bậc trọn lành 
(Arahat), tất cả những thành tựu thiện (kusala) đều tùy thuộc ở 
mức độ cân bằng giữa trí tuệ và si mê, giữa buông xả và ái dục. 
Hành động thiện là hậu quả trực tiếp của sự hiểu biết sáng suốt 
nào của người hành động. Không phải vì si mê hay vì ái dục mà 
người kia từ chối không sát sanh, v.v... nhưng vì có trí tuệ, người 
ấy thấy những hậu quả nguy hại của hành động bắt thiện và vì 
cảm nghe những phẩm hạnh như lòng từ mẫn hay đức độ nào 
khác thúc giục. Ngoại trừ những bậc trọn lành, quả thật không thể 
hành động với trí tuệ hoàn toàn hay tuyệt đối buông bỏ. 

Đối với hạng người thông thường, không thể nghĩ đến. Như 
Eddington nói, "Nếu "hiểu biết' có nghĩa là 'chắc như vậy' thì đối 
với người mà không muốn độc đoán, danh từ này ắt ít khi được 
dùng tới." [14] Và nếu buông xả có nghĩa là lúc nào cũng giữ cân 
bằng thì đối với người chưa được trọn lành ắt không thể nghĩ 
đến, còn xem đó là vô nghĩa lý. Nhưng có thể thỉnh thoảng buông 
xả, và đối với hạng người thông minh và đạo đức, có thể có một 
mức độ sáng suốt thích nghỉ để hiểu biết điều tốt, có những hành 
động khôn ngoan và trong sạch, và thọ hưởng quả lành trong đời 
sống này. 

Trong thế gian ngày nay có người đã làm nhiều việc lành mà 
không hy vọng được tưởng thưởng hay thừa nhận. Họ làm vì lòng 
bi mẫn, hoặc để tăng trưởng trí sáng suốt và tình trạng an lạc. 
Những hànhđộng như thế ấy chắc chắn là căn cứ trên sự sáng 
suốt và tâm buông xả, không phải trong ý nghĩa tínđiều, học 
thuyết, hay siêu hình học suông, mà trong ánh sáng thanh khiết, 
không tư tưởng tín điều. Những hành động tốt rất có thể có 
những động cơ thầm kín, chẳng hạn như sẽ được hưởng quả 
lành; nhưng chí đến những trường hợp như vậy, mặc dầu nhượm 


màu tham ái và cũng có si mê ở một mứcđộ nào trong những 
hành động thiện tương tợ, thí dụ như trong hành động bố thí, có 
tâm buông xả, không bám níu, và trí sáng suốt thấy điều nguy hại 
nếu tâm bỏn xẻn không cho ra chút nào, và lợi ích của hành động 
bố thí. Sự hiện hữu của ái dục và vô minh bên trong một người 
không có nghĩa là người ấy không bao giờ hành động với trí tuệ 
và tâm buông xả. 

Bây giờ ta cũng phải hiểu rằng mặc dầu người kia có thể làm 
những hành động thiện mà không bị lòng khát khao ham muốn 
được tưởng thưởng trong kiếp sông này làm ô nhiễm, nhưng bên 
trong người ấy có thê vẫn có ngủ ngầm ước muốn nhẹ nhàng êm 
dịu được tái sanh tốt, hoặc cảm nghĩ mong mỏi được hưởng quả 
lành trong những kiếp về sau. Một lần nữa, mặc dầu người ây có 
thể làm điều thiện vì lòng bi mẫn, hoàn toàn vị tha, nhưng vẫn 
không hay biết đầy đủ bản chất thật sự của đời sống -- vốn là vô 
thường, khổ và không có một bản ngã trường tồn hay linh hồn. 
Tình trạng kém hiểu biết về thực tướng của đời sống, dầu không 
đến đổi thô kịch và mạnh mẽ như tâm si mê đưa đến hànhđộng 
hung bạo, có thể hướng về hành động tạo thiện nghiệp và dẫn 
đến tái sanh tốt. Một kiếp tái sanh vào cảnh trời đi nữa, vẫn còn 
tạm bợ, và liền sau đó có thê lại gặp tái sanh bất hạnh. 

Sự kém sáng suốt như vậy làm động cơ đưa đến, và nhượm màu 
hành động thiện. Thí dụ, nếu thực hiện những hành động thiện 
dưới sự thúc giục của lòng ham muốn quả lành được tái sanh vào 
cảnh trời hay cảnh người hữu phước, thì tình trạng không. hiểu 
biết thực tướng vô thường và đau khổ của mọi kiếp sinh tồn ấy 
vẫn sẽ trợ duyên (upanissaya paccaya) đưa đến tái sanh tốt. Như 
vậy, bằng cách này hay cách khác, tâm si mê cũng có thê tạo 
duyên đưa đến tái sanh tốt, như làm động cơ thúc đầy hay 
nhượm màu tâm hành (sankhàra) tại thế (lokiya). Bản chất cố 
hữu của vô minh là như vậy. Vô minh, không hiểu biết bản chất 
thật sự của đời sống, chánh yếu là không biết Tứ Diệu Đề. Vì tình 
trạng không hiểu biết những chân lý ấy mà chúng sanh mãi mãi 
triền miên lăn trôi lặn hụp trong vòng sanh tử, tử sanh. Đức Phật 
dạy: 

Này chư tỷ khưu, vì không hiễu biết, không thắm nhuân Tứ Diệu 
Đề mà chúng ta giong ruôi từ lâu, thênh thang bắt định trên con 
đường dài, dài dẳng này, cả các con và Như Lai ... Nhưng khi đã 
hiểu biết và thắm nhuân Tứ Diệu Đé, nhồ tận gốc rễ của ái dục 


bám níu vào kiếp sinh tôn, tận diệt những gì có chiêu hướng đổi 
mới sự trở thành, và không còn tái sanh nữa, " [15] 


Chỉ có những hành động của người đã tận diệt trọn vẹn tất cả 
những khuynh hướng tâm tánh ngủ ngầm trong luồng tâm thức 
(anusaya), và tất cả các chỉ nhánh khác nhau của những nguyên 
nhân tạo phiền não, mới không đưa đến tái sanh, vì những hành 
động ấy không tạo nghiệp. Vị ấy là bậc A La Hán (Arahat), đắng 
Trọn Lành, là người có tri kiến hoàn toàn sáng suốt, là người có 
tuệ minh sát sâu sắc, thắm xuyên vào những thâm cung bí hiểm 
của đời sống, nơi vị ấy ái dục đã chấm dứt vì Ngài đã thông suốt 
bản chất thật sự nằm sâu kín dưới lớp mặt bề ngoài. Ngài đã 
vượt qua khỏi tất cả mọi sắc tướng. Ngài đã hoàn toàn không thể 
còn mảy may sai lầm, trạng thái mà duy nhất chỉ có tuệ minh sát 
(vipassana) mới dẫn đến. Như vậy, vị ấy đã thoát ra khỏi vô minh 
(avijjà) và những hành động của Ngài không đưa đến tái sanh. 
[II. Thức (Vinnàna) 

Sankhàra paccayà vinnànam, "tùy thuộc nơi hành, yếu tố tạo 
duyên cho sự tái sanh (trong kiếp trước), phát sanh thức (thức- 
nối-liền hay thức-tái-sanh)." Hay nói cách khác, tùy thuộc nơi 
nghiệp (hay hànhđộng) thiện hay bát thiện trong quá khứ, đời 
sông trong kiếp hiện tại được tạo duyên. Như vậy, thức là yếu tố 
(nidàna) đầu tiên, hay vòng khoen nhân duyên đầu tiên trong kiếp 
hiện tại. Avijjà và sankhàra, vô minh và hành thuộc về quá khứ, 
cả hai hiệp nhau lại tạo vinnàna, thức trong kiếp sống này. Ta đọc 
trong kinh Mahà Nidàna Sutta của bộ Dìgha Nikàya, Trường A 
Hàm, thế nào "một khi vô minh và ái dục đã tận diệt ắt không còn 
hành động thiện và bát thiện, và do đó thức-tái-sanh sẽ không trổ 
sanh trở lại trong thai bào của mẹ." Đoạn kinh này nói lên rõ ràng 
rằng chính hành động thiện và bắt thiện của ta là nguyên nhân 
đưa đến tái sanh, chớ không phải một nhân vật tối thượng hay 
một Thần Linh Tạo Hóa, cũng không phải sự ngầu nhiên. 

Vì thức (vinnàna) này là chập tâm đầu tiên của luồng tâm thức 
(citta-santati, dòng trôi chảy của tâm) thuộc về một kiếp sống mới 
nên cũng gọi là patisandhi vinnàna, thức-nồi- liền. Danh từ 
patisandhi, theo đúng ngữ nguyên, có nghĩa nối liền-trở lại, hợp 
nhất-trở lại, chấp nối-trở lại. Đó là tái-sanh, tái-nhập vào bào thai. 
Tái sanh là sự phát sanh, sự thành hình, được sanh ra, trong 
tương lai (patisandhiti àyatim uppatti). Gọi là hợp nhất-trở lại bởi 


vì nó nối liền kiếp sống mới vào trở lại kiếp cũ (bhavantara 
patisandh- ànato patisandhiti vuccati). Sự chắp nối-trở lại kiếp 
mới vào kiếp cũ là chức năng của sự hợp nhất-trở lại hay nối liền- 
trở lại. Như vậy, nói rằng chức năng của sự hợp nhất là chắp nối 
nhau trở lại (một) kiếp sống với một kiếp (khác) (bhavato 
bhavassa patisandhànam patisandhi kiccam). Patisandhi-vinnàna, 
thức-tái-sanh, là quả hiện tại của nghiệp (vipàka vinnàna) trổ sanh 
vào lúc tái sanh, nối liền kiếp sống mới với kiếp sông trước liền kế 
đó, và xuyên qua thức này, cùng với trọn quá khứ của "chúng 
sanh" được tái-sanh. Tâm quả này là do hành, có khả năng đưa 
đến tái sanh (sankhàra hay kamma), của kiếp quá khứ. 

Trong kinh Anenjasappàya Sutta [16], vipàka vinnàna được giải 
thích là samvattanikam vinnànam, thức mà nối liền, tiếp tục trong 
một đời sống như là quả (vipàka) của nghiệp đã tạo trong kiếp 
trước. 

Khi nói, "thức mà nối liền," điều này không có nghĩa là thức này 
không biến chuyển, vẫn tiếp tục ở trong một trạng thái mà không 
hoại diệt xuyên qua vòng quanh sinh tồn. Thức cũng là pháp hữu 
lậu và như vậy, là vô thường. Thức cũng sanh, trụ và diệt và 
nhường chỗ cho một thức mới. Như thế ấy, dòng thức trôi chảy 
mãi mãi cho đến khi luồng sinh tồn chắm dứt. Theo một lối hiểu, 
sinh tồn là thức. Không có thức ắt không có "chúng sanh" nào 
hiện hữu trong thế gian tri giác này. 

Trong phần "Thuyết Tái Sanh Trong Phật Giáo" yếu tố cần phải 
có để tái sanh là gandhabba, gọi là "thức-tái- sanh" (xem chương 
7), vốn là một danh từ khác đề chỉ patisandhi-vinnàna [17]. Có 
chập tư tưởng cuôi cùng (cuti citta, tử tâm) thuộc kiếp sống tức 
khắc trước đó. Liền tiếp theo sự châm dứt của thức này, phát 
sanh chập tư tưởng đầu tiên của cái sanh hiện tại, được đề cập 
đến ở trên, gọi là thức-tái-sanh (patisandhi-vinnàna). Giữa hai 
chập tâm -- tử tâm và thức-tái-sanh -- không có gián đoạn, không 
có antaràbhava hay antaràbhava-satta, "hoặc một chúng sanh 
trong bào thai hoặc một chúng sanh giữa hai trạng thái chết và tái 
sanh” như vài trường phái dạy như vậy (asti antar bhavah) [18]. 
Nên hiểu biết rõ ràng rằng thức tái sanh này không phải một "tự 
ngã" hay một "linh hồn" hay một cá thể nào thọ quả (vipàka) của 
những hành động thiện hay bắt thiện. Kinh Mahàtanhàsankhaya 
Sutta ghi nhận diễn biến sau đây: 


Vào thời Đức Phật có vị tỳ khưu tên Sàti, nói như sau: "Theo hiểu 
biết của tôi về Giáo Pháp mà Đức Phật truyền dạy, chính cái thức 
ấy chuyên sinh và di chuyển vởn vơ (đi tái sanh)." Các vị tỳ khưu 
nghe vậy cố gắng sửa sai thầy Sàti, "Này sư huynh Sàti, không 
nên nói như thế, chớ nên lặp lại sai đi lời của Đức Bồn Sư; trình 
bày sai lệch lời dạy của Đức Bốn Sư như vậy là không phải lẽ, 
Ngài không bao giờ dạy như thế ấy. Này sư huynh Sàti, bằng 
nhiều hình ảnh khác nhau thức trong giáo lý tùy thuộc phát sanh 
đã được Ngài dạy, Ngoài nhân duyên không có thức khởi phát." 
Nhưng Đại Đức Sàti không thay đổi quan kiến. Do đó, chư Tăng 
bạch lại với Đức Phật. Ngài cho triệu thầy đến và hỏi: "Đúng vậy 
chăng, này Sàti, rằng con có những ý kiến sai lạc nguy hiểm cho 
rằng: 'Theo hiểu biết của tôi về Giáo Pháp mà Đức Bồn Sư truyền 
dạy, chính cái thức này tiếp tục chạy, di chuyển vởn vơ, không 
phải cái nào khác'?" 

"Bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy! Con hiểu biết Giáo Pháp mà 
Đức Thế Tôn dạy là, 'Chính thức này tiếp tục chạy, tiếp tục di 
chuyên vởn vơ, không phải cái nào khác." 

"Thức này là gì, hởi Sàti2 

"Là cái gì biểu lộ, cảm thọ (vado vedeyyo) và kinh nghiệm hậu 
quả của những hành động thiện và bất thiện, lúc ở đây lúc ở nơi 
khác.” 

"Nhưng, này hởi con người cuồng điên, con đã nghe ai nói rằng 
Như Lai dạy Giáo Pháp như thế ây? Phải chăng bằng nhiều lối 
khác nhau Như Lai đã giải thích răng thức phát sanh từ nhân 
duyên, rằng ngoài nhân duyên không có thức khởi phát? Nhưng 
giờ đây con, người cuồng điên, trình bày sai lạc, vì hiểu biết sai 
lầm." [19] 

Rồi Đức Phật giải thích những loại thức khác nhau và làm sáng 
tỏ, bằng nhiều thí dụ, như thế nào thức phát sanh tùy thuộc nhân 
duyên. 

Theo lời Đức Phật, giáo lý tùy thuộc phát sanh, paticca- 
samuppàda, rất thâm sâu và phức tạp, và trong giáo lý này, phần 
uyên thâm, vô cùng tế nhị và rất khó lãnh hội là vòng khoen thứ 
ba, thức, vinnàna hay patisandhi vinnàna, bởi vì chính vòng 
khoen này giải thích tái sanh. 

IV. Danh-Sắc (Nàma-Rùpa) 

Vinnàna paccayà nàma-rùpam, "tùy thuộc nơi thức, phát sanh 
danh-sắc." Danh từ nàma ở đây là tâm sở (cetasika), nói cách 


khác, là ba nhóm: thọ (vedanàkhandha), tưởng (sannàkhandha), 
hành hay những sinh hoạt tâm linh (sankhàrakkhandha). 

Cái được gọi là "chúng sanh" (satta, Sanskrit sattva) được cầu 
hợp do năm nhóm thành phần (pancakkhandha, ngũ uẩn); tức cơ 
thể vật chất, cảm giác, tri giác, sinh hoạt tâm linh và thức (rùpa, 
vedanà, sannà, sankhàra và vinnàna, sắc, thọ, tưởng, hành và 
thức). Nếu thức được xem là tâm thì thọ, tưởng và hành là những 
yếu tố của tâm, hay tâm sở. Khi chúng ta nói "tùy thuộc nơi thức 
danh-sắc phát sanh". Danh là phần tâm linh, sắc là cơ thể vật 
chất cùng với những bộ phận (căn), những giác quan và chức 
năng của nó. Nói cách khác, vinnàna paccayà nàma-rùpam, tùy 
thuộc nơi thức phát sanh danh-sắc, có nghĩa là tùy thuộc nơi 
thức, phát sanh các tâm SỞ (thọ, tưởng, hành), câu thành phần 
tâm linh, cùng với mầm mống cơ thể vật chất trong bào thai vào 
giai đoạn sơ khởi. 

Thức và những yếu tố của nó (citta-cetasika, tâm vương-tâm sở) 
luôn luôn tương quan với nhau và tùy thuộc lẫn nhau. Không thể 
có tâm vương phát sanh và sinh hoạt độc lập với tâm sở, mà tâm 
sở cũng không thể phát sanh và sinh hoạt riêng rẻ một mình 
không có tâm vương. Hai loại tâm này phát sanh cùng một lúc, 
không thể hiện hữu độc lập, có cái này mà không có cái kia. 

V. Lục Căn (Salàyatana) 

Nàma-rùpa paccayà salàyatanam, "tùy thuộc nơi danh-sắc phát 
sanh lục căn" năm giác quan vật lý của thân: mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, và tâm (manàyatana). Manàyatana, ý căn, là tên chung của 
nhiều loại thức khác nhau. Salàyatana, lục căn là năm loại giác 
quan của thân và nhiều loại tâm-thức. Năm căn là những hiện 
tượng vật lý, tức nhãn, nhí, tỷ, thiệt, thân, cùng với ý, căn thứ sáu, 
ý căn đồng nghĩa với thức. [20] 

Thức có nhiều tác dụng khác nhau. Ta đã được biết rằng yếu tố 
thứ ba của vòng thập nhị nhân duyên là thức, vinnàna; giờ đây ta 
lại nghe nói đến căn thứ sáu, ý căn, (manàyatana), cùng với thức 
là một. Nhưng ở đây manàyatana, ý căn, là những loại tâm khác 
nhau. Chúng ta nên biết nằm lòng rằng thức không phải là cái gì 
thường còn, tồn tại vững bền không biến đồi; thức luôn luôn biến 
chuyển, không còn giống hệt nhau trong hai khoảnh khắc kế tiếp; 
nó hiện hữu và tức khắc tan biến, nhường chỗ cho một thức mới. 
"Những hiện tượng tâm linh, trong hiện tại cũng như từ thủa nào, 


chỉ là những sắc thái khác nhau của những đơn vị tâm, vốn giống 
như một tia chớp, bật nhoáng lên rồi tức khắc tan biên luôn". [21] 
Nếu không có danh-sắc ắt không có lục căn phát sanh. Bởi vì có 
sắc (rùpa), giác quan vật thể -- nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân -- mới có 
hiện hữu, và bởi vì có ý căn (manà- vatana), những loại tâm khác 
nhau các giác quan vật lý mới có thể sinh hoạt. Vì lẽ ấy, danh-sắc 
và lục căn không thể không tương quan với nhau và tùy thuộc lẫn 
nhau. 
VI. Xúc (Phassa) 
Salàyatana paccayà phasso, "tùy thuộc nơi lục căn phát sanh 
xúc." Trong câu trên ta thấy đề cập đếnàyatana, tức nhãn, nhĩ 
v..., đó là những căn bên trong (ajjhattika-àyatana). Bên ngoài 
cơ thê vật chất có năm đối tượng của giác quan: hình thể, tiếng 
động, mùi, vị, và những vật sờ đụng, và có thêm đối tượng của 
tâm. Đó là những căn ở bên ngoài cơ thể (bàhira-àyatana, lục 
trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp), những thức ăn cho sáu 
căn bên trong của con người. Do đó lục căn và lục trần liên quan 
với nhau. Mặc dầu có tương quan chuyên vận giữa lục căn và lục 
trần, sự hay biết phát sanh với thức, vinnàna. Do đó, "Nếu có 
thức phát sanh do mắt và hình thể, thì sự hay biết ấy được gọi là 
nhãn thức." 
Bây giờ, khi có mặt cả hai, nhãn và sắc, ắt có nhãn thức phát 
sanh, tùy thuộc nơi mắt và hình thể ấy. Cùng thế ấy nhĩ và thinh, 
v.v... chí đến ý và pháp. Một lần nữa, khi cả ba, tức nhãn căn, 
nhãn trần và nhãn thức, cùng chung hợp hiện hữu, sự trùng hợp 
ây được gọi là "xúc". Do có xúc phát sanh thọ v.v... [22] 
Như vậy, ta thấy rõ ràng xúc (phassa) phát sanh do lục căn và lục 
trần tạo duyên. 
Tóm tắt, "tùy thuộc nơi lục căn phát sanh xúc" có nghĩa: Do mắt 
tạo duyên nhãn xúc phát sanh; do tai tạo duyên nhĩ xúc phát 
sanh; do mũi tạo duyên tỷ xúc phát sanh; do lưỡi tạo duyên thiệt 
xúc phát sanh; do thân tạo duyên thân xúc phát sanh; do tâm tạo 
duyên ý xúc phát sanh. 
VII. Thọ (Vedanà) 
Phassa paccayà vedanà, "tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh." Thọ 
có sáu: thọ phát sanh do nhãn xúc; thọ phát sanh do nhĩ xúc; thọ 
phát sanh do tỷ xúc; thọ phát sanh do thiệt xúc; thọ phát sanh do 
thân xúc và thọ phát sanh do ý xúc. 


Thọ có thể là thọ lạc (sukha), thọ khổ (dukkha) hoặc thọ vô ký, 
trung lập, tức không lạc không khổ (adukkhama-sukha = 
upekkhà). 

Như đã có nói ở trên, trần cảnh không bao giờ có thể được cảm 
nhận nếu không có một loại thức tương ứng thích nghi, nhưng khi 
có đủ ba yếu tố -- căn, trần, thức -- hợp chung lại, ắt có xúc. Khi 
có xúc, cùng lúc ấy thọ (vedanà) cũng phát sanh, và không có 
năng lực hay năng lượng nào có thể cản ngăn. Bản chất của xúc 
và thọ là vậy. Sự kinh nghiệm quả lành hay dữ do nghiệp thiện 
hay bát thiệnđã tạo trong kiếp này hoặc trong một kiếp sống quá 
khứ, là một trong những yếu tố chánh trợ duyên cho thọ phát 
sanh. 

Thấy một hình thể, nghe một âm thanh, hửi một mùi, nếm một vị, 
sờ chạm một vật, nghĩ đến một ý tưởng, con người kinh nghiệm 
một loại thọ; nhưng không thể nói rằng với một đối tượng, tất cả 
mọi chúng sanh đều kinh nghiệm một loại thọ giống nhau. Trước 
một đối tượng, người này có thể cảm nhận thọ lạc, người kia thọ 
khổ và người khác thọ vô ký. Thọ cũng có thể khác nhau trong 
những hoàn cảnh khác nhau. Một trần cảnh, đối tượng của giác 
quan, trong một hoàn cảnh nào đó, có thể gợi cho ta thọ khổ, 
nhưng cũng trần cảnh đó, có thể tạo cho ta thọ lạc trong một 
trạng huống khác, trong một bối cảnh hoàn toàn khác biệt -- 
những điều kiện địa dư, khí hậu, v.v... Như vậy chúng ta học 
được bài học: làm thế nào xúc tạo duyên cho thọ phát sanh. 

VIII. Ái Dục (Tanhà) 

Vedanà paccayà tanhà, "tùy thuộc nơi thọ phát sanh ái." Ái dục 
bắt nguồn, khởi xuất, phát sanh, từ thọ. Tất cả những hình thức 
thèm thuồng đều được bao hàm trong tanhà, ái dục. Tham lam, 
khao khát, ham muốn, dục vọng, nóng lòng thèm khát, mong mỏi, 
ước mơ, yêu đương, tình thương trong giađình, là một vài danh 
từ, trong nhiều danh từ được dùng để chỉ tanhà, mà theo lời của 
Đức Phật, là vị lãnh đạo dẫn đến trở thành (bphavanetti), tức tái 
sanh. Sự trở thành, tự biểu hiện dưới hình thức dukkha, khổ não, 
bực tức, đau đớn, sốt ruột, là kinh nghiệm của chính ta. Kẻ thù 
của toàn thể thế gian là lòng khát khao ham muốn hay ái dục, 
nương theo đó tất cả mọi tội khổ đến với chúng sanh. Bằng cách 
thông suốt rõ Tràng ái dục, sự phát khởi của ái dục, sự chấm dứt ái 
dục, đường lối thực hành chân chánh dẫn đến chấm dứt ái dục, 
ta tháo gỡ tình trạng rối ren này. 


Như vậy ái dục là gì? Chính ái dục này là nguyên nhân của tình 
trạng trở thành trở lại, tái sanh, cùngđi chung với lòng say mê lạc 
thú, và tìm thích thú nay đây mai đó, tức là ái dục duyên theo 
nhục dục ngũ trần (kamà-tanhà) [23], ái dục duyên theo sự sinh 
tồn, tức duyên theo sự trở thành (bhava-tanhà), và ái dục duyên 
theo sự không-trở-thành (vibhava tanhà). Ái dục phát sanh từ đâu 
và bắt nguồn từ căn nào? Nơi nào có thích thú và vừa lòng, nơi 
ây ái dục phát sanh và bắt nguồn. Sắc, thinh, hương, vị, xúc và 
những ý nghĩ (pháp) là những nơi có thích thú và vừa lòng, nơi ây 
ái dục phát sanh và bắt nguồn." [24] 

Khi bị trở ngại vì một nguyên nhân nào thì ái dục biến thành phần 
nộ và bực tức. "Do ái dục phát sanh sầu muộn, do ái dục phát 
sanh lo sợ. Người không ái dục không sầu muộn. Vậy thì có gì lo 
sợ?" [25] 

Con người luôn luôn bị những gì thích thú và vừa lòng thu hút và 
trong cuộc mưu tìm dục lạc, không ngừng chạy theo sáu loại cảm 
giác và vướng. mắc trong đó. Họ không nhận thức rõ rằng không 
có số lượng sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, pháp nào đủ để thỏa mãn 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Trong tham vọng khát khao cố gắng 
thâu đạt cho được những gì mong muốn hay thỏa mãn dục vọng, 
họ tự trói buộc chặt chẽ trong vòng luân hồi samsàra, tự đeo níu 
quần tròn và dày xé trong cơn tuyệt vọng, giữa những cây căm 
của bánh xe đời sống, và đóng khoá chắc kín cánh cửa mở đến 
giải thoát. Đức Phật mạnh dạn bác bỏ lối gấp gáp cuồng điên ấy 
và khuyên dạy: 

"Lạc thú là giây trói buộc, một thích thú ngắn ngủi, 

Rất ít thú vị, dẫn đến đau khổ âu sâu dài dẳng. 

Bậc thiện trí biết rằng môi đã móc vào lưỡi câu. " [26] 


Tắt cả những thích thú trần gian đều tạm bợ nhất thời; như viên 
thuốc độc bọc đường, vô cùng gian trá xảo quyệt phỉnh lừa ta. 
Như nói ở trên, mỗi khi lòng khát khao ham muốn duyên theo 
những đối tượng có liên quan đến khoái lạc vật chất thì được gọi 
là "ái dục trong nhục dục ngũ trần". Khi nó kết hợp với niềm tin sẽ 
mãi mãi trường tồn thì được gọi là "ái dục mong được mãi mãi 
sinh tồn". Đó là sassata ditthi, chủ trương thường kiến. Khi ái dục 
kết hợp với niềm tin rằng tất cả đều tiêu diệt sau khi chết, thì 
được gọi là "ái dục với ý nghĩ tuyệt diệt", vibhava-tanhà,. Đó là 
chủ trương đoạn kiến, uccheda-ditthi. 


Không phải chỉ có những thọ lạc mới tạo duyên cho ái phát sanh, 
mà những cảm giác khổ đau và khó chịu cũng vậy. Một người 
trong cảnh khốn cùng, khát khao mong muốn thoát ra khỏi trạng 
thái đau khổ ấy, và ước vọng được hạnh phúc và thảnh thơi. Hay 
để diễn đạt một cách khác, người nghèo nàn túng thiếu, người 
bịnh hoạn và người tật nguyễn, nói chung là tất cả những người 
đau khổ, đều khát khao được có hạnh phúc, được châu toàn và 
có nguồn an ủi. Đàng khác, người giàu có, khỏe mạnh, không có 
chút nào những đau khổ của tình trạng khốn cùng, và đã kinh 
nghiệm lạc thú, người ấy cũng khao khát. Họ khát khao ham 
muốn có thêm khoái lạc. Ái dục không cùng tận. Cũng như trâu 
bò thảäăn ngoài đồng, luôn luôn di chuyển để tìm cỏ xanh tươi 
mới, dường thế ấy, con người đi tìm những dục lạc phù du huyền 
ảo, cũng không ngừng tìm nhiên liệu cho ngọn lửa của đời sống. 
Lòng ham muốn quả không trật tự. 


"Tắt cả đang thiêu đốt, tắt cả đêu bừng cháy." Nhưng cái gì là "tất 
cả" mà đang thiêu đốt và bừng cháy? Đó là năm giác quan và 
năm loại trần cảnh. Tâm và tư tưởng đang thiêu đốt. Ngũ uẩn thủ 
(panca upàdàna-kkhandha) đang thiêu đốt. Nó đang thiêu đốt với 
cái gì? Với ngọn lửa của ái dục, với lửa sân, với lửa si. " [27] 


Ngày nào còn nhiên liệu thì lửa còn cháy. Nhiên liệu càng dồi dào 
lửa cháy càng thêm mạnh. Ngọn lửa của đời sống cũng dường 
thế ấy. 

Ái dục là ngọn lửa mà không có bao nhiêu nhiên liệu là đủ, không 
bao giờ thỏa mãn. Đó là bản chất của tình trạng nhiễm ô này. Nó 
lan tràn đến tầng cao nhất (bhavagga) của các cảnh giới, và đến 
tận tâm chuyền tánh (gotrabhù citta, cái tâm từ phàm chuyển 
sang thánh), ngưỡng cửa của các tầng thánh. Nơi nào không có 
tham vọng cho tự ngã, quả thật vậy, nơi ấy không có tham vọng 
cho lục căn và nơi nào không có tham vọng cho tự ngã, tất cả mọi 
bất thiện pháp cũng tàn lụn dần dần, như lửa hết nhiên liệu. 

Chỉ đến chừng nào quả khổ đến, và chỉ đến chừng ấy, không 
sớm hơn, ta mới nhận thức mối nguy hại của dây leo ái dục đầy 
chất độc, vốn quấn tròn siết chặt tất cả những ai chưa phải là A 
La Hán (Arahat), đắng Trọn lành, đã nhỗ tận gốc rễ của nó, vô 
minh. Càng khát khao ham muốn càng đau khổ; phiền muộn âu 
sầu là cái giá mà ta phải trả vì đã dưỡng nuôi ái dục. Do vậy, hãy 


hiểu biết ái dục này là kẻ thù đã dẫn dắt ta mãi mãi nói tiếp và lặp 
đi lặp lại những kiếp sinh tồn trong vòng luân hồi, mãi mãi xây cất 
"Ngôi Nhà của Chúng Sanh". Khi chứng đắc Toàn Giác Đức Phật 
đọc lên câu kệ hoan hỷ với những lời như sau.: 

"Những kiếp sống lặp ởi lặp lại, mỗi kiếp là một thống khổ, 

Ta đi tìm, nhưng không gặp 'Người Thợ Cắt Nhà, 

Thênh thang qua nhiêu kiếp sống trong vòng luân hồi. 

Này Người Thợ Cắt Nhà, ngươi đã bị bắt gặp, 

Sẽ không còn xây cắt nhà nữa. 

Toàn thể rui mè đêu bị phá gảy, 

Cây đòn dông cũng bị tàn phá. 

Giờ đây tâm của ta đã thành đạt Niết Bàn, 

Đã hoàn thành dập tắt ái dục. " [28] 


IX. Thủ (Upàdàna) 


Tanhà paccayà upàdànam, "tùy thuộc nơi ái phát sanh thủ." Đó là 
tâm sở bám níu vào, hay đeo chặt đối tượng, như một miếng thịt 
tươi dính vào chảo nóng. Bởi vì thủ này được mô tả là ái dục ở 
một mức độ cao, con người trở thành nô lệ của lòng khát khao 
ham muốn, và rơi vào màn lưới thích thú hưởng thọ dục lạc của 
mình, giống như con nhộng quấn quít sống trong tình cảnh rối ren 
của nó. 


Upàdàna, thủ, có bốn: ¡. luyến ái đeo níu theo nhục dục ngũ trần 
(kamà-upàdàna); ii. luyến ái đeo níu theo những quan kiến sai 
lầm và bắt thiện (ditthi-upàdàna); li. luyến ái đeo níu theo những 
nghỉ thức cúng tế bề ngoài (sìlabbata-upàdàna); và iv. luyến ái 
đeo níu theo tự ngã, hay một thực thể-linh hồn trường tồn bắt 
biến (attavàda-upàdàna). 


Kàma ở đây bao hàm cả hai, lòng khát khao ham muốn và đối 
tượng của lòng ham muốn (kilesa-kàma và vatthu-kàma) và khi ái 
dục đeo níu theo một đối tượng này trở thành mãnh liệt thì được 
gọi là thủ, kàma-upàdàna. Con người nuôi dưỡng những ý nghĩ 
tham ái, và theo mức độ mà họ hờ hững không lưu tâm đến, ái 
dục này ngày càng tăng trưởng, đến độ chấp thủ bền chặt. 


Vào thời Đức Phật còn tại tiền, tất cả những quan kiến sai lầm 
khác nhau có thể bao gồm trong hai chủ trương: đoạn kiến 
(uccheda ditthi) và thường kiến (sassata ditthi). Đối với vài người, 
nhất là hạng người trí thức, đôi khi từ bỏ một quan kiến quen 
thuộc khó hơn là từ bỏ những đối tượng của giác quan. Trong tất 
cả những tà kiến, chấp thủ vào niềm tin nơi một linh hồn, một tự 
ngã hay một thực thể-tự ngã (attavàda-upàdàna) là mãnh liệt 
nhất, trên hết và bền chặt hơn tất cả. 


Không phải không có lý do chánh đáng mà Đức Phật bác bỏ ý 
niệm về một tự ngã hay linh hồn trường cửu (atta). Trong luồng 
trôi chảy chung hợp của tâm và thân, vốn luôn luôn biến chuyển 
và không ở trong trạng thái giống hệt trong hai khoảnh khắc kế 
tiếp, Đức Phật không hề thấy một linh hồn nguyên vẹn, thường 
còn, không thay đổi. Nói cách khác, Ngài không thể nhận ra một 
linh hồn bắt biến, tồn tại trong "chúng sanh" không ngừng biến đổi 
này. Như vậy, Đức Bổn Sư cương quyết phủ nhận một atta (linh 
hồn trường cửu) dầu trong ngũ uần (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) 
hay ở nơi nào khác. Ngài nói, "Trong tất cả, không có một atta 
hay bất cứ gì có bản chất của một atta (sunnam idam attena và 
attaniyena và)." [29] Nếu dứt bỏ được tà kiến này thì tất cả những 
quan kiến sai lầm bền chặt khác đương nhiên chấm dút. 


Lời Đức Thế Tôn khuyên dạy Mogharàja là: 


Sunnafo lokam avekkhassu -- mogharàja sadà safo 

aftànudlitthim ùhacca -- evem maccu taro siyà 

"Này Mogharàja, hãy luôn luôn giữ chánh niệm, hãy nhìn thế gian 
là rỗng không -- đã tận diệt ý niệm vê một tự ngã (atta, hay 
Sanskrit: àtma) -- ta có thê vượt qua cái chết" (Sufta Nipàfa 1119) 


Thuyết vô ngã (anattà hay anàtma) chỉ có trong Phật Giáo, và rõ 
ràng phân biệt với các tôn giáo và hệ thống triết học khác. Đây là 
trung tâm và nòng cốt của Giáo Pháp. Chính sự xác nhận rằng tự 
ngã, atta hay àtma này là một ảo tưởng, một ảo cảnh, đã làm cho 
giáo huấn của Đức Phật có tánh cách đặc thù và cách mạng. 


Tắt cả những tôn giáo hiện thời đều tin tưởng nơi một linh hồn 
(atta, Sanskrit là àtma), hay một tự ngã mà họ xem là vô cùng 


hùng mạnh, bay thấu khắp cùng, không thể hư hoại và vĩnh viễn 
thường còn. Đối với những người tin vào một linh hồn (àtma) thì 
linh hồn là một thực thể trường cửu mà cội rễ ăn sâu vào bên 
trong tất cả chúng sanh. 


Vài người nói rằng cái àtma ấy trải lan khắp bề cao và bề ngang 
châu thân như chất dầu trong hột mè; những người khác nói rằng 
nó bao quanh cơ thể con người dưới hình thức một Jớp ánh sáng 
mà ta chỉ có thể trông thấy khi tất cả mọi bợn nhơ đều đã được 
tây sạch. Cũng có người chủ trương rằng nó là cái gì bên trong 
chúng ta, lấp lánh chiếu sáng giông như một viên ngọc trong cái 
hộp. Người khác nữa nói răng nó là thức, hay tri giác, hay cảm 
giác, hay tác ý, và vài người kết luận rằng àtma này bao gồm cả 
hai phần tâm và thân -- nàma và rùpa, danh và sắc. 


Phật Giáo dạy rằng không có gì như một thực thể không biên đổi, 
hay một linh hôn, một àtman. 


Trong ngôn ngữ chế định thông thường, ta nói một "chúng sanh", 
"Tôi" v.v... nhưng trong ý nghĩa cùng tột không có một "chúng 
sanh", không có một cá tính "Tôi". Mỗi người chúng ta chỉ là sự 
biểu hiện của luồng trôi chảy chung hợp tâm và thân. Danh và 
sắc này sẽ mắt một phần khả năng mỗi khi tách rời nhau và 
không thể hoạt động mãi mãi một cách riêng rẻ. Nhưng cũng như 
chiếc thuyền và người lái thuyền cùng nhau vượt qua một dòng 
suối và, cũng như người què cống người mù trên lưngđể đến nơi 
đến chốn, cùng thế ấy tâm và thân cùng chung hợp với nhau để 
sinh hoạt hữu hiệu. 


Tâm và những yếu tố của nó (tâm sở) không ngừng biến chuyên; 
và cũng không ngừng như vậy, mặc dầu ở một tốc độ chậm hơn, 
thân cũng đổi thay trong từng khoảnh khắc. Luồng chung hợp tâm 
và thân chảy trôi không ngừng nghỉ như các lượn sóng trên mặt 
biển, hay như người Phật tử nói nadi soto viya, như dòng suối 
chảy trôi. Như vậy "chúng sanh” hay tâm và thân, samsàra hay 
tiền trình những diễn tiến, rõ ràng không có gì liên quan đến ý 
niệm một tiểu hồn, jivatma hay một đại hồn paramàtma. 


X. Hữu (Bhava) 


Upàdàna paccayà bhavo, "tùy thuộc nơi thủ phát sanh hữu." Hữu 
có hai, và nên hiểu rằng đây là hai tiến trình: tiến trình nghiệp 
(kamma-bhava) và tiến trình quả trong sự tái sanh (upapatti- 
bhava). Kamma-bhava, tiến trình nghiệp, là những hành động 
thiện hay bất thiện đã được tích trử, "phương diện tích cực của 
nghiệp trong đời sống." Upapatti- -bhava là "phương diện tiêu cực 
của nghiệp và có tánh cách trung lập về mặt đạo đức, trong đời 
sống," và có nghĩa là tiến trình quả trong sự tái sanh sang kiếp 
sống vị lai. Kiếp sống vị lai có thể ở bất luận cảnh giới nào trong 
dục giới (kàma-bhava), sắc giới (rùpa-bhava), hay vô sắc giới 
(arùpa-bhava). 


Trong câu đầu, ở trên, ta nói avijjà paccayà sankhàrà, tùy thuộc 
nơi vô minh phát sanh hành, danh từ sankhàrà, hành, được giải 
thích là hành động thiện và bắt thiện (kamma); Rồi ở đây kamma- 
bhava cũng có nghĩa hành động thiện và bát thiện, như vậy có 
phải chăng là ta lặp lại? Chúng ta nên biết, pháp tùy thuộc phát 
sanh, paticca-samuppàda, không phải chỉ đề cập đến kiếp sống 
hiện tại mà cả những kiếp ở ba thời -- quá khứ, hiện tại, và vị lai. 
Nghiệp hay những hành động thiện và bất thiện (sankhàra) mà 
được đề cập đến trong câu đầu, thuộc về quá khứ -- và kiếp sống 
hiện tại tùy thuộc nơi những nghiệp ấy. Còn nghiệp ở đây, trong 
câu upàdàna paccayà bhavo, tùy thuộc nơi thủ, hữu (bhava) phát 
sanh, hữu là những hành động thiện và bát thiện trong kiếp hiện 
tại, và sẽ tạo duyên đề quả trổ trong kiếp vị lai. Upàdàna paccayà 
bhavo có nghĩa là thủ (upàdàna) làm điều kiện cho tiến trình 
nghiệp, hay tiến trình hành động và hậu quả của hành động trong 
sự tái sanh. 


XI. Sanh (Jàti) 


Bhavà paccayà jàtií, "tùy thuộc nơi thủ phát sanh sanh." Nơi đây 
sanh không có nghĩa là chính sự sanhđẻ ra em bé, mà là sự xuất 
hiện của năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) trong bào thai. 
Tiến trình này do kamma-bhava, tiến trình nghiệp, tạo duyên. 


Cái sanh trong hiện tại được tạo duyên do ái và thủ của những 
hành động có tác ý (tanhà-upàdàna) trong kiêp sông quá khứ, và 


ái và thủ của những hành động có tác ý trong hiện tại tạo duyên 
cho kiệp vị lai. 


Theo giáo huấn của Đức Phật, chính những hành động có tác ý 
phân chia chúng sanh vào hạng thâp hay cao. 


"Chúng sanh là thừa kế của cái nghiệp của mình; là người mang 
gánh những hành động của mình, và hành động là thai bào từ 
trong đó mình được sanh ra. [30]” và chỉ phải xuyên qua hành 
động ta mới có thể tự làm cho mình trở nên tốt hơn, tự tạo mình 
trở lại, và thành tựu sự giải thoát ra khỏi mọi đau khổ. 


Chúng ta gặt hái những gì mình đã gieo trong quá khứ; vài hậu 
quả thâu hoạch, ta biết vậy, ta đã gieo nhân trong chính kiếp sống 
này. Cũng cùng một cách ấy, hành động của ta ở đây trong hiện 
tại, đang uốn nắn vị lai, và ta bắt đầu hiểu biết vị trí của mình 
trong vũ trụ bí ân này. Nếu trong đêm dài của vòng luân hồi, 
thênh thang lê bước xuyên qua vô minh, ái dục và thủ, ta không, 
tự mình uốn nắn để thành như thế nào ngày nay, thì làm sao thấy 
bao nhiêu khác biệt giữa chúng sanh và giữa những hoàn cảnh 
trong thế gian. Có thể nào quan niệm được chăng một tâm hồn, 
một cái tâm duy nhất, rộng rãi bao la và đủ bận rộn để trù hoạch 
một thế gian đa hình đa dạng, đủ màu sắc như thấy quanh ta? 


Như vậy nghiệp là hệ luận của tái sanh, và đàng khác, tái sanh là 
hệ luận của nghiệp. Nơi đây ta có thể nêu lên câu hỏi: nếu nghiệp 
là nguyên nhân của tái sanh và nếu Phật Giáo khẳng quyết phủ 
nhận một linh hồn hay một tự ngã siêu việt, thì làm thế nào tiến 
trình nghiệp báo có thể dẫn đến tái sanh? 


Năng lực không bao giờ mất, và không có lý do nào để nghĩ rằng 
năng lực đã biểu hiện dưới hình thức tâm và thân trong mỗi 
người có thê mất. Nó luôn luôn biến chuyến. Trong hiện tại, nó 
đang biến đổi từng khoảnh khắc của đời sống. Nó cũng không 
mất lúc ta chết. Luồng sinh lực của tâm chỉ lặp lại. Nó lặp lại trong 
những điều kiện hòa hợp với chính nó, cũng như âm thanh được 
phát ra lặp trở lại trong máy thâu thanh được điều chỉnh đúng 
ngay tần số của làn sóng điện. Chính sự lặp lại của luồng sinh lực 
này trong những điều kiện mới, được gọi là tái sanh. Mỗi chúng 


sanh được sanh ra bắt đầu với một số khả năng ngủ ngầm, 
những kinh nghiệm tích trử trong quá khứ. Vì lẽ ấy tánh tình mỗi 
người mỗi khác, mỗi người thọ hưởng cái mà những người tin 
thần linh gọi là "thiên phú" và những khả năng không cùng tận" 
[31] (Xin đọc "Cái Gì Đi Tái Sanh?", chương "Thuyết Tái Sanh 
Trong Phật Giáo") 


Không có cái gì di chuyển qua, hay chuyền sinh từ kiếp này sang 
kiếp khác. Ta có thể mồi lửa từ câyđèn này sang một cây đèn 
khác, và trong tiến trình môi lửa có chăng một ngọn lửa di chuyển 
từ cây đèn này qua một cây kia? Ta có thấy chăng trạng thái liên 
tục tiếp nối của ngọn lửa? Không phải cùng một ngọn lửa cũng 
không hoàn toàn là ngọn khác. 


Như vậy, tiền trình nghiệp (kamma-bhava) là năng lực do đó phản 
ứng của hành động theo liền hànhđộng; chính năng lượng ây, 
phát sanh từ trong hiện tại, tạo duyên cho kiếp sống tương lai và 
cứ thế vô cùng tận. 


"Lòng ham muốn đưa đến hành động; hành động đưa đến hậu 
quả; hậu quả tự biểu hiện như một thân hình mới với ái dục mới. 
Hậu quả đương nhiên nối đuôi theo hành động như bóng theo 
hình, không thể tránh. Đây chỉ là định luật bảo tồn năng lượng, 
thiên nhiên và phổ cập cùng khắp vũ trụ, nới rộng ra đến lãnh vực 
đạo đức. Trong vũ trụ không thể có năng lượng nào mắt, và cũng 
vậy, bên trong cá nhân không có năng lực do ái dục tích trử và có 
tánh cách hồi phục nào mà có thể mắt. Năng lực có tánh cách hồi 
phục này luôn luôn chuyển sinh vào một kiếp sống mới và chúng 
ta vĩnh viễn sống vì lòng khát khao muốn sống. Tuy nhiên, yếu tố 
trung gian làm môi giới cho tất cả mọi kiếp sinh tồn là nghiệp." 
[32] 


XII. Lão và Tử (Jaràmarana) 


Jàti paccayà jaràmaranam, "tùy thuộc nơi sanh có lão, tử," và tự 
nhiên phiền muộn, rồi than van, đau khổ, âu sầu và tuyệt vọng 
đến. Có sanh ắt có già và có chết; nếu không có sanh tức nhiên 
không có lão và tử. Như vậy, toàn thể khối đau khổ phát sanh tùy 
thuộc nơi mười hai nhân duyên. Sanh nối liền theo lão và tử, và 


đàng khác lão và tử nói liền theo sanh, và như thế cặp sanh và 
lão tử nối tiếp nhau vô cùng tận. Trong thê gian này không có chỉ 
đứng yên một chỗ, không biến đổi; tất cả đều di động chảy trôi, 
con người xây đắp những niềm hy vọng, và trù hoạch cho ngày 
mai, nhưng rôi một ngày nào, có thể là đột ngột và bát ngờ, giờ 
phút lìa đời không thể tránh lù lù trờ tới chấm dứt kiếp sông. ngăn 
ngủi này và biến những ước vọng và bao nhiêu kế hoạch của ta 
thành hư không. Ngày nào mà, do vô minh, ái dục và thủ, con 
người còn bám níu vào kiếp sinh tồn, thì cái chết không phải là 
điểm cuối cùng. Con người còn sẽ tiếp tục lăn trôi trong vòng luân 
hồi và sẽ còn bị quấn quít và dày xé trong những cây căm của 
tình trạng khốn cùng. Như vậy, nhìn lại thế gian quanh ta với 
những ngườiđân ông đàn bà đủ loại, và những hoàn cảnh khác 
nhau của mỗi người, ta sẽ thấy rằng những dị biệt ấy không thể 
do sự rủi may suông. 


Một năng lực hay nguyên lý ngoại lai, hình phạt những hành động 
bất thiện và ban thưởng những hành động thiện của chúng sanh, 
không có chỗ đứng trong tư tưởng Phật Giáo. Người Phật tử 
không trông cậy nơi một nhân vật đặc biệt nào để được ban 
phước, hay van vái nguyện cầu một cá nhân nào không được biết 
để được giải thoát. Chí đến Đức Phật tối thượng cũng không thể 
cứu vớt họ ra khỏi những trói buộc của vòng luân hồi. Năng lực 
uốn nắn đời sống nằm bên trong chúng ta. Người Phật tử là 
kamma-vàdins, những người tin tưởng nơi công hiệu của hành 
động, tốt cũng như xấu. 


Theo giáo huân của Đức Phật, nguyên nhân trực tiếp làm cho có 
sự khác biệt và cao thấp bát đồng giữa chúng sanh khi được 
sanh ra là atìtakamma, các hành động thiện và bất thiện của mỗi 
cá nhân trong những kiếp quá khứ. Nói cách khác, mỗi người gặt 
hái những gì mình đã gieo trong quá khứ. Và cùng thế ấy hành 
động của họ ở đây uốn nắn cuộc sống của họ trong tương lai. 


Trong tất cả những hành động, dâu tốt hay xấu, tâm là yếu tô 
trọng yếu hơn tất cả. "Tâm dẫn đâu các trạng thái tâm (tâm sở); 
tâm là chủ, tất cả đêu do tâm tạo. Nếu nói hay làm với tâm ô 
nhiễm, hậu quả là đau khổ sẽ theo dính ta như bánh xe theo chân 
con thú kéo xe." Cùng thé ấy, "do hậu quả của trạng thái tâm, lời 


nói và việc làm với tâm trong sạch và trầm tĩnh, hạnh phúc sẽ 
theo ta như bóng không khi nào rời hình. " [35] 


Con người luôn luôn đổi thay, trở nên tốt hơn hay xâu hơn. Tình 
trạng biên chuyên này không thê tránh và nó tùy thuộc trọn vẹn 
nơi hành động của chính mình và môi trường thân cận của mình. 


Thế gian hình như không toàn hảo và kém cân bằng. Quá nhiều 
lần chúng ta gặp phải nhiều khó khăn và nhiều khiếm khuyết. Mỗi 
người mỗi khác nhau bằng nhiều cách và trong nhiều sắc thái. 
Giữa những chúng sanh trong cảnh người chúng ta, nói chỉ đến 
loài thú, ta thấy những người sanh ra cơ cực khốn cùng, đắm 
chìm sâu thẩm trong phiền muộn và vô cùng bất hạnh; những 
người khác được sanh vào trạng thái phong phú dồi dào hạnh 
phúc và cuộc sống xa hoa trên nhung lụa, không biết chỉ đến 
những khổ đau của thế gian. Lại nữa, một vài người tốt phước 
được có tài năng và tâm trí minh mẫn trong khi nhiều người khác 
bị bao trùm trong đêm tối của si mê ngu muội. Tại sao vài người 
trong chúng ta khoẻ mạnh, đẹp đẽ, có nhiều bè bạn chân thành 
và quyến thuộc dễ mến, trong khi những người khác đê hèn, nhu 
nhược, nghèo khổ, cô đơn? Tại sao vài người trường thọ trong 
khi những người khác phải lìa đời trong lứa tuổi xuân xanh? Tại 
sao có người được phước lành sống trong cảnh giàu sang phú 
quý, có. nhiều tiếng tốt danh thơm? Tại sao một ít người được 
chọn sẵn, có đủ tất cả mọi điều mà con người đáng được có, còn 
những người khác thì bị lãng quên? Đó là những vấn đề cần phải 
giải quyết. 


Nếu trầm tĩnh ngồi lại và vô tư khảo sát, sáng suốt nhìn sâu vào 
bên trong sự vật để tìm hiểu, chúng ta sẽ nhận thức rằng những 
chênh lệch lớn lao ấy hẳn không phải là công trình của một 
nguyên lý ngoại lai hay một chúng sanh siêu phàm nào. Chúng ta 
sẽ thấy rằng chính chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm vê những 
hành động của ta, dầu tốt hay xấu, và chúng ta là người tạo 
nghiệp cho chính ta. 


Đức Phật dạy: 


"Tùy theo hột gióng đã được gieo, 


Ta sẽ gặt trái. 

Người hành thiện gặt quả lành. 

Người hành ác gặt quả dữ. 

Hãy gieo giỗng tốt và chăm nom vun bôi; 
Con sẽ thọ hưởng quả tốt." [34] 


Không thể quan niệm được một nguyên lý ngoại lai, hay chúng 
sanh toàn năng nào ban rải những phước lành cho những người 
khác nhau và nhiều ít khác nhau, và đôi khi tuôn những trận mưa 
rào tất cả những phước lành xuống cá nhân ấy. Có lý chăng nếu 
ta nói: 


"Ai khổ nhọc làm cho người nô lệ trở thành hoàng tử, 

Vì thành tựu phẩm giá cao quý và công trạng. 

Ai phán xử nhà vua mặc giẻ rách thênh thang ngoài đường 
Vì những việc đã làm hoặc không làm.” 

-- (Light of Asia) 


Người Phật tử không phiền trách Đức Phật hay một nhân vật siêu 
phàm hoặc người tốt phước nào, vì những tội khổ của nhân loại, 

hay tán dương các vị ấy vì những hạnh phúc mà con người đang 
thọ hưởng. 


Chính nhờ thông hiểu định luật nhân quả kamma và kamma- 
vipàka, nghiệp và quả của nghiệp, mà người Phật tử chân chánh 
tự chế không làm điều ác và cố găng làm những việc thiện. Người 
đã hiểu biết nhân và quả biết rõ rằng chính những hành động của 
mình chớ không phải gì khác làm cho cuộc sống của mình đau 
khổ hay như thế nào. Người ấy cũng thấu rõ rằng nguyên nhân 
trực tiếp của tình trạng dị biệt và bát đồng trong sự sanh trưởng là 
những hành động thiện và bắt thiện của mỗi cá nhân trong những 
kiếp quá khứ và trong kiếp sống hiện tại. 


Con người ngày nay là kết quả của hằng triệu triệu tư tưởng và 
hành động. Không phải họ sản là vậy; họ trở thành, và vẫn còn 
trở thành. Tâm tánh của họ do chính họ chọn lựa và quyết định. 
Tư tưởng, hành động mà họ chọn là thói quen mà theo chiều 
hướng đó họ trở thành. 


Tuy nhiên nên ghi nhớ rằng theo Phật Giáo, không phải tất cả 
những gì xảy diễn đều do hành động trong quá khứ. Trong thời 
Đức Phật, những người ở đạo giáo khác như Nigantha Nàtaputta, 
Makkali-Gosala v.v... chủ trương rằng bất cứ gì mà một cá nhân 
kinh nghiệm, dầu khoái lạc thích thú hay khó chịu bực mình hay 
vô ký, tất cả đều do nghiệp quá khứ. [35] Tuy nhiên, Đức Phật 
bác bỏ lý thuyết cho rằng hiện tại chỉ do hành động trong quá khứ 
quyết định (pubbekatahetu), và cho rằng điều đó là vô lý. Có 
nhiều chuyện là kết quả của những hành động của ta trong hiện 
tại, và của những nguyên nhân từ bên ngoài. Do đó nói rằng tất 
cả những gì xảy đến ta đều do hành động, hay nghiệp, của ta 
trong quá khứ là không đúng. 


Một người học trò lười biếng, thi rớt vì không chăm học, mà đồ lỗi 
cho nghiệp quá khứ thì có phải là vô lý không? Cũng như người 
kia hấp tấp, vì không cần thận nên vấp phải cục đá hay một vật 
gì, rồiđồ thừa cho nghiệp quá khứ thì có đáng cười không? Ta có 
thể kể ra nhiều thí dụ như vậy để chỉ rằng không phải tất cả đều 
do nghiệp. 


Nhưng đến khi nhân và duyên đã bị tận diệt thì đương nhiên quả 
cũng chấm dứt. Phiền muộn âu sầu cũng tan biến vì cội rễ của 
nhân tạo phiền muộn đã bị loại trừ. Thí dụ như người kia đốt một 
hột xoài ra thành tro bụi, đã tiêu trừ năng lực của mầm sống, hột 
xoài ắt không còn có thể mọc thành cây. Tất cả các pháp hữu vi 
(sankhàra, những vật được cấu hợp, những vật phải có gì khác 
tạo duyên mới hiện hữu), dầu hữu tri hữu giác hay vô giác vô tri, 
cũng dường thế ấy. Vì nghiệp là công xưởng chế tạo nên Bánh 
Xe Đời Sống (phava cakka), ta có khả năng phá vỡ vòng quanh 
vô tận của những kiếp sinh tồn ấy. Nhắc đến những vị giác ngộ 
đã tự chinh phục chính mình bằng cách tận diệt mầm mống của 
mọi nhiễm ô, Đức Phật dạy trong kinh Ratana Sutta [36]: 


"(Nghiệp) quá khứ của các Ngài đã được trải qua, (nghiệp) mới 
không có tạo, tâm không vọng móng vê sự trở thành trong tương 
lai. Mầm mồng (của thức-tái-sanh) đã chết, các Ngài không còn 
ham muốn sống-trỏ-lại. Những bậc thiện trí này đã tan biến (ra 
khỏi cuộc sống) như ngọnđèn lìa cây đèn. " Được biết rằng Đức 
Phật đã tuyên ngôn những lời trên khi thấy ngọn đèn tàn lụn, tắt 


dân. 


Pháp tùy thuộc phát sanh, paticca-samuppàda, với mười hai vòng 
khoen nhân duyên, bắt đầu bằng vô minh và chấm dứt với lão, tử, 
cho thấy bằng cách nào chúng sanh bị trói buộc, thênh thang 
trong vòng quanh sanh-tử triền miên, samsàra. Nhưng khi đã 
vượt ra khỏi mười hai yếu tố ấy con người đã thoát ra khỏi mọi 
đau khổ và không còn tái sanh. Đức Bốn Sư đã chỉ dạy đường lối 
để châm dứt cuộc đi bất định vô cùng tận ấy. Do sự cô găng chận 
đứng Bánh Xe Đời Sống ấy chúng ta có thể tìm con đường thoát 
ra khỏi tình trạng rối loạn. Lời Phật dạy về sự chấm dứt đau khổ 
như thế này: 


"Bằng cách hoàn toàn chắm dứt vô minh, hành chẫm dứt; 
Bằng cách chắm dứt hành, thức chắm dút; 

Bằng cách chẳm dứt thức, danh-sắc chám dứt; 

Bằng cách chấm dứt danh-sắc, lục căn chấm dứt; 

Bằng cách chắm dứt lục căn, xúc chắm dút; 

Bằng cách chắm dứt xúc, thọ chấm dứt; 

Bằng cách chấm dứt thọ, ái chấm dứt; 

Bằng cách chấm dứt ái, thủ chẫm dứt; 

Bằng cách chấm dứt thủ, hữu chấm dứt; 

Bằng cách chẵấm dứt hữu, sanh chấm dứt; 

Bằng cách chẳm dứt sanh, lão và tử, phiền muộn, than van, đau 
khổ âu sâu và tuyệt vọng chẵm dứt. 

Như vậy toàn thê khói đau khổ chám dứt." [37] 


Mặc dầu trong Phật Giáo thời gian được xem chỉ là một khái niệm 
(pannatti), trong ngôn ngữ chếđịnh (sammuti sacca) chúng ta nói 
đến ba thời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Hai yếu tố vô minh và 
hành (avijjà và sankhàra) thuộc vê quá khứ; tám yêu tố kế bắt đầu 
từ thức (vinnàna) thuộc về hiện tại; và cặp cuối cùng, sanh, lão 
tử, thuộc tương lai. 


Trong Bánh Xe Đời Sống này có ba khoen nối liền (sandhi). Giữa 
vòng khoen hành (sankhàra) yếu tố cuối cùng của thời quá khứ, 
và thức (vinnàna) vòng khoen đầu tiên của hiện tại, có sự nối liền 
nhân quá khứ và quả hiện tại (hetu-phala). Thức, danh-sắc, lục 
căn, xúc và thọ là quả trỗ sanh trong hiện tại, do nhân vô minh và 


hành trong quá khứ tạo nên. Vì có năm yếu tố quả này, phát sanh 
ba yếu tố ái, thủ, hữu, tạo duyên cho yếu tố sanh trong vị lai. Như 
vậy, giữa thọ và ái có một sự nối liền khác giữa quả hiện tại và 
nhân hiện tại (phala-hetu). Vì có ái, thủ và hữu trong hiện tại nên 
có sanh, và lão tử trong tương lai. Như vậy giữa hữu và sanh có 
sự nối liền khác. Ba vòng khoen nối liền chia vòng luân hồi làm 
bốn đoạn: 1) vô minh, hành; 2) thức, danh-sắc, lục căn, xúc, thọ; 
3) ái, thủ, hữu; 4) sanh, lão và tử. 


"Đã có năm nhân trong quá khứ, 
Giờ đây có năm quả, 

Cũng có năm nhân trong hiện tại, 
Và năm quả trong tương lai." [38] 


Kinh điển ghi nhận rằng vô minh và hành là nhân trong quá khứ. 
"Nhưng, người bị màn vô minh che lấp, khát khao, và vì khát khao 
ham muốn, ôm chặt và bám chắc tức thủ, và thủ tạo duyên cho 
hữu, như vậy ái, thủ và hữu cũng được bao gồm trong đó. Do đó 
có lời dạy: 'Trong hữu của tiến trình nghiệp quá khứ có si mê, tức 
vô minh; có tích trử, tức hành; có bám níu tức ái; có ôm chặt, tức 
thủ; có tác ý, tức hữu; như vậy năm yếu tố trong hữu của tiến 
trình nghiệp quá khứ tạo duyên cho vòng khoen tái sanh (trong 
hiện tại). ” [39] 


Năm yếu tố quả trong kiếp hiện tại như được ghi trong kinh điển 
là: thức, danh-săc, lục căn, xúc và thọ. 


Trong hiện tại ta cũng tạo năm nhân, nhưng kinh sách chỉ ghi: ái, 
thủ và hữu. "Tuy nhiên, khi hữuđược bao gồm trong đó, hành mà 
đứng trước đó hoặc những gì liên hợp với nó cũng được bao 
gồm. Và khi bao gồm ái và thủ, vô minh mà liên hợp với nó, tức 
lòng si mê do đó con người tạo nghiệp, cũng được bao gồm luôn. 
Như vậy có năm (tức: ái, thủ, hữu, vô minh, hành.” 


Trong tương lai chúng ta gặt năm quả: thức, danh-sắc, lục căn, 
xúc và thọ. Kinh điển ghi thêm hai là sanh, và lão và tử. Lão và tử 
được xem là nằm trong năm yếu tố ấy. Trong thực tế, sanh là sự 
phát sanh của năm yếu tố thức, danh-sắc, lục căn, xúc, thọ ấy. 
Lão và tử là sự già nua và cái chết của năm yếu tố ấy. 


Phân tách tận tường và tỉ mỉ như vậy ta thấy rõ ràng là trong pháp 
tùy thuộc phát sanh, paticca-samuppàda, tiến trình lặp đi lặp lại 
của sự tái sanh trong vòng quanh những kiếp sinh tồn, không có 
chỉ là thường còn, không có chỉ cùng loại với một thực thế-linh 
hồn di chuyền từ kiếp này sang kiếp kế. Tất cả các pháp, 
dhamma, đều tùy thuộc do nhân duyên, và tất cả đều là duyên 
sinh (sabbe dhammà paticcasamuppannà), và tiễn trình diễn biến 
này rõ ràng không có mảy may ý niệm về một linh hồn thường 
còn hay tự ngã. 


Đức Phật tuyên ngôn: "Tin rằng người hành động sẽ là một với 
người gặt quả (trong kiếp vị lai), là một cực đoan. Tin rằng người 
hành động và người gặt quả là hai người khác hẳn là cực đoan 
khác. Như Lai, đắng Trọn Lành, lánh xa cả hai cực đoan ấy và 
truyền dạy chân lý trung dung, tức: "Do vô minh tạo duyên hành 
phát sanh v.v... (xem công thức). Như thế ây phát sanh toàn thê 
khối đau khổ." 


Do đó người xưa có lời: 

"Không có người hành động 

Hay người gặt hậu quả của hành động; 

Chỉ có những hiện tượng liên tục chảy trôi -- 
Không có quan kiến chân chánh nào khác. 

Bởi vì ở đây không có đắng Phạm Thiên (Brahma), 
Tạo hóa của vòng quanh sanh tử; 

Chỉ có những hiện tượng liên tục chảy trôi -- 

Được tạo duyên do nhân và vật cấu tạo. [40] 


Trong phần kết luận bài viết về pháp tùy thuộc phát sanh, một 
thắc mắc có thê đến với người đọc, cần phải được giải quyết. 
Nếu, theo pháp tùy thuộc phát sanh, các pháp đều do điều kiện 
quyết định, ta có chiều hướng nghĩ rằng Đức Phật khuyến khích 
thuyết định mạng hay tiền định, và rằng tự do của con người và 
tự do ý chí đã bị gác bỏ qua một bên. 


Nhưng thuyết định mạng là thế nào? Theo Dictionary of 
Philosophy, 'thuyêt định mạng là thuyệt tiênđịnh, đặc biệt là dưới 
hình thức thân học, vôn chủ trương răng tât cả mọi sanh hoạt của 


con người đều do Thượng Đề quyết định trước." Thuyết Tiền 
Định, theo Oxford English Dictionary, là lý thuyết triết học chủ 
trương rằng hành động của con người không tự do mà cần thiết 
phải có những động cơ quyết định, và động cơ này được xem là 
những năng lực bên ngoài tác động trên ý chí." Giáo lý nghiệp 
báo biện bác điều này. Một sự hiểu biết Phật Giáo rõ ràng cho 
thấy rằng Đức Phật không bao giờ chấp nhận lý thuyết cho rằng 
tất cả mọi sự vật đã được sắp xếp sẵn, nhất định phải xảy ra như 
thế nào không thê sửa đồi, rằng mọi sự vật đã được định trước, 
phải xảy diễn không thể tránh -- đó là thuyết. tiền định nghiêm nhặt 
(niyati vàda). Ngài cũng không chủ trương rằng tuyệt đối không 
có tiền định (adhicca-samuppanna). Đâu đâu ta cũng thấy tác 
động những định luật và những điều kiện, và một trong những 
định luật ấy là tác ý, cetanà, tức lý nghiệp báo. Không có người 
ban hành luật, cũng không có nguyên lý ngoại lai nào xen vào 
những gì xảy đến cho danh và sắc. Sự vật phát sanh do nhân và 
duyên. Như thế ấy hành động và phản ứng của hành động vận 
chuyên vô cùng tận dưới năng lực của nghiệp, tiềm ẩn trong vô 
minh, và do ái dục thúc đầy. Tự do ý chí và trách nhiệm cá nhân 
của con người về hành động (nghiệp) của mình không hề bị bất 
cứ gì chi phối, bất cứ bằng cách nào. 


Cuối cùng, một vài lời về "tự do ý chí": ý chí không phải là cái gì 
tịnh, trong ý nghĩa bất động. Nó không phải là một thực thể thật 
sự có, hay một vật tự nó hiện hữu. Ý chí là một trạng thái tâm 
nhất thời cũng như bắt luận trạng thái tâm nào khác; như vậy, 
không có một "ý chí”, xem như "một vật",để có tự do hay không tự 
do. Trong thực tế, "ý chí" này cũng là một hiện tượng nhất thời do 
nhân duyên tạo. 


Đối với người Phật tử chân chánh, niềm ưu tư đầu tiên về đời 
sống không phải là suy cứu hay khảo sát suông, hoặc dấn thân 
trong cuộc hành trình vô ích vào những vùng ảo ảnh cao xa 
tưởng tượng, mà là thành đạt hạnh phúc thật sự và giải thoát ra 
khỏi mọi đau khổ. Paticca-samuppàda, pháp tùy thuộc phát sanh, 
vốn dạy về đau khổ (dukkha) và sự chấm dứt đau khổ, là khái 
niệm nòng cốt của Phật Giáo, và đây là đóa hoa xinh tươi nhất 
của tư tưởng Ấn Độ. 


-OoQOOo- 
Paticca-Samuppàda (anuloma) 
Tùy Thuộc Phát Sanh (theo chiêu xuôi; chiêu phát sanh) 


I-ll Avijjià-paccayà sankhàra 

i-Iil Sankhàra-paccayà vinnànam 

ii-iv — Vinnàna-paccayà nàma-rùpam 
IV-V Nàma-rùpa-paccayà salàyatanam 
V-VỊ Sàlayatana-paccayà phasso 

vi-vii _ Phassa-paccayà vedanà 

vii-viii._ Vedanà-paccayà tanhà 

vii-ix Tanhà-paccayà upàdànam 

ÏX-X Upàdàna-paccayà bhavo 

x-XI Bhava-paccayà jàti 

xi-xii dJàti-paccayà jarà-maranam soka-parideva-dukkha- 


domanassupàyàsà sambhavanti, evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 


Paticca-Samuppàda (patiloma) 
Tùy Thuộc Phát Sanh (theo chiêu châm dứt) 


I-ll Avijjiàyatveva asesa-viràga-nirodhà sankhàra-nirodho 
IÍ-H Sankhàra-nirodhà vinnàna-nirodho 

ii-iv — Vinnàna-nirodhà nàma-rùpa-nirodho 

IV-V Nàma-rùpa-nirodhà salàyatana-nirodho 


V-VI Salàyatana-nirodhà phassa-nirodho 


vi-vii  Phassa-nirodhà vedanà-nirodho 


VII-VIII 
VIII-IX 
IX-X 
X-XI 


XI-XI 


Vedanà-nirodhà tanhà-nirodho 
Taanhà-nirodhà upàdàna-nirodho 
Upàdàna-nirodhà bhava-nirodho 
Bhava-nirodhà jàti-nirodho 


dàti-nirodhà jarà-maranam soka-parideva- dukkha 
domanassupàyàsà nirujjhanti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa-nirodho hoii. 


(Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, ii, l) 


IV-V 


V-VI 


VI-VII 
VII-VIII 
VIII-IX 
IX-X 
X-XI 


XI-XI 


BẢN DỊCH 
Sự Phát Sanh Của Bánh Xe Đời Sông 


Tùy thuộc nơi vô minh (avijjà), hành (sankhàra) phát sanh. 
Tùy thuộc nơi hành (sankhàra), thức (vinnàna) phát sanh. 


Tùy thuộc nơi thức (vinnàna), danh-sắc (nàma-rùpa) phát 
sanh. 


Tùy thuộc nơi danh-sắc (nàma-rùpa), lục căn (salàyatana) 
phát sanh. 


Tùy thuộc nơi lục căn (salàyatana), xúc (phassa) phát 
sanh. 


Tùy thuộc nơi xúc (phassa), thọ (vedanà) phát sanh. 
Tùy thuộc nơi thọ (vedanà), ái (tanhà) phát sanh. 
Tùy thuộc nơi ái (tanhà), thủ (upàdàna) phát sanh. 
Tùy thuộc nơi thủ (upàdàna), hữu (bhava) phát sanh. 
Tùy thuộc nơi hữu (bhava), sanh (jàti) phát sanh. 
Tùy thuộc nơi sanh (jàti), lão và tử (jarà- marana), và 


phiền muộn, than van, đau khổ, âu sâu và tuyệt vọng phát 
sanh. Như thê ây phát sanh toàn thê khôi đau khô. 


Sự Chấm Dứt Của Bánh Xe Đời Sống 


i-il Do sự chấm dứt toàn vẹn vô minh, hành chấm dứt. 


i-ii Do sự chấm dứt hành, thức chấm dứt. 

iii-iv Do sự chấm dứt thức, danh-sắc châm dút. 
iv-v Do sự chấm dứt danh-sắc, lục căn chấm dút. 
v-vi Do sự chấm dứt lục căn, xúc chấm dứt. 

vi-vii Do sự chấm dứt xúc, thọ chấm dứt. 

vii-viii_ Do sự chấm dứt thọ, ái chấm dút. 

viii-ix Do sự chấm dứt ái, thủ chấm dút. 

ix-x Do sự chấm dứt thủ, hữu chắm dứt. 

x-xi Do sự chấm dứt hữu, sanh chấm dứt. 


xi-xii. Do sự chấm dứt sanh, lão và tử cùng với phiền muộn, 
than van, đau khô, âu sâu, và tuyệt vọng châm dứt. Nhữ 
thê ây châm dứt toàn thê khôi đau khô. 


Chú thích: 


[1] Mahà Nidàna Sutta, Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, 15. 

[2] Anamatagga Samyutta, Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, ii, 179. 
[3] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, iv, 77. 

[4] Aldous Huxley, Ends and Means (London: 1945), trang 14-15. 
[5] Bertrand Russell, Why l Am Not a Christian (London: 1958), 
trang 4. 

[6] `Viscount Samuel, Belief and Action (London: Penguin Books, 
1939) trang 16. 

[7] Vinaya Pitaka, Tạng Luật, I, phẩm Mahàvagga. 

[8] Trọn công thức gồm mười hai yếu tố sẽ được trình bày ở cuối 
chương. 


[9] Thường hai danh từ anuloma và patiloöoma được phiên dịch là 
"theo chiều xuôi" và "theo chiều ngược". Tuy nhiên, dịch như thế 
thì không đúng hẳn vì theo chiều ngược là bắt từ cuối đi ngược 
trở lên. Cả hai chiều, phát sanh và chắm dứt của pháp tùy thuộc 
phát sanh đều bắt từ đầu xuống đến cuối. Thí dụ, với sự phát 
sanh của vô minh, hành phát sanh v.v... Với sự chắm dứt của vô 
minh, hành chấm dứt v.v... 

[10] Udàna, I. 

[11] Dhammacakkappavattana Sutta, Kinh Chuyên Pháp Luân, 
Vinaya Pitaka, Tạng Luật, l, Samyutta Nikàya, v, 420. 

[12] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, l, 176. 

[13] Majjhima Nikàya, Trung A hàm, 79/11, 32. 

[14] Eddington, The Philosophy of Physical Science (Cambridge 
Ủniversity Press, 1939) 

[15] Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, ii, 90; Samyutta Nikàya, Tạp A 
Hàm, v, 430; Vinaya Pitaka, Tạng Luật, I, 229. 

[16] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 106. 

[17] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 38/I 265-266. 

[18] Kinh Lankàvatàra Sùtra. 

[19] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 38. 

[20] Nyanàtiloka, Fundamentals of Buddhism Colombo: 1949), 
trang 67. 

[21] Cùng sách trên, trang 65. 

[22] Madhupindika Sutta, Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 18, và 
Mahà- tanhàsankhaya Sutta, Majjhima Nikàya, 38. 

[23] Dhammacakkappavattana Sutta, Kinh Chuyên Pháp Luân, 
Vinaya Pitaka l; Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, v, 420. 

[24] Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, 22/II, 308-309. 

[25] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 216. 

[26] Sutta-Nipàta, v, 61. 

[27] Vinaya Mahàvagga, Khandaka. Để có thêm chỉ tiết xin xem 
"The Buddha's Ancient Path", Thera Piyadassi (BPS, xuất bản lần 
thứ năm, 1987) trang 163. 

[28] Dhammapada. Kinh Pháp Cú, câu 153-154. 

[29] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 22/1, 138. 

[30] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 135/111, 203. 

[31] Dr. Cassius A. Pereira (về sau là Kassapa Thera), "What l 
Believe?" Ceylon Observer, Octber 1937. 

[32] Paul Dahlke, Buddhist Essays (London: 1908), trang 115. 


[33] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 1,2. 

[34] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, l, 227; The Kindred Sayings, l. 
trang 137. 

[35] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm,101. Dìgha Nikàya, Trường A 
Hàm, 2. Quan điểm này cũngđược đề cập đến trong Anguttara 
Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, l, 137. 

[36] Sutta-Nipàta, câu 235. 

[37] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, ¡, 176. 

[38] The Path of Purification (Thanh Tịnh Đạo), do Đại Đức 
Nanamoli dịch (Kandy: BPS), trang 669. 

[39] Trang 67 trong sách trên. 

[40] The Path of Purification, trang 701. 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


_—_ CHƯƠNG9: 
SÁC THÁI TÂM LÝ CỦA PHẬT GIÁO 


Những gì Đức Phật thuyết giảng trong thời gian bốn mươi lăm 
năm quả thật bao la và có nhiều sắc thái rất khác nhau, vô cùng 
thâm diệu, khiến nhiều học giả gọi Phật Giáo là một tôn giáo; một 
triết học; một hệ thống luân lý: một hệ thống tôn giáo-triết học; 
một học thuyết đạo đức lý tưởng. Nhưng ta còn phải tìm một tôn 
giáo nào mà trong đó phần tâm lý được đề cập đến rộng rãi như 
trong Phật Giáo. Cái mà thông thường được gọi là lý thuyết tâm lý 
học -- cũng như các lý thuyết khoa học khác -- định nghĩa cái tâm 
bằng những danh từ tịnh, trong khi đó tâm lý học Phật Giáo định 
nghĩa đời sông tâm linh với những danh từ động. Tuy nhiên, sau 
nhiều cố gắng và phấn đấu, tâm lý học hiện đại cuối cùng rời bỏ 
trụ sở đỗ nát của những trường phái chánh thống, và khám phá 
trở lại giáo lý cổ xưa về cái tâm sông động. Chắc chắn là có vài 
điểm khác nhau, nhưng nguyên tắc căn bản vẫn là một. Ngày nay 
nhiều nhà tâm lý học chấp nhận bản chất sống động của cái tâm, 
và những sách giáo khoa về tâm lý học hiện đại đã từ bỏ ngành 
khoa học về tác phong của con người. 


Đối với Đức Phật, chí đến vấn đề tôn giáo và nguồn cội của tôn 
giáo cũng không phải siêu hình, nhưng là một vấn đề tâm lý và trí 
thức. Ngài không sẵn sàng giải đáp những thắc mắc như: Thế 
gian có trường tồn vĩnh cửu hay không? Thế gian có vô cùng tận 
hay không? Thế gian có ngày tận cùng hay không? Nguồn gốc 
của thế gian là gì? Có người hỏi thì Ngài lặng thinh, không trả lời 
những câu hỏi xem hình như quan trọng nhưng không bổ ích như 
vậy, bởi vì đối với những câu hỏi và thắc mắc vô nghĩa lý tương 
tợ, im lặng là giải đáp tốt đẹp nhất. Đường lối duy nhất để giải 
quyết những hoài nghi và những vấn đề khó khăn là nhìn sâu trở 
vào, thám sát những thâm cung bí hiểm của nội tâm, chỉ có thể 
thực hiện được do công trình tự quán chiếu, căn cứ trên đức 
hạnh trong sạch và thiền tập. 


Tất cả những giáo lý chánh yếu trong Phật Giáo như nghiệp báo, 
nhân quả và tái sanh, pháp hành thiền và những thành quả tinh 
thần, tốt hơn hết nên được nghiên cứu và nghiền ngẫm khảo sát 
như những sinh hoạt của tâm và như vậy, một cách thích nghi 
nhất, Phật Giáo có thể được mô tả là một môn học về tâm lý cao 
siêu nhất. 


Trong kinh điển Phật Giáo, Tạng Luận (Abhidhamma Pitaka, tạng 
Vi Diệu Pháp) trình bày và giải thích rành mạch cái tâm và những 
yếu tố của tâm (tâm vương và tâm sở), giúp vạch rõ lối sống trong 
sạch cho người Phật tử. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát tận tường 
những cuộc đàm thoại, những lời giảng của Đức Phật, có chiều 
hướng làm cho ta tin chắc rằng phần tâm lý cũng đóng một vai trò 
quan trọng trong Tạng Kinh (Sutta Pitaka). Những gì Đức Phật 
cần nói về bản chất của tâm, phương pháp thanh lọc tâm, và 
nghệ thuật trở nên chủ nhân cái tâm chớ không phải nô lệ, đã 
được tuyên dạy trong những bài giảng của Tạng Kinh. Về điểm 
này bài Kinh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta, bài giảng về bốn Nền 
Tảng của Niệm) [1], bài kinh Vitakka Santhàna Sutta (Loại Trừ 
Những Tư Tưởng Phóng Dật) [2] và những bài kinh nòng cốt 
tương tợ là những thí dụ điển hình. 


Phật Giáo có tánh cách tâm lý nhiều hơn tất cả các tôn giáo. 
Điêm quan trọng đáng được chú ý là những sinh hoạt phức tạp 


của tâm được đề cập đến trong Phật Giáo đầy đủ hơn bắt luận 
trong tôn giáo nào và như vậy, tâm lý học cùng sinh hoạt chung 
với Phật Giáo nhiêu hơn với bât cứ tôn giáo nào khác. 


Phật Giáo có liên hệ với tâm lý học hiện đại không? ta có thể hỏi. 
Có, với vài điểm khác biệt. Niềm ưu tư của Phật Giáo là chữa 
bịnh, hơn là phân tách. Phật Giáo giúp ta vượt lên khỏi tầng lớp 
trí thức, đến mức thật sự kinh nghiệm chính đời sống. 


Xuyên qua pháp hành thiền Đức Phật đã khám phá chứng bịnh 
phổ cập nằm sâu trong tâm tư và trí não con người. Trí tuệ minh 
sát phi thường của Đức Phật thấy sâu vào bên trong những sinh 
hoạt của tâm làm cho Ngài là một nhà tâm lý và một khoa học gia 
siêu tuyệt tột đỉnh. Đúng thật rằng đường lối nhằm tiến đến những 
chân lý ấy của đời sống không giống như của người theo chủ 
nghĩa thực nghiệm, nhưng những gì Đức Phật khám phá vẫn là 
chân lý, và trong thực tế đã được các nhà thực nghiệm chứng 
thật. Tuy nhiên khi dấn thân vào những khảo sát ấy mục tiêu của 
Ngài khác hẳn các nhà khoa học. 


Những lời Đức Phật tuyên ngôn về bản chất của tâm và vật chất 
nhăm thăng về chủ đích nhật định. Mục đích ây giản dị là giải 
thoát cá nhân, là tình trạng châu toàn tôi thượng ra khỏi mọi trói 
buộc. 


Sở dĩ Đức Phật đặt nặng sự chú ý vào tâm và những hiện tượng 
tâm linh là vì đời sống nội tâm có một vai trò quyết định làm khởi 
phát hành động của con người. Trong những tôn giáo thờ thần 
linh, căn bản là Thượng Đề. Phật Giáo vốn không thờ thần linh, 
lầy tâm làm nền tảng. 


Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo khởi đầu với những lời, "Vào lúc sơ 
khai Thượng Đề tạo trời và đất," trong khi ấy câu mở đầu Kinh 
Pháp Cú là: “Mano pubbangamà dhammà mano sefthà 
manomayà," "Tâm dẫn đầu các pháp; tâm là chủ; tâm tạo tác tắt 
cả." Những lời của Thiên Chúa, và trong thực tế, những lời của 
chư vị Thần Linh trong tất cả các tôn giáo thờ thần linh, nhắm về 
Thần Linh và cõi trời, những gì vượt qua bên kia đời sống. Đức 
Phật đặt trọng tâm vào tầm quan trọng của cái tâm trong lược đồ 


giải thoát, hướng dẫn vào những đường lối phân biện và khảo 
sát, và khuyến khích ta thật sự gia công phát triển năng lực và 
phẩm chất của nội tâm. Đức Phật dạy: "Chính tự các con phải 
kiên trì tinh tẫn, và thành tựu giải phóng cho chính mình; chư Phật 
chỉ rọi sáng con đường. " [3] 


Nhằm thấu hiểu đầy đủ trạng thái tự do lý tưởng của cái tâm, cần 
phải hiểu rõ và xác nhận tầm quan trọng của nó. Nếu không thông 
suốt tầm quan trọng của tâm một cách thích nghi ta không thể 
hiểu biết đầy đủ vì sao cần thiết phải trau giồi và gìn giữ tình trạng 
tự do của nó. 


Trong tất cả các năng lực, tâm lực là công hiệu nhất. Tự nó, và 
bên trong nó, tâm là một động lực. Bát luận cố gắng nào gây trở 
ngại, không để cho động lực này tự do trưởng thành, là một bước 
trong chiều hướng sai lầm. Không ai thấu triệt rõ ràng năng lực 
của tâm bằng Đức Phật. 


Phật Giáo, trong khi không phủ nhận thế gian vật chất và ảnh 
hưởng lớn lao của thế gian vật chất trong đời sống tâm linh, nhân 
mạnh đến tầm mức quan trọng vĩ đại của tâm. Ngày kia, một vị tỳ 
khưu bạch hỏi Đức Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, cái gì hướng dẫn 
thế gian? Cái gì lôi cuốn thế gian? Dưới thế lực của một pháp nào 
tất cả vận chuyển?" Đức Phật khẳng quyết trả lời: "Thật vậy, này 
tỳ khưu, tâm hướng dẫn thế gian; tâm lôi cuốn thế gian; tất cả đều 
vận chuyển dưới năng lực của một pháp, cái tâm.' [4| Theo quan 
điểm của Phật Giáo, tâm hay thức là phân nòng cốt của kiếp sinh 
tồn. Tất cả những kinh nghiệm tâm lý của chúng ta, như đau đớn 
và thích thú, âu sầu và hạnh phúc, tốt và xấu, sanh và tử, không 
do nơi bắt luận nguyên lý ngoại lai nào. Đó là hậu quả của những 
tư tưởng của chính chúng ta và phản ứng của nó. 


Lối sống của người Phật tử là một tiến trình thanh lọc lời nói, 
hành động và tư tưởng, rất mãnh liệt và công phu. Đây là tự phát 
triển và tự thanh lọc, tiến đến thành quả tự chứng ngộ. Điểm 
trọng yếu là kết quả thực dụng chớ không phải chỉ SUy CỨU Suông 
có tánh cách triết học, trừu tượng hợp lý hoặc nghiền ngắm suy 
tư suông. Luân lý và tâm lý Phật Giáo được xây dựng trên chân lý 
vĩnh cửu của dukkha, trạng thái bất toại nguyện, của tất cả chúng 


sanh hữu giác, tất cả những kiếp sinh tồn. Đức Phật tuyên ngôn: 


"Chỉ có một điêu, Như Lai dạy, Đau khổ và điểm chấm dứt đau 
khô phải đạt đền. " [5] 


Thấu hiểu lời dạy không thể lầm lẫn này tức là thấu hiểu Phật 
Giáo; trọn giáo huấn của Đức Phật không có gì khác hơn là áp 
dụng nguyên tắc này. Cái mà có thể được gọi là sự khám phá của 
Đức Phật chỉ là Tứ Diệu Đế: tức dukkha (đau khổ), sự phát sanh 
hay nguyên nhân sanh dukkha, sự chấm dứt dukkha, và con 
đường dẫn đến chắm dứt dukkha. Và những gì còn lại là hình 
thức khai triển hợp lý và giải thích chỉ tiết hơn bốn chân lý ấy. “Đó 
là giáo huần điền hình của chư Phật trong các thời đại" [6] 


Đức Phật là vị thầy thực tế. Đối với ai lắng tai nghe, Ngài giải 
thích trong từng chỉ tiết vẫn đề dukkha, thực trạng phổ cập của 
đời sống, và làm cho người nghe cảm nhận trọn vẹn sức mạnh 
của nó. Ngài nói rõ cho chúng ta biết những gì Ngài giải thích và 
những gì không giải thích. Đối với người có cái nhìn vào thế gian 
và tất cả gì trên thế gian trong bồi cảnh thích nghi của nó, niềm 
ưu tư đầu tiên về kiếp sinh tồn không phải chỉ là SUy Cứu Suông 
hay vô ích, viễn du trong những vùng ảo tưởng viễn vông kỳ lạ, 
mà thành đạt cho kỳ được hạnh phúc thật sự và tự do, thoát ra 
khỏi dukkha, bắt toại nguyện. Đối với người mà kiến thức thật sự 
tùy thuộc nơi vấn đề nòng cốt: Điều học này có thể hữu dụng cho 
ta để thành tựu nội tâm thanh bình an lạc và vắng lặng, hạnh 
phúc thật sự không? Đức Phật dạy: "Trong chính tẫm thân dài 
một sải này với tâm thức và tri giác của nó Như Lai tuyên bố đó là 
thế gian, sự phát sanh của thế gian, sự chẫm dứt thế gian và con 
đường dẫn đến chắm dút thế gian." Nơi đây danh từ "thế gian" có 
nghĩa là dukkha (Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, ii, 48). 


Theo giáo huấn của Ngài, đau khổ không thể tách rời ra khỏi ngũ 
uần, tức tắm thân dài một sải này. Ngũ uẫn và đau khổ là một, 
không phải hai điều khác nhau. "Đau khổ là gì? Đức Phật hỏi, và 
Ngài giải đáp: "Phải nói rằng đó là ngũ uẫn thủ." [7] 


Không phải mọi hình thức đau khổ đều do sự tái sanh vào những 
cảnh giới khác nhau. Và đôi với người nhìn đời một cách chân 


chánh, không có gì ở thế gian là không đau khổ; bởi vì tất cả mọi 
sự vật, dầu là những kinh nghiệm lạc thú nhất, đều vô thường 
biến đổi, thắm thoát trôi qua, rồi tan biến. Vì lẽ áy Đức Phật tuyên 
ngôn: “Tắt cả những gì được kinh nghiệm là đau khổ." (yamkimci 
vedayi!tam sabbam tam dukkhasmimti vadàmi..) 


Giờ đây, rõ ràng là muốn thâu hiều chân lý thâm diệu đầu tiên, 
dukkha, khổ đề, cũng như ba đề kia, điều cần thiết là phải có một 
ý niệm rõ ràng về ngũ uẫn, năm nhóm thành phần cấu hợp một 
chúng sanh. Theo ngôn ngữ thông thường chúng ta nói một 
"chúng sanh”, nhưng trong ý nghĩa cùng tột không có cái gì như 
một "chúng sanh", mà chỉ có sự biểu hiện của những năng lực 
hay năng lượng tâm-vật-lý không ngừng chuyển biến. Những 
năng lực và năng lượng ấy cấu hợp năm uần, và cái mà chúng ta 
gọi là chúng sanh không phải gì khác hơn là sự phối hợp của năm 
uẩn luôn luôn biến đổi ấy. Vậy ngũ uẩn là gì? 


Theo Phật Giáo, con người là một phối hợp tâm-vật-lý của tâm và 
thân (nàma-rùpa, danh-sắc). Những thành phần của "tâm" được 
xếp vào bốn nhóm: thọ (vedanà); tưởng (sannà), tức tri giác, hình 
ảnh và khái niệm; hành (sankhàra), những sinh hoạt của tâm 
cùng với những trạng thái tâm phát sanh đồng thời với nó; và 
thức (vinnànà). Bốn nhóm tinh thần này là những yếu tố phi-vật-lý 
(ngoài những yếu tố vật lý) của con người, được xem chung là 
tâm (nàma, danh). Danh (nàma), cùng với cơ thể vật chất (rùpa, 
sắc), câu hợp cái được gọi là con người. Danh- -sắc cũng được 
biết là ngũ uần (pancakkhandha: sắc, thọ, tưởng, hành, thức), 
năm nhóm thành phần cấu thành một cá nhân. 


Trong ngành tâm lý học, tâm lý học Phật Giáo hay gì khác, chúng 
ta phải đặt câu hỏi xem tâm và não có khác nhau không. Quả thật 
có sự liên hệ rất mật thiết giữa tâm và bộ óc vật chất. Những sinh 
hoạt tinh thần có liên hệ đến cân não. Tâm không phải là cái gì có 
thể sờ đụng bằng tay, hay trắc nghiệm bằng phương pháp hóa 
học nào. Nó vô hình và không thể sờ đụng và vì thế không thể 
khảo sát bằng năm giác quan. Nó nằm ngoài phạm vi của thế 
gian vật chất; tuy nhiên ta có thể có vài ý niệm về bản chất, về kết 
cấu và một cách tổng quát, về lối sinh hoạt của nó. Nhưng bộ óc 
thì khác. Ta có thể nói đến vị trí thật sự, kết cầu và chức năng của 


cân não. Cái tâm, tuy không thể được thấu hiểu do những ảnh 
hưởng bên ngoài, không nằm dưới sự kiểm soát của những yếu 
tố bên ngoài, nhưng nó là chủ tất cả. Chính với cái tâm mà con 
người tìm chân lý, dò xét vào sâu bên trong sự vật, và có thể học 
hỏi những bí ẩn và ý nghĩa của sự vật. 


Một cách vắn tắt, phần vật chất (sắc), cơ thể vật chất của con 
người, gồm bốn nguyên tố chánh yếu (cattàri mahabhtâni, tứ 
đại), được biết là nguyên tố có đặc tính cứng rắn, lỏng, nóng hay 
nhiệt độ, và di chuyển hay rung động (pathavi, àpo, tejo, vàyo). 
Nơi đây, tứ đại không phải chỉ giản dị là đất, nước, lửa và gió như 
ta thường hiểu, mặc dầu một cách chế định ta có thể gọi như vậy. 
Trong tư tưởng Phật Giáo, đặc biệt là trong giáo lý Vi Diệu Pháp, 
Abhidhamma, nó còn là cái gì hơn nữa. Một cách rất vắn tắt 
pathavi hay thể cứng, là nguyên tố có đặc tánh choán một chỗ 
trong không gian. Àpo, thể lỏng là nguyên tố có đặc tánh làm dính 
liền. Tejo, nguyên tố có đặc tánh nóng hay nhiệt độ. Vàyo là 
nguyên tố di động, đó là sự di chuyển. Tất cả vật thể đều do Tứ 
Đại câu hợp, nhưng trong mỗi vật, thành phần này có thể trội hơn 
các thành phần khác, như trong đất chẳng hạn, mặc dầu có đủ 
bốn nguyên tố của Tứ Đại, thành phần đất trội hơn nước, lửa, gió. 


Như đã thảo luận trước đây, bốn yếu tố không-phải- vật-lý (phi- 
vật-lý) của con người, tất cả những tiến trình tinh thần và cảm 
xúc, đều được bao gồm trong danh từ "tâm". Người học Phật vốn 
quen thuộc với ba danh từ: mano, citta và vinnàna. Những chữ 
này thường được phiên dịch là tâm, ở nơi này hay trong một đoạn 
văn khác, mặc dầu người phân biệt xét đoán sẽ dịch vinnàna là 
thức, hay tâm hay biết. Anh ngữ "mind" mà ta thường dịch là 
"tâm" diễn đạt không mấy thích nghi ý nghĩa của Phạn 

ngữ mano hay ciffa. Ba danh từ mano, ciffa và vinnànatuy được 
xem là đồng nghĩa (yam ca kho bhikkhave vuccati cittam itipi 
mano ffipi vinnànam) [8] nhưng mỗi danh từ được đặc biệt xử 
dụng trong những đoạn văn khác nhau, với những ý nghĩa chút ít 
khác nhau để diễn tả những sắc thái tâm lý khác nhau trong Phật 
Giáo. (Lời người dịch: thông thường, mano được dịch sang tiếng 
Việt là ý, ciffa là tâm và vinnàna là thức). 


Trong tâm lý học Phật Giáo danh từ vinnàna hàm xúc một ý nghĩa 


sâu xa hơn. Trong tâm lý học Tây Phương, tâm được định nghĩa 
là: "Toàn phần được tổ chức của những tiến trình và kết cấu tâm 
lý, tri giác, vô tri giác và nội tâm linh, về mặt triết học, thay vì về 
mặt tâm lý, thực thể hay tầng lớp căn bản của những kết cấu và 
tiến trình ấy." [9] Theo triết học: "Tâm được dùng trong hai nghĩa 
chánh: (a) tâm cá nhân là cái tự ngã hay chủ thể tri giác, hồi nhớ, 
tưởng tượng, cảm giác, quan niệm, lý luận, muốn, v.v... và, về 
mặt chức năng, liên hệ với một cơ thể cá nhân; (b) tâm, khảo sát 
với tính cách chung, là một thể chất siêu hình thắm nhuằn tâm 
Tế tất cả mọi cá nhân và nó là đối nghịch với vật chất hay vật 
ễ." [10] 


Giờ đây chúng ta hãy thảo luận về bốn uân vedanà, sannà, 
sankhàra và vinnàna (thọ, tưởng, hành, thức), vôn câu hợp thành 
phân tâm linh. 


Vedanà, thọ, thành phần cảm giác đi chung với ấn tượng và ý 
nghĩ của chúng ta. Thọ có ba: thọ lạc, thọ khổ và thọ vô ký (trung 
lập, không lạc không khổ). Thọ phát sanh tùy thuộc nơi xúc. Thấy 
một hình thể hay một vật, nghe một âm thanh, hưởi một mùi, nếm 
một vị, sờ đụng một vật, nhận thức một đối tượng của tâm (ý nghĩ 
hay tư tưởng) con người kinh nghiệm một loại thọ. Sáu loại thọ 
này được cảm nhận xuyên qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý (khả 
năng nhận thức của tâm manindriya, được xem là khả năng thứ 
sáu trong tâm lý học Phật Giáo). Thí dụ như khi mắt, hình thể, và 
nhãn thức (cakkù-vinnàna) hợp chung lại, trạng thái hợp chung 
này được gọi là xúc. Xúc có nghĩa là sự phối hợp giác quan, đối 
tượng của giác quan, và ý thức. Khi tất cả ba yếu tố này hợp 
chung lại thì thọ đương nhiên phát sanh, không có năng lượng 
hay năng lực nào có thể cản ngăn. 


Kế đó là thành phần của tri giác (sannàkkhandha, tưởng uẫn). 
Chức năng của tri giác trong tâm lý học Phật Giáo là nhận ra 
(samjànana) đối tượng -- cả hai, đối tượng vật lý và đối tượng 
tâm linh. Cũng như thọ, tưởng có sáu: tri giác hình thể, âm thanh, 
mùi, vị, và xúc chạm, vật lý hay tinh thần. Những hình thức tri giác 
siêu-giác-quan như thần giao cách cảm hay thiên nhãn thông 
cũng được bao hàm trong tưởng uần. 


Có sự giống nhau tế nhị giữa hay biết (vijànana), vốn là chức 
năng của thức, và nhận ra (samjànana), chức năng của tri giác. 
Trong khi thức hay biết một vật, tưởng nhận ra những dấu hiệu 
đặc thù của vật ấy và như vậy phân biệt nó với những vật khác. 
Dấu hiệu được phân biệt này quan trọng. để nhận ra một vật lần 
thứ hai và thứ ba, và trong thực tế, mỗi lần ta hay biết vật ấy. Đó 
là tưởng, sannà, dẫn đến trí nhớ. Điều quan trọng nên ghi nhận là 
tưởng uẫn thường phỉnh gạt ta. Đến chừng ấy nó được biết là ảo 
giác, hay tình trạng tri giác sai lạc (sannà vipallàsa). Lúc nào 
không thây được bản chất thật sự của sự vật thì luôn luôn quan 
kiến của chúng ta bị che lắp; do những thành kiên sẵn có, luyến ái 
và âu phiền, thương yêu hoặc ghét bỏ (anurodha, virodha) [11] 
của ta, ta không thầy được những giác quan (căn) và những đối 
tượng của giác quan (trần) theo đúng bản chất khách quan của 
nó, và chúng ta chạy theo những hình ảnh tưởng tượng và ảo 
giác. Giác quan làm cho ta hiểu biết sai lầm và dẫn dắt ta đi lạc 
nẻo, rồi chúng ta không thấy sự vật trong ánh sáng thật sự, trong 
bối cảnh thích nghi của nó, do đó lối nhìn sự vật của chúng ta trở 
thành sai lạc (viparìta dassana). Chỉ có chánh kiến mới loại trừ 
những ảo kiến ấy và giúp con người nhận ra bản chất thật sự 
nằm phía dưới mọi lớp hình thức bề mặt, thấy sự vật đúng thật 
như sự vật là vậy chớ không phải hình như sự vật là vậy. Chỉ đến 
khi vượt thoát ra khỏi đám mây mờ ảo kiến và sai lạc, con người 
mới sáng chói với trí tuệ thật sự, như vằng trăng tròn tỏ rạng thoát 
ra khỏi đám mây đen. 


Khi một tri giác riêng rẻ, dầu lầm lạc hay không, mà phát sanh 
thường xuyên, thì nó càng tăng trưởng dũng mãnh lên và bám lấy 
tâm ta. Chừng đó khó mà rứt rời tri giác ấy ra, và kết quả như thế 
nào đã được giải thích rõ ràng trong câu dưới đây của kinh Sutta- 
Nipàta (câu 847): 


"Người đã thoát khỏi mọi trí giác của lục căn 

Nơi người ẫy không còn trói buộc; 

Người, đã thành đạt giải thoát do nhờ tuệ minh sát, 
Tất cả mọi ảo tưởng đêu chấm dút; 

Nhưng người bám níu vào tri giác của lục căn 

Và những quan kiễn sai lầm và huyễn Hoặc 

Người ấy sống ôn ào cãi vã trong thế gian. " 


Theo sau tri giác (tưởng uần) là nhóm thành phần cấu hợp tác ý 
(sankhàrakkhandha, hành uẩn). Nên nhớ rằng cấu hợp tác ý hay 
cấu hợp tinh thần là danh từ thông thường để chỉ sankhàra, hành, 
trong ngũ uần. 


Trong những đoạn văn khác sankhàra có nghĩa là vật hữu lậu hay 
bất cứ gì cần phải có điều kiện mới hiện hữu, những vật cấu hợp, 
tùy thế. Trong tuyên ngôn "sabbe sankhàrà aniccà" hay "aniccà 
vata sankhàra", tất cả các vật hữu lậu đều vô thường, danh từ 
sankhàra có nghĩa là những vật cấu tạo và do duyên sinh, tức tất 
cả những sự vật phát sanh do nhân và duyên và rồi chính nó tạo 
nhân và duyên cho những quả khác phát sanh. 


Nhóm hành uần này (sankhàrà) bao gồm tất cả những yếu tố tâm, 
hay tâm sở, ngoại trừ thọ (vedanà) và tưởng (sanna), đã được đê 
cập đên ở phân trên. 


Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) nói đến năm mươi hai tâm sở 
(cetasika). Thọ và tưởng là hai trong năm mươi hai ấy, nhưng 
không phải là hành. Năm mươi tâm sở còn lại được gọi chung là 
hành, sankhàra, hay những câu hợp tác ý. Tác ý, hay ý định nằm 
phía sau hành động, có một vai trò chủ yêu trong lãnh vực tỉnh 
thần và chúng ta sẽ thảo luận đến với phần tâm lý của nghiệp. 


Thức uần (vinnànakkhandha) là quan trọng nhất trong năm uẫn 
cấu thành con người. Bây giờ, chức năng của thức là gì? Cũng 
như thọ, tưởng và hành, thức cũng có sáu loại và chức năng của 
nó rất khác nhau. Nó có căn và trần của nó. 


Tất cả những thọ cảm của chúng ta đều được kinh nghiệm xuyên 
qua sự tiếp xúc của giác quan và ngoại cảnh. Khả năng cảm nhận 
đối tượng tinh thần không phải là cái gì có thể sờ đụng hay cảm 
giác như năm giác quan kia. Mắt nhận ra thế gian màu sắc 
(vanna) hoặc hình thể, tai, những âm thanh có thể nghe được 
v.v... Nhưng cái tâm nhận ra thế gian tư tưởng và ý nghĩ. Khi nói 
đến thế gian tư tưởng và ý nghĩ, khả năng cảm nhận của tâm là 
chúa tế của lãnh vực tinh thần. Mắt không thể nghĩ suy những tư 
tưởng, và thâu nhận ý nghĩ, nhưng rất cần để thấy hình thể và 


màu sắc. 


Điểm rất quan trọng là ta nên thấu hiểu chức năng của thức. Mặc 
dầu có sự liên hệ về chức năng giữa các căn và đối tượng của 
nó, thí dụ như mắt và hình thể, tai và âm thanh v.v... sự hay biết 
phát sanh xuyên qua thức. Nói cách khác, trần cảnh không thể 
được cảm nhận với khả năng nhạy của giác quan mà không có 
loại thức thích nghi. 


Khi có ba yếu tố: mắt, hình thể và nhãn thức chung hợp lại, chính 
sự trùng hợp này được gọi là xúc. Do xúc có thọ v.v... như đã giải 
thích trong pháp tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi 
(paticca-samuppàda, chương trước). 


Khi nói rằng thức phát sanh do sự hỗ tương tác dụng của giác 
quan và đôi tượng của nó (indriya và àramana), điều này không 
có nghĩa rằng thức là cái gì được tạo nên do căn và trần, cả hai 
vốn là thuần túy vật lý. Nếu không vậy ắt ta chấp thuận lý thuyết 
của những trường phái vật chất, tin rằng thức chỉ giản dị là một 
sản phẩm phụ của vật chất. Chức năng của vinnàna, thức, là hay 
biết đối tượng (Vijànana). Mắt con người có thể tiếp xúc với một 
hình thể, nhưng nếu không có sự hay biết chúng ta không thể ý 
thức đối tượng. Thức cũng là một pháp hữu lậu tức phải chuyển 
biến, và như thế không phải là một vong linh hay một linh hồn bất 
biến đối nghịch với vật chất, cũng không phải là cái gì do vật chất 
sanh ra. 


Khái niệm về vinnàna, thức, là một phần rất chủ yếu trong giáo 
huấn của Đức Phật nhưng không có bao nhiêu người quan tâm 
nghiên cứu hay thông hiểu trong tất cả những sắc thái của nó; 
phần này ít được hiểu biết nhất. Đối với nhiều người, vinnàna, 
thức, chỉ là một trong năm uần, và thức là cái gì hay biết đối 
tượng của giác quan. Ý nghĩa thâm sâu hơn của danh từ, những 
sắc thái liên hệ rộng hơn, thì không để ý. 


Khi thảo luận đến khái niệm về thức liên hệ đến giáo lý sống còn 
hay tiên trình tái sanh của chúng sanh, chúng ta thây rõ răng thức 
có một vai trò trọng yêu trong tiên trình trở thành (punabbhava). 


Điều này hiển nhiên nổi bật trong pháp tùy thuộc phát sanh, 
paticca-samuppàda: sankhàra paccayà vinnànam, tùy thuộc nơi 
nghiệp, tức hành động thiện hay bắt thiện trong những kiếp sống 
quá khứ, thức trong kiếp sống hiện tại được tạo duyên. Như vậy, 
thức là yếu tố đầu tiên (nidàna), hay vòng khoen đầu tiên thuộc về 
kiếp sống hiện tại. Vì thức hay vinnàna này là khởi điểm của 
luồng thức trôi chảy (vinnàna-sota) thuộc về một kiếp sinh tồn 
(bhava) nên cũng có tên là patisandhi vinnàna, thức-nối-liền hay 
thức-tái-sanh. Sankhàra, hành, có nghĩa là nghiệp thiện và bát 
thiện, tất cả những hành động bằng thân, khẩu, ý (kàya-sankhàra, 
vacì-sankhàra, citta-sankhàra) mà sẽ đem lại phản ứng đưa đến 
hiện tượng tái sanh. Như vậy, sankhàra, hành, quyết định phần 
thức này trong kiếp sống kế đó bằng cách ảnh hưởng đến cá tính 
mới. 


Điều mà ở đây chúng ta gọi là đời sống là cơ năng của ngũ uẩn 
mà ta đã có thảo luận ở phần trên, hay là cơ năng của tâm và 
thân (nàma-rùpa, danh-sắc). Danh và sắc chỉ là những năng 
lượng hay năng lực không bao giờ còn nguyên vẹn giống hệt 
trong hai khoảnh khắc kề tiếp, và trong luồng trôi chảy của tâm và 
thân ta không thấy có bất luận chi thường còn. Người trưởng 
thành không còn là em bé thủa nào mà cũng không hẳn là một 
người khác biệt; chỉ có liên hệ trong sự nối tiếp. Luồng trôi chảy 
của tâm và thân, hay của năng lực tâm linh và vật lý không mất 
lúc chết, bởi vì năng lượng và năng lực không bao giờ tan mắt. 
Nó tự đặt mình trở lại, tự cầu thành trở lại trong những điều kiện 
mới. Hiện tượng đó được gọi là tái sanh, sinh-tồn-trở-lại hay trở- 
thành-trở-lại (punabhava). Tiến trình nghiệp (kammabhava) là 
năng lực phát xuất từ kiếp sống hiện tại, tạo duyên cho kiếp sống 
vị lai trong sự liên tục nối tiếp không gián đoạn. Trong tiến trình 
này không có chỉ lưu hành sang, hay chuyển sinh, từ kiếp này 
sang kiếp kế. Nó chỉ là một di động liên tục không gián đoạn. 
"Chúng sanh” mà lìa đời ở đây và tái sanh ở nơi khác không phải 
là một, mà cũng không phải là hoàn toàn người khác (na ca so na 
ca anno). [12] 


Có một chập tâm cuối cùng (cuti-vinnàna hay cuti citta, tử tâm) 
thuộc về kiệp sông liên trước đó; trong tức khắc kê đó, khi tử tâm 
châm dứt, nó tạo duyên cho chập tư tưởng đâu tiên của kiệp hiện 


tại phát sanh. Chập này được gọi là patisandhi-vinnàna, thức-nồi- 
liền hay thức-tái-sanh, hoạt động đầu tiên của đời sống tâm linh 
bên trong một chúng sanh. Cùng thế ấy, chập tư tưởng cuối cùng 
của kiếp sống hiện tại tạo duyên cho chập đầu tiên trong kiếp kế. 
Bằng cách ấy thức phát sanh và hoại diệt, nhường chỗ cho một 
chập tư tưởng mới. Như thế ấy luồng thức (vinnàna-sota) mãi mãi 
liên tục trôi chảy cho đến khi ta tận diệt tắt cả những căn nguyên 
đưa đến trở thành, tức những nhân duyên tùy thuộc theo đó phát 
sanh những kiếp sinh tồn. Các căn ây là: tham ái, sân hận và sỉ 
mê (ràga, dosa, moha). Theo một lối hiểu, sinh tồn là thức, là ý 
chí muốn sống. 


Phạn ngữ pafisandhi-vinnàna, là một danh từ chỉ thấy trong văn 
chương Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), và ý nghĩa của danh từ này 
được giải thích với nhiều chỉ tiết trong các chú giải và những bài 
khái luận về Abhidhamma. Patisandhi, theo nghĩa từng chữ, là 
nối-liền-trở-lại, hợp-nhát-trở-lại, chấp-nồi-lại. Gọi là hợp nhất trở 
lại vì nó là chập tâm nối liền một kiếp sống với một kiếp khác, kiếp 
kế đó. [13] (Xem phần trên, trang 244). 


Ta có thể thích thú ghi nhận rằng trong Tạng Kinh (Sutta Pitaka) 
có một danh từ đối chiếu với "patisandhi-vinnàna" của 
Abhidhamma. Trong kinh Anenjasppàya Sutta (106) của bộ 
Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, danh từ vipàka-vinnàna được giải 
thích là samvattanikam vinnànam, cái thức mà tiếp tục trôi chảy, 
tiếp tục nối liền, diễn tiến từ kiếp sống này đến một kiếp khác như 
là hậu quả (vipàka), cái thức mà tiền hóa sang kiếp sống ké. 
Nhưng nên ghi nhận rằng cái thức ấy cũng không phải là một 
thực thể thường còn bắt biến. Tùy thuộc nơi thức, phát sanh 
danh-sắc (nàma-rùpa), cá thể tâm-vật-lý. Đàng khác, do danh-sắc 
tạo duyên, thức phát sanh (nàma-rùpa paccayà vinnànam, 
vinnàna paccayà nàma-rùpam) [14]. Hai yếu tố này hỗ tương tùy 
thuộc lẫn nhau và cả hai hợp lại cấu thành chúng sanh mới. 


Trong kinh Mahà Nidàna-Sutta của bộ Trường A Hàm vấn đề này 
được Đức Phật nêu lên trong một cuộc đàm thoại với vị thị giả, 
Đức Ànanda Thera. Ngài hỏi nếu thức (vinnàna) không vào bào 
thai của bà mẹ thì danh-sắc (nàma-rùpa) có thể phát triển và 
trưởng thành được không (màtukucchimhi na okkamissatha), hay 


vào đến bào thai rồi phải rời đi (okka-mitvà vokkamissatha). Ngài 
Ananda bạch: "Bạch Hóa Đức Thê Tôn, thai bào sẽ không đậu." 
Lời giải đáp này được Đức Phật châp nhận. 


Như kinh Mahàtanhàsankhaya Sutta của bộ Trung A Hàm 
(Majjhima Nikàya) đã nói rõ, một chúng sanh được thọ thai 
(gabbhassa avakkanti) khi có ba yếu tố liên hợp. Nếu mẹ và cha 
gặp nhau vào thời kỳ sanh sản của mẹ, và có sự hiện hữu 
(paccupatthito hoti) của một chủng tử (gandhabba), chừng ấy 
mầm mống của đời sống được gieo trồng (Xem phần trên, trang 
204). Yếu tố thứ ba, gandhaba, chỉ giản dị là một danh từ khác để 
chỉ vinnàna, thức, hay patisandhi-vinnàna, thức-nồi-liền, hay 
samvattanika-vinnàna, thức-tái-sanh. Theo nhà Chú Giải Àchariya 
Buddhaghosa, gandhabba có nghĩa là chúng sanh sắp nhập vào 
bào thai (paccupatthito hoti). Điều này được giải thích là chúng 
sanh (satta) mà sắp được sanh ra trong hoàn cảnh mà sự vận 
chuyên của nghiệp lực đưa vào. Nên biết rằng gandhabba này 
không phải là một "bán-thần linh chủ trì sự thọ thai" [15] cũng 
không phải một "vong hồn có hình một bộ xương" như danh từ 
gandharva trong kinh Phệ Đà hàm xúc. Chính vinnàna, thức, do 
sankhàra, hành hay hành động tạo nghiệp, dẫn đến sự tái sanh 
của một cá nhân sau khi chết. (Xin xem phần trên). 


Thức, yếu tố tâm lý quyết định sự tái sanh của một cá nhân hay 
chúng sanh, không phải là cái gì thường còn dưới hình thức một 
tự ngã, hay linh hồn, hay thực thể tự ngã. Chính cái thức cũng 
phải được tạo duyên mới hiện hữu, và thức luôn luôn biến 
chuyển. Trong thời Đức Phật có nhiều người nghĩ, và đến nay 
vẫn còn nhiều người nghĩ đến thức như một cái gì thường còn, 
một tự ngã bền vững hay linh hồn trường cửu bên trong con 
người, tiếp tục di chuyển xuyên qua cuộc đời, và đến khi chết 
chuyển sinh qua một kiếp sống khác, nối liền đời sống. Vào thời 
Đức Phật vài nhà siêu hình học chủ trương rằng: " Bất luận gì mà 
ta gọi là citta hay mano hay vinnàna (tâm, ý hay thức), đó là linh 
hồn, thường còn, bền bỉ, vĩnh cửu, không đổi thay." [16] 


Chúng ta cũng thấy một thí dụ điển hình trong bài kinh thứ ba 
mươi tám của bộ Majjhima Nikàya, Trung Ầ Hàm. Một vị đệ tử : 
của chính Đức Phật tên Sàti, chủ trương răng: "Như tôi được hiều 


Giáo Pháp mà Đức Phật dạy, chính cái thức, vinnàna, mà vởn vơ 
tiếp tục lưu hành (sandhàvati samsarati), thức ấy chuyển sinh và 
lang thang đi (tái sanh)." Khi Đại Đức Sàti thổ lộ quan kiến của 
mình với Đức Phật, Đức Bồn Sư hỏi: "Này Sài, thức là gì?" "Là 
cái gì biểu lộ, diễn đạt ra ngoài, cảm thọ và kinh nghiệm (vado 
vedeyyo) kết quả của những hành động thiện và bắt thiện lúc ở 
đây lúc ở kia." Đức Phật giải tỏa lôi tin tưởng sai lầm của sư và 
giảng rằng ngoài nhân duyên không có thức phát sanh, rằng thức 
phát sanh tùy thuộc nơi nhân duyên. 


Đại Đức Sàti sai lạc khi nói rằng cũng một cái thức ấy tiếp tục 
biểu lộ và kinh nghiệm, và như vậy xem thức là nguyên lý nằm 
phía sau tất cả những sinh hoạt tâm linh. (Để có thêm chỉ tiết xin 
đọc trang 247 ở phần trên.) 


Bây giờ, thức mà được đề cập đến như luồng trôi chảy của thức 
(vinnàna sota) [1 7], không phải là một thực thể đơn thuần không 
chuyền biến, và tiếp tục còn nguyên vẹn trong một trạng thái, 
không hư hoại xuyên qua vòng luân hồi. Thức cũng phải được tạo 
duyên mới hiện hữu, và như vậy, không phải là thường còn. 
Không như Đại Đức Sàti lầm nghĩ, thức không chuyển sinh từ 
kiếp này qua kiếp khác. 


Nhà tâm lý học trứ danh người Hoa Kỳ, William James, chỉ vang 
âm những lời của Đức Phật khi ông viết về thức như sau: "Không 
có gì nối chấp. Nó chảy trôi. Một "ngọn sông" hay "một dòng suối" 
là hình ảnh ví dụ mà người ta tự nhiên thường dùng đề mô tả ... 
Hãy gọi nó là dòng tư tưởng, luồng tâm thức hay đời sống chủ 
quan." [18] 


Bhavànga, Phạn ngữ mà thường được dịch là "luông hộ kiếp" hay 
sự "liên tục sinh tồn", là một sắc thái của tâm lý học Phật Giáo 
cần phải thông hiểu. Bhavànga-citta, chập tâm bhavànga, hay 
bhavànga-sota, luồng bhavànga, có vai trò quan trọng trong đời 
sống tâm linh của một chúng sanh. 


Khoa tâm lý học hiện đại quy định ba tầng lớp tâm: thức, tiềm 
thức, vô thức. Thức là sự hay biết. Trong khi tỉnh thức (tức không 
ngủ), tâm thức sanh hoạt xuyên qua năm đường lôi giao thông 


được gọi là ngũ quan. Tầng lớp tiềm thức là nơi giữ lại trí nhớ, và 
ta có thể hồi nhớ theo ý muốn. Tiềm thức, vốn được xem là tầng 
lớp tâm linh nằm kế liền phía dưới thức, là chỗ chứa đựng những 
ký ức mà ta có thể lây ra, đem trở lại thức theo ý muốn. Còn tầng 
lớp vô thức là một kho, chứa đựng tất cả những kinh nghiệm quá 
khứ mà ta không thể nhớ lại như ý muốn, nhưng thỉnh thoảng tự 
nó biểu hiện trở lại trong tầng lớp thức mà không cần có gì bên 
ngoài khơi động, hoặc bằng những phương pháp đặc biệt như 
thôi miên. 


Sigmund Freud, mà niềm quan tâm chánh là tâm vô thức xem 
như kho chứa những nguyên nhân tinh thần, trong quyên 
"Psychopathology of Everyday Life", có cho nhiều thí dụ điển hình 
về sinh hoạt vô ý thức. 


Mặc dầu có vài học giả đồng hóa bhavànga-ciffa (tâm hộ kiếp) với 
tiềm thức hay vô thức, nhưng không phải là đúng hẳn. Trong tâm 
lý học Phật Giáo không có những tầng lớp thức tương tợ. 
Abhidhamma, Vi Diệu Pháp, nói đến hai loại tâm: vìthi-citta và 
bhavànga-citta. Vìthi-citta, (lộ trình tâm) là tiến trình tư tưởng luôn 
luôn xảy diễn trên tầng lớp thức, tức là trong khi mình tỉnh thức 
(không ngủ), nó sinh hoạt xuyên qua năm giác quan. Bhavànga- 
citta (tâm hộ kiếp hay liên tục sinh tồn) sinh hoạt trong lúc ta thức 
cũng như trong lúc ngủ mê mà không có chiêm bao mộng mịị, và 
như vậy có thể nói là nó hoạt động phía dưới tầng lớp thức. Ta 
cũng có thể gọi đó là tiềm thức hay tiến trình tâm vô ý thức nhưng 
nó không hẳn đồng nghĩa, không bao hàm toàn thể những ý 
nghĩa chứa đựng trong hai danh từ tiềm thức và vô thức theo khái 
niệm của người Tây Phương. 


Danh từ bhavànga được cấu thành do "bhava" (trở thành hay sinh 
tồn) và "anga" (nguyên nhân hay phương tiện, chớ không phải là 
yếu tố), là điều kiện thiết yếu đề tiếp tục sinh tồn. "Liên tục sinh 
tồn" có lẽ là gần nhất với bhavànga, do có sự hiện hữu của 
bhavànga-citta, luồng tâm liên tục trôi chảy không gián đoạn. 


Nếu sanh vào kiếp sống hiện tiền ở đây là khởi điểm, và chết là 
mức tận cùng, ắt khó cho chúng ta thấy chỉ cần phải bận tâm đến, 
hay cố gắng tìm hiểu quan điểm tâm lý của vấn đề dukkha, bất 


toại nguyện, đang chứng nghiệm trong kiếp sinh tồn. Một trật tự 
luân lý trong vũ trụ, thực tại của những gì đúng hay sai, có thể 
không có ý nghĩa thực dụng nào đối với ta. Hưởng thọ dục lạc và 
thỏa mãn giác quan bằng bắt cứ giá nào hình như là điều nên làm 
trong khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp sống này. Tuy nhiên 
quan kiến này không giải thích được tình trạng bất đồng của nhân 
loại. Một tâm tư tìm tòi lúc nào cũng tận lực tìm hiểu nguyên nhân 
của những hoàn cảnh chênh lệch ấy. 


Đứng về mặt tâm lý, có hai giáo lý chánh trong Phật Giáo cần 
phải được nghiên cứu. Đó là nghiệp báo và tái sanh. Nghiệp báo 
là định luật nhân sanh quả uốn nắn số phận của chúng sanh và 
đưa đến tái sanh. Trên căn bản, đó là tác ý (cetanà), ý muốn làm, 
làm động cơ đưa đến hành động. Đức Phật dạy: "Này chư tỳ 
khưu, Như Lai tuyên ngôn, tác ý là nghiệp, đã có ý muốn con 
người có hành động, lời nói, suy tư." [19] Tác ý, ý muốn làm, là 
yếu tố quyết định tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta, thiện hay bắt 
thiện. Kamma, nghiệp, là hành động, như cái hột. Phản ứng, hậu 
quả, hay trái, được gọi là kamma-vipàka, quả. Tác ý có thể tốt 
hay xấu, do đó hành động có thể thiện hay bát thiện. Hành động 
và phản ứng của hành động, nhân và quả, hột và trái, triền miên 
tiếp nối, vận chuyền vô cùng tận, và sự trở thành này (bhava, 
hữu) -- tiền trình liên tục chuyển biến những hiện tượng tâm-vật-lý 
của đời sống -- đã được thảo luận trên đây. 


Con người hành động bằng thân, khẩu, ý; hành động đưa đến 
phản ứng của hành động. Ái dục (tanhà), lòng khát khao của 
chúng ta, vốn là một yêu tố của tâm, đưa đến hành động, hành 
động tạo quả; rồi đến lượt nó, quả đưa đến những ham muốn 
mới, ái dục mới và khát khao mới. Tiến trình nhân và quả, hành 
động và phản ứng của hành động, là định luật thiên nhiên. Chính 
tự nó là một định luật mà không cần phải có người ban hành. Một 
nguyên lý ngoại lai thưởng và phạt những hành động thiện và bắt 
thiện của con người không có chỗ đứng trong Phật Giáo. Con 
người luôn luôn thay đổi, trở nên tốt hơn hoặc xấu hơn. Tình 
trạng chuyên biến này không thể tránh và hoàn toàn tùy thuộc nơi 
tác ý và hành động của chính ta. Đó chỉ là định luật thiên nhiên 
của sự bảo tồn năng lượng trong vũ trụ, mở rộng đến phạm vi 
đạo đức. 


Ta có thể nhận thấy rằng, đứng về phương diện tâm lý, Phật Giáo 
không tán trợ ý niệm ăn năn hối hận, bởi vì nó không làm được gì 
tốt cho ta hay cho kẻ khác [20]. Theo Phật Giáo hành động sai 
quấy không phải là "tội", vì danh từ này xa lạ đối với giáo huấn 
của Đức Phật. Không có gì tương tợ như "phá giới cắm của Đức 
Phật", bởi vì Ngài không phải là người ban hành giới luật, không 
phải là vị thâm phán hay người có thế lực, chuyên chế hành phạt 
những hành động xấu và ban thưởng những hành động tốt của 
chúng sanh. Người hành động phải chịu trách nhiệm về hành 
động của mình; chịu đau khổ hay hưởng thọ những hậu quả của 
hành động, và chính họ phải bận tâm lo nghĩ hành thiện hoặc 
hành ác. Cũng nên nói rõ rằng tất cả những hành động, dầu thiện 
hay bất thiện, không nhát thiết tạo quả. Nghiệp tốt của ta có thể 
gia giảm hậu quả của nghiệp xấu, và ngược lại. 


Ta cũng nên thông hiểu rằng giáo lý nghiệp báo của Phật Giáo 
không phải là thuyết định mạng, không phải là giáo thuyết nhằm 
làm cho hành động của con người mắt tự do, nhất thiết phải được 
quyết định do những động cơ được xem là những quyên lực 
ngoại lai ảnh hưởng đến tác ý, hoặc đã được quyết định do một 
Thần Linh. Đức Phật không tán đồng quan điểm cho rằng tất cả 
mọi sự vật đã được quyết định một cách chắc chắn, không thê đổi 
thay, và đó là thuyết tiền định nghiêm khắc (niyati-vàda). Ngài 
cũng không theo giáo thuyết chủ trương rằng hoàn toàn không có 
tiền định (adicca-samuppanna). 


Theo Phật Giáo không có đời sống nào sau khi chết cũng không 
có cuộc sống nào trước khi được sanh ra mà không tùy thuộc nơi 
nghiệp hay hành động có tác ý. Nghiệp báo là hệ luận của tái 
sanh; đàng khác tái sanh là hệ luận của nghiệp báo. Sanh đến 
trước tử, và tử cũng đến trước sanh, và như vậy cặp sanh tử liên 
tục nối tiếp nhau không gián đoạn. Đối với nhà khoa học, vật chất 
là năng lực ở trong trạng thái luôn luôn chuyền động, biến đồi, 
không chứa đựng thể chất thật sự. Đối với nhà tâm lý học "tâm 
linh" không còn là một thực thể cố định. Như vậy, kiếp sống một 
cá nhân là chuỗi dài của sự biến đổi liên tục tiếp nối, một cái gì 
phát sanh và hoại diệt không còn giống hệt như trước trong hai 
khoảnh khắc kế tiếp. Sự liên tục biến đổi này, tiến trình tâm-vật-lý 


này mà ta nhận thức rõ ràng trong đời sống, không chấm dứt lúc 
ta chết. Luông tâm linh trôi chảy không ngừng. Chính cái luồng- 
tâm luôn luôn chuyên động ây được gọi là nghiệp lực. Năng lực 
hùng mạnh này, ý chí muôn sông này, làm cho cuộc sông liên tục 
xảy diễn. Như vậy dòng tâm thức (vinnàna-sota) triền miên trôi 
chảy không chấm dứt ngày nào mà ái dục (tanhà) cùng với vô 
minh (avijjà), tình trạng hư hỏng cùng tột của tất cả những khùng 
điên của chúng ta, còn tiếp tế nhiên liệu. Dưới năng lực mãnh liệt 
của ái dục, chúng sanh khát khao được có hay được thỏa mãn 
tham vọng, rôi tự trói chặt mình trong Bánh Xe của Đời Sống, bị 
quấn cuốn và dày xé, tuyệt vọng chịu đau khổ trong những cây 
căm của bánh xe, và khóa chặt cánh cửa giải thoát. 


Kẻ thù của toàn thể thế gian là lòng khát khao ham muốn, xuyên 
qua đó tất cả bắt thiện pháp đến với chúng sanh. Đây không phải 
chỉ là tham vọng và luyến ái đắm say trong nhục dục ngũ trần, tài 
sản sự nghiệp, hay lòng mong muôn thắng người và xâm lăng 
quốc gia, mà cũng là bám níu vào những tư tưởng, quan kiến, dư 
luận và tín ngưỡng (dhamma-tanhà) mà thường dẫn đến tai ương 
và tiêu diệt, và đem lại khổ đau không kể xiết cho toàn thể các 
quốc gia, trong thực tế là toàn thể thế gian. Tanhà, ái dục này có 
ba, tâm thúc giục con người hành động dưới ảnh hưởng của ba 
loại ái dục. Mỗi khi ái dục đeo níu theo một đối tượng liên quan 
đến thích thú của những giác quan thì được gọi là kàma-tanhà, ái 
dục luyễn ái theo ngũ trần. Khi nó liên hợp với sự tin tưởng rằng 
kiếp sống này là vĩnh cửu trường tồn thì được gọi là bhava-tanhà, 
ái dục luyễn ái theo sự sinh tồn, hay theo sự trở thành. Đó là lòng 
ham muốn được tiếp tục sống mãi mãi, tự bảo tồn (jìvitu-kàma). 
Khi ái dục liên hợp với niêm tin trong sự tự-tuyệt-diệt thì được gọi 
là ái dục luyến ái theo sự không-sinh-tồn, theo sự tuyệt diệt 
(vibhava-tanhà). Ái dục được chia làm ba phân hạng có thể ví với 
khái niệm của Freud về eros, libido và thanatos. 


Theo Phật Giáo, tâm có rất nhiều ô nhiễm (kilesa, bợn nhơ tinh 
thần), nhưng căn nguyên của tất cả các ác pháp là: tham hay ái 
dục; sân hay ác ý; si hay ảo tưởng (lobha, dosa, moha). Ba căn 
này là động cơ thúc đầy, khiến con người hành động. Hành động 
được thực hiện dưới ảnh hưởng của các ô nhiễm này đưa đến 
những kiếp sống lặp đi lặp lại, bởi vì "không từ bỏ tham, sân và si, 


ta không thê tránh khỏi sanh." [21] Người đã hoàn toàn tận diệt 
cặp ba này, người ấy đã vượt thoát ra khỏi xiềng xích của vòng 
luân hồi (samsàra), những kiếp sống triền miên. Người ấy tự do, 
trong ý nghĩa đầy đủ của danh từ. Người ấy không còn có thể tạo 
nhân để tái sanh như một chúng sanh, bởi vì đã chứng ngộ Niết 
Bàn, hoàn toàn chấm dứt sự trở thành (bhava nirodha); người ấy 
đã vượt lên trên mọi hoạt động phàm tục, và đã tự nâng mình lên 
trạng thái cao hơn thế gian, mặc dầu vẫn sống trong thế gian; 
hành động của người ây không tạo nghiệp bởi vì những hành 
động ây không do bộ ba tham, sân, si thúc đây, không chịu ảnh 
hưởng của ba năng lực ô nhiễm tinh thần. Tắt cả những ác pháp, 
tất cả những ô nhiễm tinh thần, không còn khả năng làm bợn nhơ 
tâm người ấy. Bên trong người ấy không còn khuynh hướng ngủ 
ngầm (anusaya) làm động cơ thúc đầy đưa đến hành động; người 
ây đã dứt bỏ cả hai, thiện và bát thiện (punna pàpa pahìna) [22], 
người ấy không bận tâm lo sợ quá khứ, vị lai và chí đến hiện tại. 
Người ây không đeo níu vào bát luận gÌ trong thế gian, và như thế 
không bị khuây. động. Những thăng trầm của đời sống không làm 
cho người ây rôi loạn. Tâm không lay chuyên trong hoàn cảnh rủi 
may của thế gian; người ấy không âu sâu, hoàn toàn thanh khiết 
và châu toàn (asokam, virajam, khemam) [23]. Như vậy Niết Bàn 
có thể chứng ngộ trong chính kiếp sống này (dittha-dhamma- 
nibbàna). Con người suy tư, tâm hồn tìm tòi, sẽ thấy "trạng thái" 
ấy không khó hiểu, nhưng chỉ có vị A La Hán mới chứng nghiệm, 
ngoài ra không có bắt luận ai khác trong thế gian hoặc trong cảnh 
trời nào có thể thọ hưởng. 


Như Đức Phật minh bạch chỉ dạy: "Bát luận bắt thiện pháp nào, 
bắt luận gì liên quan đến, hay thuộc về bất thiện pháp, tắt cả đều 
phát xuất từ tâm (theo đúng nguyên văn là, tâm dẫn đầu tất cả: 
mano-pubangamà). " "Bắt luận thiện pháp nào, bắt luận gì liên 
quan đến thiện pháp, tắt cả phát xuất từ tâm." [24] 


Do đó con người cần phải khảo sát tỉ mỉ cái tâm của chính mình 
để thông hiểu tâm con người hoạt động như thế nào, tư tưởng 
phát sanh và hoại diệt ra sao. Như Sigmund Freud nói: "Những 
biến đổi tâm linh chỉ xảy diễn rất chậm chạp. Nếu nó xảy đến một 
cách mau chóng và bất ngờ thì đó là dấu hiệu không tốt." Hiểu 
biết những tư tưởng tốt là tốt, và những tư tưởng xấu là xấu, ta 


nên cố gắng ngăn ngừa những tư tưởng xấu và bất thiện chưa 
phát sanh; dứt bỏ những tư tưởng xấu đã phát sanh; tạo nên và 
khai triển những tư tưởng tốt chưa phát sanh; gìn giữ và bảo trì 
những tư tưởng tốt đã phát sanh. Đó là chức năng của chánh tinh 
tấn (sammà-vàyàma), một sinh hoạt trong tâm: ngăn ngừa, dứt 
bỏ, khai triển và bảo trì (samvara, pahàna, bhàvanà, 
anurakkhana) [25]. Như vậy trong Phật Giáo, chí đến nền tảng 
luân lý cũng được nghiên cứu trên phương diện tâm lý. Sự kiện 
Đức Phật đặc biệt quan tâm đến chánh tỉnh tấn, nói lên rõ ràng 
với một ngôn ngữ không thể nhằm lẫn, rằng Phật Giáo không 
phải là một triết học bi quan, một giáo lý cho những tâm hồn suy 
nhược chỉ nhìn sự vật trên phương diện bát lợi nhất, nhưng đây 
thật sự là tôn giáo của hạng chiến sĩ đầy quả cảm. 


Quả thật khó mà dứt bỏ những gì lừa phỉnh và giữ ta trong hoàn 
cảnh nô lệ, khó mà trừ những tà ma quỷ quái lúc nào cũng ve vãn 
trong tâm của con người dưới hình thức tư tưởng bát thiện. 
Những ma quái ấy là biểu hiện của tham, sân, si, đã được thảo 
luận ở phần trên. Cho đến khi lên đến mức độ tuyệt đỉnh trong 
sạch bằng cách không ngừng rèn luyện tâm ta không thể trọn vẹn 
chiến thắng những người khách hiểm nguy ấy trong tâm. Sự từ 
bỏ suông những vật bên ngoài như nhịn đói v.v... không có chiều 
hướng làm cho con người trong sạch; những điều ấy không làm 
cho con người trở nên thánh thiện và vô hại. ép xác khổ hạnh là 
một cực đoan mà Đức Phật bác bỏ trong bài Pháp Đầu Tiên, xem 
đó là sai lầm, và Ngài cũng bác bỏ lối sống lợi dưỡng trong dục 
lạc, gọi đó là thô bỉ. Lánh xa hai cực đoan trên, Đức Phật chỉ vạch 
cho thế gian con đường ở giữa, Trung Đạo, Con Đường Cũ Xa 
Xưa mà khi đã được trau giỏi đầy đủ sẽ nâng con người từ thấp 
lên đến tầng cao vọi nhất của đời sống tâm linh; dắt dẫn con 
người từ tăm tối đến ánh sáng, từ đắm say mê hoặc đến buông 
xả; từ khuây. động đến thanh bình tĩnh lặng; và cuối cùng đến 
hạnh phúc tối thượng của Niết Bàn. 


Chú thích: 


[1] The Foundations of Mindfulness, bản dịch của Nyanasatta 
(Kandy: BPS), loại Wheel sô 19; cũng xin đọc The Satipatthàna 


and Its Application to Modern Life, (Kandy: BPS), loại Wheel số 
60, của tác giả V.F. Gunaratna. 

[2] Soma Thera, The Removal of Distracting Thoughts (Kandy: 
BPS), loại Wheel, số 21. 

[3] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 276. 

[4] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, ii, 177. 

[5] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 22/1. 140. 

[6] Vinaya Pitaka, Tạng Luận, Il, 16; Majjihima Nikàya, Trung A 
Hàm, I, 380; Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, l, 110; Anguttara 
Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, iv, 186. 

[7] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, iii, 158. 

[B] Samyutta Nikàya, ii, 94. 

[9] Jdames Drever, A Dictionary of Psychology, (London: Penguin 
Books 1952) 

[10] Dictionary of Phylosophy, Dagobert D. Runes, ed., (New 
Jersey: Littlefield, Adams & Co, USA, 1963). 

[11] Majjhima Nikàya, l, 266. 

[12] Milindapanha, Sách Minlinda Vẫn Đáp, P.T.S. trang 40. 

[13] Xin xem chú giải Vibhàvini Tikà. 

[14] Samyutta-Nikàya, Tạp A Hàm, ii, 104. 

[15] Pali-English Dictionary, P.T.S., xem chữ Gandhabba. 

[16] Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, 1/1. 21. 

[17] Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, iii, 105; Sutta Nipàta, câu 
1055. Cũng "stream of becoming” (bhava-sota); Samyutta Nikàya, 
Tạp A Hàm, iv, 291. 

[18] Psychology Briefer Course, xem chương "The Stream of 
Consciousness". 

[19] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, iii, 415. 

[20] (Lời người dịch) Ăn năn hối hận vì đã làm điều sai quấy hay 
vì bỏ lỡ điều tốt không làm. Chính sự ăn năn hối hận ấy không 
đem lợi ích thiết thực nào, mà làm cho ta bồn chồn, sốt ruột lo âu. 
Theo Vi Diệu Pháp, buồn bực thuộc về loại tâm sân. Sự ăn năn 
tốt nhất là nhìn nhận thiếu sót của mình và quyết tâm gìn giữ, từ 
đây không để thiếu sót như vậy nữa. 

[21] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, 144. 

[22] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 39. 

[23] Sutta Nipàta, câu 270. 

[24] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, ¡, II. 

[25] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, ii, 15-16. 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


—— CHƯƠNG 10: 
THIÊN TẠP TRONG PHẬT GIÁO 


Pháp hành thiền là trung tâm điểm và phần nòng cốt của Giáo 
Pháp mà Đức Phật truyền dạy. Đề tài rộng mênh mông, nơi đây 
sẽ thảo luận về vài sắc thái của thiền tập trong Phật Giáo liên 
quan đến Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna), "sự áp đặt hay gắn chú 
niệm vào.” 


Thế gian ngày nay không còn giống như ở vào nửa thế kỷ về 

trước. Quan niệm vê những gì tốt và những gì xấu đã thay đồi 
nhanh chóng, thái độ tinh thần đối với những gì hợp đạo lý và 
những gì không hợp lẽ đạo luôn luôn chuyền biến, và cái nhìn 
chung vào con người cũng trở nên khác biệt nhiều. 


Chúng ta đang sống trong thời đại hối hả, gắp rút và nhanh 
chóng. Căng thẳng, ở đâu và nơi nào cũng căng thẳng. Nếu đứng 
ở một góc đường nhộn nhịp và nhìn kỷ sắc mặt của người qua kẻ 
lại luôn luôn vội vã hấp tấp, quý vị sẽ nhận thấy rằng phần lớn 
những người ấy có vẻ lăng xăng lộn xộn, nghĩ ngợi lo âu, không 
có mấy người thấy thoải mái. Họ mang theo với họ bầu không khí 
căng thẳng. Phần lớn họ là hình ảnh của lo âu và rộn rịp. ít khi ta 
gặp hình ảnh tĩnh lặng, hài lòng và ngơi nghỉ. Đó là thế gian hiện 
đại. 


Đặc điểm của thế gian ngày nay là hối hả vô trật tự, dẫn đến 
quyết định nhanh chóng và hành động kém thận trọng. Người ta 
la to nói lớn trong khi có thể ăn nói nhỏ nhẹ bình thường, và có 
những người rôi rít bồn chồn, nóng nảy tung ra cả tràng những lời 
lẽ giận dữ để rồi mệt nhừ khi câu chuyện kết thúc. Đứng về 
phương diện sinh lý học, bất luận kích thích nào cũng làm căng 
thẳng thần kinh, và thần kinh căng thẳng khơi động, đây mạnh 


sinh hoạt của cơ thể. Ta thường thấy một người lái xe tỏ ra bực 
dọc khi vừa đến ngã tư thì đèn xanh cũng vừa tắt và đèn vàng bật 
cháy. Người có tánh nóng nảy xem một diễn biến nhỏ nhặt như 
một khủng hoảng quan trọng, một hăm dọa. Rốt cùng, con người 
lo âu, bất toại nguyện và vô phúc. 


Một đặc điểm khác của thế gian hiện đại là ồn ào. Người ta nói 
rằng "âm nhạc có tánh cách hấp dẫn" nhưng ngày nay, chí đến 
cái âm nhạc ấy cũng không làm vừa tai đẹp ý nêu nó không nhộn 
nhịp ồn ào. Đối với họ, tiếng ồn càng to thì càng có nhiều "âm 
nhạc tính”, nhạc càng "hấp dẫn". Những ai trong chúng ta đang 
sống trong thành phố lớn không còn thì giờ để nghĩ đến tiếng Ôn. 
Cuộc sông của chúng ta đã bị điều kiện hóa, bị uốn nắn theo 
khuôn khổ của nó. Chúng ta đã trở nên rất quen thuộc với tiếng 
ồn. Tình trạng ồn ào, nhộn nhịp và căng thẳng ấy làm tồn hại sức 
khỏe nhiều và gây nên những chứng bịnh như đau tim, ung thư, 
ung nhọt, thần kinh và mất ngủ. Phần lớn các chứng bịnh của 
chúng ta phát sanh do những trạng thái lo âu, phiền muộn, những 
cơn chấn động thần kinh, tâm trí căng thẳng vì tình trạng kinh tế, 
và tinh thần luôn luôn bị kích thích, không mấy khi an tĩnh -- tất cả 
đều là sản phẩm của cuộc sống hiện đại. 


Với cuộc sống lúc nào cũng hối hả vội vàng, thần kinh của con 
người mệt mỏi, sớm kiệt quệ. Chuyện thường xảy ra là sau ngày 
làm việc người ta trở về nhà với tâm thần mệt mỏi. Do đó sự chú 
tâm suy giảm và có làm việc gì, bằng chân tay hay trí óc, cũng 
không được công hiệu như thường. Người ta dễ bị kích động và 
nhanh chóng tìm lỗi ở kẻ khác, kiếm chuyện gây gồ. Bao nhiêu 
chuyện dồn dập quay trở vào trong, gây nên đau mỏi, áp xuất 
huyết tăng cao, và mắt ngủ. Những triệu chứng thần kinh mệt mỏi 
ây rõ ràng chứng tỏ rằng tâm của con người hiện đại cần phải 
được an nghỉ -- một tình trạng an nghỉ có phẩm chất ở mức cao. 


Chúng ta nên nhận thức rằng rút tâm rời ra khỏi những phiền toái 
của cuộc sống rộn rịp và tịnh dưỡng tinh thần là nhu câu: thiết yếu 
để giữ tâm lành mạnh. Mỗi khi có được cơ hội, hãy cố gắng thoát 
ra khỏi thành phố rồi ngồi lại trầm tư mặc niệm. Gọi đó là hành 
pháp du dà (yoga), chú niệm, hay hành thiền cũng được. Hãy tập 
giữ im lặng. Im lặng đem lại rất nhiều lợi ích. Nghĩ rằng chỉ có 


những người ồn ào, ham nói, và lúc nào cũng lăng xăng lộn xộn 
mới là dũng mãnh thì quả thật là sai lầm. Im lặng là vàng, và 
chúng ta chỉ nên nói khi nào lời nói bổ ích hơn im lặng. Chính 
trong sự im lặng mà những năng lực vĩ đại nhất được un đúc rèn 
luyện. Giữ im lặng rất là quan trọng. Trong khi hành thiền ta giữ 
im lặng. Sau đây là lời dạy của Đức Phật: 


Này chư tỷ khưu, khi các con tụ hợp thì có hai điều nên làm: 
hoặc là thảo luận về Giáo Pháp (Dhamma, giáo huân của Đức 
Phật, hay giáo lý chân chánh), hoặc giữ im lặng. " [1] 


Giá Trị Của Lối Sống ấn Dật 


Vì đã quen thuộc với tiếng động và chuyện trò nên lúc nào không 
nói chuyện thì người ta cảm nghe cô đơn quạnh quẽ. Nhưng nếu 
chúng ta tự rèn luyện "nghệ thuật trau giồi im lặng", ta sẽ học 
được bài học thỏa thích với im lặng. 


Hãy lặng lẻ tiến bước giữa cảnh ồn ào nhộn nhịp và luôn luôn ghi 
nhớ rằng có trạng thái an lạc trong im lặng. Chúng ta phải rời bỏ 
cuộc sống phồn hoa đô hội và rút vào ẩn dật để tìm im lặng. Thỉnh 
thoảng chúng ta phải tự tách rời ra khỏi cảnh nhộn nhịp quây 
cuông để sông tính lặng. Đó là hình thức nhàn lạc của kiếp sinh 
tồn. Trong nếp sống ấn dật cô đơn chúng ta sẽ chứng nghiệm giá 
trị của những giờ phút trầm lặng. Chúng ta mở một cuộc hành 
trình vào trở lại bên trong. Khi ấn rút vào im lặng ta sẽ tuyệt đối 
đơn độc để nhìn trở vào chính mình, nhìn vào thực chất của 
chúng ta, thấy chúng ta đúng như thật sự chúng ta là vậy. Và 
chừng đó ta có thể học được phương cách vượt qua những 
khuyết điểm và những giới hạn của cuộc sống bình thường. 


Thời gian mà chúng ta lặng lẽ trải qua lúc hành thiền không phải 
là hoang phí. Về lâu về dài trên đường xa, công trình tu tập này 
sẽ tạo cho con người một bẩm tánh dũng mãnh. Nếu có thể tìm 
thì giờ để tự rút rời ra khỏi những việc làm hằng ngày và bỏ ra 
một hay hai ngày để yên tĩnh hành thiền thì điều đó rất lợi ích cho 
việc làm thường nhật cũng như cho sự tiến bộ của ta. Đây chắc 
chắn không phải là đào tâu nhiệm vụ hay quen thói ăn không ngồi 
rồi, mà là phương cách tốt đẹp nhất để tăng cường tâm trí và phát 


triển tinh thần. Đó là nhìn trở vào bên trong chính mình, và lối 
nhìn này mang lại nhiều lợi lạc. Chính nhờ quan sát những tư 
tưởng và những cảm thọ của mình mà ta có thể quán chiếu sâu 
vào ý nghĩa của sự vật và khám phá những hùng lực bên trong. 


Con người hiện đại rất thiếu nếp sống đơn độc. Chút ít thì giờ 
sống yên tĩnh một mình mỗi ngày, chút ít giờ phút xa lìa, chút ít 
giờ phút tách rời ra khỏi "đám đông cuồng loạn", rất là thiết yếu 
để giữ tâm trí quân bình, cái tâm trí mà từ lâu đã lâm bịnh vì hối 
hả quây cuồng, vì ồn ào huyên náo, vì va chạm, vì tranh đua, 
trong cuộc sống hiện đại. Chính ở trong tình trạng đơn độc, và 
xuyên qua tình trạng đơn độc, mà tâm thần con người tăng thêm 
mức độ dũng mãnh. Hình như con người hiện đại mưu tìm hạnh 
phúc ở bên ngoài mình, thay vì ở trong. Họ hướng ngoại, nhưng 
hạnh phúc không tùy thuộc nơi thế gian bên ngoài. Nền văn minh 
hiện đại không phải là cái gì thuần túy tốt đẹp, một phước lành 
không có pha lẫn. Con người hình như đã chế ngự thế gian bên 
ngoài. Khoa học và kỹ thuật hình như hứa hẹn có thể biến đổi thế 
gian này thành một thiên đàng. Từ mọi hướng người ta không 
ngưng hoạt động đề làm cho thế gian trở nên tốt đẹp hơn. Các 
khoa học gia hết lòng nhiệt thành, quyết chí theo đuổi những 
phương pháp và những cuộc thí nghiệm. Nỗ lực của con người 
nhằm vén lên bức màng bí mật bao trùm và che kín thiên nhiên 
vẫn tiếp tục bất khuất. Những khám phá và những phương pháp 
truyền thông ngày nay đã tạo được nhiều thành quả ly kỳ. Tất cả 
những cải thiện trên, mặc dầu đã mang lại nhiều lợi ích khả quan, 
hoàn toàn thuộc về ngoại cảnh và chỉ liên quan đến phần vật 
chất. Mặc dầu đã thành tựu tất cả những ưu điểm kể trên, con 
người vẫn chưa kiểm soát được cái tâm của mình -- vẫn chưa trở 
nên tốt hơn, dầu đã tạo được bao nhiêu tiến bộ khoa học. Bên 
trong luồng trôi chảy của tâm và cơ thể vật chất (danh và sắc). có 
những kỳ diệu mà các nhà khoa học có thể còn phải bỏ ra nhiều 
năm nữa đề khám phá. 


Người ta cố tìm giải pháp cho những vấn đề khác nhau của mình, 
nhưng thất bại vì phương pháp và đường lối giải quyết sai lạc. Họ 
tưởng rằng tất cả vấn đề đều CÓ thể giải quyết từ bên ngoài. 
Nhưng phần lớn các vấn đề nằm bên trong con người, không 
phải ở ngoại cảnh. Vấn đề phát xuất từ thế gian bên trong và như 


vậy, giải pháp cũng phải tìm ở bên trong. 


Chúng ta có nghe những người. hằng chú trọng đến các nạn ô 
nhiễm lên tiếng, chống lại ô nhiễm không gian, ô nhiễm biển cả, ô 
nhiễm đất đai v.v... Nhưng còn tâm ô nhiễm của chúng ta thì sao? 
Chúng ta có quan tâm đến việc bảo vệ và gội rửa tâm của chúng 
ta không? Đức Phật dạy: “Đã từ lâu, tâm của con người bị tham, 
sân, si làm ô nhiễm. Bợn nhơ tinh thần làm cho tâm của chúng 
sanh ô nhiễm. Gội rửa tâm làm cho chúng sanh trong sạch. |2Ì 
Lối sống. của người Phật tử là một tiền trình tích cực thanh lọc 
thân, khẩu, ý. Đó là tự trau giỗi, tự phát triển và tự thanh lọc, 
nhằm tự mình chứng ngộ. Điểm chánh yếu là thành quả thâu đạt 
chớ không phải ở lối tranh luận về triết học hay trừu tượng hợp lý. 
Do đó, cần phải thực hành hằng ngày, hành thiền mỗi ngày một ít, 
giống như gà mái ấp trứng, bởi vì cho đến nay chúng ta thường 
hành động như con sóc chạy vòng quanh, lần quần trong cái lồng. 


Pháp hành thiền không phải là một pháp môn mới có từ hôm nay 
hay ngày hôm qua. Từ ngàn xưa đã có nhiều người hành thiền, 
bằng nhiều phương cách khác nhau. Các vị du dà (yogi), các bậc 
Thánh Nhân và các đắng Giác Ngộ trong các thời đại đều phải 
trải qua con đường hành thiền. Các Ngài đã chứng đắc và thành 
tựu Đạo Quả nhờ hành thiền, tức pháp hành nhằm trau giỗi tâm 
trí. Chưa hề bao giờ có sự phát triển tâm trí hay gội rửa bợn nhơ 
tinh thần nào mà không nhờ hành thiền. Chính nhờ hành thiền mà 
Đức Siddhattha Gotama (Sï-đạt-đa Cồ-đàm) chứng ngộ Đạo Quả 
Vô Thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác, trở thành Phật. 


Pháp hành thiền không phải chỉ dành riêng cho người Ấn Độ, xứ 
Ấn Độ hay cho thời kỳ Đức Phật còn tại thế, mà cho tất cả nhân 
loại, tất cả mọi thời đại và, khắp mọi nơi. Thiền tập không thể có 
giới hạn về chủng tộc, tôn giáo, không gian hay về thời gian. 


Tất cả tôn giáo đều có giáo truyền một vài hình thức hành thiền, 
hay phương pháp luyện tâm, để cho hàng tín đồ trau giồi tâm trí. 
Những hình thức này có thể là im lặng tụng niệm, từng cá nhân 
hay tập thể đọc tụng "Thánh Kinh", hoặc chú niệm một đề mục, 
một nhân vật hay một ý niệm thiêng liêng. Người ta tin tưởng rằng 
những công trình trau giồi tâm trí ấy đôi khi đưa đến kết quả là 


nhìn thấy các vị Thánh Nhân hoặc các đắng Thiêng Liêng, và có 
thể hầu chuyện cùng các Ngài, nghe được tiếng nói lạ thường, 
đôi khi cũng xảy ra vài diễn biến huyền bí. Nói rằng đó là ảo 
tưởng, là do trí tưởng tượng tạo nên, là cái gì chỉ biểu hiện trong 
tâm, là một hình ảnh do tiềm thức biến chế, hay đó là những hiện 
tượng thật sự có, ta không thể xác quyết một cách chắc chắn. 
Tâm là một năng lực vô hình có thể gây nên tất cả những hiện 
tượng trên. 


"Trạng thái xuất thần của một vài vị du dà và các đạo sĩ huyền bí 
có thê được đưa đi xa đến đổi trong khi ấy các vị đó không còn 
hay biết gì, không còn cảm giác điều gì." [3] Chúng ta đã từng 
thấy có người đang ngồi trong tư thế "hành thiền" mà tâm thần 
mê mang, hình như không còn biết gì hết. Có người cũng mục 
kích những cảnh tượng kỳ lạ và lầm tưởng rằng đó là một hình 
thức hành thiền (bhàvanà). 


Kinh điển Phật Giáo ghi nhận rằng do sự đắc thiên 0hàna), nhờ 
phát triển các năng lực tinh thần, con người có thể đắc thần ộ 
thông. Tuy nhiên, và đây là điểm rất quan trọng nên ghi nhận nằm 
lòng: 


Jdhàna hay "Thiên" trong Phật Giáo không phải là trạng thái mê 
sảng hay tự thôi miên, mà là một trạng thái tâm trong sạch, đã 
chế ngự và đè nén khát vọng, điêu phục những thúc giục có tánh 
cách gây xáo trộn và làm cho tâm trở nên vắng lặng và an trụ, tập 
trung vào một điểm, và nhập vào trạng thái sáng tỏ, minh mẫn, 
thấy rõ sự vật. 


Pháp hành thiền trong Phật Giáo không nhằm hội nhập với một 
đáng Tối Thượng, cũng không nhằm thành đạt những chứng 
nghiệm huyền bí, mà nhằm thành tựu trạng thái tâm văng lặng 
(samafha) và tuệ minh sát (vipassanà), tiền đến mục tiêu duy nhất 
là tâm giải thoát không lay chuyền (akuppà cefo vimuffi) -- tình 
trạng châu toàn tối thượng vượt hẳn ra ngoài mọi trói buộc, bằng 
cách tận diệt toàn vẹn những bợn nhơ tỉnh thần. 


Không phải tất cả mọi người đều có khả năng đề tiền đạt đến đỉnh 
cao cùng tột của tâm giải thoát không lay chuyên, nhưng thât bại 


không quan trọng, ngày nào mà chúng ta còn thành thật trong nỗ 
lực và trong sạch trong ý chí. Chúng ta hãy cỗ gắng lên, tinh tần 
thêm, không nên chùng bước. Đây là công trình đáng cho ta cố 
gắng, cố gắng nữa, để hoàn mãn viên thành. Rồi một ngày nào, 
nêu không phải trong kiếp sống này, chúng ta có thể đạt đến mức 
tận cùng mà những vị tiền bối đã tận lực tinh tấn đạt đến, và đã 
thành công. 


Dầu không thể chứng ngộ toàn giác, chắc chắn nỗ lực của chúng 
ta cũng sẽ được tưởng thưởng. Trong một xã hội không ngừng 
chuyển động nhanh chóng, ta cần phải hành thiền đôi chút để làm 
dịu bớt tình trạng thần kinh căng thẳng và nhẫn nại chịu đựng 
những thăng trầm của cuộc sống. Do nhờ hành thiền chúng ta có 
thể vượt qua phần lớn các vấn đề tâm lý khó khăn hay những xáo 
trộn cơ thể do tâm trí gây nên, những xáo trộn tâm linh, những 
cảm xúc và những thúc giục, và thành tựu trạng thái tâm tĩnh lặng 
và thanh bình an lạc mà chúng ta hằng ước vọng. 


Tự Làm Chủ Lấy Mình và Ma Túy 


Đức Phật dạy: "Dầu có thể chinh phục cả triệu người ở chiến 
trường, tuy nhiên, quả thật vậy, chiến thắng vẻ vang nhất là tự 
chinh phục mình." [4] Điều này có nghĩa là tự chủ [5], tự làm chủ 
lầy mình, làm chủ những cảm kích, những xúc động, những ưa 
thích và ghét bỏ v.v... Lời của thi hào Milton chỉ là vang âm của 
những gì Phật dạy: “Tự điều khiển lấy mình là nắm quyền bá chủ 
vương quốc vĩ đại nhất mà con người có thể ước vọng, và cùng 
thế ấy, để cho những khát vọng điều khiển mình là làm nô lệ một 
cách tệ hại nhất." 


Tự kiểm soát mình là chìa khóa để mở cửa vào hạnh phúc. Đó là 
năng lực nằm phía sau mọi thành tựu thật sự. Hành động mà 
thiếu kiểm soát ắt không đưa đến mục tiêu nhất định nào. Chỉ vì 
con người không kiểm soát được phần tâm linh mình nên bị đủ 
mọi thứ xung đột phát sanh trong tâm. Và nếu những xung đột ấy 
cần phải được kiểm soát, hoặc nữa, cần phải được loại trừ, con 
người phải kèm chế những tham vọng và những thích thú riêng tư 
của mình, cố gắng sống đời tự chủ và trong sạch. Mọi người đều 
biết lợi ích của thể thao, hay công trình rèn luyện cơ thể. Tuy 


nhiên, con người không phải chỉ là thể xác. Chúng ta còn có cái 
tâm, và tâm cũng cần phải được rèn luyện. Luyện tâm, hay hành 
thiền, là cái chìa khóa mở đường dẫn đến tự chủ, đến trạng thái 
thoải mái, và thoải mái đem lại hạnh phúc. Trong tất cả năng lực, 
tâm lực công hiệu hùng mạnh nhất. Chính tâm lực tự nó là năng 
lực. Đề thấu đạt bản chất thật sự của đời sống ta phải khảo sát 
tận tường, đào sâu vào những hóc hẻm sâu kín bên trong nội 
tâm. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách nhìn trở vào 
sâu bên trong mình, một công trình khảo sát đặt nền tảng trên 
giới đức trong sạch và thiền tập. 


Theo quan điểm của Phật Giáo, tâm hay thức là phần nòng cốt 
của kiếp nhân sinh. Tất cả những kinh nghiệm như đau khổ và 
thích thú, buồn và vui, thiện và ác, sống và chết, đều đến với ta 
không phải do nguyên lý ngoại lai nào. Nó chỉ là hậu quả của 
những tư tưởng và những hành động của chúng ta. Chính hành 
động cũng xuất phát từ tư tưởng. Do đó trong guồng máy phức 
tạp của con người, tâm là yếu tố vô cùng quan trọng. 


Trong thời gian gần đây người ta gia công khảo sát và nghiên 
cứu những hiện tượng tâm linh, và hình như công trình tìm học ấy 
đã khám phá những tài nguyên phong phú của tâm mà từ lâu còn 
bị che dấu. Con người ngày càng nóng lòng tìm sự hướng dẫn 
tinh thần và ước muốn phát triển nội tâm. Đó là dấu hiệu tốt. 
Người phương Tây càng ngày càng thích thú nghiên cứu tư 
tưởng Ấn Độ, pháp hành du dà (yoga) và pháp hành thiền. Không 

cân phải tìm lý do ở đâu xa lạ. Có một cảm giác bát an tâm ngày 
càng tăng trưởng cùng khắp năm châu, và cảm giác bắt an này 
càng nỗi bật trong giới trẻ. Người thanh niên muốn có nhanh 
chóng một phương thuốc chữa trị bịnh Tôi loạn quây cuồng của 
thế gian vật chất. Họ đi tìm an lạc và vắng lặng. 


Không có một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề thanh niên ngày 
nay trong hệ thống tín ngưỡng cổ truyền lấy tín điều làm nền 
tảng. Câu hỏi về thế giới nội tâm không được giải đáp. Đồi với 
tâm trí tìm tòi, giá trị mà người ta đặt vào những sắc thái vật chất 
của đời sống, vốn được con người hiện đại xem là hiển nhiên 
phải có, hình như quá nông cạn. Điểm trọng yếu trong những vấn 
đề của người phương Tây là phần tâm lý. Kiến thức về vật chát, 


khoa học và kỹ thuật hiểu biết "phải làm thế nào" rõ ràng không 
đem lại câu giải đáp cho vấn đề thế gian, vấn đề con người. Loại 
hiểu biết này chỉ đưa đến tình trạng tạo thêm nhiều vấn đề khác. 
Những bạn trẻ, trước kia dùng chất ma túy với lòng tin tưởng rằng 
đó là giải đáp cho những bát mãn của họ, nay đã quay về kỷ luật 
du dà và thiền tập. Trong công trình đi tìm nội tâm văng lặng các 
loại ma túy chắc chắn không phải là cái gì có thể thay thế pháp 
hành thiền chân chánh. Ma túy chỉ làm giảm suy tâm lực, thay vì 
tăng trưởng. 


"Thế gian bị phủ vây tứ bề và bị tấn công từ mọi phía do một 
chứng bịnh mới, một chứng bịnh không thể chữa trị đối với phần 
lớn những người bị nhiễm độc và rất đông bịnh nhân đã bỏ mạng; 
một chứng bịnh truyền nhiễm hứa hẹn đưa bịnh nhân thả hồn vào 
thế giới mơ mộng thần tiên, rời xa cuộc sống (mà họ nghĩ là) vô 
chí hướng và vô giá trị; một chứng bịnh mà trên hết đe dọa giới 
trẻ trong thời đại kỹ thuật chúng ta: bịnh ghiền ma túy. Hàng triệu 
thanh niên đã mắc chứng bịnh ấy, hàng ngàn chắc chắn không 
thoát khỏi phải yểu mạng, hàng trăm ngàn đã ghiền nặng, hoặc 
về phương diện tâm lý phải tùy thuộc vào các thứ thuốc nhẹ hơn 
như cần xa, làm hao mòn trí não, giảm suy khả năng làm việc và 
đưa đến tan rã tâm tánh..." [6] 


Có những trường hợp hiển nhiên, không còn tranh luận gì nữa, 
cho thấy rằng pháp hành thiền có thể tạo nên những biến chuyển 
sinh lý, và biến chuyển sinh lý này đưa đến những biến đổi lợi ích 
về mặt tâm lý. Người ta gia công đo lường các biến chuyển này. 
Bác Sĩ Herbert Benson đã dày công trắc nghiệm pháp hành thiền 
trong gần một thập niên, đã đặc biệt quan tâm tìm xem làm thế 
nào những yếu tố có tách cách tâm lý lại có thể gây ảnh hưởng 
đến trái tim, đến áp xuất huyết và những sắc thái khác trong hệ 
thống tuần huờn máu huyết. Quan niệm về những công trình 
nghiên cứu của ông được trình bày trong tác phẩm The 
Relaxation Response. Những cuộc khảo sát của Havard 
University, Cambridge, U.S.A. tiết lộ rằng hàng trăm thanh niên 
trước kia dùng thuốc L.S.D. và ma túy, đã cay thuốc sau nhiều 
tháng gia công hành thiền. [7] 


Hành Thiền Chữa Trị Căng Thẳng 


Hành thiền không phải là tình nguyện tự lưu đày ra khỏi đời sống; 
cũng không phải làm điều gì để nhận lãnh hậu quả trong một kiếp 
sống vị lai. Thiền tập phải được áp dụng vào cuộc sống hằng 
ngày, và kết quả của công phu này phải được thọ hưởng nơi đây, 
trong hiện tại. Hành thiền không phải là tự mình tách rời, lìa xa 
những công việc mà thường ngày mình vẫn làm, mà là một phần 
của đời sống, là cái gì dính liền với cuộc sống. Điều này trở nên 
rõ ràng khi chúng ta nghiên cứu pháp Tứ niệm xứ (satipatthàna), 
hay bốn nơi đề ta đặt chú niệm vào. Khi đã thoát lìa ra khỏi tình 
trạng hồi hả rộn rịp của thành phố và những phiền toái bực dọc 
của thế gian, chúng ta không còn bị ngoại cảnh thúc giục buông 
lơi việc kiểm soát tâm như trước. Trong cuộc sống dẫn thân vào 
xã hội ta phải cần nhiều cố gắng hơn nhằm canh chừng những 
lúc hờ hửng để tâm buông lung. Chút ít thì giờ nào hành thiền 
cũng giúp ích ta rất nhiều trong việc đối phó với các diễn biến của 
đời sông một cách bình tĩnh. Nếu chúng ta không biết hành thiền 
cuộc sống sẽ thiếu ý nghĩa, thiếu mục tiêu và thiếu nguồn gợi 
cảm. 


Có một thời nào nhiều người tưởng rằng thiền tập là một pháp 
môn chỉ dành riêng cho các đạo sĩ ân dật, các vị du dà và những 
người sống trong rừng sâu thanh vắng. Nhưng sự vật đã đổi thay. 
Hiện nay càng ngày càng có đông người thích thú lưu tâm đến 
thiền tập. Nếu hành thiền có nghĩa là kỷ luật tinh thần hoặc là 
phương pháp trau giỗi tâm trí thì khỏi phải nói, tất cả mọi người, 
không phân biệt nam nữ, màu da, tín ngưỡng, hay bất luận lối 
phân chia nào khác, đều nên hành thiền. Xã hội tân tiến hiện đại 
đang lâm vào hiểm họa tự trầm mình trong những tình trạng vọng 
động và những quyến rũ mà chỉ có cách phải gia công kiên trì rèn 
luyện tâm tánh mới mong kiểm soát được. 


Quả thật rất khó ngoảnh mặt xây lưng, tách rời ra khỏi lối suy tư 
xưa cũ và những tác phong mà từ lâu đã trở thành rất quen thuộc 
với ta. Tuy nhiên, pháp hành thiền có thể giúp ta đặt nhẹ xuống 
gánh nặng của cuộc sống xáo trộn và vọng động. Mục tiêu cùng 
tột của thiền tập trong Phật Giáo là chứng ngộ toàn giác, hoàn 
toàn tự chủ và tâm trí tuyệt đối lành mạnh, hay Niết Bàn, bằng 
cách điều phục tâm và gội rửa tận cùng những bợn nhơ tinh thần. 


Nhưng, ngoài mục tiêu cứu cánh cùng tột ấy còn có những lợi ích 
mà hành giả có thể thọ hưởng. Thiền tập có thể gợi nguồn cảm 
hứng cho ta khám phá trạng thái sáng suốt minh mẫn, tình trạng 
phong phú dồi dào và phẩm cách thiên nhiên của chính ta. Hành 
thiền cũng có thể giúp ta khơi dậy những năng lực tiềm tàng ngủ 
ngầm trong tâm, giúp ta suy tư sáng suốt, hiểu biết thâm sâu, 
thoa dịu tình trạng thần kinh căng thẳng, giữ tâm trí cân bằng và 
an tĩnh. Hành thiền là một tiến trình sáng tạo nhằm biến đổi 
những cảm xúc vọng động và những tư tưởng bất thiện thành 
trạng thái tinh thần điều hòa và trong sạch. Đây là phương thức trị 
liệu có nhiều ý nghĩa nhất cho những vấn đề khó khăn của cuộc 
sống hiện đại. Khi tâm đã được rèn luyện theo pháp hành thiền ta 
có thể tri giác sự vật vượt ra ngoài tầm mức thông thường của 
giác quan. Chúng ta có thể thành đạt tất cả những lợi ích trên, 
không phải cùng một lúc hay trong tức khắc, mà dần dần, bằng 
cách thường xuyên hành thiền theo đúng phương pháp. 


Hơn nữa, hành thiền còn có những lợi ích cho cơ thê. Thiền tập 
có thể làm dịu bớt thần kinh, kiểm soát hoặc hạ giảm áp xuất 
huyết, có thể làm cho ta cảm nghe thoải mái dễ chịu và hăng say 
hoạt động bằng cách thoa dịu tình trạng căng thẳng thần kinh và 
do đó gìn giữ năng lực, có thể giúp ta cải thiện sức khỏe và an 
vui. Ngành y học nhận định tánh cách công hiệu của pháp hành 
thiền như bài viết dưới đây cho thấy: "Ngày nay người ta đã 
chứng minh rằng bịnh áp xuất huyết cao và những chứng bịnh 
khác liên quan đến tim có thể được chữa trị bằng pháp hành thiền 
của Phật Giáo. Bác Sĩ Buddhadasa Bodhinayake, Cố Vấn ngành 
tâm lý của bịnh viện Harley Hospital Essex, UK (Anh Quốc), và là 
Giáo Sư Đở Đầu những sinh viên sau thời kỳ tốt nghiệp cử nhân 
của Tổng Công Đoàn Y Học Anh Quốc, có phận sự bổ nhiệm các 
bác sĩ tại vùng Đông Luân Đôn, nói rằng Hội British Cardiac 
Society mới đây vừa công nhận ảnh hưởng của pháp hành thiền 
Phật Giáo trong việc trị bịnh. Bác Sĩ Bodhinayake tuyên ngôn 
rằng hiện nay (1982) có 68,000 bịnh nhân người Anh đang thực 
hành pháp Niệm Hơi thở (Ànàpànasati). Họ thấy rằng pháp hành 
thiền này chữa trị họ nhiều hơn là thuốc. Ông nói rằng tất cả mọi 
tôn giáo đều có thực hành thiền định, nhưng pháp Niệm hơi thở 
(Ànàpànasati) chỉ duy nhất có trong Phật Giáo. Không phải như 
các pháp hành khác, pháp này có ảnh hưởng đến cả hai phía của 


bộ óc, và như vậy, có thể đem lại những ảnh hưởng kỳ diệu cho 
người bịnh. Ông nói rằng 30 phút hành thiền -- 15 phút buổi sáng 
và 15 phút buổi chiều -- làm cho người bịnh an thần ngơi nghỉ 
bằng 6 hay 7 tiếng ngủ. 


"Ngày nay khoa học đã chứng minh, qua pháp electro- 
encepholograph (EEG), đọc những sinh hoạt được ghi lại của bộ 
óc, cho thấy rằng pháp hành niệm hơi thở, Ảnapanasali, có khả 
năng giúp hai phía của bộ óc sinh hoạt điều hòa. Điều này làm 
giảm bớt nhu cầu về dưỡng khí của người bịnh, giảm bớt sức đập 
của tim, áp xuất huyết, và hơi thở. 


Mười lăm phút hành Ànàpànasati có ảnh hưởng bằng ba liều 
Aldomat (250mg), thuốc chữa trị bịnh áp xuất huyết cao. Bác Sĩ 
Bodhinayake nói cũng đã được chứng minh rằng pháp hành này 
có thê dùng để cay nghiện ma túy. Nó cũng giúp nhiều cho việc 
mở mang tâm não, khả năng suy tư và trí nhớ. 


Hiện nay tại Harvard ỦUniversity, Hoa Kỳ, có một số lớn sinh viên 
hành pháp niệm hơi thở, Anàpànasati bhàvana, đề luyện thi." [8] 


Phật Giáo và Thần Bí Giáo 


Vài xáo trộn cơ thể do tâm thần gây nên cũng có thể được chữa 
trị bằng pháp hành thiền. Chúng ta có thể dùng thiền tập để chữa 
trị các chứng bịnh phát sanh do xúc động mạnh hoặc tỉnh thần 

căng thẳng cũng như bịnh ghiền ma túy. Hành thiền, an dưỡng 
tinh thần, và một vài phương thức trị liệu khác có thể được áp 
dụng hữu hiệu vào việc chữa trị các chứng bịnh kinh niên. 


Hành thiền là một lôi sống. Đó là lối sống toàn vẹn, chớ không 
phải là một phần sinh hoạt của đời sông. Pháp này nhằm phát 
triển toàn thể con người. Chúng ta hãy tận lực cố gắng để tiến đạt 
đến mức độ toàn hảo, nơi đây và trong hiện tại, chớ không phải 
đợi chờ đến một thời kỳ vàng son nào trong tương lai. Có thể 
chúng ta sẽ thành đạt những gì mình thật sự ước muốn trong đời 
sống, bằng cách tháo mở, phóng thích những năng lực tinh thần 
bên trong ta, những năng lực kỳ diệu của nội tâm. Hành thiền rõ 
ràng là một hiện tượng của kiếp nhân sinh và như vậy, phải được 


đề cập đến dưới khía cạnh con người, với những cảm thọ và 
những hiểu biết của con người. Bản chất của những vấn đề khó 
khăn của con người và giải pháp cho những vấn đề ấy trọng yếu 
thuộc về tâm lý. Pháp hành thiền thật sự và thần bí giáo không 
cùng tồn tại chung. Đó là hai việc khác biệt. Trong khi chủ thuyết 
thần bí đưa con người tách rời xa thực tại thì thiền tập đem ta đến 
thực tại; bởi vì xuyên qua pháp hành thiền chân chánh ta có thể 
diện đối diện nhìn vào những ảo kiến của chính ta và những ảo 
cảnh mà ta cho là thực, nhìn một cách rõ ràng, không bị che lấp, 
không sai lạc. Điều này biến đổi hoàn toàn con người chúng ta. 
Đây không phải là học thêm, mà là tháo gỡ, bứt rời ra những gì 
đã học. Ta phải dứt bỏ nhiều điều đã học trước kia và đã thích thú 
ôm ấp vững chắc, một khi nhận thức rằng những điều ấy chỉ là 
trở ngại, cản ngăn con đường tiến bộ tinh thần đạo đức. 


Tất cả những vấn đề khó khăn của chúng ta đều bắt nguồn từ vô 
minh, si mê lầm lạc. Vô minh là ô nhiễm đứng hàng đâu (avijà 
paramam malam) [9]. Tham, sân, ngã mạn và rất nhiều ô nhiễm 
khác của chúng ta cùng đi chung với vô minh. 


Giải pháp cho vấn đề phải nằm trong vấn đề và do đó, không nên 
tách rời, chạy đi tìm ở đâu ngoài vấn đề. Hãy phân tách và khảo 
sát, nghiên cứu đến tận cùng, ta sẽ thầy rằng tất cả những vấn đề 
ây đều là vấn đề của kiếp nhân sinh, của con người, vậy không 
nên đỗ trách nhiệm cho ai khác hơn là con người. Những vân đề 
của chúng ta phải được, và chỉ được giải quyết bằng cách dứt bỏ 
những ảo kiến và những khái niệm sai lầm, rồi thu xêp nếp sống 
vào khuôn khổ, điều hòa và đồng nhịp với thực tại. Điều này chỉ 
có thể thực hiện bằng pháp hành thiền. 


Bát Chánh Đạo 


Tự kềm chế không dùng chất say và kiên trì tinh tần, củng cố 
vững chắc trong hạnh nhẫn nhục và trong sạch, người thiện trí 
gia công rèn luyện tâm. Khi mà mọi sự việc quanh mình đều diễn 
tiền tốt đẹp, thuận chiều theo ý, thì giữ thái độ trầm tĩnh không 
phải là khó lắm. Nhưng giữa những nghịch cảnh rối ren bất thuận 
lợi, thì quả thật rất khó mà có thể điềm nhiên tọa thị, giữ tâm bình 
thản, không chao động. Chính việc khó làm ấy mới đáng cho ta 


cố gắng thành tựu, bởi vì chính những điều ấy mới un đúc tâm 
tánh hùng dũng. 


Nhờ tu tập yên tĩnh hành thiền mà có thể thành đạt trạng thái tâm 
vắng lặng. Chúng ta có thể làm được việc ấy không? Câu trả lời 
của Lord Horder là: "Được. Nhưng bằng cách nào? Tốt lắm, 
không phải bằng cách làm cái gì vĩ đại. 'Tại sao các vị thánh nhân 
là thánh nhân?" có người hỏi. Và câu giải đáp đến như sau: 'Bởi vì 
các vị ấy tươi cười trong những hoàn cảnh khó tươi cười, và 
nhẫn nhục trong lúc khó nhẫn nhục. Các Ngài vẫn tiễn bước trong 
khi lòng thúc giục bảo dừng, và trong khi muốn nói, các Ngài giữ 
im lặng.' Chỉ thế thôi. Thật giản dị, nhưng cũng thật khó hành. Một 
vấn đề vệ sinh tinh thần ..." .. Hãy kiên trì cô găng, và cố gắng thêm 
lên, không nên bỏ dỡ cuộc chiến. Không ai thoạt nhiên mà lên 
đến tận đỉnh núi cao. Cũng như người thợ bạc thiện xảo gạn lọc 
bợn nhơ trong bạc, mỗi lần một chút, làm cho bạc dần dần trở 
nên trong sạch, cùng thế ấy, con người phải nỗ lực tự thanh lọc 
mọi nhiễm ô. [10] 


Con đường mà chư Phật, tức các đắng Toàn Giác từ ngàn xưa, 
đã chỉ vạch nhằm phát triên tâm tánh là con đường hành thiên, và 
đó là Bát Chánh Đạo. 


Tám chi của Bát Chánh Đạo hợp thành ba nhóm: Giới, Định, và 
Tuệ (sìla, samàdhi, và pannà). Đó là con đường duy nhất; không 
có đường nào khác dẫn đến giác ngộ và giải thoát tâm. Tất cả 
những gì Đức Bồn Sư giáo truyền và mọi hướng dẫn thực hành 
để diệt trừ những xung đột tinh thần do hoàn cảnh bắt toại 
nguyện của đời sống tạo nên, đều nằm trọn vẹn trong Bát Chánh 
Đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tắn, chánh niệm, chánh định. 


Hai Pháp Hành Thiền 


Phần trình bày pháp hành thiền như đã được lưu truyền đến nay 
trong kinh điển Phật Giáo từ những ngày xa xưa, được căn cứ 
trên những phương pháp mà chính Đức Phật đã áp dụng để 
chứng ngộ Đạo Quả và Niết Bàn, và trên những kinh nghiệm bản 
thân của Ngài trong công phu trau giỗi và phát triển tâm. 


Danh từ "hành thiên" mà thường được dùng để dịch chữ 
"bhàvanà" thật sự không hẳn theo sát nghĩa. Đúng theo ý nghĩa 
uyên nguyên, "bhàvanà" trong Phật Giáo là mở mang, trau giồi, 
tức là mở mang tâm, trau giồi tâm, hay "làm-cho-tâm-trở-thành". 
Đó là nỗ lực xây dựng tâm an trụ và vắng lặng, có khả năng nhận 
thức rõ ràng bản chất thật sự của tất cả các pháp hữu vi và 
chứng ngộ Niết Bàn, trạng thái lý tưởng của tâm lành mạnh. 


Pháp hành thiền mà Đức Phật đã giáo truyền có hai: an frụ tâm 
(samatha hay samàdhi), tức hợp nhất tâm, tập trung tâm vào một 
điểm (cittekaggatà, nhất điểm tâm) và minh sát (vipassanà). 
Samàdhi, định, có tác dụng làm cho tâm trở nên vắng lặng, và vì 
lẽ ấy ở vài nơi danh từ samatha hay samàdhi được dịch là vắng 
lặng, yên tĩnh hay tĩnh lặng. Làm cho tâm trở nên vắng lặng hàm 
ý là thống nhất hay an trụ tâm vào một điểm. Hợp nhất tâm bằng 
cách an trụ tâm vững chắc vào đề mục và không hay biết gì khác 
ngoài đề mục ấy. 


Pháp môn hành thiền (bhàvanà) bắt đầu bằng sự định tâm. 
(samàdhi). Định là trạng thái tâm vững chắc trụ vào một điêm, 
không chao động. 


Định là gì? Dấu hiệu, điều kiện tất yếu đề tiến đến tâm định và 
phát triển tâm định là thế nào. "Bát luận gì là trạng thái tâm hợp 
nhất, tập trung lại thành một, đó là định; bốn nơi đề áp đặt chú 
niệm vào (tứ niệm xứ) là dâu hiệu của định; bốn có gắng chân 
chánh (tứ chánh cân) [11] là điêu kiện tắt yếu đề định tâm; bắt 
luận pháp tu tập nào theo các pháp hành trên, đó là phát triển tâm 
định. " [12] Lời dạy trên minh bạch nói lên rằng ba chi của nhóm 
định (samàdhi), tức chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định 
cùng sinh hoạt chung và hỗ trợ lẫn nhau. Ba chỉ này thật sự hợp 
thành định. 


Phải ghi nhận rằng pháp hành thiền Vắng Lặng (samatha 
bhàvanà -- cũng gọi là thiền Chỉ, hay thiền Định -- như đã được 
dạy trong Phật Giáo, không phải chỉ đặc biệt có riêng trong Phật 
Giáo. Từ trước thời Đức Phật các đạo sĩ du dà (yogi) đã có hành 
những pháp môn thiền khác nhau, như hiện nay họ vẫn còn hành. 


Xứ Ấn Độ từ bao giờ vẫn là một vùng đất huyền bí, nhưng pháp 
hành mà các đạo sĩ du dà áp dụng nhiều nhất thời bấy giờ ở Ấn 
Độ không bao giờ vượt quá xa hơn một mức độ nào. 


Thiền vắng lặng (samatha bhàvanà) được dạy trong Phật Giáo 
đưa đến tột đỉnh là các tầng Thiền (jhàna) [13].Nhưng Đức Phật 
không thỏa mãn với những tầng Thiền và các kinh nghiệm huyền 
bí; mục tiêu duy nhất của Ngài chỉ là chứng đắc Toàn Giác và 
Niết Bàn. Đã hoàn toàn định tâm bằng thiền vắng lặng, giờ đây 
n có thê triển khai thiền minh sát (vipassana bhàvanà). Danh 

"vipassanà", tuệ minh sát, (vi + passanà), có nghĩa là nhìn thấy 
" cách khác thường -- "passanà" là thấy, và tiếp đầu ngữ "vi" là 
đặc biệt. Như vậy, vipassanà là có cái thấy vượt ra ngoài tầm 
mức thông thường, thấy một cách rõ ràng. Đây không phải là thấy 
phớt qua trên bề mặt, không phải chỉ thấy thoáng qua cái dáng bề 
ngoài, mà thầy sự vật đúng trong bối cảnh của nó, tức thầy dưới 
ánh sáng của ba đặc tướng, hay ba dấu hiệu đặc thù của tất cả 
các pháp hữu vi, tất cả những hiện tượng sinh tồn: vô thường, 
khổ và vô ngã (anicca, dukkha và anafià). Chính thiền minh sát 
này, dựa trên nên tảng của tâm định vắng lặng, giúp cho hành giả 
khả năng gội rửa tất cả mọi ô nhiễm trong tâm đến mức tận cùng, 
lột bỏ mọi ảo kiến về cái "ta", nhìn thấy thực tướng của vạn pháp 
và chứng ngộ Niết Bàn. 


Như vậy, thiền minh sát, vipassanà, là một giáo lý trọng yếu, đặc 
thù của chính Đức Phật, trước kia chưa từng được nghe đến. Đó 
là chứng nghiệm duy nhất của Đức Bồn Sư, hoàn toàn riêng biệt 
Phật Giáo, chưa ai từng biết trước thời Đức Phật. 


Ta phải nhần mạnh rằng cả hai, thiền vắng lặng và thiền minh sát 
(samàdhi và vipassanà), đêu thiệt yêu đê chứng ngộ Giáo Pháp, 
đăc Niêt Bàn. 


Đức Phật dạy: “Khi vắng lặng được phát triển, tâm được phát 
triển, và tham ái được dứt bỏ; khi minh sát được phát triển, chánh 
kiễn được phát triển và vô minh được dứt bỏ. Cái tâm mà bị tham 
ái làm ô nhiễm không được giải thoát; khi có ô nhiễm do vô minh, 
chánh kiến không phát triển ... " [14] 


Samàdhi, (samatha), định, là một trong tám chi của Bát Chánh 
Đạo, không thể bị loại trừ trong bất cứ trường hợp nào. Samàdhi 
là cittavisudhi, tâm tịnh, tức tâm trong sạch phát sanh khi hành giã 
đã loại trừ những chướng ngại tinh thần (nìvarana, năm pháp 
triền cái). 


Theo lời dạy của Đức Bồn Sư, rõ ràng là trong cuộc hành trình 
đên giác ngộ và Niêt Bàn không thê có ngã nào tắt, khỏi phải đi 
ngang qua samàdhi, định. 


Những Loại Tâm Tánh 


Tâm là một hiện tượng tế nhị và phức tạp đến độ không thể có 
hai người có tâm giống y hệt nhau. Tư tưởng của con người 
được diễn đạt ra thành lời nói và hành động. Lời nói và hành 
động mà lặp đi lặp lại nhiều lần trở thành thói quen và cuối cùng, 
thói quen lâu ngày trở thành tâm tánh. Tâm tánh là hậu quả của 
những "sinh-hoạt-do-tâm-hướng-dẫn" của con người và như thế 
tâm tánh của mỗi chúng sanh mỗi khác. Sách Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhi-magga), đề cập đến sáu loại tâm tánh (carita) chánh 
yếu, bao gồm nhiều loại khác kém quan trọng hơn. Đó là những 
tâm tánh có chiều hướng tham, sân, say mê, đức tin, trí thức và 
phóng dật. Vì nhiều tâm tánh khác nhau nên cũng có nhiều đề 
mục hành thiền (kammatthàna) khác nhau. Những đề mục hành 
thiền này được lược thuật trong kinh điển Pali, nhất là trong các 
bài giảng của Đức Phật. Thanh Tịnh Đạo mô tả bốn mươi đề mục 
như vậy. Quả thật đó là các toa thuốc để chữa trị những xáo trộn 
tinh thần khác nhau mà con người thừa kế từ những kiếp sống 
quá khứ. 


Trong bộ Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, một trong năm bộ kinh 
Pali ghi lại những thời Pháp do Đức Phật giảng, có hai bài (số 61 
và 62) bao gồm toàn vẹn những lời dạy của Đức Bồn Sư về thiền 
tập. 


Trong bài kinh số 62 Đức Phật dạy bảy đề mục hành thiền cho vị 
sa di trẻ tuổi Ràhula mà, theo bản chú giải, lúc ấy chỉ mười tám 
tuổi. Sau đây là một đoạn trích từ bài kinh ấy: 


"Hãy phát triển pháp niệm tâm từ (mettà), này Ràhula, bởi vì pháp 
hành này sẽ diệt trừ ác ý (vyàpàda). 


Hãy phát triển pháp niệm tâm bi (karunà), này Ràhula, vì pháp 
hành này sẽ diệt trừ lòng hung bạo (vihesà). 


Hãy phát triển pháp niệm tâm hỷ (mudità), này Ràhula, vì pháp 
hành này sẽ diệt trừ lòng không ưa thích (arati, đây là không ưa 
thích hành thiên) . 


Hãy phát triển pháp niệm tâm xả (upekkhà), này Ràhula, vì pháp 
hành này sẽ diệt trừ lòng thù hận (patigha). 


Hãy phát triển pháp quán niệm các uếễ trược (asubha), này 
Eàhula, vì pháp hành này sẽ diệt trừ lòng tham dục (ràga). 


Hãy phát triển pháp tri giác vô thường (anicca sannà, nhận thức 
đặc tướng vô thường của vạn pháp), này Ràhula, vì pháp hành 
này sẽ diệt trừ lòng ngã mạn tự ái (asmimàna). 


Hãy phát triển pháp quán niệm hơi thỏ-ra-thỏ-vào (ànàpànassaii), 
này Ràhula, vì pháp hành này nếu được phát triển và thường 
xuyên trau giôi sẽ đem lại nhiêu thành quả tốt đẹp, nhiêu lợi ích 
trọng đại. " [15] 


Đức Phật chẳng những chỉ dẫn và khuyên nhủ người khác hành 
thiền, mà chính Ngài cũng thực hành thiền định như một lối an trú 
tâm, tịnh dưỡng tỉnh thân nơi đây và trong hiện tại (ditthadhamma 
sukhavihàri). Một lần nọ Đức Thế Tôn dạy: "Này chư tỳ khưu, 
Như Lai muốn sống vắng vẻ một mình trong ba tháng. Chớ nên 
để ai khác đến viếng Như Lai ngoài người đem dâng vật thực." 
"Dạ xin vâng, Bạch Đức Thế Tôn." Sau khi ba tháng trôi qua Đức 
Thế Tôn dạy: 


"Này chư tỳ khưu, nếu những người khác (những người thuộc tín 
ngưỡng khác) hỏi các con: "Trong thời gian Nhập Hạ, Samana 
Gotama (Sa Môn Cồ Đàm) thường thực hành pháp môn nào?' 
các con nên trả lời: 'Trong thời gian Nhập Hạ Đức Thế Tôn 
thường quán niệm hơïi-thở-vào-thở-ra.' Nơi đây, này chư tỳ khưu, 


với chánh niệm Như Lai thở vào, với chánh niệm Như Lai thở ra 
.. Này chư tỳ khưu, người nói đúng phải nói: chú niệm vào hơï- 
thở-vào-thở-ra là lối sống cao thượng của bậc thánh nhân (ariya), 
của bậc phạm hạnh (brahma), lối sống của Như Lai (Tathàgata). 
[16] 


Ta không cần phải cố gắng thực hành đầy đủ tất cả bốn mươi đề 
mục hành thiền. Điều quan trọng là nên chọn đề mục nào thích 
hợp nhất với mình. Nên tìm sự hướng dẫn của một người có 
nhiều kinh nghiệm hành thiền. Sách về thiền cũng có thể hữu 
dụng. Dầu sao, điểm trọng yếu là nên nhận định tâm tánh mình 
một cách thành thật, vì không vậy ắt không thể chọn đúng đề mục 
thích hợp với mình. Một khi đã chọn ta nên đặt vững niềm tin vào 
đó và gia công tinh tấn thực hành. Hành thiền là một pháp hành 
"tự mình làm lấy". 


Nếu ta còn mãi bận rộn tâm trí với những việc thế gian, trong việc 
làm hằng ngày, thì có thể không dễ gì tự cắt lìa, tách rời ra khỏi 
thế sự và ngồi lại yên tĩnh, đúng giờ giấc, mỗi ngày, để hành thiền 
một cách nghiêm chỉnh. Nhưng nếu thật sự muốn, với ý chí dũng 
mãnh, cũng có thể làm được. Chắc chắn là mỗi ngày chúng ta có 
thể dành riêng một ít, chút ít thì giờ ngắn ngủi nào cũng tốt, hoặc 
lúc bình minh, hoặc ngay trước khi ngủ, bát luận lúc nào mà tâm 
sẵn sàng lắng động, để ngồi lại tập trung tư tưởng và gom tâm an 
trụ. 


Nếu ngày này qua ngày khác ta có thể cố gắng trau giồi tâm an 
trụ như vậy ắt sẽ có thể thực hành công trình này một cách tốt 
đẹp hơn, hữu hiệu hơn, ý chí sẽ dũng mãnh hơn, để mạnh dạn 
đối phó với những lo âu và những căng thẳng phiền toái của cuộc 
sống, và do đó có thê đạt đến trạng thái thoải mái dễ chịu hơn. 
Đây là công trình đáng cho ta thực hiện. Chỉ: cần phải kiên trì 
nhẫn nhục, bền công thực hành, vững chí cố gắng, và nếu thật sự 
thực lòng, ta sẽ có nhiều hy vọng thành công. Nếu có thể, công 
phu hành thiền phải được thực hiện đều đặn hằng ngày, vào giờ 
nhất định, trong một thời gian đáng kể, và không nên nóng lòng 
trông đợi kết quả, Chuyên biến tâm lý không diễn tiến nhanh 
chóng. 


Tam Học 


Trước khi gia công thực hành nhiệm vụ khó khăn hơn, là uốn nắn 
trau giồi tâm bằng thiền tập, điều chánh yếu là chúng ta nên tự 
khép mình vào khuôn khổ kỷ cương, đặt hành động và lời nói 
trong giới luật. Giới luật (sìla) trong Phật Giáo nhằm điều ngự 
thân và khẩu nghiệp, hay nói cách khác, giới luật nhằm thanh lọc 
thân và khẩu, làm cho lời nói và hành động trong sạch. Đây là 
pháp tu học để trau giồi đức hạnh (sìla-sikkhà, pháp tu học về 
giới). Ba chi của Bát Chánh Đạo hợp thành nhóm giới (sìla) trong 
Phật Giáo là: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Người 
quyết tâm hành thiền nghiêm trì tối thiểu năm giới căn bản được 
gọi là panca sìla (ngũ giới)-- kiêng cữ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, 
vọng ngữ và dễ duôi dùng chất say như rượu mạnh, ma túy v.v... 
vốn đầu độc tâm trí và gây nên tình trạng tâm thần buông lung 
phóng túng, không giác tỉnh. Trong một khóa thiền, thiền sinh phải 
sống hoàn toàn trong sạch như người độc thân và như vậy giới 
thứ ba, không tà dâm, trở thành không thông dâm. 


Giới (sìla) là nền tảng vững chắc trong lối sống của người Phật 
tử. Đó là căn bản của công trình trau giỗi tâm trí. Người quyết tâm 
thực hành thiền tập, hay gom tâm an trụ, phải phát triển tâm ưa 
thích giới đức, vốn là yếu tố bồi dưỡng đời sống tâm linh, giúp 
cho tâm dễ dàng an trụ và tĩnh lặng. Người có chú nguyện thành 
đạt trạng thái tâm trong sạch cao thượng nhất hằng thực hành 
pháp thiêu đốt dục vọng, chất liệu làm cho tâm ô nhiễm. Người ấy 
suy tư: "Kẻ khác có thể gây tổn thương, nhưng ta không làm tốn 
thương ai; kẻ khác có thể sát sanh, nhưng ta không sát hại sinh 
vật; kẻ khác có thể lấy một vật mà không được cho đến mình, 
nhưng ta không thê sai lầm lấy của nào không được cho đến ta; 
kẻ khác có thể sống phóng túng lang chạ, nhưng ta giữ mình 
trong sạch; kẻ khác có thê nói giả dối, đâm thọc, thô lỗ hay nhảm 
nhí, nhưng ta sẽ nói những lời chân thật, đem lại hòa hợp, thuận 
thảo, những lời vô hại, những lời thanh nhã dịu hiền, đầy tình 
thương, những lời làm đẹp dạ, đáng được ghi vào lòng, đúng lúc, 
đúng nơi, những lời hữu ích; kẻ khác có thể tham lam, nhưng ta 
sẽ không tham; kẻ khác có thể để tâm cong queo xiêu vẹo, nhưng 
ta sẽ giữ tâm ngay thẳng. Ta sẽ tinh tân, cao thượng, chân thật, 
chánh trực, an lạc thanh bình, thanh khiết, tri túc, quảng đại và 


luôn luôn thành thật. Ta sẽ chuyên cần nhiếp tâm chú niệm và 
khai triển tuệ minh sát để luôn luôn trọn vẹn hay biết chân lý và sẽ 
không xao xuyến vì sự vật tan biến hoặc cố bám vào sự vật." [17] 
Như vậy người ấy không hành động đê hèn như những người 
không suy tư. 


Giới luật (sìla) mà Đức Phật ban hành không phải là những điều 
răn cắm tiêu cực mà rõ ràng xác định ý chí cương quyết hành 
thiện, sự quyết tâm có những hành động tốt đẹp -- một con 
đường toàn hảo xây đắp bằng thiện ý, nhằm tạo an lành và hạnh 
phúc cho nhân loại. Những quy tắc đạo lý này nhằm tạo dựng một 
xã hội châu toàn bằng cách đem lại tình trạng hòa hợp, nhất trí, 
điều hòa, thuận thảo và sự hiểu biết lẫn nhau giữa người và 
người. 


Giới đức trang nghiêm giúp phát triển tâm định (samàdhi). Ba chỉ 
cuối cùng của Bát Chánh Đạo là: chánh tinh tấn, chánh niệm và 
chánh định, hợp thành nhóm định, và được gọi là "đhều học về 
định" (samàdhi-sikkhà). Trong khi tiến bộ hành trì giới luật ngày 
càng tinh nghiêm, hành giả thực hành trau giồi tâm trí. Ngồi lại 
trong một tịnh thất, dưới một cội cây hay ngoài trời, hoặc một nơi 
thích hợp nào khác, hành giả gom tâm chăm chú vào đề mục 
hành thiền, rồi không ngừng tinh tấn gội rửa mọi bợn nhơ trong 
tâm và dần dần tiêu trừ năm chướng ngại tinh thần (năm pháp 
triền cái), định tâm vào một điểm. 


Tâm định ở mức độ cao là phương tiện để thành đạt trí tuệ hay 
tuệ minh sát. Tuệ bao gồm chánh kiến và chánh tư duy, hai chỉ 
đầu tiên của Bát Chánh Đạo, được gọi là "điều học về tuệ" 
(pannà-sikkhà). Như vậy, giới, định, tuệ, mà trong kinh sách 
thường gọi là tam học (tividhà-sikkhà) là ba điều học, hay ba pháp 
tu học. Tuy nhiên, không có điều học nào trong tam học tự nó là 
mục tiêu cứu cánh. Mỗi điều học là phương tiện để tiến tới mục 
tiêu. Chúng ta không thể thực hành riêng rẽ một điều học và bỏ 
quên hai điều kia. Cũng như chân máy chụp hình, đứng vững 
được là nhờ có đủ ba chân. Nếu một chân sụp gảy thì tất cả đều 
rơi. Cùng thế ấy, chúng ta không thể thực hành một điều học mà 
không nhờ sự hỗ trợ của hai điều kia. Các điều học ấy nâng đỡ 
lẫn nhau. Giới đức hay tác phong đạo đức thanh cao củng cố tâm 


định. Tâm định, được giới đức hỗ trợ, tạo nhiều thành quả, nhiều 
lợi ích và làm nền tảng để phát huy trí tuệ. Trí tuệ giúp hành giả 
phá tan lớp mây mờ si mê bao phủ sự vật và trực chứng thực 
tướng của vạn pháp, thấy đời sống đúng như thật sự đời sống là 
vậy, tức thấy đời sống và những gì liên quan đến đời sống luôn 
luôn ở trong trạng thái sanh rôi diệt (udaya-vaya, sanh-hoại). 
Bằng một tiến trình biến chuyển dần dần [18], bằng công trình tu 
tập dần dần, thực hành dần dần, hành giả thanh lọc mọi bợn nhơ, 
tận diệt mọi ô nhiễm, thành đạt giải thoát. Điều này có nghĩa là 
hành giả tự chứng nghiệm trạng thái chấm dứt ba căn bắt thiện, 
tiêu trừ trọn vẹn nguồn gốc của mọi hình thức đau khổ là: tham, 
sân, sỉ (lobha, dosa, moha) mà từ lâu đã xâm chiếm tâm trí con 
người. Hành giả loại bỏ và diệt trừ tận gốc rễ ba căn bắt thiện 
bằng cách thực hành ba điều học: giới, định, tuệ (sìla, samàdhi, 
pannà). 


Với sự thanh lọc toàn vẹn cuối cùng ấy hành giả tiền đạt đến mức 
độ được Ánh Sáng Niết Bàn soi tỏ, tình trạng văng lặng vượt ra 
ngoài phạm vi của ngôn ngữ, vững vàng bát thối chuyển vượt ra 
ngoài mọi tư tưởng, tự do vượt ra ngoài mọi hành động, nền tảng 
chắc chắn và châu toàn, vinh quang rực rỡ không thể phai lạt, 
hạnh phúc của tâm tự tại, nhẹ nhàng thoát ra khỏi mọi ràng buộc 
và thành đạt trạng thái an lạc toàn hảo, sâu xa huyền diệu và 
thanh khiết mà không có bắt cứ ai, bất luận gì, có thể làm thối 
chuyển, chân lý cao thượng nhất. Đó là mức tuyệt đỉnh của cuộc 
sống hành thiền, là thành quả quý báu nhất của thiền tập. Do nhờ 
thành quả này mọi hiện tượng sanh, già, chết đều châm dứt, 
không còn trở đi trở lại nữa, đời sống thánh thiện đã được trải 
qua đầy đủ, và tất cả những gì cần phải làm đã được thực hiện 
trọn vẹn, không còn gì trên thế gian làm bận tâm hành giả. 


Như vậy ta thấy rằng giới, định, tuệ không phải là ba đức độ riêng 
rẽ, không liên quan với nhau, mà là những thành phân dính liên 
nhau của Bát Chánh Đạo, cũng là con đường hành thiên, như đã 
được sơ lược trình bày ở phân trên. 

Niệm Xứ 


Giờ đây chúng ta hãy tiến dần đến phương pháp đặc thù của 


thiền tập, thảo luận về một sắc thái rất quan trọng của pháp hành 
thiền trong Phật Giáo. Đó là pháp niệm xứ, satipatthàna, sự "thiết 
lập, áp đặt chú niệm vào." "Paffhàna" là một hình thức rút ngắn 
của chữ "upaffhàna", có nghĩa là "đề gần lại" (tâm của mình), hàm 
ý giữ tâm hay biết, đặt tâm trên, thiết lập, củng cô, áp đặt hay 
khơi dậy. Thức tỉnh, làm phát khởi sự hay biết sắc bén đối tượng 
đến một người. Tác dụng của pháp này là khơi động, làm cho 
người ấy hay biết rõ ràng đối tượng và đem lại, làm khơi dậy ngũ 
căn (tín căn, tân căn, niệm căn, định căn và tuệ căn), ngũ lực (tín 
lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực), thất giác chỉ (niệm, 
trạch pháp, tấn, phỉ, an, định, xả), và chi chánh niệm của con 
đường -- đó là thiết lập chú niệm. 


Bài kinh đề cập đến pháp Niệm xứ (Satipatthàna Sutta, ta thường 
gọi là kinh Tứ niệm xứ) là một trong những bài kinh trọng yếu 
nhất mà Đức Phật đã thuyết giảng. Bài kinh này được ghi chép 
hai lần trong Tam Tạng Kinh Điển [19]. Lời mở đầu bài kinh tuyên 
ngôn rõ ràng: Pháp niệm xứ là con đường duy nhất (ekàyano 
maggo) để chúng sanh tự thanh lọc, nhằm vượt qua khỏi phiền 
não và ta thán, để diệt trừ đau khổ và ưu phiền, để đạt đến chánh 
đạo và chứng ngộ Niết Bàn. 


Niệm xứ có bốn, là củng cố chú niệm nơi: 1) thân 
(kàyànupassanà, niệm thân); 2) thọ hay cảm giác (vedanà- 
nupassanà, niệm thọ); 3) những sinh hoạt của tâm (città- 
nupassanà, niệm tâm); và 4) đối tượng của tâm (dhammà- 
nupassanà, niệm pháp). Điểm quan trọng ở đây là niệm (sati), sự 
chú tâm hay quan sát (anupassanà). 


Như đã được đề cập trên đây, hành giả thành đạt trạng thái tâm 
an trụ và vắng lặng nhờ thực hành phối hợp ba chi của Bát Chánh 
Đạo là: chánh tinh tắn, chánh niệm và chánh định. Ba chi này 
cũng như ba tao nhợ hợp thành sợi thừng, chằng chịt lẫn nhau và 
liên quan với nhau rất mật thiết. Tuy nhiên, niệm được xem là tao 
nhợ mạnh hơn hết, bởi vì niệm có một vai trò vô cùng quan trọng 
trong công phu tu tập nhằm đạt đến cả hai, vắng lặng và minh sát. 
Niệm là một cơ năng của tâm và do đó, là một tâm sở. Nếu không 
có tâm sở tối trọng yếu này ta không thể nhận ra một vật -- đối 
tượng của giác quan -- và chúng ta không thể hay biết đầy đủ tác 


phong của chính chúng ta. Được gọi là chánh niệm vì một đàng 
nó giúp tránh xa tình trạng chú tâm sai lạc theo chiều hướng sai 
lầm, và ngăn cản không để tâm chăm chú vào bắt thiện pháp và 
đàng khác, hướng dẫn tâm theo chiều hướng chân chánh, đến 
trạng thái trong sạch và giải thoát. 


Chánh niệm tăng trưởng năng lực quan sát của chánh kiến và 
chánh tư duy và hỗ trợ, làm cho hai chi này trở nên sâu sắc bén 
nhạy. Con người hiểu biết và suy tư có trật tự nhờ chánh niệm. 
Bài kinh chỉ dạy rành mạch làm cách nào hành giả có thể hay biết 
luồng tư tưởng của mình, giác tỉnh theo dõi, ghi nhận và quan sát 
mỗi ý nghĩ và từng ý nghĩ của mình, tư tưởng tốt cũng như xấu, 
thiện hay thế nào khác. Vị hành giả chuyên cần tu tập sẽ ghi nhận 
rằng chính nhờ thỉnh thoảng đọc lại bài kinh Niệm Xứ làm cho ta 
giác tỉnh hơn, quyết tâm hơn và thận trọng chú niệm nhiều hơn. 
Chánh niệm là phẩm hạnh mà không có bắt luận người suy tư và 
hiểu biết nào xem thường. Trong thời đại hỗn tạp mà chúng ta 
đang sống, trong lúc mà rất nhiều người đang mắt thăng bằng 
tâm trí, công trình trau giồi chú niệm quả thật vô cùng thiết yếu. 


Chánh niệm không những đem lại tình trạng an trụ và tĩnh lặng 
mà còn giúp ta hiểu biết chân chánh và có lối sống chân chánh. 
Chánh niệm là yếu tố quan trọng trong tất cả những hành động 
của chúng ta, trần tục trong đời sống thường ngày hay những 
hoạt động tỉnh thần có tánh cách đạo đức. Giờ đây chúng ta thấy 
rằng hành thiền không phải đào tâu nhiệm vụ, hay bỏ chạy, tách 
rời xa đời sống và trốn tránh xã hội, cũng không phải tự lưu đày 
ra ngoài đời sống, mà chính là một hình thức của cuộc sống lý 
tưởng. 


Thực Hành Thiền Tập 


Chỉ khi nào ngồi xuống hành thiền chúng ta mới có thể nghiêm 
chỉnh tự phân tách mình mà không bị thành kiến ảnh hưởng. 
Chừng ấy khái niệm về tự ngã hay một bản ngã sẽ tan biến. Ta 
chỉ thấy một luồng trôi chảy của danh và sắc, tuyệt nhiên không 
có một thực thê thường còn, hay bắt luận gì đơn thuần hoặc một 
bản ngã vững bền không hoại diệt. Nhìn trên phương diện này, 
đời sống không có phương Đông hay phương Tây, không có nam 


hay nữ, mà chỉ là một tiền trình vượt qua khỏi mọi giới hạn giai 
câp, chủng tộc, màu sắc, tín ngưỡng và không gian. 


Vậy, hãy cố gắng ngay thẳng, thành thật và thẳng thắn tự nhìn 
mình, nhìn những cảm giác (thọ) của mình và những tư tưởng 
(tâm) của mình một cách sáng suốt. Hãy cố gắng thầy mình như 
thật sự mình là vậy, chớ không phải như mình có vẻ là vậy. Điều 
này chỉ có thể thực hiện khi mà chúng ta thật sự thành thật và tin 
tưởng nơi ta. Theo pháp hành thiền trong Phật Giáo, mở rộng tâm 
trí và tìm tòi quan sát một cách thẳng thắn là điều kiện tất yếu 
không thể không có. Thiếu yếu tố này một hành giả sơ cơ sẽ 
không thể đặt nền tảng vững chắc cho những cơ cấu xây cất bên 
trên. Và bởi vì thấu hiểu chân lý là vấn đề hoàn toàn cá nhân của 
mỗi người, mỗi cá nhân phải tự mình tìm hiểu chính mình chớ 
không có sự chỉ dẫn hay giáo huấn nào có thể giúp hành giả, nếu 
chính hành giả không tự rèn luyện, không tu tập tự quán chiếu. 
Thiền tập quả thật là thiết yếu bởi vì nhờ hành thiền mà ta có thể 
mở khóa cửa, bước vào những bí ẩn của nội tâm. 


Bài kinh Niệm xứ diễn tả kỹ thuật trau giồi tâm linh nhằm vượt ra 
ngoài phạm vi trí thức đến mức tự mình thật sự chứng nghiệm 
đời sống, tự mình khám phá những chứng bịnh phổ cập sâu kín 
của tâm con người và gia công giải phóng tâm ra khỏi mọi ràng 
buộc -- trạng thái châu toàn tối thượng. 


Giờ đây chúng ta hãy thảo luận về pháp niệm thân 
(kàyànupassanà), và đặc biệt phần ànàpànassati, niệm hơi-thở- 
vào-thỏ-ra. Đây là phương pháp hành thiền rất phổ thông, được 
nhiều người ưa thích và thực hành khắp nơi trên thế giới, vì pháp 
này có thể thích hợp với nhiều người để gom tâm an trụ và lắng 
tâm tĩnh lặng. Bồ Tát Siddhattha Gotama xưa kia cũng áp dụng 
pháp này khi Ngài tận lực cố gắng chứng ngộ Đạo Quả Vô 
Thượng dưới cội bồ đề. Đức Phật cũng quả quyết khẳng định tầm 
quan trọng của pháp hành này. Pháp này được mô tả là làm 

cho hành giả an lạc, cao thượng, tinh khiết và sống hạnh phúc 
(sanfo ceva panito ca asecanako ca sukho ca vihàro) [20]. Phải 
ghi nhận rằng ànàpànassalti không phải là một ' phương pháp tập 
thở" để cho cơ thể được khỏe mạnh, cũng không giông như pháp 
prànayàma, được dạy trong hệ thống du dà của Ấn Độ Giáo. 


Về nơi chốn để hành thiền, ta được khuyên là nên chọn một nơi 
vắng vẻ, trong rừng, dưới một cội cây hay ngoài trời, hay ở một 
nơi thích hợp nào khác. Nếu có thể được, hãy tìm một nơi yên 
tĩnh, xa những cảnh huyên náo ồn ào, rằm rộ xôn xao của đời 
sống nhộn nhịp bận rộn. Trong phòng ngủ hoặc "phòng thờ" nếu 
ta may mắn được có, có thể là nơi mà ta có thể sống đơn độc, 
riêng biệt một mình. 


Theo pháp hành đề mục này ta cần phải ở thế ngồi. Ngồi thẳng 
lưng, tréo hai chân nhưng không gồng cứng mình, giữ tâm chú 
niệm và giác tỉnh. Vì hai chân tréo khóa cứng lại hay vì sàn nhà 
cứng, đôi khi ta cảm nghe không được thoải mái và như vậy, tâm 
bị chỉ phối, không an trụ được. Chừng ấy ta có thể ngồi trên một 
cái ghế có dựa đứng thẳng. Dầu ngồi thế nào, đặc biệt trong pháp 
hành này, không phải như các pháp hành khác, ta phải giữ thân 
mình (xương sống) và đầu ngay thẳng, không nghiêng ngã bên 
nào. Nên ngôi cách nào cho được thoải mái, nhưng không nên 
dựa lưng hay nằm xuống, để tránh khỏi buồn ngủ. Hai tay có thể 
gát trên về hoặc tay mặt đặt trên tay trái, cả hai đều lật ngửa lên. 
Mắt có thể nhắm hí hí phân nửa, hoặc nhắm kín luôn một cách tự 
nhiên, không có cố gắng. Hai môi ngậm lại và giữ lưỡi sát hàm 
trên. Tất cả những chỉ tiết này cho thấy rằng người hành thiền 
cũng cố gắng điều phục thân, và thân được điều phục sẽ giúp 
tâm dễ chú niệm và an trụ. Giữ thân càng bất động cảng tốt. Tâm 
phải giác tỉnh và quán chiếu sâu sắc. Thân và tâm cần phải căng 
thẳng vừa phải, như dây của cây cung, và điều hòa đúng nhịp 
như dây của cây đờn. Pháp hành thiền quả thật là một công trình 
thực nghiệm. Cũng như rùa giữ kín bốn chân dưới cái mu, cùng 
thế ấy, người hành thiền che chỡ giữ gìn ngũ quan của mình và 
chế ngự dục vọng bằng chú niệm và dành tất cả năng lực để trau 
giồi tâm trí. Hãy cố gắng hành thiền đều đặn, nếu có thể được, 
mỗi ngày vào giờ nhất định, bởi vì chính những yếu tố tâm lý ấy 
sẽ giúp ta thành công trong công phu hành thiền. 


Hơi thở vào và hơi thở ra diễn tiến một cách tự nhiên, hầu như 
máy móc, chúng ta biết vậy. Trong những lúc bình thường không 
mây ai để ý đến hơi thở. Nhưng khi hành thiền theo pháp niệm 
hơi thở, thì điều chánh yếu là phải chú niệm, hay biết hơi thở. 


Luồng hơi mà chúng ta thở vào hay thở ra phải được ghi nhận và 
quan sát. Sự chú niệm này làm cho thân trở nên yên tĩnh và được 
chuẩn bị sẵn sàng để công phu hành thiền tiền sâu thêm, nhằm 
tăng trưởng năng lực của tâm định và trạng thái vắng lặng. Chúng 
ta hoan hỷ ghi nhận rằng các nhà tâm lý học hiện đại đã xác nhận 
giá trị và tầm quan trọng của công trình niệm hơi thở nhằm lắng 
dịu tình trạng căng thẳng của cơ thể và tâm trí. Như vậy, công 
phu hành thiền này đúng thật là việc làm có tánh cách thực dụng, 
là một phương thức trị liệu trong ý nghĩa cao cả nhất của danh từ. 
Pháp này không phải để phát huy kiến thức suông, mà để tự giải 
phóng, vượt ra khỏi mọi bợn nhơ tinh thần và đạt đến trạng thái 
tâm linh trong sạch, tính lặng và tự tại. [rong pháp hành niệm hơi 
thở, điều trọng yếu nhất là luôn luôn chú tâm theo dõi hơi thở. 
Phải nhiếp tâm chú niệm (sati) và chăm chú quán chiều 
(anupassanà) trong tất cả bốn loại niệm xứ. Khi ngồi lại hành 
thiền, hãy an nghĩ hẳn. Hãy tự tách rời ra khỏi thế giới căng. 
thẳng. Trong khi thở vào ba hơi thở đầu, hãy tưởng tượng rằng từ 
bên ngoài ta đem vào tất cả những gì tốt đẹp, cao cả và trong 
sạch của vũ trụ. Khi thở ra ba hơi đầu, hãy tưởng tượng là ta 
đang vứt ra tất cả những tư tưởng "đầu độc", ô nhiễm, tất cả 
những gì xấu xa, thấp hèn và nhơ bắn bên trong chúng ta. Đó là 
phương cách chuẩn bị thân tâm để tiến vào thiền tập. 


Nghệ Sĩ Trên Sân Khấu 


Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thực hành pháp niệm hơïi-thở-vào- 
thở-ra (ànàpànassati). Hãy để cho hơi thở hô hấp tự nhiên, không 
có sự cố gắng nào. Cứ an tĩnh thở. Không nên cố gắng kiểm soát 
hơi thở. Chỉ để luồng hơi thong thả tuôn ra, rồi thong thả trôi vào, 
dưới ánh sáng của tâm hoàn toàn giác tỉnh. 


Hành giả thở vào và thở ra với tâm luôn luôn theo dõi ghi nhận và 
hay biết, nhiếp tâm chú niệm vào hơi thở chớ không phải vào 
chính mình. Mục đích duy nhất của hành giả là tập trung sự chăm 
chú vào hơi thở rồi cột tâm vào đó, ngoài ra không hay biết tư 
tưởng nào khác. Nếu hành giả còn lưu tâm đến những gì xuất 
hiện mập mờ "bên rìa", ngoài "phạm vi chăm chú" của mình ắt 
khó mà gom tâm, và chừng đó tâm sẽ phóng đi. Đối với quý vị 
còn sơ cơ, nên ghi nhận "vào", "ra", mỗi khi thở vào hay thở ra, 


tập cho quen chú tâm theo dõi và ghi nhận. Nếu còn thấy khó 
kềm được sự chú tâm hay biết, khi thở vào đếm "một" (đếm và 
ghi nhận thầm); khi thở ra đếm thầm "haï" khi hơi thở chấm dứt. 
Đếm như vậy không quá mười, và không ít hơn năm, bởi vì tâm 
sẽ có chiều hướng duyên theo con số đếm mà lìa bỏ hơi thở. Khi 
tâm đã tập trung được dễ dàng hành giả sẽ không đếm nữa mà 
chỉ theo dõi hơi thở. 


Khi niệm hơïi-thở-vào-hơi-thở-ra, phải đặt sự chú tâm vào điểm 
mà hành giả nghe luồng hơi thở chạm thân, đầu lỗ mũi hay ở chót 
môi trên. Hãy ghi nhận luồng hơi trôi vào thế nào, và tuôn ra như 
thế nào ngang qua điểm ấy, mà không theo dõi luôn đến lồng 
phối, hay ra ngoài không khí. Không nên kềm giữ hay ngưng hơi 
thở. Phải để cho hệ thống hô hấp diễn tiến thật tự nhiên, không 
có cố gắng nào để kiểm soát. Hãy tập trung sự chú tâm vào điểm 
"ra-vào" ở mũi và hoàn toàn hay biết, ghi nhận mỗi hơi thở vào, 
thở ra. 


Đôi khi hơi thở có thể trở nên nhẹ nhàng, tế nhị đến độ hành giả 
cảm thấy khó có thể "bắt" được, hoặc còn cảm thọ được. Nhưng 
điều này không có nghĩa là tâm hành giả trở thành trống không. 
Điều ấy không thể xảy ra, bởi vì ta không thể nghĩ rằng có cái tâm 
rỗng không, một cái tâm trong đó không có tư tưởng nào. 


Khi không còn cảm nghe hơi thở nữa thì ta hay biết như vậy. Đã 
có sự hay biết, tức tâm không phải rỗng không. Sau đó hành giả 
sẽ cảm giác, hay biết hơi thở trở lại. Mỗi khi tâm phóng đi, duyên 
vào những tư tưởng khác, hãy hay biết sự phóng tâm ây nhưng 
không để mình bị cảm xúc, cũng không suy tư về những tư tưởng 
này. Không nên phê bình, chỉ trích, đánh giá, hay ngợi khen 
những tư tưởng ấy mà chỉ đem sự chú tâm của mình trở về nhịp 
thở tự nhiên. Hành giả cũng có thể bị những tư tưởng bợn nhơ 
hay bất thiện tràn ngập. Điều này có thể xảy ra. Chính trong khi 
hành thiền ta hiểu biết tâm mình hoạt động như thế nào. Hãy giác 
tỉnh và hay biết cả hai, những tư tưởng cao thượng và những ý 
nghĩ thấp hèn, những gì tốt đẹp và những gì xấu xa, thiện và bất 
thiện. Không nên ngã mạn tự tôn với những tư tưởng tốt và thất 
vọng ngã lòng với những ý nghĩ xấu. Tư tưởng đến rồi đi, không 
khác nào các nghệ sĩ trên sân khấu. Khi nghe tiếng động hãy ghi 


nhận, có "tiếng động", rồi đem tâm trở về hơi thở. Cùng thế ấy, 
khi có mùi, có vị, có xúc chạm, đau, sướng v.v... hãy theo dõi 
quan sát những tư tưởng ấy (nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức) một cách khách quan, tự tại và không dính mắc. Giác tỉnh 
chú niệm có nghĩa là quan sát bất cứ gì xảy đến bên trong ta và 
trong tác phong của chúng ta, chớ không xét đoán xem nó tốt hay 
xấu. Chỉ nhìn, quan sát với sự hay biết suông. Nhìn một cách 
khách quan mà không vấn vương dính mắc với những tư tưởng 
ây. Đó rõ ràng là tận dụng sự tập trung chú niệm vào bát cứ điều 
gì mình đang làm hay đang chứng nghiệm. 


Hành giả có thể cũng nhận thấy trong tâm những hình ảnh do trí 
nhớ hay trí tưởng tượng tạo nên như ánh sáng, màu sắc v.v... 
Không nên nghĩ rằng đó là một tiến bộ tinh thần mà sẽ bị chán 
nản về sau. Ngược lại, đó là những chướng ngại sẽ làm chậm trễ 
bước tiến trong công phu hành thiền của chúng ta. Hãy giác tỉnh, 
hay biết những hình ảnh ấy mà không vọng móng theo, không 
dính mắc vào đó, chỉ đem sự chú tâm trở vê hơi thở. Ta cân phải 
nhẫn nhục và cố gắng nhiều để đoạn lìa những sản phẩm phụ ây, 
tập trung nỗ lực vào nhiệm vụ gom tâm an trụ. Mức độ tận lực cỗ 
gắng và kiên trì nhẫn nhục nhằm đem lại thanh tịnh và toàn hảo 
bằng pháp hành thiền vắng lặng (samatha) và thiền minh sát 
(vipassanà) mạnh mẽ và phi thường như thế nào? Chỉ có người 
thật sự hành thiền mới có thê thấu hiểu. 


Đối với một hành giả còn là phàm nhân (tức chưa đắc thánh Quả) 
thì việc có những tư tưởng bắt thiện hay sai lầm phát sanh là tự 
nhiên. "Tham ái thắm nhuân tâm không thuân thục như nước 
thắm dột vào căn nhà không khéo lợp." [21] 


Khát vọng của con người gây nhiều xáo trộn cho con người. Khi 
bị trở ngại vì một lý do gì tham ái này trở thành tức giận, tâm sân. 
Vì lẽ ấy ta nên cố gắng trau giỗi và phát triển những tư tưởng tốt 
đẹp và trong sạch, những khả năng vô cùng tận ngủ ngâm trong 
bẩm tánh con người. Muốn được vậy ta cần phải cố gắng tu tập 
pháp hành thiền vắng lặng (samàdhi-sikkhà). Chính nhờ tu tập 
dần dần mà ta có thể kiểm soát và điều phục tâm (cittam vasam 
vattati) thay vì trở thành nô lệ, bị nó chi phối (cittassa vasena 
vattati) [22]. Nhờ dày công rèn luyện, trau giồi tâm như vậy ta có 


thể vượt thoát ra khỏi ảnh hưởng của nhục dục ngũ trần. Tiến bộ 
vật chất của thế gian như lợi lộc chẳng hạn, tùy thuộc một phần 
lớn vào sự cố gắng của ta. Vậy thì ta càng phải cố gắng nhiều 
hơn nữa để rèn luyện tâm tánh và nhờ đó phát triển những gì quý 
báu và cao cả nhất bên trong chúng ta. Và bởi vì công trình rèn 
luyện tâm tánh đòi hỏi phải vận dụng mọi cố gắng, mỗi người cho 
chính mình, chúng ta hãy tận lực gia công ngay từ giờ phút này. 
"Chớ để ngày tháng trôi đi như bóng mát của đám mây, bay qua 
mà không để lại dấu vết gì cho ta nhớ." 


Lời Khuyên Hành Giả 


Trong kinh điển Phật Giáo có rất nhiều đoạn đề cập đến pháp 
hành niệm hơïi-thở-vào-thở-ra (ànàpànassati), và không ai ngạc 
nhiên khi thấy Đức Thế Tôn khuyên dạy sa di Ràhula (La Hầu La) 
hành pháp này với đầy đủ chỉ tiết. 


Giờ đây chúng ta hãy trở lại bài kinh số 62 của bộ Majjhima 
Nikàya, Trung A Hàm, tựa đê Mahà Ràhulavàda Sutta: 


"Này Ràhula, vị đệ tử rút ẩn dật vào rừng, dưới một cội cây, hoặc 
đơn độc một nơi văng vẻ, ngôi tréo chân, thân người ngay thăng 
và, giác tỉnh, nhiêp tâm chú niệm. 


"Chú niệm, vị ấy thở vô, chú niệm, vị ấy thở ra; khi thở vô một hơi 
dài, vị ây hay biết †a thở vô một hơi dài; khi thở ra một hơi dài, vị 
ấy hay biết ta thở ra một hơi dài ; khi thở vô một hơi ngắn, VỊ ấy 

hay biết ta thở vô một hơi ngắn? khi thở ra một hơi ngắn, vị ây 
hay biết †a thở ra một hơi ngắn” 'hay biết trọn vẹn tiễn trình hơi 
thở [23] ta sẽ thở vô', vị ấy tự rèn luyện như thế; hay biết trọn vẹn 
tiễn trình hơi thở, ta sẽ thở ra, vị ấy tự rèn luyện như thế. ' 


"Làm lắng dịu tiễn trình hơi thở, ta sẽ thở vô; vị ấy tự rèn luyện 
như thê; làm lăng dịu trọn vẹn tiên trình hơi thở, ta sẽ thở ra, vị 
ây tự rèn luyện như thê. 


"Chứng nghiệm tâm phi, ta sẽ thở vô,' vị ây tự rèn luyện như thế; 
chứng nghiệm tâm phi, ta sẽ thở ra, vị ây tự rèn luyện như thê. 


"Chứng nghiệm tâm lạc, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như thế, 
chứng nghiệm tâm lạc, ta sẽ thở ra, vị ây tự rèn luyện như thể. 


- Chứng nghiệm sinh hoạt tâm linh (thọ và tưởng), ta sẽ thở vô, vị 
ây tự rèn luyện như thê; chứng nghiệm những câu thành của tâm 
(hành), ta sẽ thở ra, vị ây tự rèn luyện như thê. 


“Làm lắng dịu thọ và tưởng, ta sẽ thở vô', vị ây tự rèn luyện như 
thê; làm lăng dịu hành, ta sẽ thở ra, vị ây tự rèn luyện như thê. 


Ân, nghiệm tâm an trụ ở mức cao độ (jhànic, đắc thiên), ta sẽ 
thở vô; vị ây tự rèn luyện như thế; 'thứng nghiệm tâm an trụ ở 
mức cao độ, ta sẽ thở ra', vị ấy tự rèn luyện như thế. 


“Tâm vô cùng phân khởi (do thiên vắng lặng hay thiên minh sát, 
samafha hay vipassanà), ta sẽ thở vô, vị ây tự rèn luyện như thê, 
tâm vô cùng phân khởi, ta sẽ thở ra, vị ây tự rèn luyện như thê. 


"Tâm an trụ hoàn toàn củng cô (vào hơi thỏ), ta sẽ thở vô, vị ẫy 
tự rèn luyện như thê; tâm an trụ hoàn toàn củng có, ta sẽ thở ra, 
vị ây tự rèn luyện như thê. 


“Giải thoát tâm (ra khỏi những chướng ngại tinh thân, nivàranas, 
những pháp triên cái) ta sẽ thở vô, vị ây tự rèn luyện như thế; 'giải 
thoát tâm, ta sẽ thở ra, vị ây tự rên luyện như thế. 


Quán niệm lý vô thường (trong thân, thọ, tưởng, hành, thúc), ta 
Sẽ thở vô' vị ây tự rên luyện như thê; quán niệm lý vô thường, ta 
Sẽ thở ra, vị ây tự rèn luyện như thê. 


"Quán niệm hạnh buông xả, ta sẽ thở vô, vị ấy tự rèn luyện như 
thê; quán niệm hạnh buông xả, ta sẽ thở ra, vị ây tự rèn luyện 
như thê. 


"Quán niệm trạng thái chấm dứt, ta sẽ thở vô', vị ấy tự rèn luyện 
như thế; quán niệm trạng thái chắm dút, ta sẽ thở ra', vị ấy tự rèn 
luyện như thế. "Quán niệm trạng thái dút bỏ, ta sẽ thở vô', vị ấy 
tự rèn luyện như thế; quán niệm trạng thái dút bỏ, ta sẽ thở ra, vị 
ấy tự rèn luyện như thế. 


"Pháp hành niệm hơi-thỏ-vô-thỏ-ra, này Ràhula, nếu được trau 
gii như vậy và thường xuyên thực hành, sẽ đem lại nhiêu thành 
quả tốt đẹp, nhiêu lợi ích trọng đại. Khi pháp quán niệm hơïi-thở- 
vào-thỏ-ra được trau giỗi như vậy và thường xuyên thực hành, 
này Ràhula, thì chí đến hơi thỏ-vào-thỏ-ra cuối cùng cũng được 
hay biết rõ ràng lúc nó chấm dứt, không phải không hay biết." [24] 


Có người cho rằng pháp hành thiền này là thấp kém, vô ích và 
không đưa đến đâu. Chúng ta cứ để họ tự nhiên, muốn nói gì thì 
nói. Hãy để cho các triết gia luận triết, để cho các nhà hùng biện 
trổ tài hùng biện. Hãy tiến bước trên con đường của ta và thực 
hành pháp quán niệm của ta. Chí đến Đức Thế Tôn xưa kia cũng 
không tránh khỏi bị người đương thời chỉ trích vì Ngài xa lánh 
cuộc sống "tranh chấp và xung đột thấp hèn của đám đông cuồng 
loạn", như ta thấy trong bộ Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, những 
lời phỉ báng thậm tệ mà đạo sĩ du phương Nigrodha vung vải vào 
Đức Phật: “Tình trạng sáng suốt của Samana Gotama (Sa Môn 
Cò Đảm) bị thói quen sông ân dật của mình làm suy tàn. Ngài 
không ở nhà để dẫn dắt hàng tứ chúng. Ngài không sẵn sàng để 
thảo luận. Ngài chỉ bận lo những việc phụ thuộc bên ngoài. Cũng 
như con bò chột mắt, cố tránh né sự va chạm và đi vòng quanh 
ngoài rìa, Samana Gotama cũng cùng thế ấy (sống ngoài rìa cuộc 
đời và tránh né va chạm)." [25] 


Đúng ra thì không phải lúc nào Đức Phật cũng tìm nơi vắng vẻ để 
ân sống một mình. Ngài đi bộ trên những con đường cái lớn và 
các nẻo nhỏ, cùng khắp xứ Ấn Độ, bao trùm tất cả trong vừng 
hào quang từ ái và bi mẫn của Ngài. Người ta đến với Ngài, lắng 
tai nghe, và xin về nương tựa nơi Ngài. Được rọi sáng và dẫn dắt 
trên con đường dẫn đến an lạc và giác ngộ, họ bước theo dấu 
chân Ngài, con đường rộng mở cho tất cả mọi người. Thỉnh 
thoảng Ngài sống đơn độc trong một thời gian. 


Năm Pháp Triền Cái 
Khi gia công dần dần trau giồi chú niệm, tâm của hành giả sẽ an 


trụ vào hơi thở. Chừng đó hành giả ghi nhận rằng chỉ có hơi thở 
và cái tâm hay biêt hơi thở, ngoài ra không có gì ở phía sau hơi 


thở và tâm hết -- không có một tự ngã hay một thực thể đơn 
thuần nào nguyên vẹn, thường còn, không biến đổi hay một cái gì 
tương tợ. Hành giả và hơi thở không phải là hai mà chỉ là một tiến 
trình, một hiện tượng tái sanh và hoại diệt suông, giống như 
những lượn sóng trên biển cả. Trong ý nghĩa cao siêu nhất, chỉ có 
sự hành thiền mà không có người hành thiền. Nếu hành giả tiến 
đến mức hiểu biết trạng thái tâm định của mình như vậy thì mức 
độ định tâm của hành giả đã rất cao, và chừng ấy tâm phi lạc, 
vắng lặng, tự tại cũng phát sanh, và đó là một loại chứng nghiệm 
phi thường mà hành giả chưa bao giờ cảm thọ. 


Chứng nghiệm thích thú này có thể chỉ tồn tại trong chốc lát, rồi 
tâm của hành giả lại rời đề mục. Tâm phóng đi và có thể hành giả 
thấy khó mà tập trung trở lại. Hành giả có thể cảm nghe uêễ oải 
hoặc buồn ngủ, bồn chồn xao xuyến, và chán nản dững dưng 
không còn muốn hành thiền nữa. Không hè gì, đó là sinh hoạt tự 
nhiên của tâm. Giờ đây hành giả đã hiểu biết tâm mình vận 
chuyên như thế nào, xuyên qua kinh nghiệm bản thân, chớ không 
phải qua sách vở hay nghe nói lại. 


Hành giả phải tăng cường lòng nhiệt thành, tập trung nỗ lực, can 
đảm xông tới và cô găng tự quên mình. Ngày kia hành giả có thể 
thành đạt những chứng nghiệm của các tầng thiền (jhàna) bằng 
cách loại trừ những chướng ngại tinh thần. Trạng thái tâm định, 
lối hành thiền vắng lặng (samatha-bhàvanà) này, thiết yếu để tiến 
đến chánh kiến, hiểu biết thâm sâu và tuệ minh sát (vipassanà), 
thành tựu trạng thái tinh thần hoàn toàn lành mạnh -- Niết Bàn. 


Hành giả sẽ gặp nhiều chướng ngại, nhưng đặc biệt có năm, 
ngăn trở bước tiền đến trạng thái tâm an trụ và con đường giải 
thoát. Năm ấy được gọi là nìvaranàni [26], năm pháp triền cái, vì 
nó hoàn toàn đóng chặt, cắt đứt và ngăn chận. Nó đóng khoá 
cánh cửa giải thoát. Năm ấy là gì? Tham dục, ác ý, dã dượi hôn 
trầm, phóng dật lo âu và hoài nghi. 


Một cái tâm mà bị những năng lực tệ hại như vậy làm trở ngại ắt 
không thể thành công an trụ vào đề mục nào có bản chất thiện. 
Không có chánh tinh tấn ắt sẽ không thể khắc phục năm chướng 
ngại tinh thần này. Nhiệm vụ của chánh tinh tần có bốn: ngăn 


ngừa, dứt bỏ, khai triển và duy trì. Chánh tinh tấn là sự cố gắng 
(a) ngăn ngừa những tư tưởng bất thiện chưa phát sanh, không 
để cho nó phát sanh trong tâm; (b) loại trừ những tư tưởng bắt 
thiện đã phát sanh; (c) khai triển những tư tưởng thiện chưa phát 
sanh và (d) củng cố và bảo trì những tư tưởng thiện đã phát 
sanh. [27] 


Bốn nỗ lực chân chánh trên là điều kiện tất yêu không thể không 
có, đê định tâm. 


Chánh tinh tấn sinh hoạt chung và cùng lúc với hai chỉ kia của 
nhóm định, tức: chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn loại trừ 
những tư tưởng bắt thiện, vốn ngăn trở tâm an trụ vắng lặng và 
khai triển và bảo trì những yếu tố tâm (tâm sở) thiện giúp trau giỗi 
tâm định. Khi lòng nhiệt thành của hành giả đình trệ và suy giảm 
đó là lúc phải thu hết can đảm, đây mạnh nỗ lực và khắc phục 
lòng dã dượi hôn trầm. Tình trạng chán nản lười biếng của tâm và 
các yếu tố tâm (tâm vương và các tâm sở) là kẻ thù nguy hiểm 
của người hành thiền, vì khi tâm hôn trầm thì dã dượi ắt phát 
sanh, dẫn đến dững dưng chai đá. 


Chú thích: 

[1] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 26/1. 21. 

[2] Samyuffa Nikàya, Tạp A Hàm, ii, 100. 

[3] Alexandra David Neel, With Mystics and Magicians (London: 
Penguin, 1940), mô tả những diễn biên về Tây Tạng huyền bí rât 
hứng thú. 

J4] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 103. 

[5] Phật Giáo phủ nhận một linh hôn trường cửu, một tự ngã bắt 
diệt, hay một thực thê vĩnh tôn, bởi vì không có gì, dâu hữu trí hữu 
giác hay vô giác vô tri, mà tôn tại thường còn, ôn định, vững bên, 


không biến chuyền. Tắt cả mọi sự vật đêu phải đôi thay, không 
tôn tại giông nhau trong hai khoảnh khắc kê tiêp. 


[6] International Scala, November 1971. 


[7] Time, Volume 100, No. 17, October 1972. 





[8] Edward Arambawela, "Meditation Cures Pressure, " Sunday 
Observer (Ceylon), May 30, 1982. 








j9] Dhammapada, Pháp Cú Kinh, câu 243. 
[10] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 239. 
[11] Xem Phụ bản III. 


[12] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 44/I. 301. 





[19] Các tâng Thiên (hàna) này được mô tả với nhiêu chỉ tiết hơn 
trong quyên "The. :A ath" (xuất bản lần thứ năm, 
1987), BPS, cùng một tác giả. 








[14] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, I, 61. 





[15] Xem phần sau, dưới tiều tựa "Lời Khuyên Hành Giả" 





[16] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, 326. 


[17]Xem Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 8. 





[18] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, iv, 200; Udàna 54. 


số 10; Digha Nikàya, số 22. 


[19] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm 








[23] Sabba-kàya. Đúng theo nghĩa từng chữ là, "toàn thân te) 
hơi thở)". Theo sách Visuddhimagga, Thanh Tịnh Đạo, "kàya" ở 





đây không có nghĩa là cơ thê vật chất này, mà là toàn thê khối hơi 
thỏ-vô và thở-ra. 


[24] Tepi viditvà nirujihanti no aviditàti. Chú Giải của bài kinh. 
[35] Dialogues of the Buddha, Part III, page 35. 

[26] Về chỉ tiết xin đọc Phụ bản IV. 

[27] Xem Phụ bản III. 

LÁNH XA CỰC ĐOAN 


Công trình trau giồi tâm trí bằng những cố gắng lớn lao như vậy 
không thể hoàn thành viên mãn trong một sớm một chiều. Người 
hành thiền phải chuyên cần thực hành một cách kiên trì và đều 
đặn. Một lực sĩ hay một người thường muốn được có thân hình 
tráng kiện, đẹp đẽ thì không ngừng thao duợt hằng ngày và luôn 
luôn theo đúng chương trình tập luyện của mình. Tập luyện đều 
đặn mà không quá ép mình một cách không cần thiết là điểm 
chánh yếu đề thành công trong công trình trau giồi cơ thể. Người 
chỉ cố gắng từng cơn, từng lúc, không thể nào trở thành một lực 
sĩ thượng thặng. Khi luyện tập trau giôi tâm trí cũng vậy, ta cũng 
phải áp dụng phương pháp trung dung ấy -- thực hành đều đặn 
và kiên trì. 


Không cần phải nhọc công chiến đấu chống lại những ý nghĩ bất 
thiện phát sanh trong lúc hành thiền. Phải để cho nó diễn tiến một 
cách tự nhiên. Nếu tập trung nỗ lực để xua đuổi những tư tưởng 
xấu ấy ắt sẽ không thành công. Ngược lại, phải ghi nhận và theo 
dõi, quan sát lúc nó khởi sanh và làm cho nó lắng dịu dần dân. 
Tập hành thiền cũng giống như tập lội. Nếu giữ yên tay chân, 
không bơi, không lội, ắt phải chìm. Nếu quơ tay quơ chân quây 
vòng vòng, cũng không đi đến đâu. Hoặc nữa, tập hành thiền 
cũng giông như người dỗ giác ngủ. Người muôn ngủ, nếu nỗ lực 
tranh đấu ép mình phải ngủ, sẽ không bao giờ ngủ được yên giấc 
mà chỉ trằn trọc thao thức. Giấc ngủ phải đến một cách tự nhiên, 
và ta phải để cơ thể nghỉ ngơi mà không có sự cố gắng nào. để ép 
mình ngủ. Như vậy có thể nói rằng tập hành thiền là một "có gắng 


(rong khi đó không có cô gắng gì hết", đễ cho tâm trí luôn luôn 
cảnh tỉnh và hay biết trong hiện tại. 


Một lần nữa, tự ép mình quá sức là một trong hai cực đoan mà 
Đức Phật muốn cho người hành thiền nên tránh, vì không bồ ích 
và không đưa đến trạng thái vắng lặng -- cực đoan kia là để tâm 
buông lung phóng túng. Tự ép xác, như vài đạo sĩ Ấn Độ ngày 
nay vẫn còn làm, với dụng ý làm cho những tư tưởng bắt thiện 
không phát sanh, quả thật không lợi ích gì, bởi vì những lối ép xác 
khổ hạnh như vậy thường đưa đến tình trạng khó chịu và bất 
mãn. Khi tâm bị phiền lụy hành giả sẽ cảm nghe chán nản với 
công phu hành thiền. Tất cả mọi công trình rèn luyện tâm trí phải 
được thực hành một cách tự nhiên, và hành giả luôn luôn giác 
tỉnh ghi nhận. "Ép sức cố gắng quá độ và kém thận trọng cũng 
giống như cắm đầu chạy mau trong đêm tối". 


Cũng như Đức Thế Tôn chỉ dạy, bất luận ở đâu người có ước 
nguyện giải phóng tâm bằng sự giác ngộ phải cô tránh những cực 
đoan. Người ây phải cố bám vào "Trung Đạo". Đề thực hành 
chánh tinh tân cũng vậy, phải giữ con đường ở khoảng giữa, 

tránh hai cực doan. Như người ky mã để ý trông chừng vó ngựa 
của mình, mỗi khi thấy ngựa chạy mau hơn ý mình muôn thì từ từ 
gò cương lại, Đàng khác, nếu thấy ngựa có vẽ trì chậm lại thì thúc 
chân cho nó nhanh lên, và như vậy người ấy có thể giữ đều vận 
tốc. Ta phải trau giồi chánh tinh tấn cùng một thế ấy. Không để 
quá sức, càng không nên để tinh thần quá căng thẳng. Cũng 
không nên dễ duôi, buông lơi trì huởn, càng không nên để tinh 
thần quá dã dượi. Cũng như người ky mã tài giỏi, ta phải luôn 
luôn thận trọng trong sự cố gắng. 


Khi lên dây đờn quá thẳng hay quá dùn, người nhạc sĩ không thể 
đờn đúng giọng và như vậy, cây đờn không hữu ích. Đàng khác, 
nếu đờn lên dây vừa đúng, không quá thẳng hay quá dùn thì có 
thể đờn đúng giọng và cây đờn sẽ hữu dụng. Cùng một thế ấy, ép 
sức cố gắng quá mức sẽ làm cho tinh thần căng thẳng, còn dễ 
duôi buông lung ắt trở nên lười biếng dã dượi . Thông hiểu mức 
độ quân bình của ngũ căn -- tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn 
và tuệ căn (saddhà, viriya, sati, samàdhi, và pamnà) -- là quan 
trọng như thế nào, ta phải giữ đồng đều năm chỉ ấy trong khi cố 


gắng nhắm đến mục tiêu. 
Hiểu Biết Rõ Ràng 


Nơi đây cũng nên ghi nhận rằng trong kinh điển Phật Giáo danh 
từ “niệm” (safi) thường được dùng chung với một danh từ khác 
cũng đồng nghĩa: sampajanna, hiểu biết rõ ràng. Danh từ 

kép "safi-sampajanna" (chú niệm-hiều biết rõ ràng) thường được 
dùng trong các bài kinh. Niệm và hiểu biết rõ ràng hợp tác và hỗ 
trợ lẫn nhau. Đó là sự hiểu biết rõ ràng từng sinh hoạt và mọi tác 
động của cơ thê. 


Vị hành giả nhiếp tâm chú niệm-hiễu biết rõ ràng những hoạt 
động của cơ thể mình, cũng hay biết oai nghi của mình. Như khi 
đi, đứng, nằm, ngồi, hành giả luôn luôn hay biết các tư thế ấy. Tắt 
cả mọi tác động của thân, vị ây đều làm với tâm hoàn toàn giác 
tỉnh: 


"Khi ởi tới đi lui, khi nhìn trước mặt hoặc nhìn một bên, hành giả 
chú tâm hay biết rõ ràng (sampajànakàri hofi); khi co tay vào hoặc 
duỗi tay ra, hành giả chú tâm hay biết rõ ràng; khi mặc áo, khi ăn, 
khi uống, khi nhai, khi nghe vị của thức ăn, khi đi giải, hành giả 
chú tâm hay biết rõ ràng; khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm 
(sufte), khi tỉnh giắc (jàgarite), khi nói, và khi giữ im lặng, hành giả 
hay biết rõ ràng". Danh từ "suffe" -- khi dùng để chỉ một oai nghi -- 
thì hàm ý là tư thế nằm nhưng một cách chính xác, chữ này có 
nghĩa là "trong khi ngủ" hoặc "trong khi thiu thỉu ngủ”. Hành giả 
nằm xuống với chú niệm đặt trên đề mục hành thiền 
(kammatthàna, cũng gọi là công án), và ngủ với tâm không xao 
lãng. 


Danh từ "/àgarife" có nghĩa là khi tỉnh dậy, hoặc khi tỉnh ngủ. Lúc 
tỉnh giác, trước khi mở mắt, hành giả liền nhiếp tâm chú niệm vào 
đề mục hành thiền (kammatthàna) tức thì. Danh từ này cũng có 
thể áp dụng vào những trường hợp như: (¡) thức dậy một cách 
giác tỉnh (không để cơn buồn ngủ lấn áp) khi hành giả gia công 
chú niệm trong tư thế nằm (như khi lâm bịnh hoặc vì tật nguyễn), 
và (Ì) trong những đêm thao thức không an giấc, khi ta cố gắng 
ép giấc ngủ. Tâm chú niệm và hiểu biết rõ ràng có thể giúp ta 


chấp nhận tình thế một cách bình tĩnh và hiểu biết nguyên do tại 
sao không ngủ được. Trong trạng thái tĩnh lặng và hiểu biết ấy 
may ra giấc ngủ tự nhiên sẽ đến. Trong ý nghĩa rộng rãi nhất, hai 
danh từ "sutte" và "jàgarite" (khi ngủ và khi tỉnh giấc) vượt xa hơn 
là hàm xúc vấn đề nghi thế, vì ta có thể ngủ trong oai nghỉ ngồi 
hay đứng chớ không phải chỉ có nằm mới ngủ. Trong ý nghĩa cao 
siêu nhất ta ngủ trong tình trạng bị ô nhiễm chỉ phối. Cùng thế ấy, 
danh từ "jàgarite" bao hàm trạng thái giác tỉnh, đặc tánh của hạnh 
chuyên cần chú niệm (appamàda), trong ý nghĩa rộng rãi nhất. 
Đức Phật dạy: 


"Người luôn luôn giác tỉnh, ngày đêm thận trọng tu niệm 
(ahoraftànusikkhitani) và trọn vẹn hướng tâm về Niêt Bàn, mọi 
nhiễm ô của người ây sẽ biên tan (sẽ bị tận diệt). " 


Như vậy, trong tất cả những tác động của thân như kể trên, và 
trong tất cả những hoạt động khác, hành giả phải luôn luôn chú 
niệm và tỉnh giác. Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn: "Này chư tỳ 
khưu, Như Lai tuyên bố, trong tất cả mọi việc, ở bất luận trường 
hợp nào, chú niệm là thiết yếu." "Nó cũng như trong cà ry, muối là 
thiết yếu." ở một đoạn khác Đức Thế Tôn dạy: "Chú niệm, quả 
thật vậy, đem lại rất nhiều lợi ích lớn lao." 


Ta phải nhận định vẫn đề chú niệm và hiều biết rõ ràng trong ý 
nghĩa rộng rãi. Lễ dĩ nhiên tứ chánh cần, như đã được trình bày ở 
phần trên, là một bảo vệ chắc chắn. Chú niệm phải được áp dụng 
rộng rãi vào. tất cả mọi trường hợp ngay từ lúc đầu, và như vậy 
trạng thái vắng lặng của tâm giác tỉnh sẽ giúp hành giả nắm vững 
tình thế một cách sáng suốt. Tuy nhiên (đây là một sắc thái của 
Trung Đạo) có những trường hợp mà hành giả phải vận dụng 
pháp tứ chánh cần trong hình thức mạnh mẽ nhất như đã được 
chỉ dạy trong kinh Vitakkasanthàna Sutta, tức là khi mà chú niệm 
suông không đủ khả năng chế ngự. 


Kinh điển có thuật lại câu chuyện lý thú về Đại Đức Mahà Phussa. 
Ngài luôn luôn nhiếp tâm chú niệm và theo dõi những tư tưởng 
phát sanh đến mình. Trong khi đi, nếu có một ý nghĩ bất thiện 
phát sanh thì Ngài liền dừng chân, và chỉ đi trở lại khi tâm bất 
thiện ấy chấm dứt. Nhiều người thấy vậy ngỡ rằng Ngài bị lãng trí 


hoặc đã đánh lạc mất vật gì trên đường đi. Về sau, nhờ thường 
xuyên chú niệm và hiểu biết rõ ràng như vậy Ngài thành tựu mỹ 
mãn ước nguyện thanh lọc hoàn toàn tâm trí và trở thành một vị A 
La Hán, đắng Trọn Lành, người tuyệt đối trong sạch, không còn 
mảy may ô nhiễm nào. Điều này cho thấy rằng các bậc thầy tổ từ 
ngàn xưa chẳng những quan sát và hay biết tâm mình trong khi 
ngồi thiền vào những giờ giấc nhất định, mà luôn luôn từng giây, 
từng phút, không ngừng nghi. 


Nghệ Thuật Nghỉ Ngơi 


Khi ngồi thiền một ít lâu hành giả có thể cảm nghe tay chân mệt 
mỏi hay đau nhức và thấy cần được thoải mái. Chừng đó hành 
giả có thể bắt đầu đứng dậy đi, thường được gọi là kinh hành, 
hay thiền hành. Từ lúc chuẩn bị đứng dậy hành giả không phải 
chú tâm vào hơi thở nữa mà chuyển sự chú tâm vào mọi tác động 
của cơ thê mình. Hành giả đi chậm chậm và luôn luôn theo dõi 
từng cử động. Nếu thấy tâm phóng thì kéo nó trở về theo dõi oai 
nghỉ đi mà không dính mắc vào ý nghỉ nào khác. Khi chân chấm 
đất, hãy ghi nhận và hay biết cảm giác xúc chạm này. Đi cũng là 
một đề mục hành thiền, hay nói cách khác, cũng là một phương 
cách để rèn luyện tâm giác tỉnh. 


Trong khi theo học một khóa thiền hành giả hãy cố gắng luôn luôn 
giữ tâm giác tỉnh, bât luận ở đâu và bât cứ đang làm gì, ngôi, 
đứng, ởi, làm việc, ăn, uông v.v... , hãy luôn luôn chú niệm. 


Trong khi ngồi thiền nếu hành giả tê chân quá, hãy duỗi chân ra, 
lấy tay xoa bóp. Hành giả cũng có thể nghỉ ngơi trong tư thế nằm. 
Sau khi ngồi lâu mệt mỏi có thể nằm trên ván hoặc trên giường 
mặt bằng phẳng. Hành giả nằm ngửa và cố gắng không dùng gối 
để gối đầu. Hai chân thong thả duỗi ra cách nhau không xa và hai 
tay thoải mái để dọc theo thân mình, mắt nhắm. Không suy tư sâu 
xa mà nhẹ nhàng để tâm nghỉ ngơi nhưng không phóng dật. Hãy 
để cho mỗi bắp thịt được nghỉ ngơi và toàn thân thong thả tự 
nhiên trong vài phút. Đôi khi hành giả có thể ngủ quên vài phút! 
Sau khi nghỉ ngơi hành giả cảm nghe khỏe khoắn dễ chịu, sẵn 
sàng để hành thiền trở lại. Hành giả có thể nghỉ ngơi như thế đó, 
không những trong thời gian hành thiền mà bắt luận lúc nào trong 


ngày, khi nghe mình mệt mỏi hoặc cảm thấy cần phải nghỉ. 
Thiếu Nữ Hoa Hậu 


Phương pháp luyện tâm hiểu biết rõ ràng từng động tác của thân 
giúp ta diệt trừ những tư tưởng sai lạc, tăng trưởng năng lực tâm 
an trụ và phát triên trạng thái giác tỉnh cũng như đức chuyên cân 
tinh tấn. 


Đức Phật có thuật một câu chuyện ngụ ngôn để nhắn mạnh tầm 
quan trọng của công phu phát triên pháp niệm thân như sau: 


"Này chư tỷ khưu, thí dụ như có một đám đông người đang tụ 
hợp và la ó, 'xem kìa, thiếu nữ tuyệt đẹp, quả thật là hoa hậu của 
xứ này!' Lúc bấy giờ, này chư tỷ khưu, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt 
trần kia, điêu luyện về nghệ thuật khiêu vũ và ca hát, phô trình tài 
nghệ mình với tất cả duyên dáng vô cùng hấp dẫn. Đám đông 
ngày càng đông thêm người, và họ la dậy, 'xem kìa, thiếu nữ 
tuyệt trần đang vũ, đang ca hát!" 


"Vừa lúc ấy có chàng thanh niên rất ham sống, không thích chết, 
rất ưa hưởng thụ lạc thú, không muốn đau khổ, và đám đông nói 
với chàng: 'Này anh chàng kia, hãy nhìn kìa! Đây là một cái chén 
đựng dầu đây đến miệng. Anh phải bưng chén dầu ấy đi giữa 
đám đông người và thiếu nữ hoa hậu tuyệt đẹp. Ngay phía sau 
anh có tên đao phủ theo bén gót, tay câm thanh kiếm sẵn sàng. 
Nếu anh làm đỗ một giọt dầu thì tức khắc đầu anh sẽ rơi xuống 
đât! 


"Giờ đây, này chư tỳ khưu, các con nghĩ thế nào? Chàng thanh 
niên kia dám xao lãng mà không chú tâm vào chén dầu không? 
Anh chàng có nhìn quanh quần và lo nghĩ chuyện đâu đâu, ngoài 
chén dầu không? 


"Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không. 
"Đúng vậy, này chư ty khưu, đây là một câu chuyện ngụ ngôn mà 


Như Lai nói ra để làm sáng tỏ những gì Như Lai muốn dạy. 
Những lời ây là: Cái chén đựng dâu đây đên miệng là pháp niệm 


thân. Như vậy, tự các con phải tự rèn luyện như sau: “Ta phải 
thực hành pháp niệm thân, phải gia công chuyên cân chú niệm, 
phải nương tựa nơi pháp này, phải dùng pháp này như một 
phương tiện, phải kiên cô gìn giữ và làm cho pháp này công hiệu. 
Pháp niệm thân phải được tăng trưởng và thường xuyên áp dụng 
thực hành. ' 


"Như thế ấy, này chư tỳ khưu, các con phải tự rèn luyện." 


Pháp niệm thân (kàyànupassanà) không phải chỉ bao gồm có 
pháp niệm hơïi-thở-vào-thở-ra -- ànàpànassati chỉ là một trong 
mười sáu phần của pháp niệm thân -- mà còn những pháp khác 
nữa như quán niệm về bản chất ô trược của cơ thể vật chất 
(asubha) v.v.. 


Sắc Đẹp Mỏng Manh Như Lớp Da 


Như bài kinh giải thích, người hành thiền suy niệm về chính cái 
thân này, được bọc bên ngoài bằng một lớp da và bên trong chứa 
đầy uế trược, từ gót chân lên đến đỉnh đầu và từ tóc trở xuống. 
Hành giả quán niệm: "Trong cơ thể này, đây là tóc, lông, móng 
tay, móng chân, răng, thịt, gân, xương v.v..." Như thế ấy hành giả 
quán chiếu tánh cách ô trược của thân. 


Đây có thể không phải là một đề mục hành thiền có nhiều thích 
thú đối với người phương Tây. Riêng đối với các bạn trẻ, dầu ở 
phương Đông hay phương Tây, vẫn không thích xem cơ thể này 
là ô trược. Tuy nhiên, dầu chúng ta có thích hay không, nếu bình 
tâm quan sát một cách khách quan "tâm thân dài một sải" này, 
chúng ta sẽ không tìm thấy trong đó có gì đẹp đẽ như trân châu, 
như ngọc báu v.v... mà chỉ là một khối uế trược. "Sắc đẹp chỉ ăn 
sâu bằng bề dày của lớp da" (dưới lớp da mỏng manh này chỉ là 
thịt, gân, xương, ruột, gan, phèo, phổi v.v.. . chẳng có gì là đẹp). 
Dầu là thanh niên, thiếu niên, hay niên cao tuổi lớn, chúng ta 
cũng nên thấu hiểu thực tại mà ta phải đối phó, cùng với ba đặc 
tánh của đời sống: sanh, già và chết. Chúng ta sông, thương yêu 
nhau và vui cười với nhau, trong lúc ấy kiếp sống của chúng ta 
đang bị tuổi già lần dần, bị những cảnh vô thường biến đổi siết 
chặt dần và những đặc tánh kia quả thật cố hữu dính liền với mọi 


kiếp sinh tồn -- cũng như màu xanh dính liền với cỏ, như chất 
đăng cô hữu trong ký-ninh -- điêu mà tât cả phép mâu và năng 
lực của khoa học không hê biên chuyên được. 


"Dường như cánh hoa hồng 

Đẹp tợ nhung mà bạn thấy, 

Như những nụ hoa vừa chớm nở trên cây, 
Như cành mai vô cùng xinh đẹp, 

Như buổi bình minh, 

Như ánh thái dương, như bóng mát, 

Như trái bầu quý báu mà Jonas có trước kia, 
Con người cũng dường thé áy! 

Từ ống chỉ tuổi thọ, chỉ được kéo ra, 

Và kéo ra, và cứ thế, kéo ra dần dần. 


Cánh hồng héo xào, 

Những nụ hoa tung toé rơi trước gió, 
Mai tàn, bình minh trôi qua, 

Mặt trời lặn, bóng mát bay đi, 

Trái bầu hư hoại; và con người chết. 


Con người cũng cùng thế ấy, chỉ sống từng hơi thở, 
Nay chỗ này, mai nơi khác, dường thế ấy, sống và chết. 


Con người cũng cùng thế ấy, 

Chồng chất bao nhiêu phiền muộn ưu sầu, 
Chỉ sống trong ngày nay, và ngày mai sẽ ra đi. 
Bản hành ca thật là ngắn ngủi, 

Quả thật ngắn ngủi, cuộc hành trình! 

Quả đào chắc chắn phải chín mùi, rồi ung thúi, 
Quả mận ắt phải rơi lìa cành, 

Tuyết phải tan, và dường thế ấy, mọi sự vật." 


Một quan niệm về đời sống như thế ấy không phải là bi quan, 
cũng không phải lạc quan, mà thực tiễn. Đừng ai nghĩ rằng cái 
nhìn vào đời sống và vào thế gian của người Phật tử là đen tối, 
buồn thảm, và người Phật tử có tinh thần thấp kém. Nghĩ như vậy 
là xa lìa hẳn sự thật. Người Phật tử vẫn đi xuyên qua kiếp sống 
với một nụ cười. 


Từ pháp niệm thân (kàyànupassanà) ta hãy tiến sang pháp niệm 
thọ (vedanảnupassanả). Người hành theo pháp này giác tỉnh chú 
tâm vào những cảm giác, hay thọ, của mình: vui sướng, đau khổ 
hoặc trung hoà -- không vui sướng cũng không đau khổ. Khi 
chứng nghiệm một cảm giác vui, hành giả biết "đây là thọ lạc", bởi 
vì chính mình đã theo dõi, quan sát và hay biết những thọ cảm 
của mình. Cùng thế ấy hành giả hay biết các cảm thọ khác và cố 
gắng chứng nghiệm một cách giác tỉnh các cảm giác ây theo 
đúng thực tế, đúng như thật sự nó là như thế ấy. Thế thường, 
người ta thất vọng khi chứng nghiệm thọ khổ và phần khởi vui 
sướng khi hưởng thọ lạc. Công phu niệm thọ giúp cho hành giả 
chứng nghiệm tất cả những cảm thọ một cách khách quan với 
tâm xả (bình thản, quân bình, không chao động), và tránh cho con 
người khỏi bị cảm thọ chỉ phối, khỏi phải bị lệ thuộc hay làm nô lệ 
cho cảm giác mình. Do nhờ thiền minh sát (vipassanà) hành giả 
cũng học nhận thức rằng chỉ có thọ, một cảm giác, và chính thọ 
ây cũng phù du tạm bợ, đến rồi đi, sanh rồi diệt, và không có một 
thực thê đơn thuần nguyên vẹn hay một tự ngã nào thọ cảm. 


Niệm tâm (cittànupassanà), pháp thứ ba trong tứ niệm xứ, nói lên 
cho chúng ta tầm quan trọng của công trình khảo sát tìm hiểu tâm 
mình và của sự hay biết những tư tưởng phát sanh đến mình. ở 
đây những tư tưởng này là những tư tưởng tham, sân, si, nguồn 
gốc khởi phát tất cả những hành động lầm lạc, bất thiện và những 
tư tưởng đối nghịch, có tánh cách thiện, từ đó phát xuất những 
hành động tốt, tạo nghiệp lành. Thay vì nhìn đó là những tư 
tưởng tham ái, hành giả nhìn cái tham chỉ là một trạng thái tâm 
(saràgam cittam v.v...). 


Xuyên qua pháp niệm tâm hành giả cố gắng thấu đạt cả hai, 
những trạng thái tâm bắt thiện và những trạng thái tâm thiện. 
Hành giả quán chiếu, nhìn thấy cả hai mà không dính mắc luyến 
ái hay bất mãn khó chịu. Phương pháp bình thản quán chiếu tâm 
mình một cách khách quan giúp cho hành giả thấu đạt cơ năng 
thật sự của tâm và những sinh hoạt tâm linh -- bản chất thật sự và 
hoạt động thật sự của tâm. Những ai thường xuyên niệm tâm sẽ 
học được phương cách kiểm soát tâm mình. 


Một đặc điểm của thế gian ngày nay là nông cạn, chỉ thấy lớp bên 
ngoài sự vật. Con người hiện đại sẽ thẳng tay bác bỏ những lời 
này, nhưng nếu có thể nhìn trở lại vào chính mình một cách vô tư 
thì người ây sẽ không phủ nhận thực tại. Con người hiện đại 
không chịu dừng bước để suy tư sâu xa. Cái hình dáng bề ngoài 
đã chiếm hết tâm trí họ. Ta hãy nhìn xem đến mức độ nào con 
người hiện đại bị các quảng cáo thương mại và các hàng hoá 
trưng bày trong tủ kiếng các tiệm buôn ảnh hưởng. Nếu các 
quảng cáo và hàng hóa trưng bày không ảnh hưởng con người ắt 
các chủ tiệm sẽ không chịu bỏ ra những số tiền lớn lao vào đó. 
Phương pháp hành thiền trong Phật Giáo là phương thuốc trị liệu 
có tác dụng chữa trị chứng bịnh nông cạn ấy: città-nupassana, 
pháp niệm tâm tức tự quán chiếu nội tâm, theo dõi và hay biết 
những tư tưởng phát sanh đến mình. 


Con người hiện đại rất ít khi suy tư một cách độc lập. Rất ít khi họ 
có một quan kiến riêng của chính họ. Thời trang quần áo mà họ 
mặc, hiệu hàng hóa mà họ mua, tất cả, họ đều nhờ những người 
làm quảng cáo, những người rao hàng, định đoạt giùm cho họ. 
Họ bị các khẩu hiệu chính trị gây xúc động thật là dễ dàng! Những 
khẩu hiệu và những lời tuyên truyền trong chính trường hình như 
uốn nắn tâm trí con người, và đời sống có chiều hướng trở nên 
máy móc, con người trở thành bù nhìn, do kẻ khác điều khiển và 
kiểm soát. 


Con người hiện đại hình như thấm nhuần đủ loại ý niệm, quan 
kiến, dư luận và lý thuyết. Họ được dưỡng nuôi bằng phim ảnh. 
Tâm trí họ được un đúc bằng vô tuyến truyền hình và rèn luyện 
bằng vô tuyến truyền thanh. Ngày nay, những gì được trình bày 
trên báo chí, trên đài phát thanh, truyền hình, một vài loại phim 
ảnh, một số văn chương và phim ảnh thuộc loại tâm lý có tính 
cách khiêu dâm, có khuynh hướng làm cho con người rối loạn, 
lầm lẫn, và đưa con người ra khỏi đường lối chân chánh và hiểu 
biết sáng suốt. 


Nhưng người thường xuyên giác tỉnh chú niệm sẽ được bảo vệ 
chống lại các năng lực hấp dẫn và tế nhị của nhà làm quảng cáo, 
được bảo vệ chống lại những tiếng la ó vang rền của nhà tuyên 
truyền và được bảo vệ chống lại những ảnh hưởng khủng khiếp 


của các phong trào đại chúng. 


Một điểm suy nhược khác của con người hiện đại là ham muốn 
thay đổi, và họ muốn các thay đổi ấy nhanh chóng đi đến kết quả. 
Thiếu sót lớn lao của họ là trạng thái vắng lặng. Vắng lặng tạo 
sức mạnh tâm trí. Thiếu vắng lặng đưa đến tình trạng bồn chồn 
nóng nảy, không nhẫn nhục, và con người mà không nhẫn nhục 
sẽ không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ toại nguyện. Người ây 
luôn luôn muốn một cái gì mới lạ, muôn tìm cảm xúc mạnh. Người 
ấy sẽ lấy làm thất vọng nêu sáng ra cầm tờ báo lên mà không 
thấy hàng tít lớn "giựt gân". 


Con người hiện đại khát khao những gì mới lạ. Họ thèm muốn 
những xúc động mạnh. Họ được dưỡng nuôi bằng những cảm 
xúc mạnh. Họ sẽ luôn luôn nóng nảy ước vọng điều mới lạ. Họ sẽ 
hết lòng mong mỏi những phương pháp mới, những cơ khí mới, 
những thuốc mới, một lối sống mới, một chủ nghĩa mới, và không 
bao giờ chắm dứt. Thái độ tân thời ấy là dấu hiệu của một chứng 
bịnh tâm thần --bịnh phóng dật, vọng động, không an tĩnh. 


Nơi đây, một lần nữa, giác tỉnh chú niệm là phương thuốc khẩn 
thiết trọng yếu. Hiểu theo một lối, chú niệm có nghĩa là vắng lặng, 
và trạng thái tâm vắng lặng làm cho đời sống quân bình. Được 
rèn luyện để đạt đến tình trạng tĩnh lặng, hành giả sẽ không ôm 
ấp dưỡng nuôi những khát vọng không cần thiết. "Người ấy sẽ đi 
xuyên qua những thăng trầm của cuộc sống một cách bình thản" 
(visame samam caranfi) 


Công trình niệm tâm cũng giúp hành giả nhận thức rõ ràng rằng 
cái được gọi là tâm chỉ là một tiến trình luôn luôn biến đổi, gồm 
những trạng thái tâm cũng luôn luôn biến đồi, và trong đó không 
có gì như một thực thể nguyên vẹn, đơn thuần, gọi là ta hay bản 
ngã. 


Pháp chú niệm thứ tư là dhammànupassanà, niệm pháp. Pháp 
này bao gồm tất cả những lời dạy chánh yếu của Đức Phật, phần 
lớn đã được thảo luận trong quyền "The Buddha's Ancient Path", 
cùng một tác giả với sách này. 


Niệm pháp không phải là suy tư hay luận lý suông mà cùng ởi 
chung với tâm giác tỉnh chú niệm và phân biện, hay biết những 
đối tượng của tâm ấy như thế nào, khi nó phát sanh và chấm dứt 
(samudayavaya). Thí dụ như khi có tham dục hiện hữu hành giả 
hay biết, "có tham dục phát sanh đến ta". Hoặc khi không có tham 
dục, hành giả hay biết, "không có tham dục ở ta" v.v... Hành giả 
cũng chú niệm như thế ấy đối với các pháp triền cái (nìvaranàni) 
khác. 


Cùng một thế ấy hành giả giác tỉnh chú niệm và phân biện ngũ 
uân thủ (panca-upàdànakkhandhà) -- sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 


Hành giả giác tỉnh chú niệm, phân biện lục căn (nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý) và lục trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp). Nơi 
đây hành giả thấu đạt rành rẽ đây là mắt, đây là hình thể và thấu 
hiểu thằng thúc nào phát sanh tùy thuộc nơi nhãn căn và nhãn 
trần ấy; Hành giả thấu đạt rành rẽ tai và âm thanh ... mũi và mùi 

. lưỡi và vị... thân và vật được xúc chạm... ý và đối tượng của 
tâm, và thấu hiểu những thẳng thúc nào phát sanh tùy thuộc nơi 
những căn và những trần ấy. Hành giả cũng thấu đạt sự chấm 
dứt của những thằng thúc ấy. 


Cùng một thế ấy hành giả phân biện fhấắt giác chi (satta 
bojjhanga, bảy chi của sự giác ngộ) và tứ diệu đếé(cattàri 
ariyasaccàni). Nơi đây tứ diệu đề không thuộc về loại hiểu biết ở 
tầng lớp trí thức, hiểu biết bằng cách luận lý, mà là những gì hành 
giả gặp thấy và thật sự chứng nghiệm. 


Như thế ấy hành giả giác tỉnh chú niệm, quán chiếu và thấu đạt 
các pháp, đối tượng của tâm. Hành giả sống độc lập, hoàn toàn 
không bám níu vào bắt luận gì trên thế gian. Tứ niệm xứ là pháp 
mà tất cả các sắc thái khác của Giáo Pháp (Dhamma) đều tập 
trung hướng về. 


Trong bài kinh Niệm Xứ, mỗi đoạn mô tả một "niệm xứ" đều châm 
dứt bằng câu: "Hành giả sống độc lập, không bám níu vào bắt 
luận gì trên thế gian; bởi vì "mọi sự vật đều không bên vững." Đó 
là mục tiêu mà hành giả nhắm đến, là cứu cánh mà hành giả hết 
lòng ước nguyện thành đạt và tận lực gia công thành tựu. Nơi 


đây, "sống độc lập" có nghĩa là đã vượt lên, thoát ra khỏi ái dục 
và tà kiến (tanhà, ditthi), và "thế gian" là thế giới của chúng sanh, 
cái thế gian "tâm-vật-lý" của chính mình. Hành giả không còn bám 
níu vào tiến trình danh-sắc này, và không xem đó là một bản ngã 
thường còn, một thực thể đơn thuần, hay một cái "ta" vĩnh cửu. 


Câu Chuyện Chiếc Bè 


Sở dĩ chúng ta bám bíu, đeo níu vào những sự vật, vô tri vô giác 
hay hữu giác hữu tri, là vì chúng ta còn tham, còn muốn có. Nếu 
có thể tự rèn luyện nghệ thuật nhìn sự vật với tâm bình thản, 
không luyến ái, chừng đó ắt chúng ta học được pháp buông xả, 
để cho tất cả trôi qua. Dây trói buộc chúng ta không phải ở trong 
giác quan hay trong đối tượng của giác quan. Nó ở trong lòng 
tham ái của chúng ta, khởi phát khi giác quan tiếp xúc với đồi 
tượng của nó. Như vậy, vấn đề và đường. lối giải quyết vấn đề, 
chứng bịnh và phưong thức trị liệu, đều nằm bên trong chúng ta. 
Hãy tự rèn luyện nghệ thuật từ khước, buông bỏ. Đúng thật là rất 
khó mà sống không bám níu vào bất luận gì trên thê gian, và sự 
cố gắng của chúng ta nhằm tiến đạt đến mức độ tinh thần cao 
siêu ây xem chừng như vượt quá tầm khả năng của chúng ta. 
Mặc dầu vậy, đây là một thành tựu đáng cho ta kiên trì và liên tục 
gia công. Có nhiều vị đã tận lực gia công, kiên trì cố gắng, và 
vượt đến tuyệt đỉnh tinh thần trong chính kiếp sống này. "Hãy gieo 
một hành động và gặt hái một thói quen, Hãy gieo một thói quen 
và gặt hái một tâm tánh. Hãy gieo một tâm tánh và gặt hái một 
định mạng -- bởi vì tâm tánh là định mạng." 


Về điểm này Đức Phật có dạy câu chuyện ngụ ngôn chiếc bè rất 
là hứng thú. Hãy lăng tai nghe lời Ngài: 


'Này chư tỷ khưu, Như Lai sẽ thuật cho các con nghe câu chuyện 
chiêc bè, đề dạy răng Giáo Pháp phải được xử dụng đề sang 
sông chớ không phải đê ôm giữ. Hãy thận trọng chú tâm lãng 
nghe." 


"Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin vâng," các vị tỳ khưu trả lời. 
Đức Phật dạy tiêp: 


"Này chư tỳ khưu, trong cuộc hành trình dài dẳng người kia đi đến 
một con sông rộng lớn, ngăn ngang trước mặt. Bờ bên này thì 
đầy hiểm nguy rất đáng sợ. Bên kia thì an toàn. Nhưng không có 
thuyền hay cầu để sang sông. Người kia nghĩ: 'Thật là rộng lớn, 
con sông này quả thật là rộng, bờ bên này đầy hiểm hoạ, nhưng 
bên kia thì châu toàn. Vậy ta nên quơ nhặt cây, nhánh và cỏ, lá 
để kết thành chiếc bè rồi sẽ dùng cả tay lẫn chân để bơi sang bờ 
bên kia.' 


"Và lúc ấy, này chư tỳ khưu, người kia kết thành chiếc bè và tận 
lực cố gắng dùng cả tay lẫn chân bơi sang sông một cách an 
toàn. Khi đã đến bờ bên kia người ấy suy nghĩ: 'Chiếc bè này quả 
thật là hữu dụng. Nhờ nó mà ta sang được đến bờ bên này một 
cách châu toàn. Vậy, dầu có đi đâu ta cũng nên đội nó trên đầu 
hay vác nó trên lưng.' 


"Này chư tỳ khưu, các con nghĩ thế nào? Nếu hành động như vậy 
người ây có xử dụng chiêc bè một cách thích nghi không?" 


"Bạch Đức Thế Tôn, không." 


"Bây giờ, thí dụ như người ấy đã được đến bờ bên kia một cách 
châu toàn rồi nghĩ rằng: 'Chiếc bè này thật hữu dụng, nhờ nó mà 
ta đã vượt đến bờ bên này một cách châu toàn. Vậy ta nên kéo 
nó lên bãi, hoặc để nó trôi đâu cũng được, phần ta thì hãy thong 
dong, mặc tình muốn đi đâu tùy ý.' Nếu hành động như vậy, này 
chư tỳ khưu, ắt người kia đã xử dụng chiếc bè một cách thích 
nghi. 


Cũng dường thế ấy, này chư tỳ khưu, Như Lai lấy câu Chuyện 
chiếc bè làm hình ảnh cụ thể để dạy rằng công dụng của Giáo 
Pháp là giúp ta vượt sang bờ bên kia, chớ không phải để ôm giữ. 
Này chư tỳ khưu, đã thấu hiểu ý nghĩa của Giáo Pháp (Dhamma) 
mà Như Lai dùng câu chuyện chiếc bè để dạy, các con hãy buông 
bỏ các thiện pháp (dhamma); càng phải buông bỏ hơn nữa những 
pháp bắt thiện (adhamma)." 


Ta thích thú ghi nhận rằng theo Bản Chú Giải, danh từ 'dhamma' 
mà ở đây được phiên dịch là "thiện pháp", có nghĩa là tâm văng 


lặng hay tâm định (samatha) và tuệ minh sát (vipassanà). Chí đến 
những trạng thái tinh thần cao siêu như vậy, khi đã đạt đến rồi 
hành giả cũng không nên bám níu hay dính mắc, mà phải buông 
bỏ. Khỏi cần đề cập đến các pháp bắt thiện. 


Cái Nhìn Chủ Quan và Cái nhìn Khách Quan 


Trong bài kinh Satipatthàna Sutta, Niệm Xứ, chú niệm chỉ đặc biệt 
liên quan đến bốn "xứ": thân, thọ, tâm và pháp. Pháp niệm thân 
giúp ta nhận thức rành mạch và tận tường bản chất thật sự của 
vạn pháp bằng cách phân tách sự vật chí đến mức cùng tột, đến 
thành phần cơ bản cuối cùng. Công trình nhận xét vô cùng tỉ mỉ 
chính bản thân mình giúp ta thâu triệt rằng thân này chỉ là một 
tiến trình luôn luôn biến chuyên, trong đó không có một thực thể 
hay một đơn vị nào có thể được xem là bền vững, thường còn. 


Một điểm đặc biệt của tâm sở "niệm" tối quan trọng này là nó bao 
hàm phương pháp nhìn sự vật một cách khách quan, thay vì chủ 
quan. Vậy ta cần phải hiểu rõ sự khác biệt giữa cái nhìn chủ quan 
và cái nhìn khách quan. Pháp tứ niệm xứ phải được thực hành 
một cách khách quan, không có phản ứng chủ quan nào. Điều 
này có nghĩa là hành giả chỉ quan sát suông, không vấn vương 
dính mắc với đề mục, không thấy. mình liên hệ với đề mục. Chí 
đến chừng ấy hành giả mới có thể nhìn thấy hình ảnh thật sự của 
sự vật -- thấy sự vật đúng trong bối cảnh của nó, đúng như thật 
sự sự vật là vậy, chớ không phải thấy phớt bề ngoài, hình như sự 
vật là vậy. 


Khi quan sát vật gì một cách chủ quan thì tâm ta dính mắc trong 
ấy, và ta cố gắng tự đồng hoá với nó. Ta cố gắng suy xét, ước 
đoán, đánh giá, khen chê và phê bình vật ấy. Quan sát như vậy 
sự quan sát của ta sẽ bị nhượm màu. Vậy, hành tứ niệm xứ -- tức 
niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp -- hành giả phải 
quan sát một cách vô tư, không quanh co, không thành kiến ưa 
thích hay ghét bỏ, hoặc có ước đoán hay ý niệm nào trước. Nói 
cách khác, chú niệm phải được thực hành một cách khách quan, 
giống như ta là người ở ngoài nhìn vào mà không có bắt luận 
thành kiến nào. 


Khi "niệm thân trong thân” (kaye kàyànupassi) hành giả chỉ chú 
tâm vào thân mà thôi, không đề ý gì đến những cảm giác (thọ), 
đến những trạng thái tâm (tâm), hay những đối tượng của tâm 
(pháp) liên quan đến thân. Về điểm này ta nên nhớ nằm lòng 
phương cách chính xác và rõ ràng mà Đức Phật dạy đạo sĩ 
Bàhiya. Ông ta là vị lãnh đạo của một giáo phái và ông tin rằng 
mình đã đắc Quả A La Hán, bậc ùng Cúng. Nhưng về sau, nghe 
lời khuyên của một người khác ông đến xin Đức Phật truyền dạy 
cho một pháp hành có thể đưa đến Đạo Quả A La Hán. Đức Phật 
biết rằng Bàhiya là người hiểu biết. Ngài dạy những lời như sau: 


"Này Bàhiya, hãy rèn luyện như thế này: 'Trong cái thấy phải biết 
rằng chỉ có sự thấy, trong cái nghe chỉ có sự nghe, trong xúc cảm 
(như hay biết mùi, vị và xúc giác) phải biết rằng chỉ có xúc cảm, 
và trong khi hay biết, chỉ có sự hay biết. "" 


Ờ đây, ý niệm "Tôi đang thấy, tôi đang nghe, đang hưởi, đang 
nếm, đang sờ đụng, đang ý thức" đã được loại trừ. Quan niệm về 
cái "ta", hay ảo kiến về một bản ngã, đã tan biến. Phương cách 
chú tâm này loại trừ tình trạng căng thẳng, làm cho tâm trở nên 
vắng lặng và nghỉ ngơi. Vì lẽ ây người hành thiền không thấy cần 
phải ngủ nhiều. Khỏi cần bàn đến thành quả của pháp hành thiền 
ở mức độ cao, chỉ riêng nghệ thuật nhìn vào và thấy các hiện 
tượng thiên nhiên không thôi cũng có nhiều người không biết, bởi 
vì nhiều người không bao giờ tập luyện nhìn sự vật một cách 
khách quan. 


Thí dụ như đang nhìn một cảnh hoàng hôn đẹp đẽ, nếu ta bắt đầu 
quán xét và phê bình, quan sát một cách chủ quan, tâm trạng ấy 
đem ta đến rất gần, rung động cùng nhịp, và sống với cảnh vật, 
mà không thấy cái đẹp của cảnh trời chiều. Ta không thật sự thấy 
cái đẹp của cảnh mặt trời lặn. Nhưng nếu nhìn một cách khách 
quan với tâm hồn an tĩnh và vắng lặng, trọn vẹn chú tâm, ta sẽ 
thưởng thức đây đủ cái đẹp của cảnh hoàng hôn và cũng thấy 
được rằng cái mà ta gọi là "đẹp" ấy chỉ _phủù du tạm bợ, vô thường 
và không ngừng biến chuyền. Thí dụ kế trên có thể áp dụng vào 
nhiều trường hợp. Nếu ta có thể nhìn một nụ hoa hồng hay một 
cành hoa sen vừa chớm nở một cách khách quan, không có phản 
ứng chủ quan, ắt ta sẽ thấy cái đẹp của nó, thấy trọn vẹn và rõ 


ràng hơn nhiều người khác. Nếu là người yêu nhạc và trọn vẹn 
chú tâm lăng nghe tiêng nhạc, có thê ta thưởng thức điệu nhạc 
hơn là người nhạc sĩ đang lo lăng trong kỹ thuật trình diên. 


Vắng Lặng và Minh Sát 


Dầu tiến đạt đến mức độ khá cao của tâm định vắng lặng 
(samàdhi) hành giả vẫn chưa ở trong vị thế châu toàn, bởi vì 
những khuynh hướng ô nhiễm ngủ ngầm (anusaya) vẫn chưa 
được hoàn toàn loại trừ. Các bợn nhơ tỉnh thần ấy chỉ tạm thời 
ngủ ngầm và có thể phát hiện trở lại bất cứ lúc nào mà hoàn cảnh 
thuận tiện, và đầu độc tâm trí nếu hành giả lơ đếnh dễ duôi, 
không dũng mãnh kiên cố chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh 
định. Vì lẽ chưa hoàn toàn loại trừ các bợn nhơ ngủ ngầm trong 
tâm, hành giả chưa tuyệt đối thanh tịnh và còn có thể bị những 
thúc giục bát thiện lôi cuốn, chưa ở trong trạng thái tuyệt đối châu 
toàn. Tâm hành giả vắng lặng nhờ định (samàdhi). Nhưng chính 
nhờ thiền minh sát (vipassana) mới có thể tận diệt các pháp bất 
thiện ngủ ngầm. Do đó, vị hành giả đã tu tập trong giới và định, 
phát triển tuệ minh sát. Như vậy, công phu hành thiền nhằm phát 
triển tâm định vắng lặng (samàdhi) không bao giờ tự nó là mục 
tiêu cứu cánh. Nó chỉ là phương tiện nhằm đưa đến cái gì cao 
siêu hơn, một cái gì tối quan trọng: Tuệ minh sát, vipassanà. Nói 
cách khác tâm định chỉ là phương tiện để thành tựu chánh kiến, 
chi đầu tiên của Bát Chánh Đạo. Mặc dầu chỉ là phương tiện, tâm 
định có một vai trò tối quan trọng trên Con Đường. Nó còn được 
gọi bằng một tên khác là citta-visudhi, tâm tịnh, và hành giả hoàn 
tất giai đoạn này của Thanh Tịnh Đạo bằng cách tiêu trừ các pháp 
triền cái. Đức Phật dạy: "Hãy phát triển tâm vắng lặng. Vị đệ tử đã 
thành đạt tâm vắng lặng thấy sự vật đúng như sự vật là vậy" 
(samàdhim bhàvetha, samàhitfo yathà bhùtam paJànàii). 


"Có hai pháp (dhamma), này chư tỳ khưu, phải được phát triển để 
thấu hiểu tham, sân, si ... Hai ấy là gì? -- vắng lặng và minh sát. 
Hai pháp ấy phải được trau giỗi và phát triển đề tiêu trừ, tận diệt 
và chấm dứt tham, sân, si..." 


Ở một trường hợp khác Đức Phật còn dạy thêm: 


"Có hai pháp, này chư tỳ khưu, cùng góp phần phát triển trí tuệ 
(vijà-bhàgiya): văng lặng và minh sát. Khi trạng thái vắng lặng 
được phát triển, tâm cũng phát triển; tâm phát triển tiêu trừ ái dục. 
Khi minh sát được phát triển, trí tuệ cũng phát triển; tuệ minh sát 
tiêu trừ vô minh. Một cái tâm mà bị ái dục làm ô nhiễm ắt không 
giải thoát được. Khi bị vô minh che lấp, ắt trí tuệ không phát triển." 
Do đó, tâm được giải thoát (ceto vimutti) nhờ rửa sạch ái dục. 
Giải thoát bằng trí tuệ (pannà-vimutti) là nhờ rửa sạnh vô minh. 


Theo những lời dạy trên đây của Đức Phật, rõ ràng vắng lặng và 
minh sát, hay nói cách khác, chánh định và chánh kiến của Con 
Đường không thể tách rời nhau. Cả hai cùng hỗ trợ lẫn nhau. Nếu 
không có tâm định ở một mức độ nào, ắt không thể phát triển tuệ 
minh sát. Và nếu không có tuệ minh sát ở một mức độ nào, ắt 
không thể phát triển tâm định vắng lặng. Cả hai không thể lìa 
nhau; điều này được Đức Phật giải thích như sau: 


"Người thiếu trí tuệ không định tâm, 
Người thiếu tâm định không có trí tuệ; 
Người được cả hai, định và tuệ, 

Người ấy quả thật đã ở cạnh Niết Bàn. " 


Tự Hiểu Biết Mình 


Vị hành giả đã an trụ vững chắc tâm định bằng pháp niệm hơi 
thở, giờ đây hướng tâm về thiền minh sát (vipassanà bhàvanà). 
Nơi đây vipassanà, hay minh sát, có nghĩa là sáng suốt hiểu biết 
tận tường sự vật đúng như thật sự sự vật là vậy, là thấu triệt thực 
tướng của sự vật, tức thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã 
của ngũ uần. Theo ngôn ngữ thông thường, đó là hiểu biết chính 
mình. Chúng ta không thể tự hiểu biết mình một cách dễ dàng bởi 
vì những khái niệm sai lầm, những ảo tưởng vô căn cứ, những 
thành kiến lầm lạc và những ảo giác mê hoặc của chúng ta đã 
dẫn dắt chúng ta lầm đường lạc nẻo. Do công phu hành thiền 
minh sát ta cố gắng tiêu trừ ảo tưởng (màyà), những khái niệm 
(pannati) và những ảo giác mê hoặc (vipallàsa) và thấy đúng thực 
tướng của chính mình. 


Khi đã tiến bộ khá nhiều trong pháp niệm hơi thở, tâm trở nên 
vắng lặng nhờ đã chế ngự năm pháp triền cái, hành giả có thể 
nhận thấy bản chất vô thường của chính hơi thở mình; sự phát 
sanh và chấm dứt của luồng hơi thở cũng giống như các lượn 
sóng trên mặt biển, phát sanh, nhô lên, rồi tràn xuống và tan biến. 
Bây giờ, nương theo hơi thở vô thường, hành giả cố gắng nhận 
chân bản chất vô thường của ngũ uần. Sự phân tách cái được gọi 
là chúng sanh ra làm năm uần luôn luôn biến đổi cho thấy rõ ràng 
rằng không có gì nằm trong đó, không có gì được vĩnh viễn tồn 
trử bên trong cái được gọi là chúng sanh ấy -- tiến trình danh và 
sắc ấy. Cũng nên nhớ nằm lòng liên hệ mật thiết giữa các chỉ 
niệm (sati), trạch pháp (dhamma-vicaya), tấn (viriya) v.v... của 
thất giác chi đã được đề cập đến trong phần niệm pháp 
(dhammànupassanà). Với tâm giác tỉnh chú niệm hành giả trạch 
pháp, tức quan sát, phân tách các pháp. Nơi đây danh từ 
"dhamma", "pháp", có nghĩa là danh và sắc, hai phần tâm linh và 
thể xác của con người. Muốn hoàn mãn trạch pháp, hành giả cần 
phải quyết tâm thực hành tứ chánh cần để nhận thức rõ ràng sinh 
hoạt của những tâm sở, hầu khắc phục những tư tưởng bát thiện 
và bảo tồn những tư tưởng thiện. Khi hành giả kiên trì tận lực 
phân tách danh và sắc của mình như thế ấy và thây được những 
gì mà mắt thường không thể thấy, tức thấy đúng theo tuệ minh 
sát chừng ấy ắt có phát sanh tâm phỉ lạc thuần túy (àraddha 
viriyassa uppajjati pìti niràmisa). 


Biến đổi, hay vô thường (anicca), là đặc tánh chánh yếu của các 
hiện tượng sinh tồn. Chúng ta không thể nói đến vật gì, dầu vô tri 
vô giác hay hữu giác hữu tri rằng, "cái nầy tồn tại", bởi vì trong 
thời gian mà ta thốt ra lời nói trên thì nó đã đổi thay, thành cái gì 
khác. Ngũ uẫn là cái gì được kết hợp lại và phát sanh do điều 
kiện và vì thế, ngũ uần luôn luôn bị định luật nhân và quả chỉ phối. 
Thức, hay tâm và các yếu tố thành phần của nó (tâm sở), không 
ngừng biến chuyển. Mặc dầu ở một tốc độ thấp hơn, cơ thể vật 
chất cũng dường thế ấy, luôn luôn thay mới, biến đổi trong từng 
khoảnh khắc. "Người thấy rõ ràng các uẫn vô thường là vô 
thường, là có chánh kiến. " 


Đức Phật nêu ra năm hình ảnh cụ thể đề chỉ dạy bản chất vô 
thường của ngũ uân. Ngài ví sắc như một khôi bọt, thọ như bong 


bóng nước, tuởng như ảo cảnh, hành như lục bình (một loại cây 
mêm, trông ruột), và thức như ảo tưởng: 


"Này chư tỳ khưu, có chăng một bản thể đơn thuân vững bên, 
trong khôi bọt, trong bong bóng nước, ảo cảnh, loại cây trông ruột, 
hay ảo tưởng?” 


Và Ngài dạy tiếp: 


"Bắt luận hình thê vật chất nào trong quá khứ, vị lai, hay hiện tại, 
ở trong hay ở ngoài, thô kịch hay vi tế, thấp hay cao, xa hay gân, 
hành giả nhìn, suy niệm, quan sát hình thể vật chất ấy với sự chú 
tâm chân chánh (yoniso manasikàra, sự chú ý sáng suốt có hệ 
thống). Nhìn như thế ấy, suy niệm và quan sát với sự chú tâm 
chân chánh, hành giả sẽ thấy nó rỗng không, không có thực chắt, 
không có bản thể. Này chư tỳ khưu, có chăng một bản thê đơn 
thuân trong sắc?". 


Cùng thế ấy Đức Phật giảng giải bốn uần còn lại và hỏi: 


"Này chư tỳ khưu, có chăng một bản thê đơn thuân vững bên 
trong thọ, tưởng, hành, thức?” 


Như vậy ta thấy rằng do công phu trạch pháp ngũ uẫn, sẽ phát 
sanh đến hành giả một mức độ tư tưởng khá tiến bộ. Chính đến 
giai đoạn này sự hiểu biết chân chánh, chánh kiến, tuệ minh sát 
(vipassanà) bắt đầu tác động. Và chính nhờ tuệ minh sát này mà 
hành giả nhận thức tận tường bản chất thật sự của ngũ uẩn, và 
thấy ngũ uần dưới ánh sáng của ba đặc tướng (ti-lakkhana): vô 
thường, khổ, vô ngã. Đức Bồn Sư giải thích như sau: 


"Này chư tỳ khưu, ngũ uẩn là vô thường (anicca); bất luận cái chi 
là vô thường, đó là khô (dukkha, bắt toại nguyện); đó là vô ngã 
(anaffà), không phải là của ta, không phải là ta, không phải là bản 
ngã của ta, Vậy, phải thấy nó bằng trí tuệ tuyệt hảo (sammap- 
pannà/a) đúng như thật sự nó là vậy. Người mà thây thực tướng 
của nó bằng trí tuệ tuyệt hảo, tâm người ây không cô bám vào, 
mà xa lìa phiên não, người ấy giải thoát. " 


Không phải chỉ có ngũ uần là vô thường, khổ và vô ngã mà 
những nhân và duyên tạo điêu kiện cho ngũ uân phát sanh cũng 
là vô thường, khô và vô ngã. Đức Phật chỉ dạy rành mạch điêu 
này: 


"Này chư tỳ khưu, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường; bắt 
luận những gì là nhân và duyên tạo điêu kiện cho ngũ uẫn phát 
sanh cũng là vô thường. Làm thế nào mà ngũ uẩn, phát sanh từ 
những nhân và duyên vô thường, lại có thê thường còn?" "Cái gì 
là vô thường ắt không đáng cho ta thỏa thích trong đó, không 
đáng cho ta chấp nhận, chấp thủ vào... " 


Chúng ta chỉ thật sự sống trong mỗi khoảnh khắc, và khoảnh 
khắc kế tiếp sau đó là một kiếp sống khác. Như vậy, hiểu theo ý 
nghĩa cùng tột, kiếp sống của chúng ta chỉ tồn tại trong một 
khoảnh khắc. Đôi khi ta nói cuộc sống bay qua như chớp nhoáng. 
Sống rồi chết trong mỗi khoảnh khắc. Hôm nay là ngày mai của ta 
trong ngày hôm qua. Tâm của người hành thiền không còn dính 
mắc trong quá khứ hay vị lai, sẽ có thể sống sáng suốt và hữu lý 
trong thế gian. 


Điều chánh yếu trong thiền minh sát nằm trong sự chứng nghiệm, 
chớ không phải trong những buổi thuyết Pháp và trong kinh sách 
giảng về pháp hành thiền, mặc dầu nghe giảng Pháp và đọc kinh 
sách về thiền tập vẫn có lợi ích. Không nên vọng móng duyên 
theo, hay cố bám vào mục đích hay thành quả nào trong khi hành 
thiền. Đây là pháp hành trong đó không có bắt luận sự cố chấp 
vào bắt cứ gì, vật chất, tinh thần hay đạo đức; bởi vì tất cả mọi sự 
vật đều không bền vững. Khi ta vừa bám vào thì nó đã không còn 
nữa. Hãy luôn luôn giác tỉnh và chú niệm. Kinh Niệm Xứ luôn luôn 
nhắc đi và lặp lại câu: "Vị ấy sống độc lập và không bám níu vào 
bắt luận gì trong thế gian" (anissito ca viharati na ca kinci loke 
upàdiyafi). Đó là thành quả mà người hành thiền đạt đến. 


Loại Trừ Mê Hoặc 
Khi còn chưa thấy được thực chất của sự vật thì quan kiến của 


chúng ta luôn luôn bị che lấp trong đám mây mờ mê hoặc. Bởi 
những ưa thích và ghét bỏ của mình, chúng ta không thây rõ giác 


quan (căn) và những đối tượng của nó (trần) một cách khách 
quan trong bối cảnh thật sự của nó, rồi chạy theo rượt bắt những 
ảo cảnh, ảo tưởng, ảo giác và những gì giả tạo phỉnh lừa ta. Giác 
quan của chúng ta bị lầm lạc và dẫn dắt chúng ta đi lầm đường 
lạc nẻo. Chúng ta không thấy sự vật trong ánh sáng của thực tế, 
vì lẽ ấy phương cách mà chúng ta nhìn sự vật bị sai lạc. 


Tâm mê hoặc lầm tưởng cái không thật là thật, thấy cái bóng bay 
qua ngỡ đó là cái gì có thực chất và trường tồn vĩnh cửu, và kết 
quả là tâm thần bắn loạn mù mờ, xung đột, bát điều hòa, và triỀn 
miên đau khổ. Người sống trong tình trạng mê hoặc ắt nhận thức, 
suy tư và hiểu biết sai làm. Người ấy thấy trường tồn vĩnh cửu 
trong những sự vật vô thường tạm bợ, thấy hạnh phúc trong đau 
khổ, thấy một bản ngã trong cái vô ngã, thấy đẹp đế trong cái 
đúng ra phải dứt. bỏ, khước từ. Người ây cũng suy tư và hiểu biết 
lầm lạc như thế ấy. Như vậy, mỗi mê hoặc tác động theo bốn 
đường lối và dẫn dắt con người đi sai lạc, che lắp quan kiến, và 
gây hoang mang. Chính giác quan của con người làm cho con 
người sai làm mê hoặc. Đó là do sự chú tâm không thích nghi 
(ayoniso-manasikàra, sự chú ý kém sáng suốt, không có quy củ), 
suy tư không sáng suốt. Người mà không thấy rõ bản chất thật sự 
của thế gian này, không thấy đường lối và khuynh hướng của nó 
và hậu quả đương nhiên phải có của hành động và người mà 
không thể thấy rằng kiếp sống này quả thật không vĩnh cửu 
trường tồn trong đó không có chân hạnh phúc, rồi luyến ái, đeo 
níu, dính mắc vào thế gian, người ấy rõ thật chưa trưởng thành. 
Người ấy phải thuần thục trong chánh kiến trước khi thông điệp 
của Giáo Pháp (Buddhadhamma)có thễ thâm nhuằn họ. Đám 
mây mờ tham ái, ngã mạn và si mê đang bao phủ kín mít người 
ây thật là dầy đặc và kiên cố. Mối hiểm họa vô cùng rùng rợn của 
đời sống, nằm trong sự hiểu biết đời sống; bởi vì tất cả mọi sự vật 
ở đây, tất cả những gì liên quan đến thế gian, đều biến đổi; không 
có trường hợp ngoại lệ, ta không thể nương cậy vào bắt luận gì. 


Chỉ có chánh kiến, hay tuệ minh sát, mới loại trừ những mê hoặc 
ấy và giúp con người nhận chân bản chất thật sự của cuộc sống, 
năm phía dưới lớp mặt bên ngoài. Đến lúc vượt ra khỏi đám mây 
mờ mê hoặc và lầm lạc, con người mới có thể chói ngời, rực rỡ 
sáng lạng với trí tuệ thật sự, như vằng trăng rằm vượt qua khỏi 


đám mây đen kịch che án. 


Khi thảo luận về tam học: giới, định, tuệ, tức ba pháp tu học dẫn 
đến giải thoát cuối cùng và hoàn toàn thanh tịnh, ta cũng nên hiểu 
biết những bợn nhơ tinh thần, hay các khuynh hướng bắt thiện 
ngủ ngầm bên trong con người tác động như thế nào. 


Khi những ô nhiễm và khuynh hướng ngủ ngầm nằm im lìm sâu 
kín trong tâm của con người thì được gọi là anusaya. Nó ngủ 
ngầm ngày nào mà không có gì khơi động. Năm giác quan cùng 
với ý là sáu, lục căn, cung cấp thức ăn đề khơi động các pháp bắt 
thiện ngủ ngầm dưới hình thức sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, pháp. 
Sáu loại thực phẩm này có thể ngọt bùi, cũng có thể cay đẳng. 
Dầu cay đắng hay ngọt bùi, sáu đối tượng của giác quan này tác 
động như những kích thích, và liền sau đó những khuynh hướng 
hay ô nhiễm ngủ ngầm, được khích động, phát sanh và trồi lên 
mặt. Sự trỗi dậy của các khuynh hướng ngủ ngầm này được gọi 
là pariyutthàna hay samudàgata. Một khi được khơi động và trồi 
dậy, các khuynh hướng ngủ ngầm này tìm một lối thoát để vượt 
đi. Nếu con người không thể vận dụng sự chú tâm chân chánh và 
có hệ thống (yoniso-manasikàra) để làm lắng dịu những khuynh 
hướng vừa trồi lên thì nó thoát ra bằng cửa miệng hay cửa hành 
động, khẩu hay thân, hoặc cả hai cùng một lúc, và điều này được 
gọi là vìtikkama, vượt quá mức, hay vượt qua khỏi. 


Trong ba giai đoạn phát triển của khuynh hướng ngủ ngầm, giai 
đoạn thứ ba, 'vượt quá mức” là thô kịch, giai đoạn thứ nhì, "trồi 
dậy" là vi tế, và giai đoạn đầu tiên, "ngủ ngầm", càng vi tế hơn. Ba 
loại khí giới để khắc phục nó và giải phóng tâm ra khỏi kèm kẹp 
của nó là: giới, định và tuệ. 


Do giới, sìla, mọi hành động bất thiện bằng thân và khẩu đều 
được kiểm soát và loại trừ. Đúng rằng trong pháp học để rèn 
luyện thân và khẩu, phần nào cũng cần phải có kỷ luật tinh thần, 
mặc dầu không nhất thiết phải kiên trì hành thiền. 


Nhờ giới đức trong sạch con người có thê trở nên vắng lặng và 
bình tĩnh trong thân và khẩu, nhưng ở tâm thì không. Người ây 
còn thiêu tâm định (samàdhi). Mặc dâu có chiêu hướng giúp cho 


tâm trở nên vắng lặng, giới đức không thể kiểm soát tâm. Tâm 
định an trụ, với sự chú tâm sáng suốt và chân chánh, chế ngự 
loại khuynh hướng bát thiện thứ nhì (trỗi dậy), và ngăn ngừa 
không đề cho nó thoát ra. Tuy nhiên, tâm định không thể tận diệt 
các khuynh hướng ngủ ngâm Chính nhờ trí tuệ, tức tuệ minh sát, 
vipassanà, tất cả mầm móng, tất cả khuynh hướng bát thiện ngủ 
ngâm được diệt trừ tận gốc rễ. Và từ đó hành giả không còn bị 
những sự vật phù du tạm bợ làm hoang mang, bắn loạn tinh thần 
hay lầm đường lạc bước, không còn bị thế gian hiện tượng bao 
phủ tâm trí như đám mây mờ dầy đặc; bởi vì hành giả đã vượt lên 
khỏi mọi khả năng của sự lầm lạc, không còn có thể sai lầm, đã 
trở nên tuyệt đối vô nhiễm, tình trạng mà chỉ có tuệ minh sát mới 
có thê đem lại. Và đây là giải thoát (vimutti), bước ra ngoài 
(nissarana) vòng luân hồi (samsàra) lần quần sanh tử triền miên. 
Giờ đây ta hãy tự nhắc lại tuyên ngôn của Đức Thế Tôn trong 
phần mở đầu kinh Niệm Xứ, Satipattthàna Sutta: 


"Pháp Niệm Xứ là con đường duy nhất để chúng sanh tự thanh 
lọc, nhăm vượt qua khỏi phiên não và ta thán, diệt trừ đau khô và 
ưu phiên, đạt đên chánh đạo và chứng ngộ Niệt Bàn. ” 


Tóm Lược 


Như đã thảo luận ở phần trên, khởi điểm trong hệ thống quản trị 
và giáo huấn của Đức Phật (Buddha-sàsana) là giới, hay tác 
phong đạo đức. Đứng vững hai chân trên nền tảng giới đức, hành 
giả phải cố gắng thuần hóa, khép cái tâm chao động vào khuôn 
khổ kỹ cương. Đức Phật chỉ dạy hàng môn đệ những đường lối 
và phương tiện để chế ngự khẩu nghiệp và thân nghiệp bát thiện. 
Đã thuần hóa lời nói, kiểm soát hành động và nuôi mạng trong 
sạch bằng cách hành nghề sinh sống chân chánh, hành giả vững 
vàng thiết lập cho mình một nếp sống đạo đức thanh cao. Trong 
khi luyện tập tự chế thân và khẩu, hành giả cũng nên canh phòng 
những cánh cửa của giác quan -- thu thúc lục căn -- bởi vì nếu lơ 
đểnh lãng quên canh phòng sáu cửa giác quan, các tư tuởng bất 
thiện sẽ từ từ lẫn chen vào, lấn át dần dần và xâm chiếm tâm. 
Hành giả cố gắng giữ tâm quân bình bằng cách đây lui những ưa 
thích và ghét bỏ, và kiên trì thu thúc lục căn, ăn uông độ lượng và 
luôn luôn giác tỉnh, không ngừng chú niệm. 


Bây giờ, nếu kiên trì chuyên cần và giác tỉnh chú niệm, hành giả 
sẽ tiến bộ vững chắc và bắt đầu công phu khó khăn hơn, là hành 
thiền. Hành giả chọn một đề mục hành thiền thích hợp với tâm 
tánh mình và liên tục thực hành, không để gián đoạn. Chuyên cần 
làm như vậy, một ngày nọ hành giả sẽ chế ngự mọi chướng ngại 
tinh thần, hoàn toàn kiểm soát cái tâm chao động của mình và 
thành đạt tâm định vắng lặng. Với thân khẩu thanh tịnh, lục căn 
thu thúc và tâm thuần hóa, hành giả hoàn toàn làm chủ lấy mình. 


Khi đã hoàn bị trong pháp tu tập về giới và định (sìla-sikkhà và 
samàdhi-sikkhà), hành giả tận lực thành tựu trí tuệ thật sự, tuệ 
minh sát, bằng cách thấy tất cả mọi sự vật đúng theo thực tướng 
của nó (yathàbhutam). Thấy đúng thực tướng của vạn pháp, như 
đã thảo luận ở phần trên, là thấy bản chất vô thường, khổ, vô 
ngã, của tất cả các pháp hữu vi. Đối với vị đệ tử của Đức Phật mà 
chuyên cần hành thiền như vậy "thế gian" không phải là cái thế 
gian bên ngoài, hay là thế gian mà ta được biết xuyên qua kinh 
nghiệm, mà chính là thân và tâm của con người -- thế gian ngũ 
uần thủ. Chính cái thế gian mà hành giả cố gắng thấu triệt là vô 
thường, khổ và vô ngã. Và cũng chính cái thế gian sắc và danh 
ây mà Đức Phật hàm ý khi Ngài dạy Mogharàja: 


"Này Mogharäja, hãy luôn luôn giác tỉnh chú niệm, nhận thức rằng 
thê gian là hư không (sunna) -- từ bỏ ý niệm về một bản ngã 
thường còn -- nhờ đó mà có thê khắc phục Ma Vương (Màna, cái 
chêt). 


Phương pháp hành thiền minh sát bao hàm việc thành tựu tri kiến 
bằng cách quán chiếu trực tiếp. Và công phu trực tiếp quán chiếu 
đưa đến tự nương tựa nơi chính mình và tâm quân bình vững 
chắc. Tri kiến này vượt ra ngoài phạm vi trí thức, thoát ra ngoài 
mọi luận lý hay mọi diễn dịch có tánh cách khái niệm, hướng đến 
tình trạng thật sự chứng nghiệm đời sống và những gì liên quan 
đến cuộc sống. 


Hoàn toàn thấu triệt thực tướng của vạn pháp như vậy, hoàn toàn 
nhận thức bản chất thật sự của ngũ uân thủ như vậy và băng 
cách gội rửa mọi bợn nhơ tỉnh thân, hành giả "sông độc lập, 


không cố bám vào bắt luận gì trên thế gian." 


Người đọc sẽ ghi nhận rằng trong công trình tự thanh lọc thân 
tâm và tự làm chủ lấy mình, nhằm thành đạt giải thoát cuối cùng, 
như đã được trình bày, không có sự áp chế hay cưỡng bách từ 
bên ngoài, không có ban thưởng và hành phạt cho những hành 
động đã làm hoặc thiếu sót bỏ qua không làm. Tình trạng giải 
thoát ra khỏi mọi bợn nhơ tinh thần tuyệt đối và trọn vẹn nằm 
trong tay chính ta, không do ai khác -- dầu người hay thần linh. 
Cánh cửa đưa đến giải thoát rộng mở, không có song sắt, song 
hồng hay chốt, khóa, trừ phi chính con người tự tạo ra những 
chốt, những khóa, những song hồng hay những song sắt ấy. Dầu 
một vị Phật chí tôn chí thánh cũng không thể tháo gỡ cho con 
người những thằng thúc của vòng luân hồi, mà chỉ có thể dạy 
bảo, rọi sáng con đường. Con đường là: giới, định, tuệ. 


Tất cả những vấn đề của kiếp nhân sinh có thể rút keo gọn lại 
thành một vấn đề duy nhất là vân đề dukkha, đau khổ hay bắt toại 
nguyện. Và giải pháp cho vân đề mà từ nghìn xưa chư Phật -- 
những bậc Toàn Giác, những đắng Chánh Biến Tri trong tam thế - 
- đã giáo truyền là Bát Chánh Đạo. Công hiệu của con đường này 
nằm trong công trình thực hành con đường. Con đường hành 
thiền của Đức Phật, tức Bát Chánh Đạo, vẫn còn vầy tay kêu 
khách hành hương mệt mỏi hãy lần bước đến trạng thái châu 
toàn và thanh bình an lạc của Niết Bàn. "Cuộc hành trình xa xôi 
ngàn dậm cũng chỉ bắt đầu bằng một bước đi", và như lời người 
xưa, "vài người nhanh chân rảo bước, vài người chẳm rải đưa 
chân, vài người khác nữa bò lết một cách đau khổ, nhưng tất cả 
những ai tiếp tục tiến hành sẽ đến mục tiêu." 


[1] Xem Phụ bản V, câu chuyện lý thú về một người hành thiên. 
[2] Xem kinh Jdàgara Suffa, Devatà Samyutfta, I. 6. 

[S] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 226. 

j4] Samyuffa Nikàya, Tạp A Hàm, v, 115. 


[5] Satipatthàna Commentary, Bản Chú Giải Kinh Niệm Xứ. 





[7]Xem Phụ bản VI, Loại Trừ Những Tư Tưởng Bắt Thiện. 
[8] Samyutfta Nikàya, Tạp A Hàm, v, 170 
[9Ị Trích từ tập The Cenfturies Poetry, quyền 2, trang 153-155. 


[10] Samyuffa Nikàya, Tạp A Hàm, ï, 4. 








[11] Xem Phụ bản IV, Pháp Triên Cái. 





8. Ẻ lý, 
9. bỏn xẻn, và 
10. vô minh. 


Các thằng thúc này pH sanh tùy thuộc nơi @ Láy:-Š căn và hư 





đọc quyền The Way of Mindfulness (f (Kandy: BPS), băn 1 142. 





[13] 1. Niệm, 2. trạch pháp, 3. tắn, 4. phỉ, 5. an 6. 
đọc chương "Thắt Giác Chi" trong sách này. 





định, 7. xả. Xin 





[14] Sabbe dhammà nàlam abhinivesayati, Majjhima Nikàya, 


Trung A Hàm, I,251. 

[15] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, ¡, 39. 

[16] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 22. 

[17] Xem Phụ bản IV, Pháp Triền Cái. 

[18] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, ii, 13. 

[19] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, ¡, 100. 

[20] Angufftara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, ¡, 61. 

[21] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 372. 

[22] Xem Phụ bản III, Chánh Tinh Tắn. 

[23] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 116/III. 85. 

[24] Samyufta Nikàya, Tạp A Hàm, ii, 51. 

[25] Samyufta Nikàya, Tạp A Hàm, II, 44. 

[26] Samyufta Nikàya, Tạp A Hàm, ii, 23 

[27] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm 10611. 263. 

[28] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm ii, Catukka Nipàfa 49; 
Anguftara Nikàya, Part l, do Đại Đức Nyanaponika dịch (Kandy: 
BPS) Wheel 155/158, trang 86. 

[29] Có bảy khuynh hướng ngủ ngâm: 1) tham dục, 2) ác ý, 3) tà 
kiên, 4) hoài nghi, 5) ngã mạn, 6) luyên ái vào kiếp sinh tôn, 7) vô 
minh (kàma-raga, patigha, ditthi, vicikicchà, màna, bhava-ràga, 
avijà) -- Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, II, 254; Anguftara Nikàya, 
Tăng Nhứt A Hàm víii, 11.12. 


PHỤ BẢN I 


Tôi Nghe Như Vầy 


Lúc bấy giờ một vị tỳ khưu đến hầu Phật, đảnh lễ Ngài và ngồi lại 
một bên. Khi đảnh lễ xong vị tỳ khưu bạch: 


"Bạch Đức Thế Tôn, người ta nói, Sống đúng theo Giáo Pháp _ 
(dhamma-vihàri). Bạch Đức Thê Tôn, một vị tỳ khưu sông như thê 
nào là đúng theo Giáo Pháp?” 


1) Nơi đây, này tỷ khưu, một vị tỷ khưu thông SUỐT. thấu đáo Giáo 
Pháp và suốt ngày sống với sự hiều biết thấu đáo ấy, không tìm 
nơi vắng vẻ, không hành thiền. Vị tỳ khưu ấy được gọi là người 
sống thiên về pháp học, vị ấy không sống đúng theo Giáo Pháp. 


2) "Lại nữa, này tỳ khưu, một vị tỳ khưu dạy người khác Giáo 
Pháp, cặn kẻ, với đầy đủ chỉ tiết như mình đã được nghe, như 
mình đã thông suốt thấu đáo; vị ấy suốt ngày cố thuyết phục, làm 
cho người khác hiểu Giáo Pháp, không tìm nơi vắng vẻ, không 
hành thiền. Vị tỳ khưu ấy được gọi là người cố giáo huấn người 
khác, nhưng không sống đúng theo Giáo Pháp. 


3) "Lại nữa, này tỳ khưu, một vị tỳ khưu lặp ởi lặp lại Giáo Pháp, 
cặn kẻ, với đầy đủ chỉ tiết như mình đã được nghe, như mình đã 
thông hiểu thấu đáo; vị ấy suốt ngày lặp đi lặp lại, không tìm nơi 
vắng vẻ, không hành thiền. Vị tỳ khưu ấy được gọi là người cố lặp 
đi lặp lại, nhưng không sống đúng theo Giáo Pháp. 


4) "Lại nữa, này tỳ khưu, một vị tỳ khưu hướng tâm về Giáo Pháp, 
suy tư, nghiền ngắm lời dạy như đã được nghe, như đã thông 
suốt thấu đáo; vị ấy suốt ngày suy gẫm về Giáo Pháp, không tìm 
nơi vắng vẻ, không hành thiền. Vị ấy được gọi là suốt ngày 
nghiền ngắm Giáo Pháp, nhưng không sống đúng theo Giáo 
Pháp. 


5) "Tuy nhiên, này tỳ khưu, một vị tỳ khưu thông suốt thấu đáo 
Giáo Pháp, không dành hết thì giờ sống với sự thông suốt ấy mà 
tìm nơi vắng vẻ và hành thiền. Quả thật vậy, này tỳ khưu, vị ấy 
quả thật sống đúng theo Giáo Pháp. 


"Này tỳ khưu, quả thật vậy, Như Lai tuyên ngôn: người cố gắng 
học, người cố gắng dạy, người cố găng lặp đi lặp lại, người 
nghiền ngắm suy tư và người sống đúng theo Giáo Pháp. 


"Những gì mà, do tâm từ tâm bi, một vị thầy nên dạy môn đệ 
mình, Như Lai đã dạy các con. Đây là những gốc cây, những nơi 
hoang vắng yên tĩnh; hãy hành thiên, này tỳ khưu, không nên dễ 
duôi buông lung, không nên để về sau phải hối tiếc. Đó là lời mà 
Như Lai kêu gọi các con." 


-- (Anguftara Nikàya, Pancaka Nipàta 73) 


PHỤ BẢN II 
Nếp Sống Phạm Hạnh (Brahma-vihàra) 
Brahma-vihàra, tứ vô lượng tâm, là một đề mục hành thiền khác 
mà bất cứ ai cũng có thể thực hành và gặt hái lợi ích. Danh từ 
"brahma" có thể được dịch là tuyệt diệu, cao cả, thù thắng, hay 
cao quý, và "vihàra" là nếp sống. Như vậy, Brahma-vihàra là nếp 
sống cao thượng, cũng được gọi là tứ phạm trú, hay bốn nơi trú 
ân của bậc phạm hạnh, hay của chư Phạm Thiên. Cũng có thể 
xem là "nghệ thuật sống cao cả", "lối sống cao siêu nhất" (trong 
thế gian). 


Có bốn loại tâm như vậy là: 


Từ, hay tình thương bao quát đồng đều (mettà) 
Bi, lòng trắc ân thương hại (karunà) 

Hỷ, lòng hoan hỷ có tánh cách vị tha (mudità) 
Xả, tâm quân bình (upekkhà). 


Đó là bốn phẩm hạnh dẫn đến lối sống cao thượng. Bón đức độ 
này loại trừ tánh ích kỷ và trạng thái bất hoà và đồng thời tạo nên 
đức vị tha, trạng thái hòa hợp và tình huynh đệ. Cũng được xem 
là bốn trạng thái tâm vô lượng vô biên (appamannàyo), tứ vô 
lượng tâm, bởi vì đây là bốn đức tánh cao thượng được rộng mở 
bao trùm tất cả chúng sanh, không trừ bỏ chúng sanh nào, bất 
luận nòi giống, chủng tộc, giai cấp, màu da, tín ngưỡng, Đông hay 
Tây. Subha-vimokkha là một danh từ khác để mô tả bốn loại tâm 
cao thượng này. Vimokkha là giải thoát, làm cho được tự do, 


subha là tốt đẹp. Đây là giải thoát tâm (vimokkha) mình bằng cách 
nhìn những gì tốt đẹp nơi người khác. Thay vì nhìn vào và chỉ 
thấy cái xấu cái hư, hành giả nhìn phần tốt đẹp của người, để trau 
giồi và phát triển bốn trạng thái tâm cao thượng: từ, bi, hỷ, xả. 


Sâu ân ngủ ngầm bên trong mọi người có những tánh hư tật xấu 
đủ loại, những điều hư xấu ấy tự nhiên bộc lộ thành những tư 
tưởng xấu xa bắt thiện, khởi sanh đến con người. Tuy nhiên, nên 
ghi nhận rằng tất cả, và mỗi tật xấu đều có một đức tánh đối 
nghịch; vậy, có thể phát triển một đức tánh để khắc phục và loại 
trừ một ô nhiễm. 


Trong khi phát triển tâm vô lượng (từ, bi, hỷ, hay xả) ta không loại 
bỏ bất luận chúng sanh nào. Những đức tánh này không có sự 
phân biệt nào giữa người và người, xem người này là thấp, người 
kia là cao hơn, giàu hay nghèo hơn, mạnh hay yếu hơn, thông 
minh sáng suốt hơn hay tối tăm ngu muội, ở giai cấp bà la môn 
hay candàla (chăn đà la) hoặc theo Thiên Chúa Giáo, Ấn Độ 
Giáo, Do Thái Giáo, Hồi Giáo hay Phật Giáo v.v... vì như đã thấy 
ở phần trên, những tâm cao thượng tuyệt hảo này là vô lượng vô 
biên, và không quá trễ hơn khi, dựa trên những nguyên tắc sai 
lầm, ta cô găng phân chia con người ra từng nhóm, thì ngay lúc 
ấy ý niệm chia rẽ lẫn chen vào, những đức độ vô lượng sẽ có giới 
hạn, vô biên trở thành có biên giới. Như vậy là trái nghịch với lý 
tưởng cao cả của bốn loại tâm thù thắng cao siêu này. Brahma- 
vihàra, tứ vô lượng tâm, cũng có thể được áp dụng như một đề 
mục hành thiền gọi là "brahma-vihàra bhàvanà", công phu trau 
giồi những trạng thái tâm cao siêu bằng pháp hành thiền. Qua 
pháp hành nhằm phát triển những đức hạnh tích cực này, hành 
giả có thể lắng tâm an trụ và thanh lọc, làm cho tâm trong sạch. 


Khi niệm tứ vô lượng tâm, hành giả thấy dễ dàng hơn nếu bắt 
đầu bằng chính mình. Thí dụ như bắt đầu niệm: "ùớc mong tôi 
được an vui hạnh phúc, không bịnh hoạn, không phiền lụy, v.v..." 
Rồi nghĩ đến thầy tổ, bạn bè, những người mà đối với họ mình 
không thương cũng không ghét và sau cùng, đến những người 
xem là thù nghịch (nếu có, nhưng không nên tạo ra trong tâm một 
người thù), và rải đến họ những tư tưởng từ ái. Có thể hình như 
rất khó rải tâm từ đến người mà mình xem là thù nghịch, nhưng 


chính việc khó làm ấy sẽ phá vỡ hàng rào ngăn cách. Tâmtừ _ 
phải được rải khắp đồng đêu mà không có sự hạn định chăm chê 
hòa giải nào. 


Ta có thể hỏi tại sao rải tâm từ đến mình trước. Có phải là ích kỷ 
không? Thoáng nghe qua hình như đúng vậy, nhưng ta sẽ thấy 
rằng làm như thế ta sẽ rải tâm từ đến người khác dễ dàng hơn. 
"Tôi thích được an vui hạnh phúc. Vậy, ước mong rằng chúng 
sanh khác cũng được an vui, hạnh phúc”. “Tôi như thế nào, người 
khác cũng được như thế ấy, người khác như thế nào tôi cũng 
được như thế ấy", và chúng ta trau giồi tâm từ đối với tất cả. 


Câu 130 của kinh Dhammapada (Pháp Cú ) dạy: 


"AI cũng run rợ trước hình phạt, 
Tất cả đều quý trọng đời sống. 
Hãy lẫy bụng ta so lòng người, 
Không nên giết chóc, 

Cũng không nên làm cho ai giết. " 


|. Tâm Từ (Mettà) 


Mettà (Skt. maitri) là lòng ước muốn rằng tất cả chúng sanh, 
không có bắt luận hạn định nào, đều được an vui hạnh phúc. Tâm 
từ (mettà) là đặc tánh của người bạn lành. Kẻ thù trực tiếp của 
tâm từ là tánh hung dữ, lòng sân hận, còn người thù mang lốt bạn 
của tâm từ là tình thương thiên về xác thịt, sự thương yêu trìu 
mến có tánh cách tham dục hay lòng luyến ái vị kỷ (pema), những 
trạng thái tâm khác hẳn với tâm từ. Tình thương thiên về xác thịt, 
khi sâu ân lẫn núp dưới lốt tâm từ, có thể gây nhiều tai hại cho 
mình cũng như cho người khác. Ta phải cân mật canh phòng kẻ 
thù mang lốt bạn này, tức lòng tham ái muốn chiếm làm sở hữu 
của mình. Nếu tình thương là hậu quả trực tiếp của lòng ham 
muốn, bám níu và cố giữ cho mình thì thật sự là không phải tâm 
từ. 


Có lòng thương một người hàm ý là đem lòng luyến ái, bám níu 
vào người mình thương, và nêu người kia cũng thương yêu mình 
như thê ây, ắt có sự trói buộc giữa hai người, nhưng khi phải xa 


lia nhau hoặc khi tình thương phai lạt thì ta trở nên đau khổ và có 
thể hành động điên rồ. Khi giảng về khổ đế của Tứ Diệu Đế Đức 
Phật dạy: "Sống chung với người mình không ưa thích là khổ, xa 
lia người thân yêu là khổ." Tuy nhiên, tâm từ là trạng thái tâm cao 
thượng vô cùng trong sạch, không bám níu, luyến ái hay dính 
mắc vào bất luận gì. 


Quả thật khó thương yêu một người mà không có chút luyến ái 
nào, thương một cách vô tư, không có ý niệm tự ngã, ý niệm về ta 
và của ta; bởi vì từ thủa nào con người luôn luôn ôm ấp dưỡng 
nuôi cái "ta" một cách sâu ân trong lòng. Thương mà không có sự 
phân biệt nào giữa cái này với cái kia, không đặt một ranh giới 
nào giữa người này với người khác, xem tất cả mọi người là anh, 
là chị, thương bao quát đồng đều vô hạn định, một tình thương 
như thế xem hình như không thể có. Tuy nhiên, những ai đã cố 
gắng thê hiện, dầu ở mức độ ít oi khiêm tốn nào, sẽ được ân 
thưởng và sẽ thấy không hoài công. 


Những tư tưởng thù nghịch và sân hận rất là tai hại và gây rất 
nhiều tồn hại cho người nuôi dưỡng nó. Khi lòng sân trồi dậy họ 
có thể hành động giống như thú. Đó là tâm trạng si mê của con 
người. Điều này đúng trên bình diện cá nhân cũng như ở tầm 
mức quốc tê. 


Mettà, tâm từ là chất liệu giải độc hữu hiệu nhất để tiêu trừ lòng 
sân hận bên trong, mà cũng là phương thuốc trị liệu công hiệu 
nhất để giải trừ tâm sân của những ai nóng nảy phiền giận mình. 
Chúng ta hãy bủa rộng tâm từ vô lượng vô biên, bao trùm những 
ai cần đến. Tình thương là ngôn ngữ của tâm. Tình thương là sức 
mạnh nối liền, kết hợp lại với nhau những quả tim, nhằm hàn gắn 
những vết thương lòng và thống hợp con người trong tình huynh 
đệ thật sự. Khi được trau giôi đến mức độ cao siêu, tâm từ hình 
như có một năng lực hấp dẫn phi thường. Bằng cách rải những 
rung động từ ái ta có thể ảnh hưởng và cảm hóa người khác. 


Với tình thương, con người tăng trưởng dồi dào kho tàng hạnh 
phúc của nhân loại, làm cho thế gian tươi sáng hơn, cao quý hơn, 
trong sạch hơn, hơn là bằng cách nào khác. Không có bất hạnh 
nào tệ hại hơn sân hận, có lời nói như vậy, và trước cơn giận dữ 


thù nghịch của kẻ khác, không có gì châu toàn hơn là tắm lòng từ 
ái, tâm lòng mà trong đó sân hận đã cáo chung. Tâm từ là một 
năng lực tích cực. Mỗi hành động thắm nhuằn tình thương đều 
được thể hiện với tâm trong sạch hỗ trợ, giúp đỡ, khích lệ, làm 
cho con đường của người khác được dễ dàng, suôn sẻ và thuận 
lợi chinh phục đau khổ, thành đạt hạnh phúc tối thượng. 


Phương cách trau giỗồi tâm từ là suy niệm về những hiểm họa do 
lòng sân hận gây nên và những lợi ích của tâm không thù hận. 
Nếu suy tư đúng theo chiều hướng của thực tại, đúng theo lý 
nghiệp báo, thì thật sự là không có ai, không có gì để hận thù, 
rằng oán ghét thù hận là lối cảm xúc điên rồ chỉ dẫn vào đêm tối, 
ngày càng tối tăm hơn. Đó là lối cảm xúc ngăn chận con đường 
dẫn đến chánh kiến. 


Sân hận hạn chế, tâm từ phóng thích. Sân hận bóp nghẹt; tâm từ 
buông thả. Sân hận đem lại hối tiếc; tâm từ đưa đến an lạc. Sân 
hận khuấy động; tâm từ lắng dịu, tĩnh lặng, an trụ. Sân hận chia 
rẽ; tâm từ hoà hợp. Sân hận làm chai cứng; tâm từ làm dịu hiền. 
Sân hận gây trở ngại; tâm từ hỗ trợ. Và như thế ấy, do nhờ khảo 
sát và trị giá đúng mức hậu quả tai hại của sân hận và lợi ích của 
tâm từ, ta nên trau giỗi lòng từ ái. 


Tâm từ 


Cũng như bà từ mẫu thương yêu con, 
Người con duy nhất của bà, 

Với tình thương không giới hạn. 

Mở rộng, nới xa, 

Mênh mông vô bờ bến -- 

Và, cho con, bà có thể hy sinh 

Tánh mạng của chính bà -- 

Cùng thế ấy, hãy nới rộng tình thương 
Của chúng ta đối với tất cả chúng sanh, 
Phương Đông, Phương Tây, Phương Bắc và phương Nam, 
Phía dưới, phía trên -- 

Mở rộng và mở rộng ra, 

Vô lượng, không biết mệt. 

Xa thẩm, không thể đo lường. 


Một tình thương thuần khiết, 

Không pha lẫn luyến ái -- và như thế 

Kẻ điên rô không thê hiễu; 

Nhưng bậc thiện trí thì thấu hiễu, 

Và thấu hiểu, thông suốt đây đủ 

Giá trị vàng ngọc của nó. ” 

(Kassapa Thera, dựa theo bài kinh Meftà Sufta) 


II. Tâm Bi (Karunà) 


Karunà, tâm bi, được định nghĩa là: “Đức tánh làm cho tâm rung 
động trước hoàn cảnh nguy khốn của kẻ khác", "đức tánh làm 
khởi sanh những cảm xúc dịu hiền trước cảnh tượng khổ đau của 
người khác”. Hung dữ, bạo tàn là kẻ thù trực tiếp của tâm bi 
(karunà), trong khi ấy phiền muộn âu sầu, mặc dầu có thể xem 
hình như bạn, nhưng thật sự không phải lòng trắc ân thương hại 
và phát tâm muốn giúp người hoạn nạn, mà chỉ là người thù gián 
tiếp hay kẻ thù mang lốt bạn. Chúng ta phải cố gắng phân biệt rõ 
ràng loại tâm bi nào là đúng thật và loại nào là giả. Người có tâm 
bi không bao giờ gây tổn thương hay áp chế ai khác và tận lực 
làm vơi cạn nỗi sầu của người, tạo tình trạng an lành cho mình và 
cho tất cả, không có bất luận sự phân biệt nào. 


Karunà, tâm bị, là lòng trắc ân thương người. Đây là phẩm hạnh 
cao cả làm cho quả tim của con người thánh thiện rung động 
trước tình trạng đau khô của thê gian. 


Karunà có đặc tánh của bà mẹ lúc nào cũng suy tư, hành động và 
nói những lời êm dịu để an ủi con trong cơn phiền muộn âu sầu. 
Người có tâm bi không thể chịu đựng những đau khổ của kẻ 
khác, và không bao giờ bạo động. Mức độ tuyệt đỉnh của tâm bi là 
hoàn toàn tận diệt mọi hình thức bạo động. Nguyên nhân kế cận 
làm phát sanh tâm bi là nhìn thấy hoàn cảnh tuyệt vọng của 
người khốn khổ. Đúng theo giáo huấn và gương lành mà Ngài 
ban truyền, Đức Phật là bậc Đại Bi (Mahàkàrunika). Ngài ban rải 
tâm bi rộng lớn đến tất cả chúng sanh và không bao giờ khuyến 
khích cãi vã, thù nghịch và bạo hành. Có lần Ngài dạy các vị đệ tử 
như sau: "Như Lai không hê gây gỗ với thế gian, chính thế gian 
gây gỗ với Như Lai. Người sống đúng theo Giáo Pháp không cãi 


vã với bắt cứ ai trong thế gian." [1] Toàn thể giáo huấn của Đức 
Phật đượm nhuân đức hạnh bi mân cao thượng. 


Bi mẫn và bạo tàn không thể cùng tồn tại chung. Tâm bi xây dựng 
trong khi hung bạo tiêu diệt. Người ích kỷ, người ôm ấp dưỡng 
nuôi những ý tưởng chỉ biết mình, không thể trau giồi tâm bi. Con 
người biết hy sinh quyền lợi riêng tư của mình, con người vị tha 
bát cầu lợi, cũng thắm nhuần tâm mình với những tư tưởng bi 
mẫn trong sạch tinh khiết và lòng muốn cứu giúp và phục vụ 
người khác. Người ích kỷ không thể thật sự phục vụ ai, bởi vì 
chính động cơ thúc đây họ phục vụ đã mang tính chất vị kỷ, do đó 
ngăn cản họ làm điều gì thật sự tốt đẹp. Không quá trễ hơn khi 
lòng vị kỷ cố hữu trồi dậy và làm chủ tình hình thì họ không còn 
giữ tâm trắc ân dịu hiền nữa. Chính lòng trắc ân dịu hiền và 
thương người hoạn nạn khổ đau sẽ khắc phục tâm chai đá dững 
dưng cứng rắn. 


Nếu rứt bỏ, tách rời tâm bi ra khỏi giáo huấn của Đức Phật ắt ta 
bỏ đi phần nòng cốt và tinh túy của Phật Giáo, bởi vì tâm bi là nền 
tảng của tất cả những phẩm hạnh, những gì tốt đẹp và chánh 
đáng và tất cả những hạnh lành trên đều được sanh ra từ bào 
thai tâm bi (karunà nidhànam hi sìlam). 


Tắt cả những phẩm hạnh (pàramità, ba-la-mật) mà một vị Bồ tát -- 
người có nguyện vọng trở thành Phật -- gia công trau giồi, đều 
khởi sanh từ tâm bi. Tâm bi do trí tuệ, hay chánh kiến, hướng 
dẫn, và trí tuệ do tâm bi hướng dẫn. Hai yếu tố này mật thiết đi 
chung với nhau và là quy tắc dẫn đạo nòng cốt của Phật Giáo. 


Tâm bi chắc chắn không phải là một trạng thái tâm thoáng phớt 
qua. Nó thật sự là cái gì mạnh mẽ và vững bền. Trước một người 
đang nguy khốn, chính tâm bi thúc đầy ta có hành động hỗ trợ, 
giúp người ấy vượt qua khỏi hoàn cảnh khó khăn. Và như vậy ta 
cần phải có ý chí dũng mãnh. 


Người ta say mê học hỏi những loại máy móc khác nhau mà khoa 
học sáng chế. Nhu cầu cấp bách hơn là học hỏi, khảo sát cái tâm, 
guồng máy phức tạp của con người. Chính sự nghiên cứu học hỏi 
này mới làm sáng tỏ mọi hiểu lầm giữa người và người. 


Có những vần thơ rằng: 


"Phần lớn đời sống như sương mờ, như bọt nước, 
Có hai điều vững chắc như tảng đá; 

Tình thương, trong cảnh hoạn nạn của người, 
Lòng quả cảm, bên trong chính mình." 


III. Tâm Hỷ (Mudità) 


Hoan hỷ trong sự thành công của kẻ khác là trạng thái tâm cao 
thượng thứ ba, được gọi là mudità, tâm hỷ. 


Đây không phải chỉ là vui vẻ hỷ hạ suông mà là một niềm vui chân 
thật, vị tha, chia sẻ với người thành công. Người thù trực tiếp của 
tâm hỷ là ganh ty và kẻ thù gián tiếp là bãi buôi mừng rỡ. Ganh ty 
là một tật xấu làm ô nhiễm tâm và gây buồn khổ cho con người 
nuôi dưỡng nó. 


Khi người khác lâm cơn hoạn nạn thì ta mở lòng trắc ân thương 
xót và cố gắng giúp họ ra khỏi cảnh nguy khốn. Nhưng để chia sẻ 
niềm vui trong sự thành công của người thì ta cần phải có tâm hỷ. 
Đây là đức tánh làm cho ta thành thật chia sẻ niềm vui với sự 
thành công của người, cũng như hân hoan vui vẻ với sự thành 
công của chính ta. 


Con người ganh ty không thể cảm nghe hạnh phúc khi người 
khác tiến bộ hay thành công, trái lại, lấy làm thích thú khi có ai 
thất bại và rủi ro. Vài người cha mẹ ganh ty với gia đình khác, vì 
trong nhà người ta con cái công thành danh toại, còn con nhà 
mình thì hư hỏng. Quả thật vô nghĩa lý, vì như vậy chỉ tự chuốc 
lầy hậu quả buồn phiền. 


Ganh ty là một tật xâu mà hình như hầu hết những hạng người 
khác nhau trong xã hội -- trí thức, chánh trị gia và chí đến những 
người cao sang quyền quý v.v... -- đều chia sẻ. Nếu quả thật là 
vậy, thì có cần nói đến những người nghèo khổ và thất học 
không? Tuy nhiên, đôi khi những người này còn ít vị kỷ và hợp 
tác dễ dàng hơn. Thay vì ôm ấp dưỡng nuôi những tư tưởng 


ganh ty, chúng ta phải tận lực gia công quyết chí vượt qua khỏi 
mọi trở ngại và viên mãn hoàn thành ước vọng của mình. Hãy ghi 
nhớ rằng cái nghiệp của ta có vai trò quan trọng trong cuộc sống 
của chúng ta. 


Mudità, tâm hỷ, là thái độ ngợi khen một người, tâm hỷ loại trừ ác 
cảm. Do công phu hành thiền và khảo sát những thăng trầm của 
kiếp sống chúng ta sẽ có thê trau giồi đức hạnh cao cả này và 
hoan hỷ với tình trạng an lành, hạnh phúc và tiến bộ của người 
khác.. Khi chúng ta đã thuần thục, thành thật vui với niềm vui của 
người khác, thì tâm ta trở nên trong sạch tinh khiết và cao 
thượng. Thấy người bụng đói ta cho thức ăn với tâm bi (karunà). 
Khi ăn xong, người ấy hết đói và cảm nghe thoải mái vui vẻ, ta 
cũng nghe vui vẻ hân hoan. Một hành động bất vụ lợi như vậy 
đem lại cho ta niềm vui tinh khiết trong sạch, tâm hỷ (mudità). Đến 
đây ta nhận thức rõ rằng những trạng thái tâm cao thượng này 
tác động chung và hỗ trợ lẫn nhau. 


IV. Tâm Xả (Upekkhà) 


Trạng thái tâm cao thượng thứ tư, và cuối cùng là tâm xả, 
upekkhà. Đây là "tâm quân bình”, bình thản và không phải là 
trạng thái dửng dưng lãnh đạm. Xả là hậu quả của tâm an trụ 
vắng lặng. Bốn phẩm hạnh cao thượng từ, bi, hỷ, xả liên quan và 
tùy thuộc lẫn nhau rất mật thiết, nhưng chính tâm xả luôn luôn 
canh phòng ba tâm kia. Xả là đức tánh trọng yếu nhất, sâu sắc 
nhất và cũng khó trau giồi nhất. 


Đời sống không phải là một vườn hoa hồng. Ta phải cần nhiều 
nhẫn nhục, tinh tân và ý chí bất lay chuyển để trau giồi những đức 
hạnh ấy và đồng thời tránh khỏi ích kỷ hay thiên vị. Xả, hay tâm 
quân bình, lãnh đạo, hướng dẫn ba loại tâm cao thượng kia, giữ 
hành giả trong vị trí an toàn và đem lại niềm tin nơi chính mình, 
không ỷ lại nơi ai khác. 


Tất cả chúng ta đều phải đối phó với tám thăng trầm của đời sống 
(attha loka dhamma, tám pháp thế gian): được và thua, danh 

thơm và tiếng xấu, ca tụng và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ. 
Và khi đã chạm trán với những kinh nghiệm phũ phàng ấy thì quả 


thật là khó mà không chao động. Nhưng người đã có trau giồi đầy 
đủ tâm xả thì không phiền lụy. Người ấy không lay chuyển. Giữa 
những lời ca tụng và khiển trách, dầu hạnh phúc hay đau khổ, 
người ấy vẫn vững chắc như tảng đá sừng sựng giữa cơn gió lốc. 
Lễ dĩ nhiên đó là thái độ của chư vị A La Hán, bậc Toàn Thiện. 
Các Ngài được mô tả như sau: 


"Bậc Thiện Trí từ bỏ tất cả, không nắm giữ bát luận gì trên thế 
gian. Các Ngài không thốt ra lời nào với ân ý tham ái. Dầu gặp 
phải hạnh phúc hay đau khổ các Ngài cũng không để tinh thần 
bồng bột hay suy sụp." Những người kém hơn cũng vậy, dầu 
không toàn thiện, nhưng khi đã am tường bản chất thật Sự của 
kiếp sinh tồn với những thăng trằm của nó và đã trau giồi tâm xả, 
cũng có thể đương đầu với cuộc sống lên xuống bất thường một 
cách can đảm. Những vị này có thể thấy sự vật phát sanh và hoại 
diệt như thế nào đúng trong bối cảnh của nó. Không lo âu và vọng 
động, các Ngài có thể nhận thức những gì phù du là tạm bợ. 
"Tâm vắng lặng .. . tiếp tục tiến bước, trong hạnh phúc cũng như 
bất hạnh, đều đặn như cái đồng hồ, trong cơn giông tố." [2] 


Nguyên nhân kế cận làm cho tâm xả khởi sanh là sự thấu hiểu 
rằng mỗi chúng sanh là kết quả của cái nghiệp (kamma) của 
mình. Kẻ thủ trực tiếp của tâm xả là bám níu, luyến ái, và người 
thù gián tiếp mang lốt bạn là lòng chai đá dửng dưng, thờ ơ lãnh 
đạm. 


Nhằm trau giỗi tâm xả, một kiến thức về lối tác động của lý nghiệp 
báo, nhân sanh quả (kamma- vipaka) như thế nào, quả thật vô 
cùng thiết yếu. Trong ánh sáng của lý nghiệp báo (kamma) ta sẽ 
có thể phát triển thái độ buông xả đối với tất cả chúng sanh, chí 
đến các vật vô tri vô giác. 


Upekkhà, tâm xả, gác qua một bên cả hai, bám níu (anurodha) và 
phần uất (virodha). Đó là hai cực đoan. Người hành thiền đã đi 
trên Trung Đạo, thì không còn chạy theo cái vừa lòng hay ưa 
thích và xua đuổi điều phật ý hay ghét bỏ. Hành giả giữ tâm bình 
thản, quân bình, không giận dữ, phần nỘ, chán nản buôn phiền 
hay lo âu. Như Wordsworth ghi nhận: ' Những tâm hồn dũng 
mãnh nhất là những ai mà tiếng ồn ào của thế gian ít lọt vào tai 


nhất". Và hơn 2,500 năm trước đó Đức Phật dạy: 


"Đúng vậy, rỗng không thì kêu to, nhưng đây thi im lặng. 
Kẻ ngu như cái hũ trống; người trí như ao hô." [3] 


Mettà, tâm từ, bao trùm tất cả chúng sanh; karunà, tâm bi, gồm 
những chúng sanh đau khổ; mudittà, tâm hỷ, những chúng sanh 
dồi dào phong phú; và upekkhà, tâm xả, bao gồm cả hai, những 
gì thiện và những gì bất thiện, những gì yêu quý mến thương và 
những gì không ưa thích; những gì vừa ý và những gì phật lòng, 
những gì xấu xí và những gì đẹp đẽ, mà không có bắt luận sự 
phân biệt thiên vị nào. 


"... Hành giả chứng nghiệm phỉ lạc, đã phỉ lạc ắt tâm an trụ. Hành 
giả đượm nhuằn dồi dào tâm từ (mettà) và rải bủa xa rộng về một 
hướng. Cùng thế ấy hành giả rải tâm từ về hướng thứ nhì, thứ 
ba, thứ tư, bên trên, phía dưới, khắp quanh mình. Hành giả rải 
khắp đồng đều toàn thể thế gian với tâm tràn đầy từ ái, dồi dào, 
ngày càng rộng lớn, vô lượng vô biên, không căm hờn, không ác 
ý. Hành giả sống với tâm thắm nhuần tràn đầy bi mẫn (karunà), ... 
hỷ cảm (mudità), ...xả (upekkhà)... không ác cảm, không thù hận. 


"Tựa hồ như có đầm sen kia dễ mến, nước trong veo, mát mẻ, 

dịu ngọt, nằm giữa cồn bãi trắng phao ngoạn mục; và một người 
nọ từ hướng Đông, Tây, Nam hay Bắc, mệt mỏi nhuê nhoại dưới 
ánh năng nóng bức, kiệt lực, khát nước, miệng khô. Đến đầm sen 
người ấy mặc tình giải khát và tắm rửa tươi tỉnh. Cùng thế ấy .. 
người đã đến với Giáo Pháp và Giới Luật (dhamma-vinaya) mà 
Đức Phật đã ban truyền, đã trau giồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và 
tâm xả, cũng đạt đến trạng thái nội tâm vắng lặng -- Như Lai 
tuyên ngôn, chính với nội tâm vắng lặng mà người ấy theo đúng 
pháp hành thích nghi của người hành thiền." [4] 


PHỤ BẢN III 


Chánh Tinh Tần 


Chánh tỉnh tần có bồn tác dụng là: ngăn ngừa, dứt bỏ, phát triển, 
và củng cô. [5] 


1. Cái gì là tinh tẫn ngăn ngừa? 


"Nơi đây, người hành thiền đặt hết ý chí mình vào công trình ngăn 
ngừa, không để cho bất thiện pháp phát khởi; gìn giữ, không để 
cho những tư tưởng bát thiện chưa phát sanh có thể phát sanh. 
Vị này kiên trì cố gắng phát triển năng lực và dũng mãnh tăng 
cường tâm mình (để ngăn ngừa). 


"Nơi đây, khi hành giả thấy một hình thể, nghe một âm thanh, 
hưởi một mùi, nếm một vị, xúc chạm một vật, hoặc hay biết một ý 
tưởng, nhận biết rõ ràng dấu hiệu hay chỉ tiết (tức hành giả không 
để bị toàn thể hay chỉ tiết nào của đối tượng ấy gây xúc động). 
Hành giả chăm chú kiểm soát, cần mật canh phòng và chế ngự 
lục căn, không để cho những tư tưởng như khát khao ham muốn 
hay chán nản thất vọng, tội lỗi và bất thiện pháp xâm nhập vào 
như người không thu thúc lục căn (bị nó xâm nhập). Đó là tinh tấn 
ngăn ngừa.” 


2. Cái gì là tinh tẫn dứt bỏ? 


"Nơi đây hành giả đặt hết ý chí mình vào công trình dứt bỏ những 
tư tuởng tội lôi, bât thiện, đã phát sanh. VỊ này kiên trì cô găng 
phát triên năng lực và dũng mãnh tăng cường tâm mình (đê dứt 
bỏ). 


"Nơi đây hành giả không chấp nhận những dục vọng đã phát 
sanh mà dứt bỏ, tránh xa và xua đuổi, làm cho nó chấm dứt và 
tan biến. Cùng thế ấy (vị này tránh xa và xua đuổi) những tư 
tưởng sân hận và hung bạo đã phát sanh. Đó là tinh tấn dứt bỏ." 


3. Cái gì là tinh tẫn phát triển? 


"Nơi đây, hành giả đặt hết ý chí mình vào công trình tạo nên và 
phát triển những tư tưởng thiện chưa phát sanh. Vị này kiên trì cố 
gắng phát triển năng lực và dũng mãnh tăng cường tâm mình (để 
phát triển). 


"Nơi đây, vị hành giả phát triển những yếu tố của sự giác ngộ 
(thất giác chỉ), vốn đặt nền tảng trên cuộc sống ấn dật, trên sự 
dứt khoát buông xả, và trên sự chấm dứt mà cuối cùng đưa đến 
giải thoát. Thất giác chỉ là: niệm, trạch pháp, tấn, phỉ, an, định và 
xả. Đó là tinh tấn phát triển." 


4. Cái gì là tinh tẫn củng có? 


"Nơi đây hành giả củng cố đề mục hành thiền thích hợp của 


mình. Đó được gọi là tinh tấn củng cố. 


Đó là bốn tinh tân. Những bắt thiện pháp được đề cập ở đây là ba 
căn bắt thiện, nguồn cội của tất cả những nghiệp bất thiện. Đó là 
những tư tưởng tham ái, sân hận và si mê (lobha, dosa, moha). 
Tất cả những say mê khác đều kết hợp quây quần chung quanh 
ba căn cội này. Đối nghịch với ba căn này là ba căn thiện: không- 
tham, không-sân, không-si (alobha, adosa, amoha). 


Tác dụng của bốn nỗ lực này là giúp thành tựu viên mãn công 
trình hành thiền. Tứ chánh cần hay chánh tinh tấn là điều kiện tất 
yếu không thể không có, để đạt đến trạng thái định. Ta đã thấy 
rằng chánh tinh tắn nằm trong nhóm "định", và như vậy, liên quan 
mật thiết và tùy thuộc lẫn nhau với hai chỉ kia là chánh niệm và 
chánh định. Ba chỉ này sinh hoạt chung và cùng lúc với nhau. Nếu 
không có chánh tinh tấn ắt không thể khắc phục năm pháp triền 
cái [6]. Chánh tinh tấn tiêu trừ những tư tưởng bắt thiện vốn làm 
trở ngại sự lắng tâm và đàng khác, phát huy và củng cố những 
tâm sở thiện, nhằm phát triển trạng thái định. 


PHỤ BẢN IV 


Pháp Triền Cái (Nìvarana) 

"Này chư tỳ khưu, có năm chướng ngại làm cho ta mù quáng, 
không thấy, không hiểu biết và do đó cướp mắt trí tuệ của ta. 
Năm chướng ngại ấy kết hợp với đau khổ và không đưa đến Niết 
Bàn." [7] 


"Nìvarana", triền cái, có nghĩa là những gì làm trở ngại và ngăn 
chận sự phát triển tinh thần. Được gọi là triền cái hay chướng 
ngại tinh thần, bởi vì nó hoàn toàn đóng chắc, cắt đứt và ngăn 
chận. Nó khóa hẳn cánh cửa mở vào giải thoát. Năm ấy là gì? 


Tham dục (kàmacchanda), 

Oán ghét (vyàpàda), 

Hôn trầm và dã dượi (thìna-midha), 
Phóng dật và lo âu (uddhacca-kukkucca), 
Hoài nghi (vicikicchà). 


Cà th 


1. Kàmacchanda, tham dục, là sự ham muốn duyên theo nhục 
dục ngũ trần. Những tư tưởng tham dục chắc chắn làm chậm trễ 
sự phát triển tinh thần. Nó làm tâm chao động và trở ngại công 
trình lắng tâm an trụ. Sở dĩ có tham dục phát sanh là vì không thu 
thúc lục căn. Vì không cần mật canh phòng sáu cửa (nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý) nên những tư tưởng tham ái có thể xâm nhập 
vào và làm ô nhiễm tâm thức. Do đó người hành thiền cần phải 
cần trọng thu thúc lục căn, không dễ duôi hờ hửng để cho 
chướng ngại tham ái ngăn chận, khoá đóng con đường giải thoát 
của mình. 


2. Chướng ngại kế đó là oán ghét hay ác ý. Cũng như trường hợp 
của tham dục, sự chú tâm sai lầm, kém khôn ngoan, không sáng 
suốt, dẫn đến ác ý, oán ghét hay sân hận. Và nếu không được 
kiểm soát kịp thời, những tư tưởng bát thiện này sẽ thắm nhuằần 
tâm và che lấp kiến thức, làm cho ta mù quáng, không thấy rõ sự 
thật. Nó làm méo mó toàn thể tâm thức và các tâm sở liên hệ và 
như vậy, gây trở ngại cho Ánh Sáng Chân Lý, đóng kín con 
đường đưa đến Tự Do. Tham dục và oán ghét đặt nền tảng trên 
si mê, chẳng những làm chậm trễ sự trưởng thành của tâm trí mà 
còn tác dụng như nguyên nhân của những cuộc chia rẽ, tranh 
chấp và xung đột giữa người và người, giữa quốc gia này với 
quôc gia khác. 


Ấ: . Chướng ngại thứ ba là hôn trầm và dã dượi, một trạng thái tâm 
uễ oải, không buồn hoạt động. Đó không phải là trạng thái uê oải 
của cơ thể vật chất như có người lầm tưởng, bởi vì chí đến các vị 
A La Hán và chư Phật là những bậc đã hoàn toàn khắc phục các 


pháp triỀn cái, đôi khi vẫn còn cảm nghe cơ thể mệt mỏi. Giống 
như miếng bơ quá đặc, dính cục lại, làm cho ta khó trét trên bánh 
mì, trạng thái hôn trầm dã dượi làm cho ta nhuê nhoại. biếng hoạt 
động và như vậy, làm cho người hành thiền mắt lòng nhiệt thành, 
kém quyết tâm, rồi tinh thần trở nên ươn yếu và lười biếng. Sự 
hôn trầm làm cho tâm thần càng thêm dã dượi và cuối cùng đưa 
đến trạng thái tâm chai đá hửng hờ. 


4. Chướng ngại thứ tư, phóng dật và lo âu, là một chướng ngại 
khác làm chậm trễ bước tiến tinh thân. Khi mà tâm trở nên phóng 
dật thì nó giống như bẩy ong bị vỡ ổ, cứ vo vo bay quanh quần 
không ngừng và như vậy, khó an trụ được. Một cái tâm chao 
động tức nhiên không thể vắng lặng. Chính tình trạng chao động 
là một trở ngại trên con đường dẫn đến vắng lặng, con đường 
hướng thượng. Trạng thái lo âu cũng tệ hại như phóng dật. Khi 
mà người kia mãi mãi lo âu, hết chuyện này đến chuyện khác, hết 
việc nọ đến việc kia, những việc đã làm xong và những việc chưa 
làm được, và luôn luôn tư lự lo âu về những chuyện rủi may của 
đời sống, thì chắc chắn là tâm người ấy không bao giờ an lạc. Tất 
cả những tình trạng quấy rầy, bực dọc, phiền phức, lo âu và 
không yên ấy là những trở ngại cản ngăn, không để tâm an trụ. 

Do đó, phóng dật và lo âu hẳn là pháp triền cái. 


5. Chướng ngại thứ năm, hoài nghi, cũng là chướng ngại cuối 
cùng. Danh từ Pali vi + cikicchà, đúng theo nghĩa từng chữ, là 
"không (vi = vigata) thuốc (cikiccha)". Các nhà chú giải giải thích 
chướng ngại này là tình trạng thiếu khả năng quyết định về bất 
luận điều gì; và cũng xem hoài nghỉ là không tin tưởng rằng có ai 
có thê đắc thiền (jhàna). Quả thật vậy, người mà mắc phải chứng 
bịnh hoài nghi, bất định, không nhất quyết về điều mình đang làm, 
thì rõ thật là vô cùng tai hại, và ngoại trừ khi nào chấm dứt tâm 
trạng ấy người kia sẽ còn tiếp tục đau khổ vì nó. Ngày giờ nào mà 
con người còn bị tâm trạng hoài nghỉ làm lung lạc tinh thần, như 
người ngồi trên hàng rào, thì đó là một tệ hại tinh thần rất trầm 
trọng cho công trình trau giỗồi tâm trí. 


Tâm mà bị những chướng ngại tai hại trên thắm nhuân sẽ không 
thê an trụ một cách tốt đẹp vào bât cứ đê mục nào có bản chât 
trong sạch. Đúng răng người kia có thê gom tâm vào một đôi 


tượng với những tư tưởng bất thiện như tham ái, sân hận v.v... 
nhưng đó là tà định (micchà-samàdhi). Ngày giờ nào mà các bợn 
nhơ tinh thần hay khát vọng (kilesa) còn tồn tại nơi người nào thì 
tư tưởng nhiễm ô và bắt thiện sẽ còn phát sanh nơi người ấy. Tuy 
nhiên, người hành thiền đã gia công thực hành tâm vắng lặng 
(samàdhi) không còn có thể lầm lạc phạm điều bắt thiện; bởi vì đã 
kiểm soát các pháp triền cái. 


Nhằm điều phục năm pháp triỀn cái, hành giả cần phải trau giỏi 
và phát triển năm yếu tố tâm lý gọi là chỉ thiền (jhànanga). Đó là: 
vitakka, vicàra, pìti, sukha và ekaggatà (tầm, sát, phỉ, lạc, trụ), đối 
nghịch với năm triền cái. Chính năm chỉ thiền này nâng đỡ, đem 
tâm trạng của hành giả từ thấp lên cao. Loại tâm kết hợp với 
những yếu tố tâm lý ấy được gọi là "thiền" (jhàna). Năm chỉ thiền, 
kế theo thứ tự và từng bước một, điều phục năm pháp triền cái, 
vốn ngăn chận con đường đưa đến trạng thái tâm "định". Mỗi chỉ 
thiền chính xác đối nghịch với một triỀn cái. 


Chi thiền trụ (ekaggatà, nhứt điểm tâm, hay gom tâm an trụ vào 
một điểm) chế ngự chướng ngại tham dục; chỉ thiền phỉ (pìti) chế 
ngự chướng ngại oán ghét (vyàpàda); chỉ thiền tầm (vitakka) chế 
ngự chướng ngại hôn trầm và dã dượi; chỉ thiền lạc (sukha) chế 
ngự chướng ngại phóng dật và lo âu; chỉ thiền sát (vicàra) chế 
ngự chướng ngại hoài nghi. Nếu sắp xếp ngang nhau thì sẽ như 
thế này: 


tham dục <-> trụ 

oán ghét <-> phỉ 

hôn trầm và dã dượi <-> tầm 
phóng dật và lo âu <-> lạc 
hoài nghi <-> sát 


PHỤ BẢN V 
Sona, Vị Hành Giả Nhiệt Thành 


Vào thời Đức Phật có Đại Đức Sona-kolivisa [8] rất là tinh tấn. 
Ngài cô ép mình quá sức -- cả thân lần tâm -- trong khi hành 


thiền, nhưng rồi thất bại. Và Sư có ý nghĩ như sau: 


"Trong số các đệ tử của Đức Thế Tôn mà đã tận lực cố gắng 
hành thiền, thì ta đây là một. Mặc dầu vậy, ta vẫn chưa thanh lọc 
hết những ô nhiễm trong tâm. Gia đình ta khá giả. Ta có thể thọ 
hưởng tài sản sự nghiệp để làm việc thiện. Hay là ta từ bỏ công 
trình tu tập này, trở về nếp sống thấp kém hơn, thọ hưởng tiền 
của và làm việc phước thiện, tạo nghiệp lành." 


Đức Thế Tôn đọc được ý nghĩ của Đại Đức Sona, đến gần và hỏi: 
"Này Sona, phải chăng là con đang suy nghĩ rằng: 'Trong số các 
đệ tử của Đức Bổn Sư mà đã tận lực cố gắng ... (như trên) ... tạo 
nghiệp lành?" "Bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy." 


"Và con nghĩ thế nào, này Sona, khi còn tại gia cư sĩ có phải con 
là một nhạc sĩ rất tài chăng?" "Bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy." 
"Và con nghĩ thế nào, này Sona, khi cây đờn của con lên dây cao 
quá mức, con có thể dùng nó mà đờn đúng giọng không?" "Bạch 
Đức Thế Tôn, quả thật không được." 


"Và con nghĩ thế nào, này Sona, khi cây đờn của con lên dây quá 
thâp, con có thê đờn đúng giọng không?" "Bạch Đức Thê Tôn, 
quả thật không được." 


Tuy nhiên, này Sona, khi đờn được lên dây vừa đúng, không quá 
căng cũng không quá dùn, con có thê đờn đúng giọng không?” 
"Bạch Đức Thê Tôn, chăc chăn là con đờn được." 


Cùng thế ấy, này Sona, cố gắng quá mức làm cho con người quá 
căng thẳng, và không đủ cố gắng sanh ra lười biếng. Như vậy, 
này Sona, con hãy quyết tâm dũng mãnh như thế này: Thấu hiểu 
tình trạng quân bình của ngũ căn [9], ta sẽ quyết chí thành đạt 
mục tiêu bằng cách kiên trì và đều đặn tinh tấn." "Bạch Đức Thế 
Tôn, con xin vâng." 


Đại Đức Sona hành đúng theo lời chỉ giáo và về sau trở thành 
một trong các vị đệ tử A La Hán của Đức Phật. [10] 


PHỤ BẢNV - 
Loại Trừ Những Tư Tưởng Bât Thiện 


Bài kinh số 20 của bộ Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, tựa đề 
Vitakka-santhàna Sutta có ghi lại những điều chỉ dạy về phương 
cách loại trừ những tư tưởng bắt thiện, rất cần thiết cho người 
hành thiền. Sau đây là phần chánh yếu của bài kinh. [11] 


Đức Phật dạy: 


"Này chư tỳ khưu, người hành thiền gia công thành tựu tâm trí. 
cao thượng nên thỉnh thoảng nhớ suy tư năm điêu. Năm điêu ây 
là gì? 


1. "Nếu, khi suy niệm về một đề mục mà những tư tưởng xấu xa 
tội lỗi, bất thiện, kết hợp với tham, sân, si phát sanh đến hành giả, 
vị này nên (để loại trừ những tư tưởng bất thiện ấy) hãy hướng 
tâm suy niệm về một đề mục khác có tánh cách thiện. Chừng ấy, 
tâm bắt thiện bị loại trừ, biến tan. Do sự loại trừ này tâm trở lại 
vững vàng, an trụ và trở nên vắng lặng, hợp nhất và định vào đề 
mục. 


"Giống như người thợ mộc rành nghề hay tập sự, đẻo một cái 
chốt vừa vặn, tốt đẹp, rồi đóng vào lỗ để tống đầy ra một cái chốt 
thô kịch, xấu xí, không vừa, cùng thế ấy hành giả loại trừ, đầy Iui 
đối tượng bắt thiện bằng cách hướng tâm suy niệm về đối tượng 
khác có tánh cách thiện. Chừng ấy những tư tưởng bắt thiện, kết 
hợp với tham, sân, si, bị loại trừ và tan biến. Do sự loại trừ này ... 
(như trên) ... và định vào đề mục. 


2. "Nếu, khi đã hướng tâm về đề mục khác có tánh cách thiện mà 
những tư tưởng bắt thiện vẫn còn phát sanh, hành giả hãy suy 
xét về hiểm họa của nó như sau: 'Quả thật vậy, những tư tưởng 
này của ta rõ ràng là bất thiện, đáng bị khiển trách và nó sẽ đem 
lại đau khổ.' Chừng ấy, những tư tưởng bát thiện bị loại trừ, tan 
biến. Do sự loại trừ này ... và định vào đề mục. 


3."Nếu, khi đã suy xét về hiểm họa của những tư tưởng bát thiện 
mà nó vẫn còn phát sanh, hành giả hãy lờ đi, không để ý đến, 


không lưu tâm suy niệm về các pháp bất thiện ấy nữa. Chừng ấy, 
những tư tưởng bât thiện bị loại trừ, tan biên. Do sự loại trừ này 
.. và định vào đê mục. 


4. "Nếu, khi đã không để ý đến, không lưu tâm suy niệm về các tư 
tưởng bắt thiện ây nữa mà nó vẫn còn phát sanh, hành giả hãy 
suy niệm về việc loại trừ nguồn gốc của những tư tưởng bắt thiện 
ấy. Chừng ấy, những tư tưởng bắt thiện bị loại trừ, tan biến. Do 
sự loại trừ này ... và định vào đề mục. 


5. "Nếu, khi đã suy niệm về việc loại trừ nguồn gốc của những tư 
tưởng bắt thiện ấy mà nó vẫn còn phát sanh, hành giả hãy cắn 
răng lại và ép lưỡi sát vào nắp vọng, thu thúc, khắc phục và lấy 
tâm (thiện) kiểm soát tâm (bất thiện). Chừng ấy, những tư tưởng 
bất thiện bị loại trừ, tan biến. Do sự loại trừ này ... và định vào đề 
mục. 


"Nếu, do suy niệm về một đề mục thiện, suy xét về hiểm họa của 
những tư tưởng bắt thiện, không lưu tâm đến và không suy niệm 
về những tư tưởng bắt thiện, suy niệm về việc loại trừ nguồn gốc 
của những tư tưởng bát thiện, cắn chặt răng và ép lưỡi sát vào 
nắp vọng và thu thúc, khắc phục, chế ngự tâm (bất thiện) bằng 
tâm (thiện), mà hành giả loại trừ được những tư tưởng bắt thiện, 
tâm trở lại an trụ vững vàng và vắng lặng, hợp nhất và định vào 
đề mục, vị hành giả ấy được gọi là đã vững chắc làm chủ con 
đường mà tiến trình tư tưởng mình đã trải qua. Vị ấy có tư tưởng 
mà chính mình muốn suy tư. Vị ấy đã cắt đứt lìa tham ái và trọn 
vẹn tháo gỡ thằng thúc (phát sanh do tham ái). Vị ấy đã khắc 
phục ngã mạn và chấm dứt đau khổ." 


Chú thích: 
[1] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm 40/1 284 
[23] F. L. Stwevenson. 


[3S] Suffta Nipàfa, v, 721. 





[4] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 40/1284 
[5] Samvara, pahàna, bhàvanà, anurakkhana. 


[B] Xem Phụ bản IV. 





[7] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm 


m 


V, 97 





[8] Vinaya Pitaka, Tạng Luật, II. I ff: Anguttara, Tăng Nhút A Hàm, 
lii, 374-8. 





I Màu căn tiếp; tn ( căn, tắn căn, niệm căn, _ đỊnh ‹ căn, tuệ căn 









A Hàm, 70, 77. Vẻ ngũ căn, xin Rbe E:Sa'firtl 
Hàm, W.. 


[10] Câu chuyện này được ghi lại trong Bản Chú Giải của kinh 
Trưởng Lão Tăng Kệ, Theragàtha: 








mới n1 „ đàn đề i mục hành thiền nơi -- £ Hật, c0480,7 vo vi 













?c gia công, 
ào. Rồi Sư tự 
ựu đạo quả 


†c ở chân vì quá sức thiên h, 
vân §tsú gi DẦU đa Số ¡được th 





" và ị a ph rớc.' Lúc bấy 
h uốn cứu giúp Sư, Ngài 
í ả bớt tình 





Ha căng thẳ xMC tin Me: 3 i " Ôi lời Ta Sự n đ nh núi Kên 
Kên hành đạo và đắc Quả A La Hán." -- Psalms of the Brethen, 
do Mrs. Rhys Davids dịch (P.T.S.) trang 275. 











ét x xin 6 đọc "The ja . ƒ Distracting .. do 
Soma Thera dịch, (Kandy, BPS), Wheel 21. 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


——_ CHƯƠNG 11: 
THÁT GIÁC CHI (SATTA BO.JJIHANGA) 


Tam Tạng Kinh (Tipitaka), kinh điển Phật Giáo bằng tiếng Pali, 
thường nhắc đến những yếu tố của sự giác ngộ mà Đức Phật 
nhiều lần giảng giải, trong nhiều trường hợp khác nhau. Trong bộ 
Samyutta Nikàya (Tạp A Hàm), phẩm Mahà Vaggà có một phần 
riêng biệt đề tựa là Bojjhanga Samyutta trong đó Đức Phật giảng 
giải những yếu tố của sự giác ngộ (bojjhanga, giác chỉ) bằng 
nhiều lỗi khác nhau. 


Phần này có ba bài kinh mà từ thời Đức Phật, người Phật tử 
thường đọc tụng như một loại kinh đê bảo vệ (paritta hay pirit) 
chông lại đau nhức, bịnh hoạn và những bât hạnh trong đời v.v... 


Danh từ "bo/jhanga" gồm hai phần: bodhi + anga. "Bodhi" hàm ý 
chứng ngộ, hay nói một cách chính xác, tuệ minh sát hiều biết 
sâu sắc liên quan đến Tứ Diệu Đé, tức: Diệu Đề về sự Khổ; Diệu 
Đề về Nguồn Gốc của sự Khổ; Diệu Đề về sự Diệt khổ và Diệu 
Đề về Con Đường dẫn đến Diệt khổ. "Anga" có nghĩa là yêu tố 
hay tay chân. Do đó Bodhi + anga' (bojhanga) là những yếu tố 
của sự giác ngộ, hay những yếu tố của tuệ minh sát, trí tuệ. Ta 
thường gọi là thất giác chi, hay bảy bồ đề phần. "Boj/hanga! 
Bojjhanga! là thành ngữ, Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi chỉ 
dạy, thành ngữ này có thê được áp dụng đến mức nào?" Một vị tỳ 
khưu bạch hỏi Đức Phật như vậy. “Bodhàya samvaftantiti kho 
bhikhhu tasmà Bhojjhangà ti vuccati." "Nó dẫn đến giác ngộ, này 
tỳ khưu, vì lẽ ây được gọi như thé, " là lời giải đáp vắn tắt của Đức 
Bồn Sư. [1] 


Ở một đoạn khác Đức Phật dạy, 'Này chư tỳ khưu, cùng trong 
một ngôi nhà nóc nhọn, tất cả cây kèo đều đâm vào gốc nhọn, 


đều nghiêng về gốc nhọn, đều châu đầu vào gốc nhọn, và trong 
toàn thể sườn nhà cái gốc nhọn được xem là điểm chánh. Cùng 
thế ấy, này chư tỳ khưu, vị tỳ khưu trau ¡giỏi và chuyên cần phát 
triển bảy yếu tố của trí tuệ cũng thiên về Niết Bàn, nghiêng về 
Niết Bàn, hướng về Niết Bàn như vậy." [2] 


Bảy yếu tố ấy là: 


. Niệm (sati) 

. Trạch pháp (dhammavicaya) [3] 
. Tấn (viriya) 

. Phỉ (pìti) 

. An (passaddhi) 

. Định (samàdhi) và 

. Xả (upekkhà). 


¬œ®Ơã+>C2}— 


Một trong những bài kinh về bojjhanga, thất giác chi, có thể được 
nhắc lại ở đây: "Ta có nghe như vầy. Vào một thủa nọ Đức Thế 
Tôn ngự trong thành Ràjagaha (Vương X4), tại Veluvana (Trúc 
Lâm), chỗ nuôi sóc. Đại Đức Mahà Kassapa (Ma Ha Ca Diếp), 
sông trong động Pipphall, lúc ấy lâm bịnh. Ngài mắc phải một 
chứng bịnh trầm trọng. 


Vào buổi chiều Đức Phật xuất ra khỏi trạng thái vắng lặng, đến 
thăm Đại Đức Mahà Kassapa, ngồi lại, và ngỏ lời với vị đại đức: 
'Này Kassapa, hôm nay con đau thế nào? Con có nghe đau đớn 
quá lắm không; con có chịu nồi không? Cơn đau có thuyên giảm 
không, hay vần còn tăng trưởng? Có dấu hiệu nào cho thấy cơn 
đau giảm bót không hay vân tăng thêm?” 


"Bạch hóa Đức Thế Tôn, con rất đau đớn. Con không thể chịu 
nồi. Thật là đau đớn vô cùng. Không có dâu hiệu nào thuyên giảm 
mà càng lúc càng tăng.” 


"Này Kassapa, bảy yếu tố của sự giác ngộ ấy mà Như Lai đã 
giảng giải tận tường, Như Lai đã trau giồi và phát triển đầy đủ, 
bảy giác chi này đưa đến chứng ngộ trọn vẹn, trí tuệ tuyệt hảo, 
đến Niết Bàn. Bảy giác chỉ ấy là gì? 


"Niệm giác chi, này Kassapa, pháp này Như Lai đã giảng giải tận 
tường, đã trau giồi và phát triển đầy đủ, và khi mà được trau giỗi 
và phát triển đầy đủ, giác chi này đưa đến chứng ngộ trọn vẹn, trí 
tuệ tuyệt hảo, đến Niết Bàn. Trạch pháp giác chỉ ... Tinh tần giác 
chi ... Phỉ giác chỉ ... An giác chỉ ... Định giác chỉ ... Xả giác chỉ." 
"Thất giác chi này, quả thật vậy, này Kassapa, Như Lai đã giảng 
giải tận tường, Như Lai đã trau giồi và phát triển đầy đủ, và khi 
mà được trau giỗi và phát triển đầy đủ thất giác chi này đưa đến 
chứng ngộ trọn vẹn, trí tuệ tuyệt hảo, đến Niết Bàn." 


"Quả thật vậy, bạch hoá Đức Thế Tôn, đó là bảy yếu tố đưa đến 
giác ngộ! Đúng thật vậy, bạch hóa Đức Thế Tôn, đó là thất giác 
chỉ!" Đại Đức Kassapa nói. Đó là những lời của Đức Phật, và tiếp 
theo là lời của Đại Đức Kassapa, đón mừng tiếp nhận những lời 
vàng ngọc của Đức Thế Tôn. Liền sau đó Đại Đức Kassapa hết 
bịnh. Lúc bấy giờ bịnh tình của Đại Đức Kassapa liền tan biến. [4] 


Bài kinh khác, Mahà Cunda Bojjhanga Sutta, một trong ba bài 
kinh được nhắc đến ở phần trên, ghi rằng lần nọ chính Đức Thế 
Tôn lâm bịnh, Đại Đức Mahà Cunda đọc tụng bojhangas, thất 
giác chỉ, và sau đó bịnh tình trầm trọng của Đức Phật liền tan 
biến. [5] 


Tâm của con người ảnh hưởng đến thân một cách rất sâu xa và 
vô cùng kỳ diệu. Nếu ta để tâm buông lung, tự do trôi chảy và 
duyên theo những tư tưởng ô nhiễm và tồi tệ, thì nó có thể gây tai 
hại không thể lường được, đến độ có thể giết chết một chúng 
sanh. Tuy nhiên, tâm cũng có thể chữa khỏi một chứng bịnh của 
thân. Nếu ta gom tâm mạnh mẽ vào những tư tưởng chân chánh, 
với sự hiểu biết chân chánh, thì thành quả mà tâm có thể đạt đến 
thật vô cùng rộng lớn và sâu xa. 


"Tâm không những gây bịnh mà còn có thể chữa bịnh. Một bịnh 
nhân lạc quan có nhiều hy vọng được chữa trị dễ dàng hơn người 
luôn luôn lo âu và sầu muộn. Trong những trường hợp đã được 
ghi nhận, có nơi cho thấy đức tin cũng chữa được hầu như tức 
khắc những chứng bịnh thuộc cơ hữu." [6] 


Phật Giáo (Buddhadhamma) là giáo huấn dẫn đến giác ngộ. 


Những ai có nguyện vọng thành đạt giác ngộ, trước tiên nên 
thông hiêu rõ ràng những trở ngại chặn ngang trên con đường 
đưa đên giác ngộ. 


Theo sự hiểu biết chân chánh của một vị Phật, đời sống là khổ và 
tình trạng khổ này nằm trên nền tảng vô minh hay avijjà. Vô minh 
là không nhận thức bản chất giả hợp của năm uần (khandànam 
ràsattham); không nhận thức lục căn và lục trần đúng theo bản 
chất khách quan của nó (àyatanànam àyatanattham); không nhận 
thức tánh cách rỗng không hay tương đối của các nguyên tó, 
những thành phần của vật chất (dhàtùnam sunnattham); không 
nhận thức bản chất cốt yếu của ngũ căn (indriyànam 
adhipatittham); không thể nhận thức tánh cách thực tiễn -- tánh 
cách không thể sai lầm của Tứ Diệu Đề (saccànam tathattham). 
Và năm pháp triỀn cái (panca nìvaranàni, năm chướng ngại tinh 
thần) là chất dinh dưỡng bồi bổ cho (hay tạo duyên cho) vô minh 
ây. Được gọi là triền cái vì năm pháp này hoàn toàn đóng chặt, 
cắt lìa và chặn ngang, gây trở ngại cho sự hiểu biết con đường 
giải thoát ra khỏi đau khổ. Năm chướng ngại tinh thần này là: 
tham dục (kàmacchanda); oán ghét (vyàpada); dã dượi và hôn 
trầm (thìna-middha); phóng dật và lo âu (uddhacca-kukkuca) và 
hoài nghi (vicikicchà). 


Và cái gì nuôi dưỡng năm triền cái này? Ba lối hành động bất 
thiện (tìni duccaritàni): thân, khẩu và ý bất thiện nghiệp. Ba bất 
thiện nghiệp này đến lượt nó được nuôi dưỡng bằng lục căn 
không thu thúc (indriya asamvaro). Bản chú giải giải thích rằng 
không thu thúc lục căn là thâu nhận tham ái và sân hận vào tâm 
xuyên qua sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý (cakkàdìnam 
channam indriyànam ràgapatighap- pavesanam). 


Dinh dưỡng không thu thúc lục căn được chú giải là vì thiếu niệm 
và hay biết rõ ràng (asati asampajanna), thiếu giác tỉnh. Trong 
đoạn kinh đề cập đến dinh dưỡng, để trần cảnh lôi cuốn đi mắt, 
để sự hiểu biết về ba đặc tướng của kiếp sinh tồn, vô thường, khổ 
và vô ngã (anicca, dukkha và anattà) thoát ra khỏi tâm, lãng quên 
thực chất của vạn pháp là những lý do làm cho ta không thu thúc 
lục căn. Chính trong những lúc không nhận thức bản chất vô 
thường, khổ, vô ngã của mọi sự vật ta tự buông lơi cho đủ loại tự 


do, thả lỏng cho thân và khẩu mặc tình tạo bát thiện nghiệp và trí 
tưởng tượng mặc tình trôi chảy theo dòng tư tưởng bắt thiện. 
Thiếu hay biết rõ ràng là thiếu bón điều: thiếu hay biết rõ ràng về 
mục tiêu (sàttha sampajanna); về tánh cách thích nghi (sappàya 
sampajanna); vê phương sách (gocara sampajanna); vê tánh 
cách không si mê (asammoha sampajanna). Khi ta làm việc gì mà 
không có mục tiêu chánh đáng, khi ta nhìn sự vật hoặc làm việc gì 
mà không giúp tăng trưởng thiện pháp, khi ta làm điều gì không 
đúng theo chiều hướng thuận lợi để cải thiện, khi ta lãng quên 
Giáo Pháp, vốn là phương sách thật sự mà ta gia công, khi ta si 
mê bám níu vào sự vật, lầm tưởng là nó đáng được ưa thích, đẹp 
đẽ, trường tồn và có thực chất, khi có thái độ như vậy là nuôi 
dưỡng trạng thái không thu thúc lục căn. 


Và nằm phía dưới lớp tâm mà thiếu chú niệm và hay biết rõ ràng 
có sự suy tư không chân chánh (ayoniso manasikàra). Suy tư 
không chân chánh hay chú tâm không đúng, là đi lệch ra ngoài 
con đường chân chánh, có nghĩa là xem vô thường là thường 
còn, khổ là hạnh phúc,vô ngã là linh hồn trường cữu, bất thiện 
xem là thiện hoặc cái đáng nhờm chán là đẹp đếẽ tốt xinh. Cuộc 
lăn trôi lặn hụp mãi mãi triền miên trong vòng luân hồi (samsàra) 
bắt nguồn từ suy tư không chân chánh. Khi suy tư không chân 
chánh tăng trưởng, nó đưa đến hai điều: trạng thái không hiểu 
biết, và lòng tham bám chặt vào kiếp sinh tồn. Vô minh đã hiện 
hữu, nguồn gốc của toàn khối đau khổ do đó cũng hiện hữu. Vậy, 
người suy tư nông cạn cũng tựa hồ như chiếc thuyền trôi giạt 
theo chiều gió, như đàn cừu bị lôi cuốn trong dòng nước lũ, như 
bò mang ách, mãi mãi xuôi ngược trong vòng luân hồi (samsàra). 


Kinh sách cũng dạy rằng một niềm tin không trọn vẹn 
(assaddiyam) nơi Phật, Pháp, Tăng là điều kiện làm phát triển lối 
suy tư không chân chánh, và không có niềm tin trọn vẹn nơi Tam 
Bảo là vì không nghe Giáo Pháp, Dhamma 
(asaddhammasavanam). Cuối cùng, không nghe Giáo Pháp vì 
không đến gần bậc thiện trí, không thân cận với hạng người tốt 
(asappurisasamsevo). Như vậy, thiếu bạn lành (kalyàna mittatà) 
là lý do làm khởi sanh những tệ hại trên thế gian. Ngược lại, nên 
tảng và chất dinh dưỡng bồi bổ thiện pháp là tình bằng hữu trong 
sạch, thân cận với người bạn lành, người cho ta thức ăn làm 


bằng chất liệu của Giáo Pháp cao thượng, những gì tạo cho ta 
niềm tin trọn vẹn nơi Tam Bảo -- Phật, Pháp, Tăng. Khi có niềm 
tin vững chắc nơi Tam Bảo ta sẽ có suy tư thâm sâu và chân 
chánh, có chú niệm và hay biết rõ ràng, có thu thúc lục căn, có 
thiện nghiệp ở thân, khẩu, ý, có tứ niệm xứ, có thất giác chi, và có 
trí tuệ đưa đến giải thoát, tuần tự, điều này kế tiếp điều kia. [7] 


I- Niệm 


Giờ đây ta hãy đề cập đến từng yếu tố một của thất giác chi. Yếu 
tố đầu tiên là niệm (sati). Đây là phương tiện hữu hiệu nhất đề tự 
làm chủ lấy mình, và bất luận ai hành pháp này là đã tìm ra con 
đường đưa đến giải thoát. Niệm có bốn là: niệm thân 
(kàyànupassanà); niệm thọ (vedanà- nupassanà); niệm tâm 
(cifftànupassanà); và niệm pháp (dhammànupassanà). [8] 


Người mà thiếu công trình vô cùng quan trọng này không thể 
thành tựu việc gì đáng kể. Lời di chúc tối hậu của Đức Phật ngay 
vào lúc Nhập Niết Bàn là: "Tất cả các pháp hữu vi đêu vô thường. 
Hãy kiên trì chú niệm đề thành đạt giải thoát" (vayadhammà 
sankhàrà appamàdena sampà-detha). [9] "Hãy kiên trì chú niệm. 
Đây là lời khuyên dạy của ta" (sampàdetha appamàdena esà me 
anusàsanà) là những lời cuối cùng của Đức A La Hán Sàriputta 
(Xá Lợi Phất), vị đại đệ tử đứng hàng đầu của Đức Phật. Ngài 
nhập diệt trước Đức Bồn Sư. Trong cả hai trường hợp, Đức Phật 
và Đức Sàriputta đều dùng một danh từ đầy ý nghĩa và tối quan 
trọng là "appoamàda”, có nghĩa làchuyên cân chú niệm, giác tỉnh 
hay biết, cần thận chú tâm. Con người không thể chuyên cần chú 
niệm nếu không hoàn toàn hay biết những hành động bằng thân, 
khẩu, hay ý của mình trong lúc thức. Chỉ khi nào giác tỉnh chú 
niệm và hay biết đầy đủ những hành động của mình con người 
mới có thể phân biệt điều nào tốt điều nào xấu, đâu là chánh và 
đâu là tà. Chính trong ánh sáng của chú niệm con người sẽ nhìn 
thấy hành động của mình là đẹp hay xấu, đúng hay sai. 


Trong suốt Tam Tạng kinh điển danh từ "appamàda" luôn luôn 
được dùng để hàm xúc ý nghĩa "sati", chú niệm. "Pamàda" được 
định nghĩa là tâm buông lung, không chú niệm (sati vossagga). 
Trong bộ Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, Đức Phật dạy: 


"Này chư tỳ khưu, Như Lai không thây có một pháp nào có nhiên 
năng lực như sự chuyên cân chú niệm, đề làm phát sanh những 
tư tưởng thiện chưa phát sanh, và làm tan biễn những tư tưởng 
bắt thiện đã phát sanh. Với người hằng có chánh niệm, những tư 
tưởng thiện, nếu chưa phát sanh sẽ phát sanh, và những tư tưởng 
bắt thiện, nếu đã phát sanh sẽ tan biến. " 


Trạng thái tâm thường xuyên giác tỉnh và kiên trì tinh tấn là điều 
kiện thiết yếu để tránh những hành động bắt thiện và để thực hiện 
những thiện nghiệp. Con người luôn luôn chú niệm, luôn luôn 
thận trọng tự bao trùm quanh mình với tâm giác tỉnh (satimà), con 
người dũng cảm và quyết tâm trì chí, con người ấy sẽ chạy vượt 
lên trước như một tuần mã chạy vượt lên, bỏ lại phía sau đàn 
ngựa tầm thường, già yếu ốm đau. Tầm quan trọng của chú niệm 
(sati) trong tất cả mọi hành động của ta được diễn tả một cách rõ 
ràng và mạnh mẽ trong những lời dạy sau đây của Đức Thế Tôn: 


"Niệm, này chư tỳ khưu, Như Lai tuyên bó, niệm là yếu tố tối cần 
thiết trong mọi việc, bát luận nơi nào. Nó giống như muối trong cà 
ry" "Satim ca kho aham bhikkhave sabbatthikam vadàmi. Sabba 
byanjanebpi lonadù- panam viya icchitabbà.” [10] 


Đời sống của Đức Phật là hình ảnh cụ thể của chú niệm. Ngài là 
Sadà sato, luôn luôn giác tỉnh, luôn luôn giữ chánh niệm. Không 
bao giờ có một trường hợp nào cho thấy Đức Phật tỏ ra dấu hiệu 
dã dượi tinh thần, uễ oải tâm trí hay tâm bát tại. Ta hãy bước theo 
dấu chân của Ngài và hãy giác tỉnh chú niệm. Chúng ta hãy loại 
trừ tâm và những tâm sở chai đá dứng. dưng và nhận thấy rằng 
dã dượi và hôn trầm không cầm giữ, cản ngăn ta thực hiện những 
sinh hoạt thiện; bởi vì đây là con đường vững chắc đưa đến trạng 
thái bát diệt, hạnh phúc và giải thoát. 


Nói theo một lối, chánh niệm quý hơn kiến thức, bởi vì trong khi 
tâm không chú niệm, ắt không thể xử dụng hữu hiệu kiến thức 
của mình. Dầu có hiểu biết mà không chú tâm vào việc làm thì 
kiến thức cũng không giúp được gì. Một tâm trí thông minh sáng 
suốt mà không chú niệm thường dẫn dắt con người đi sai đường 
lạc nẻo và quyến rũ con người bước ra khỏi con đường chân 


chánh. Chí đến những người đầy đủ kiến thức và trí não minh 
mẫn cũng không thấy được sự vật một cách chân chánh trong 
giây phút dễ duôi để tâm buông lung, trong khoảnh khắc không 
năm vững công hạnh vô cùng quan trọng của chú niệm. Có nhiều 
người quyên quý cao sang phải bị chỉ trích nghiêm khắc mà 
không thể chối cãi được chỉ vì hành động vô ý thức, hay có 
những lời nói bất cần trong lúc không chú tâm đến hậu quả của 
nó. Chú niệm là đặc tánh chánh yếu của tất cả những hành động 
thiện có chiều hướng đem lại lợi ích to lớn cho ta và cho kẻ khác. 
"Appamàdo mahato atthàya samvattati" "Chú niệm dẫn đến lợi ích 
to lớn" [11], tức là phát triển tâm đến mức cao nhất, và đó là con 
đường mà ta phải trải qua để thoát ra khỏi mọi đau khổ của vòng 
luân hồi." "Người thích thú trong hạnh chuyên cần giữ chánh niệm 
và nhìn phóng dật với tâm sợ hải không còn phải rơi trở xuống. Vị 
ây đã đối diện với Niết Bàn." [12] 


Il- Trạch pháp 


Yếu tố thứ nhì của thất giác chi là dhammavicaya, trạch pháp, hay 
nhiệt thành khảo sát Giáo Pháp. 


Trạch pháp là kiến thức sâu sắc và có tánh cách phân tách đến 
chỉ tiết để thấu đạt trọn vẹn thực chất của tất cả các pháp hữu vi, 
vô tri vô giác hay hữu giác hữu tri, người hay chư thiên. Đó là 
thấy đúng thực tướng của sự vật, thấy sự vật đúng trong bối cảnh 
của nó. Trạch pháp là phân tách tất cả các pháp hữu vi một cách 
rốt ráo, đến những nguyên tố căn bản, phân tách chí đến cùng 
tột. Do nhờ nhiệt thành khảo sát như vậy mà ta có thể nhận thức 
rằng tất cả các pháp hữu vi đều phải trải qua những giai đoạn 
sanh, trụ, diệt (uppàda, thifi và phanga) một cách vô cùng nhanh 
chóng, đến độ khó thể quan niệm được. Đây là những giai đoạn 
khởi sanh, phát triển đến tột độ, rồi châm dứt, cũng như nước 
trong một dòng sông, lên cao đến tột độ rồi ròng trở xuống. Toàn 
thể vũ trụ đều liên tục biến đổi, không thể tồn tại giống hệt trong 
hai khoảnh khắc kế tiếp. 


Trong thực tế, mọi sự vật đều phải có duyên, nhân và quả 
(paccaya, hetu và phala). Khi chánh niệm, suy tư chánh đáng 
(yoniso manasikàra) tự nhiên đên và thúc đây hành giả phân biện, 


lý luận và khảo sát. Suy tư nông cạn, tư tưởng không chánh đáng 
(ayoniso-manasikàra) làm cho tâm trí nhơ đụt và do đó, không thể 
khảo sát bản chất của sự vật. Người như vậy không thể thấy 
nhân và quả, hột và trái, trạng thái phát sanh và hoại diệt của các 
pháp hữu vi. Đức Phật dạy: Pannavantassàyam dhammo nàyam 
dhammo dup-pannassa. "Giáo Pháp này đề cho bậc cao minh 
chớ không phải để cho người thiễn trí." [13] 


Trong Phật Giáo không có sự áp bức hay cưỡng ché. Phật Giáo 
không đòi hỏi tín đồ một đức tin mù quáng. Ngay từ lúc đầu, 
người có tâm hoài nghỉ lây làm thỏa thích mà nghe lời kêu gọi nên 
khảo sát, suy xét tận tường trước khi chấp nhận. Toàn thể giáo lý 
của Đức Phật, từ đầu đến cuối, được trình bày cho tất cả những 
ai có mắt muốn thấy và có tâm trí muốn thấu hiểu. Đức Phật dẫn 
dắt chư môn đệ theo phương pháp phân biện và sáng suốt khảo 
sát. Đối với người Kàlàmas muốn tìm hiểu, Đức Phật dạy: "Hoài 
nghỉ là đúng, nêu lên những câu hỏi về những gì còn hoài nghi và 
những gì ta chưa hiểu rõ là hữu lý. Về một vấn đề, khi còn hoài 
nghỉ ắt có sự phân vân phát sanh" (xem Chương 5, Tự do khảo 
sát) 


Người tìm chân lý không thỏa mãn với một kiến thức nông cạn chỉ 
thấy trên bề mặt. Người ấy lặn sâu và nhìn những gì ở _phía dưới. 
Đó là loại tìm hiểu mà Phật Giáo khuyến khích. Loại hiểu biết đưa 
đến chánh kiến. 


Người trau giồi trạch pháp, dhammavicaya, tập trung chú niệm 
vào ngũ uân thủ (pancakkhandha) và gia công nhận thức trạng 
thái sanh diệt (udayabbaya) của sự câu hợp những năng lực này 
(suddha sankhàra punja) -- luồng trôi chảy của danh và sắc này 
(nàma- rùpa). Chí đến khi nhận thức đầy. đủ bản chất vô thường 
của danh và sắc của chính mình người ấy mới chứng nghiệm 
được hạnh phúc, phỉ lạc. Do đó có câu: 


Yafo yato sammasafi - khandhànam udayabbayam 
Labhafi pìti pàmojJJam - amatam tam vijànatam. 


"Mỗi khi suy niệm vê sự sanh-diệt của các uẩn, người kia có phỉ 
lạc. 


Đối với người thấu hiễu, (suy niệm ấy) là bắt tử, Niễt Bàn. " [14] 


Những gì vô thường, bất ồn định, người ấy thấy là khổ. Những gì 
vô thường và khổ, người ấy nhận thức là vô ngã, không có một 
linh hồn trường tồn bát biến, không có một tự ngã, một thực thể 
vĩnh cửu gọi là "ta". Chính sự nắm vững, sự thấu đạt trọn vẹn, sự 
chứng ngộ ba đặc tướng: Vô thường, khổ, vô ngã (anicca, 
dukkha và anattà) ấy được gọi là tuệ minh sát (vipassanà nàna). 
Và sự chứng đạt này dường như lưỡi dao cạo, cạo sạch tất cả 
những khuynh hướng tâm tánh ngủ ngầm (anusaya) và cùng lúc, 
cạo sạch những mầm mống tạo khổ. Người ấy đã lên đến tuyệt 
đỉnh cao của sự chứng ngộ, người ấy là một vị A La Hán, đắng 
Trọn Lành, người đã có cái nhìn rõ ràng, có trí tuệ sâu sắc, CÓ SỰ 
hiểu biết thám sâu vào các thâm cung bí hiểm của đời sống, và 
nhận thức trọn vẹn bản chất thật sự của vạn pháp, vốn bị vùi lấp 
dưới lớp mặt bề ngoài. Người ây đúng thật là triết gia, là khoa học 
gia thật sự, đã nắm vững ý nghĩa của đời sống một cách đầy đủ. 
Người ấy đã đứng vững trên hai chân mình và không còn bị lạc 
thú phù du làm mê hoặc. Người ây không còn bị những lớp mặt 
bề ngoài làm bận lòng. Người ây không còn có thể ôm ấp một 
quan điểm mù mờ về các hiện tượng; bởi vì đã vượt lên khỏi mọi 
lầm lạc do nhờ tuệ minh sát sâu sắc, và chỉ tuệ minh sát 
(vipassanà-nàna) sâu sắc mới có thể đem lại quan kiến toàn hảo, 
không thể lầm lạc. 


[II- Tinh tấn 


Yếu tố thứ ba của sự giác ngộ là tinh tấn (viriya). Tinh tấn là một 
tâm sở (cetasika) mà cũng là chỉ thứ sáu của Bát Chánh Đạo, 
được gọi là chánh tinh tân (sammà-vàyàma). 


Phật Giáo để cho người thành thật nhiệt tâm, người dũng mãnh, 
quyết tâm thành đạt mục tiêu chớ không phải để cho người dã 
dượi lười biếng (àraddhaviriyassàyam dhammo nàyam dhammo 
kusifassa) [15]. Đức Phật không tự xưng là một đắng cứu thế có 
khả năng và sẵn sàng lãnh chịu tội lỗi của nhân loại. Trái lại, Ngài 
dạy rằng mỗi người phải mang lấy gánh nặng những hành động 
bát thiện của mình. Theo đúng lời của chính Đức Phật, mỗi cá 
nhân phải tự mình cố gắng, tự mình chuyên cần tinh tân đầy đủ 


mức độ cần thiết, và tự mình thăng tiến trên đường giải thoát. 
Đức Phật chỉ là người "Vạch Ra Con Đường. Một cách gián tiếp 
người khác có thể hướng đến ta một cánh tay hỗ trợ, nhưng 
muôn thoát ra khỏi mọi khổ đau của đời sống mỗi người phải tự 
đặt mình lên hòn đe rồi tự đập, vỗ, uốn nắn mình bằng hành động 
của chính mình. "Hãy tự lẫy con làm hải đảo cho con, hãy lẫy con 
làm nương tựa cho con. "[16] Như thế ấy, Đức Bổn Sư kêu gọi 
hàng tín đồ không nên ỷ lại nơi ai khác ngoài mình. Bất luận ở 
vào trường hợp nào, người bước theo dấu chân của Đức Thế 
Tôn không nên mắt niềm hy vọng và ngừng cố gắng; Đức Phật 
không bao giờ thối chí, Ngài luôn luôn dũng mãnh và tỉnh tấn, 
chẳng những trong kiếp sống cuối cùng mà trong nhiều kiếp, từ 
thời còn là Bồ Tát. Vào lúc còn là người có nguyện vọng trở thành 
Phật, phương châm của ngài là: mà nivattha, abhikkhama, "không 
chùng bước, luôn luôn thẳng tiền". Người có chánh niệm và có 
trau giồi trạch pháp nên tiền thêm một bước, tinh tấn chuyên cần, 
nỗ lực đúng mức cần thiết để vượt lên, chiến đầu mở lối thoát. 
Nhiệm vụ của tinh tấn có bốn là: 


1.Tinh tấn tận diệt những bát thiện pháp đã phát sanh trong tâm; 
2.Tinh tần đè nén, ngăn ngừa không đề cho bắt thiện pháp phát 
sanh; 

3.Tinh tấn trau giồi những thiện pháp đã phát sanh; 

4.Tinh tấn duy trì và làm cho các thiện pháp đã phát sanh càng 
thêm dồi dào phát triển. (samvara, pahàna, bhàvana, 
anurakkhana.) [17]. 


Kinh Vitakka Santhàna Sutta của bộ Majjhima Nikàya, Trung A 
Hàm có ghi: 


"Cũng như người thợ mộc chuyên nghiệp hay người tập sự dùng 
một cái chốt nhỏ để lói ra một cái chốt lớn hơn, cùng thế ấy, khi 
có một ý nghĩ phát sanh đến thầy tỳ khưu mà có tánh cách bất 
thiện, xâu, nghĩa là liên hợp với tham, sân, si, thầy phải tạo trong 
tâm một ý nghĩ liên hợp với thiện pháp. Do đó những bất thiện 
pháp sẽ biến tan và cùng với sự tan biến của bất thiện pháp, tâm 
của thầy tỳ khưu trở nên ổn có, trong sạch, an trụ và định." [18] 


Như vậy người lười biếng ắt không thể đi trên con đường trong 


sạch (Thanh Tịnh Đạo). Người có nguyện vọng thành đạt giác 
ngộ (bodhi) phải tự un đúc cho mình một ý chí dũng mãnh cùng 
với hạnh tinh tân không thối chuyên. Giác ngộ và giải thoát nằm 
trọn vẹn và tuyệt đối trong tay của chính ta. "Chính con người 
phải tự mình quyết định kiên trì nỗ lực, vươn lên và mở đường 
đến tận cánh cổng đưa vào tự do. Và bắt luận lúc nào, con người 
luôn luôn có đủ khả năng để làm việc ấy. Cánh cổng không bao 
giờ khóa chắc lại, chìa khóa cũng không nằm trong tay ai khác 
mà ta phải van vái nguyện cầu để được ban bố. Cánh cửa không 
bao giờ gài, đóng, hay khóa, trừ phi chính con người đã gài, đóng 
và khóa nó lại." 


Bằng những lời vàng ngọc và bằng gương lành trong sáng, Đức 
Phật đã biêu hiện một đời sông chuyên cân tỉnh tân tột độ. Hãy 
lãng nghe lời dạy của Ngài: 


Người sống tiêu cực, uễ oải dã dượi, không tính tắn chuyên cân, 
dâu còn trẻ tuổi và khoẻ mạnh vẫn lười biễng và suy nhược, thiễu 
quyết tâm, con người lười biếng ấy không tìm ra được con đường 
dẫn đến trí tuệ, đường đến giác ngộ. " [19] 


Bước theo dấu chân của Đức Phật, người Phật tử tự nghĩ: "Dầu 
chỉ còn da, gân và xương, máu và thịt đã khô dần và tàn héo, ta 
sẽ không bỏ dỡ cuộc chiến và bước lệch ra ngoài con đường trực 
tiền, thẳng đến giác ngộ." (xem Chương 4, Chánh Tinh Tấn) 


[V- Phi 


Yếu tố giác ngộ thứ tư là phỉ (pìti). Đây cũng vậy, là một tâm sở 
(cetasika), và cũng là một đức tánh có ảnh hưởng sâu rộng bao 
gồm cả tâm lẫn thân. Người thiếu đức tánh này không thể đi dài 
theo con đường dẫn đến giác ngộ. Một nỗi buồn mang máng, một 
trạng thái lãnh đạm lạnh lùng trước thiện pháp, một tình trạng bất 
mãn đối với thiền tập, một sự biểu lộ bất toại nguyện, sẽ phát 
sanh đến người thiếu tâm phỉ (pìfi). Như vậy, tâm phi quả thật là 
thiết yếu cho người Có nguyện vọng và cô găng thành đạt giác 
ngộ và giải thoát cuối cùng ra khỏi những ràng buộc của cuộc đi 
bát định trong vòng luân hồi (samsàra). Người ấy cần phải cố 
gắng trau giồi giác chi "phỉ" vô cùng quan trọng này. Không ai có 


thể ban tặng hạnh phúc cho người khác. Mỗi người phải tự xây 
dựng hạnh phúc cho riêng mình, bằng nỗ lực của chính mình, 
bằng chú niệm và bằng những sinh hoạt tích cực để làm cho tâm 
an trụ. Phỉ là một tâm sở, nghĩa là một phần của tâm. Vì lẽ Ấy 
không nên tìm hạnh phúc ở bên ngoài, mặc dầu ở mức độ nhỏ bé 
nào, cảnh vật bên ngoài cũng ảnh hưởng đến tâm. 


Tri túc là đặc điểm của hạnh phúc cá nhân. Người thường trong 
dân gian hình như có ý nghĩ răng rất khó trau giỗi và phát triển 
hạnh tri túc. Tuy nhiên, nếu ta kiên trì dũng mãnh, quyết tâm trì 
chí chú niệm và suy tư chân chánh về những gì mà chúng ta 
thường gặp hằng ngày, nếu ta kiểm soát những khuynh hướng 
bắt thiện và kèm hảm năng lực lôi cuốn của nhục dục ngũ trần, 
nếu đè nén những quyến rũ vật chất bát thiện mà thế thường ta 
riu ríu phục tùng -- vâng lịnh một cách hồn nhiên không suy nghĩ - 
- ắt có thể giữ tâm khỏi bị ô nhiễm, và chừng ấy chúng ta có thể 
cảm giác hạnh phúc của hạnh tri túc. Trong tâm của con người 
thường xảy diễn những xung đột đủ loại và nếu các cuộc xung 
đột này phải được kiểm soát, trong khi ta chưa đủ khả năng để 
loại trừ, con người chớ nên buông lơi để cho những khuynh 
hướng xấu xa và dục vọng lôi cuốn, nói cách khác phải trau giồi 
hạnh tri túc. Quả thật là khó mà từ bỏ những gì lừa phỉnh và bắt 
giữ ta làm nô lệ, và quả thật khó xua đuổi loại tà ma đang chế 
ngự tâm hồn ta dưới hình thức những tư tưởng xấu xa, bắt thiện. 
Những loại ma qui đó là sự biểu hiện của lòng tham, sân, si -- 
lobha, dosa, moha. Cho đến khi thành đạt trạng thái trong sạch 
và an tĩnh tuyệt đỉnh bằng cách trường kỳ rèn luyện tâm trí, chúng 
ta không thể hoàn toàn và trọn vẹn chiến thắng những vị khách 
xấu xa và khó tánh ấy, những người khách đang chế ngự tâm ta. 
Từ bỏ suông những gì ở bên ngoài như nhịn đói, tắm trong các 
dòng sông và các suối nước nóng v.v... không thể thanh lọc con 
người, không thể đem hạnh phúc đến con người, không thể làm 
cho con người trở thành bậc thánh nhân. Do đó, nhu cầu phát 
triển và trau giồi con đường trong sạch của Đức Phật: giới, định, 
tuệ -- sìla, samàdhi, pamnà. 


Trong tinh thần sambojjhanga, thất giác chi, khi đề cập đến hạnh 
phúc, ta nên ghi nhận sự khác biệt lớn lao giữa thỏa thích và 
hạnh phúc. Thỏa thích -- cảm giác thích thú -- là cái gì tạm bợ 


nhất thời, chỉ thoáng qua rồi mất. Có sai lầm chăng, khi ta nói 
rằng cảm giác thích thú chỉ là dấu hiệu báo trước rằng đau khổ 
sắp đến? Những gì mà trong khoảnh khắc này người ta ôm ấp và 
tâng tiu như một bảo vật có thể là nguồn đau khổ trong khoảnh 
khắc kề tiếp. "Vật mà ta mong muốn không còn đó nữa khi ta vói 
tay nắm lấy nó, hoặc lúc ta vừa nắm được thì nó tan biến như 
một nắm tuyết." Theo lời của Robert Burns: 


Lạc thú trên đời không khác nào những cái bông toét nở, 
Anh vừa nắm lấy nó thì những tai hoa tả tơi rơi rụng; 

Hay cũng như tuyết đồ trên dòng sông, 

Vừa thấy trắng sáng bỗng chốc đã mãi mãi tan trong nước." 
-- (Tam O'Shanter) 


Khi thây một hình sắc, nghe một âm thanh, hưởi một mùi, nếm 
một vị, nhận thức một ý nghĩ, thì người ta bị các đối tượng ấy của 
giác quan và tâm (trần cảnh) kích thích, và cảm nghe ít nhiều thỏa 
thích. Nhưng tất cả đều là những hiện tượng phù du tạm bợ, vừa 
phát sanh đã hoại diệt. Loài thú chỉ nhắm vào mục tiêu duy nhất 
là tìm thỏa thích ở bất luận đâu, với bất cứ giá nào. Con người 
trái lại, phải cố gắng thành đạt tâm phỉ (pìti), hay hạnh phúc của 
tâm thanh bình an lạc. Hạnh phúc thật sự không thể đến bằng 
cách bám níu hay nắm chắc lây những vật vô tri vô giác hay hữu 
giác hữu tri, mà chỉ có thể đạt đến bằng hạnh buông bỏ 
(nekkhamma). Chính thái độ từ khước những gì thuộc về thế gian 
mới đem lại hạnh phúc thật sự. Kinh Niệm Xứ, Satipatthàna 
Sutta, có đề cập đến hai trạng thái, thỏa thích của thế gian 
(sàmisa sukha) và thỏa thích siêu thế gian (niràmisa sukha). 
Niràmisa cao quý hơn sàmisa sukha nhiều. 


Một lần nọ Đức Phật vào thôn xóm trì bình mà không có chút gì 
để độ ngọ và một người tọc mạch để ý rằng Đức Bồn Sư có vẽ bị 
đói. Nhân đó Đức Thế Tôn giải thích thái độ tinh thần của người 
đã thoát ra khỏi mọi chướng ngại như sau: 


"Hạnh phúc thay Như Lai sống 

Không bị chướng ngại, 

Dưỡng nuôi phỉ lạc, Như Lai lúc nào 

Cũng như các vị Trời ở cảnh Quang Âm Thiên. " [20] 


Hạnh phúc sẽ đến với người suy tư như sau: "Có kẻ gây tổn 
thương cho người khác, ta sẽ không làm tổn hại bất cứ ai. Kẻ 
khác có thể giết hại sanh linh nhưng ta không sát hại chúng sanh 
nào. Kẻ khác có thể hành động tà dâm, nhưng ta sẽ luôn luôn 
trong trắng. Kẻ khác có thể gian dối, nhưng ta luôn luôn chân thật. 
Kẻ khác có thể nói lời đâm thọc, thô lỗ, hay nhảm nhí, nhưng ta 
chỉ nói những lời đem lại hòa hợp, những lời thanh lịch, êm tai, 
đầy tình thương, những lời làm cho tâm trí mát mẻ an lành, 
những lời đáng nói, đúng lúc, đúng nơi, thích nghi với hoàn cảnh. 
Kẻ khác có thể tham lam, nhưng ta sẽ không tham. Ta sẽ tinh tấn, 
khiêm tốn, luôn luôn chân thật và liêm chánh, an tĩnh, tri túc, rộng 
lượng và thành thật trong mọi trường hợp." Như thế ấy, giác chỉ 
phỉ, yếu tố thứ tư của thất giác chi, sẽ dẫn đến giác ngộ trọn vẹn, 
trí tuệ toàn hảo, Niết Bàn. 


V- An tính 


Passaddhi, an, hay vắng lặng, an tĩnh, là giác chi thứ năm. 
Passaddhi có hai: 


1. Kàya passaddhi là Thân an. Kàya ở đây có nghĩa là toàn thể 
các tâm sở chớ không phải là cơ thể vật chất. Nói cách khác, là 
trạng thái an tĩnh, vắng lặng của thọ uần (vedanàkkhandha), 

tưởng uẫn (sannàkkhandha), và hành uần (sankhàrakkhandha). 


2. Citta-passadhi, Tâm an, là trạng thái an tĩnh của thức uầẩn 
(vinnànakkhandha). 


Passaddhi, an, có thể ví như cảm giác an tĩnh vắng lặng của 
người đi đường mệt mỏi, lúc ngồi lại dưới tàng bóng mát mẻ của 
một cội cây, hay có thể ví như trạng thái thoải mái dễ chịu của 
người đang ở chỗ nóng nực được một cơn mưa mát mẻ tưới 
xuống. Lắng tâm là việc khó thực hiện. Tâm luôn luôn chao động 
và có khuynh hướng không bao giờ ở yên một chỗ. Rất khó cột 
tâm và rất khó kéo tâm trở lại. Tâm ở trong trạng thái giống như 
con cá mới bị bắt ra khỏi nước và bị vứt lên trên đất khô. Nó 
phóng nhảy đầu này đầu kia bất định [21]. Đó là bản chất của cái 
tâm vô cùng tế nhị. Chính sự chú tâm suy tư chân chánh (yoniso 


manasikảra) giúp cho người có nguyện vọng thành đạt giác ngộ 
kềm lại, làm cho cái tâm chao động trở nên yên tĩnh. Chỉ khi nào 
có trau giồi tâm "an" vắng lặng mới có thể thành công định tâm. 

Một cái tâm an tĩnh giữ cho tâm không có những tư tưởng nông 
cạn và vô ích. 


Nhiều người ngày nay nghĩ rằng tự do là sống buông lung không 
bị hạn chế, còn tự rèn luyện, tự khép mình vào khuôn khổ kỷ 
cương, tự uốn nắn lây mình là cản trở sự phát triển cá nhân. Giáo 
lý của Đức Phật dạy khác hẳn. Cái tự ngã phải được khắc phục 
và thuần hóa theo đúng chiều hướng để trở nên thật sự tốt đẹp. 
Đức Phật, bậc Đã Được Thuần Hóa, truyền dạy Giáo Pháp với 
chủ đích thuần hóa tâm của con người (danto so Bhagavà dama- 
tàya dhammam deseti) [22]. 


Chỉ khi nào được an tĩnh vắng lặng và được hướng dẫn trong 
vòng trật tự, theo chiều hướng tiền bộ chân chánh, tâm mới có 
thể trở nên hữu dụng, cho mình và cho xã hội. Tâm vô trật tự là 
một hiểm họa cho tự cá nhân mình và cho kẻ khác. Tất cả những 
hiểm họa tàn phá trên thế gian đã được gây nên do những người 
không biết làm thê nào để tâm được an tĩnh, quân bình, ồn định. 
Bình tĩnh và trầm lặng không phải là yếu hèn. Thái độ trầm tĩnh 
lúc nào cũng biểu lộ một con người có văn hóa. Trong khi tất cả 
mọi sự vật quanh ta đều được an bài một cách thuận lợi thì giữ 
mình trầm tĩnh không phải là điều khó làm. Nhưng giữ tâm bình 
thản giữa những nghịch cảnh thì quả thật là khó, và chính cái đức 
độ khó có được ấy mới là điều đáng cho ta tận lực cố gắng thành 
tựu, bởi vì nhờ kiểm soát tâm như vậy ta xây dựng cho chính 
mình một bầm tánh dũng mãnh và cương nghị. Điều đáng thất 
vọng nhất trên thế gian là tưởng tượng rằng chỉ có những người 
ôn ào mới thật là dũng mãnh, hay chỉ có những người lăng xăng 
rối rít cả ngày mới thật sự có quyền năng. 


Người đã trau giồi tâm vắng lặng không còn phiền lụy, bối rối hay 
cảm kích khi phải đương đầu với tám pháp thăng trầm của thế 

gian (atthaloka dhamma). Người ấy cố gắng nhận thấy trạng thái 
phát sanh và hoại diệt của những sự vật được cấu tạo, vạn pháp 
sanh rồi diệt như thế nào. Không còn phiền muộn lo âu, người ấy 
sẽ thấy rõ tánh cách mỏng manh và nhất thời trong những sự vật 


phù du tạm bợ, chỉ tồn tại nhất thời. Kinh điển có ghi lại câu 
chuyện một bà mẹ, được hỏi sao không than khóc cái chêt của 
người con yêu quý, bà trả lời: 


"Không ai mời mọc, nó đến. 

Cũng không ai mời mọc, nó đi. 

Đến như thế nào, nó ra đi cùng thế ấy. 

Vậy than khóc có ích gì? Rên rỉ ích gì?" [23] 


Đó là lợi ích của tâm an tĩnh vắng lặng. Không chao động trong 
những hoàn cảnh lợi lộc và lỗ lã, danh thơm và tiếng xấu, được 
tán dương và bị khiển trách, hạnh phúc và đau khổ, và không 
bàng hoàng hay phiền muộn trước những nghịch cảnh của kiếp 
sinh tồn. Muốn có được tâm bình thản như thế ấy phải nhìn thế 
gian vô thường này đúng trong bối cảnh của nó. Vậy, trạng thái 
an tĩnh (passaddhi) dẫn con người đến giác ngộ và giải thoát con 
người ra khỏi mọi khổ đau của đời sống. 


VI- Định 


Yếu tố thứ sáu của sự giác ngộ là định (samàdhi). Chỉ có tâm an 
tĩnh mới dễ dàng gom trụ vào đề mục hành thiền. Tâm an và trụ 
thấy sự vật đúng theo chân tướng của nó (samàhito yathà 
bhùtam pajànàti). Tâm an trụ vào một điểm có khả năng chế ngự 
năm chướng ngại tinh thần (panca nìvaranàni, năm pháp triỀn 
cái). 


Định là trạng thái tâm ổn định vững chắc, có thể ví như ngọn đèn 
vững vàng đứng ngọn, không chao động, ở một nơi không gió. 
Chính trạng thái định giữ vững tâm ngay thẳng và làm cho tâm 
không lay chuyển, không vọng động. Khi thực hành đúng, định 
giữ tâm và các tâm sở trong trạng thái quân bình, cũng như cán 
cân được giữ vững giữa hai bàn cân. Chánh định tiêu trừ những 
khát vọng vốn làm cho tâm vọng động và cùng lúc thanh lọc ô 
nhiễm, làm cho tâm trở nên tinh khiết. Tâm định không bị nhục 
dục ngũ trần làm chao động. Khi tâm định được phát triển đến 
cao độ thì dầu ở hoàn cảnh trái nghịch nào cũng không bị khuấy 
động. 


Người quyết tâm trau giồi định phải nghiêm trì giới luật, sìla, bởi vì 
giới đức nuôi dưỡng đời sống tâm linh và làm cho tâm an trụ và 
vắng lặng, quân bình và dồi dào phong phú. Tâm buông lung tự 
làm cho mình rời rạc bằng những sinh hoạt vô ích. 


Người hành thiền, người có nguyện vọng thành tựu giác ngộ, 
phải đương đầu với rất nhiều chướng ngại. Nhưng đặc biệt có 
năm pháp gây trở ngại mạnh mẽ cho tâm định, samàdhi, và chận 
ngang con đường giải thoát. Trong giáo huấn của Đức Phật năm 
pháp ấy được gọi là panca nìvarana, năm pháp triền cái. Danh từ 
Phạn ngữ nìvarana có nghĩa là cái gì gây trở ngại, hay cản ngăn 
công trình phát triển tinh thần (bhàvana). Được gọi là nìvarana, 
triền cái, bởi vì nó khóa chắc lại, cắt đứt lìa và chận ngang. Nó 
đóng chắc lại cánh cửa giải thoát. 


Năm pháp triền cái là: 


1. Tham dục (kàmacchanda), 

2. Oán ghét (vyàpàda), 

3. Tâm dã dượi và hôn trầm (thina-middha), 

4. Phóng dật và lo âu (uddhacca-kukkucca), và 
9S. Hoài nghi (vicikicchà). 


Kàmacchandha hay tham dục, hay thèm khát mạnh mẻ các sở 
hữu, hoặc muốn thỏa mãn những dục vọng thấp hèn, là chướng 
ngại đầu tiên cột trói chúng sanh trong cuộc đi bất định trong vòng 
luân hồi (samsàra), và đóng chắc cánh cửa giải thoát. 


Dục vọng là gì? Ái dục (tanhà) ấy xuất xứ và khởi sanh từ đâu? 
Theo kinh Niệm Xứ (Satipatthàna), "Nơi nào có hoan hỷ và thỏa 
thích thì ái dục bắt nguồn và khởi sanh." Sắc, thinh, hương, vị, 
xúc, pháp là những nơi có tánh cách hoan hỷ và thỏa thích, nơi ấy 
ái dục bắt nguồn và phát sanh. Khi ái dục bị ngăn cản thì trở 
thành bắt mãn và phần nộ. Như Kinh Pháp Cú, câu 216, dạy: 


Tanhàya Jàyafi soko -- tanhàya Jàyati bhayam 
Tanhàya vippamuftassa -- nafthi soko kuto bhayam. 


"Ái dục sanh sâu muộn, ái dục sanh lo sợ, 


Người đã trọn vẹn dập tắt ái dục không còn sâu muộn, 
Càng ít lo sợ”. 


Pháp triền cái kế đó là vyàpàda, oán ghét, ác ý, sân hận, hay bực 
mình khó chịu. Một cách tự nhiên, con người nổi dậy chống đối 
những gì không vừa lòng thích ý hay không làm cho mình thỏa 
mãn và cũng chán nản vì những điều này. Xa cách người thân kẻ 
yêu là đau khổ, và kết hợp với người mình không ưa thích cũng 
đau khổ dường ấy. Chí đến một món ăn không vừa miệng, một 
thức uống không hợp ý thích, một tư cách khó thương, và trăm 
ngàn nghịch cảnh khác mà ta có thể gặp trên đường đời làm cho 
ta bất toại nguyện. Chính vì suy tư lầm lạc, chú ý không chân 
chánh (ayonisso manasikàra) mà ta tức giận. Đàng khác, sân hận 
dưỡng nuôi sân hận và làm lu mờ trí óc, bóp méo toàn thể cái tâm 
và những tâm sở và do đó, gây trở ngại cho trạng thái giác tỉnh, 
ngăn chận ánh sáng chân lý và khóa chắc con đường đưa đến 
giải thoát. Tham và sân đặt nền tảng trên si mê và nằm trong lớp 
mây mờ vô minh, đỉnh cao điên rồ của chúng ta (avijjà paramam 
malam). Tham, sân, si, quả thật là căn nguyên của tất cả mọi 
xung đột, mọi tranh chấp và mọi chia rẽ giữa người và người, 
quốc gia và quốc gia. 


Chướng ngại tinh thần thứ ba bao gồm cặp tệ hại thìna và 
middha, dã dượi và hôn trầm. Thỉna là sự mệt mỏi, hay trạng thái 
dã dượi của tâm vương và middha, hôn trầm, là trạng thái dã 
dượi của tâm sở. Thìna và middha, dã dượi và hôn trầm, không 
phải là tình trạng nhuê nhoại biếng nhác thuộc về cơ thể, như vài 
người có chiều hướng nghĩ như vậy, bởi vì chí đến chư vị A La 
Hán, bậc Toàn Hảo, đã tận diệt cặp triền cái này, vẫn còn thọ cảm 
tình trạng mệt mỏi của cơ thể. Dã dượi hôn trầm làm chậm trễ 
mọi công trình phát triển tâm linh. Do ảnh hưởng của cặp dã dượi 
và hôn trầm tâm không thể hoạt động hữu hiệu vì như cục bơ đặc 
quá, cứng, không thê trét lên bánh, hay như mạch nha dính trên 
muỗng. 


Trạng thái hôn trầm là kẻ thù nguy hại của công trình phát ' triển 
tâm linh. Trạng thái hôn tràm dẫn đến hôn trầm hơn và cuối cùng, 
đến tâm trạng dửng dưng chai đá. Bắm tánh mềm yếu như vậy là 
một chướng ngại nguy hại trên con đường đưa đến chân chánh 


và tự do. Nhờ tỉnh tấn, viriya, hay nỗ lực tinh thần, có thể khắc 
phục tệ hại trên. 


Pháp triền cái thứ tư bao gồm cặp uddhacca và kukkucca, phóng 
dật và lo âu. Thông thường tâm của người có lỗi không yên mà 
bồn chồn lo lắng. Kẻ có tội và người thiếu kiên nhẫn thường bị 
chướng ngại này. Tâm phóng dật và không ồn định giống như 
bầy ong vỡ ổ. Tình trạng chao động tinh thần như vậy gây trở 
ngại cho công phu hành thiền và khóa kín con đường hướng 
thượng. Lo âu cũng tai hại dường thế ấy. Người ta thường ăn năn 
những tội lỗi mà mình đã phạm. Đức Phật không tán dương thái 
độ hối tiếc ấy, bởi vì khi sữa đã rơi đỗ xuống đất thì có than khóc 
mấy cũng không lợi ích gì. Thay vì khóc than rên rỉ những thiếu 
sót như vậy, ta nên quyết tâm cố gắng không còn lặp lại hành 
động bắt thiện tương tợ trong tương lai. Có người băn khoăn lo 
lắng vì đã chênh mãng bỏ lỡ một cơ hội tạo thiện nghiệp, hay đã 
lãng quên một phận sự. Điều này cũng vậy, vô ích. Làm như thế 
không khác nào đứng trên một bờ sông rôi bảo cái bờ bên kia 
xích lại gần để mình bước qua. Thay vì luống công vô ích, như lo 
âu về các hành động thiện mà ta bỏ lỡ không làm, hãy cố gắng 
tích cực tạo thiện nghiệp. Trạng thái bất ổn định tinh thần 
(kukkucca, lo âu) cũng là một chướng ngại cho tiến bộ. 


TriỀn cái thứ năm và cuối cùng là vicikicchà, hoài nghi. Danh từ vi 
+ cikiccà, đúng theo nghĩa từng chữ, là không thuốc chữa. Người 
mang tật hoài nghi quả thật đã mắc phải một chứng bịnh nan y, 
và cho đến chừng nào xa lìa hoài nghỉ ta vẫn còn phải chịu khổ 
đau vì bịnh này. Ngày nào mà còn hoài nghi thì con người còn 
tiếp tục có một quan kiến bất định về sự vật, và đó là một thiệt hại 
vô cùng trọng đại cho công trình phát triển tâm linh. Các nhà chú 
giải giải thích rằng hoài nghi này là không thể quyết định điều gì 
một cách chắc chắn. Hoài nghi ở đây cũng là không tin rằng 
người ta có thể đắc thiền (jhàna). Về điểm này ta có thể thêm 
rằng dầu là người không phải Phật tử hay không biết gì đến Tam 
Bảo cũng có thể khắc phục triỀn cái hoài nghi (vicikicchà) và đắc 
thiền (jhàna). 


Hành giả đã đắc thiền tạm thời chế ngự năm chướng ngại bằng 
năm chỉ thiền (jhànanga). Chi thiền ekaggatà (trụ) chế ngự triỀn 


cái kàmacchandha (tham dục); pìti (phỉ) chế ngự vyàpàda (oán 
ghét); vitakka (tầm) chế ngự thìna-middha (dã dượi và hôn trầm); 
sukha (lạc) chế ngự uddhacca-kukkucca (phóng dật và lo âu); và 
vicàra (sát) chế ngự vicikicca (hoài nghi). Tuy nhiên, đắc thiền 
hàna) không phải là mục tiêu cứu cánh mà hành giả nhắm đến. 
Thiền phải dẫn đến minh sát (vipassanả). Do nhờ minh sát mới 
tận diệt những ô nhiễm tiềm tàng ngủ ngầm (anussaya kilesa) và 
thành tựu trạng thái hoàn toàn trong sạch. 


Ngày nào các ô nhiễm (kilesa) còn tiềm tàng tồn tại trong tâm con 
người, ngày ấy ác pháp (pàpa) còn có thể tiếp tục phát sanh. 
Người đã đắc thiền (jhàna) vẫn còn phải nhắm đến mục tiêu cao 
hơn, là minh sát. Người đắc thiền không tạo nghiệp bất thiện vì đã 
chế ngự năm pháp triền cái, tuy nhiên, ô nhiễm vẫn còn tiềm tàng 
sâu kín bên trong và như vậy, chưa đạt đến trạng thái tuyệt đối 
châu toàn. 


Nhưng vị A La Hán, bậc Toàn Hảo, đã gội rửa tất cả mọi ô nhiễm 
đến tận cùng gốc rễ và đã chấm dứt mọi cuộc đi thênh thang bất 
định trong vòng luân hồi. Ngài là bậc đã chắc chắn chắm dứt mọi 
cuộc sống, bởi vì đã làm cho kiếp sống cao quý của Ngài trở nên 
toàn hảo, hoàn toàn trong sạch và đã hoàn tất viên mãn những gì 
cần phải làm. Đối với Ngài không còn kiếp sống nào khác [24]. 


Một sinh viên chuyên cần, chăm chú thâm sâu vào bài học, cắt 
đứt liên lạc với mọi yếu tố khuấy động bên ngoài, rút vào một nơi 
yên tĩnh và tự bao trùm quanh mình bầu không khí thuận lợi cho 
việc học, và chỉ lo học. Sinh viên này sẽ thành công, đến kỳ thi sẽ 
đậu. Cùng thế ấy, vị hành giả rút vào tịnh thất hay một nơi yên 
tĩnh khác, "tách rời xa những cuộc tranh chấp thấp hèn của đám 
đông cuồng loạn", chú tâm vào đề mục hành thiền (kammatthàna) 
và chiến đấu, không ngừng tinh tấn chế ngự năm triền cái, thanh 
lọc mọi ô nhiễm trong luồng tâm, và dần dần đạt đến sơ thiền, nhị 
thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi từ đó, nhờ năng lực của tâm định 
(samàdhi) hướng tâm quán chiếu sự vật để thấu đạt thực tại, 
trong ý nghĩa cao siêu nhất. Đến giai đoạn này hành giả trau giồi 
thiền minh sát, vipassanà. Nhờ minh sát ta mới thấu đạt trọn vẹn 
bản chất thật sự của tất cả các pháp hữu vi và các vật được cấu 
tạo. Thiền minh sát giúp ta thấy sự vật đúng thực chất của sự vật, 


thấy như thật sự, sự vật là như vậy, thấy chân lý diện đối diện và 
nhận thức rằng tất cả những giọng điệu chỉ là những âm thanh 
khác nhau phát xuất từ một cây đờn và ngân nga từ kiếp này 
sang kiếp khác. Sợi dây đờn được làm ra bằng chất liệu vô 
thường, khổ, vô ngã (anicca, dukkha, anattà). 


Hành giả hướng tuệ minh sát (vipassana nàna) vào bản chất thật 
sự của thế gian mà đã từ lâu mình vẫn chặt chẽ bám níu vào. Bây 
giờ hành giả khảy mỏ, phá vỡ cái vỏ trứng của vô minh để tưng 
bừng mở tung ra cánh cửa siêu thế. Với sự thanh lọc trọn vẹn 
cuối cùng này hành giả đã thành đạt mức độ tiếp nhận ánh sáng 
của Niết Bàn, trạng thái vắng lặng mà không ngôn ngữ tại thế nào 
có thê diễn đạt, sự giải thoát tâm không thối chuyển (akuppà ceto- 
vimutti) [25]. 


Kinh Pháp Cú dạy: 


"Đối với vị tỳ khưu đã rút vào nơi ấn dật, đã giữ tâm vắng lặng, và 
đã ngộ rõ Giáo Pháp, vị ây chứng đạt phỉ lạc siêu trân. " -- (Câu 
SÍ Ô) 


VII- Xả 


Giác chi thứ bảy mà cũng là yếu tố giác ngộ cuối cùng là 
upekkhà, xả. Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), upekkhà, cũng 
được gọi bằng một danh từ khác là tatra-majjhattatà, có nghĩa 
trung lập, không thiên bên nào. Đó là trạng thái tâm quân bình 
chớ không phải tâm lãnh đạm thờ ơ hay thản nhiên dửng dưng. 
Trạng thái tâm quân bình hay xả, là kết quả của tâm định an tĩnh 
vắng lặng. 


Quả thật là khó tránh khỏi bị chao động khi phải va chạm thường 
xuyên với " thăng trầm của cuộc sống, nhưng người có trau 
giôi đức tánh “xả” khó có được này không còn cảm nghe phiền 
lụy bực mình. Giữa những cơn bão táp của tám pháp thế gian 
(attha loka dhamma), lợi lộc và lỗ lã, danh thơm và tiếng xấu, tán 
dương và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ, người có tâm xả 
không bao giờ lay động. Người ấy vững chắc như tảng đá to. Dĩ 
nhiên đó là thái độ của một vị A La Hán, bậc Toàn Hảo. Để mô tả 


tâm trạng bình thản của Ngài có câu: "Người tốt buông xả tất cả. 
Bậc thánh nhân không nghĩ đến ái dục. Dầu hạnh phúc hay đau 
khổ bậc thiện trí không bông bột cũng không đề tinh thân suy 
sụp. [26] 


Kiêng cữ các chất say vốn có thể làm lu mờ tâm trí và một cách 
kiên trì, kiên cố vững chắc trong hạnh nhẫn nhục và trong sạch, 
bậc thiện trí rèn luyện tâm và nhờ đó thành tựu trạng thái vắng 
lặng, tự tại. 


Kinh điển có ghi bốn con đường sai lạc (cattàro agatti). Con 
đường tham ái (chanda), con đường sân hận (dosa), con đường 
yếu hèn (bhaya), và con đường si mê (moha). Người ta tạo 
nghiệp bất thiện vì đi dài theo một hay nhiều con đường sai lạc 
ấy, nhưng người hoàn toàn bình thản nhờ đã trau giồi tâm xả thì 
luôn luôn xa lánh. Trạng thái vô tư và hoàn toàn tinh khiết của 
người có tâm xả làm cho người ấy nhìn sự vật và chúng sanh một 
cách bình đẳng, không thiên vị, với tâm thản nhiên. 


Người thật sự muốn trau giỗi tâm xả cần phải hiểu biết về sự báo 
ứng của nghiệp, nhân đã gieo sẽ trổ quả như thế nào. Trong ánh 
sáng của định luật nghiệp báo ta sẽ có thể chấp nhận một thái độ 
buông xả đối với tất cả chúng sanh, hơn nữa, đối với những vật 
vô tri vô giác. Nguyên nhân kế cận đưa đến tâm xả là sự nhận 
thức rằng tất cả mọi chúng sanh đều là kết quả của nghiệp mình. 


Trong Bodhicaryàvatàra, Shàntideva viết như sau: 


"Có người không ưa ta. Như vậy 

Tại sao ta thỏa thích khi được ca tụng? 

Có người khen tặng ta. Như vậy 

Tại sao ta than van trước những lời khiển trách? 


"Người tự chủ luôn luôn có nụ cười trên môi; 

Người ây đã lìa bỏ gương mặt cau có, 

Sẵn sảng tiếp đón người khác, và chia sớt 

Tất cả gì mình có. Người bạn của toàn thể thế gian, 
Chân Lý sẽ tôn vương." 


Đây là những nét đại cương của thất giác chi mà Đức Thế Tôn đã 
giảng giải hơn 2,500 năm về trước, nhằm đưa đến chứng ngộ 
trọn vẹn, trí tuệ toàn hảo, Niết Bàn, Vô Sanh Bắt Diệt. Trau giỏi 
phát triển hay quên lãng bỏ lơ các yêu tô này là phần việc của ta, 
của từng người trong chúng ta. Nhờ sự hỗ trợ của Giáo Pháp mỗi 
người. chúng ta có đủ khả năng để khám phá và tiêu trừ nguôn 
gốc của đau khổ. Từng cá nhân một, mỗi người có thể vận dụng 
nỗ lực cần thiết để thành đạt giải thoát cho chính mình. Đức Phật 
dạy ta làm thế nào để am tường thực tướng của đời sống và chỉ 
dẫn hướng đi cho mỗi người chúng ta. Vậy, chúng ta chỉ nương 
nhờ nơi chính ta để tự mình tìm ra chân lý của đời sống và hưởng 
dụng kiến thức ấy một cách có lợi ích. Ta không thể nói để chạy 
tội rằng chúng ta không biết phải làm thế nào. Trong giáo lý của 
Đức Phật không có gì là mờ ám. Tất cả chỉ dẫn cần thiết đã được 
trình bày rõ ràng. Giáo Pháp từ đầu đến cuối đã được mở rộng 
cho tất cả những ai có mắt muốn thầy và có tâm trí để hiểu biết. 
Về phần chúng ta, điều cần thiết duy nhất phải làm để chứng ngộ 
trọn vẹn chân lý là quyết tâm trì chí, gia công học và đem điều đã 
học ra thực hành trong đời sống hằng ngày, mỗi người cho chính 
mình, mỗi người cố gắng hết sức của mình. Giáo Pháp hãy còn 
vầy tay chào đón khách hành hương mệt mỏi để đưa vào một 
cảnh trời cao đẹp nào hay hơn nữa, đưa đến trạng thái châu toàn 
và thanh bình an lạc của Niết Bàn. Chúng ta hãy tinh tấn lên, hãy 
trau giỗi thất giác chi với tâm đạo nhiệt thành, với ý chí dũng 
mãnh, và thẳng tiến. 


"Hồi tưởng đến các bậc Thánh Nhân thời xa xưa, 
Và nhớ lại các Ngài đã sống như thé nào, 

Chí đến ngày nay, mặc dâu chỉ là đàn hậu tắn -- 
Ta vẫn còn có thể thành tựu 

Con Đường Cao Thượng của Thanh Bình." [27] 


Chú thích: 


[1] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, v, 72. 

[2] Tạp A Hàm, v, trang 63. 

[3] "Dhamma" là một danh từ có nhiều ý nghĩa. Nơi đây, nó có 
nghĩa là danh và sắc (nàma-rùpa); Dhammavicaya là phân biện 


hay phân tách luồng trôi chảy của tâm và thân, và của tất cả các 
pháp hữu vi. 

[4] Samyutta Nikàya, v, 81. 

[5] Cùng bài kinh trên. 

[6] Aldous Huxley, Ends and Means (London, 1946), trang 259. 
[7] Sammoha Vinodani. 

[8] Satipatthàna Sutta, Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 10, hoặc 
Dìgha Nikàya, Trường A Hàm. 22. Xem The Foundations of 
Mindfulness, do Nyanasatta dịch (Kandy: BPS) Wheel 19. 

[9] Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, 16/Ìl. 156. 

[10] Chú Giải kinh Satipatthàna Sutta, Tứ niệm xứ. 

[11] Phẩm Sagàthaka Vagga, Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm. 
[12] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 32. 

[13] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, iv, 232 

[14] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 374. 

[15] Anguttara Nikàya, Tăng nhứt A Hàm, iv, 232. 

[16] Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, 16/II. 100. 

[17] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, ii, 14-15. 

[18] Để có thêm chỉ tiết xin đọc The Removal of Distracting 
Thoughts, do Soma Thera dịch (Kandy: BPS). Cũng xin xem Phụ 
bản VI, Chương 10 

[19] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 280. 

[20] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 200. 

[21] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 33-36. 

[22] Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, 25/III. 541. 

[23] Túc Sanh Truyện Uraga Jàtaka, 354. 

[24] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 27. 

[25] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm 30/1. 205. 

[26] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 83. 

[27] Psalms of the Brethen (Theragàthà, Trưởng Lão Tăng Kệ) v, 
947. 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


CHƯƠNG 12: 
NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG VĂN HỌC PHẬT GIÁO 


Lời Mở Đầu - Vị Trí Của Hàng Phụ Nữ Trong Phật Giáo 


Khi Đức Phật Siddhattha Gotama (Sĩ Đạt Ta Cồ Đàm) thị hiện ở 
Ấn Độ cách nay hơn 2,500 năm về trước, người phụ nữ có một 
địa vị rất thấp kém và đê hèn trong xã hội Ấn Độ. Vào thời bấy 
giờ, trong phần còn lại của thế giới văn minh, trải dài từ Trung 
Hoa đến Hy Lạp, vị trí của người phụ nữ vẫn khiêm nhường và hạ 
cấp. Ngày nay, cùng khắp nơi ai ai cũng nhìn nhận rằng Đức Phật 
là người đã sáng lập một tôn giáo được truyền bá sâu rộng trên 
thế gian, phổ cập đến những hang cùng hóc hẻm của quả địa 
cầu, đã ban truyền một triết lý huy hoàng và vĩ đại nhất trong lịch 
sử tư tưởng loài người. 


Nhưng vai trò phục hưng xã hội và cách mạng văn hóa của Đức 
Phật, rât kỳ diệu và phi thường, đôi khi bị các sử gia Phật Giáo 
lãng quên. 


Quan trọng nhất trong các đổi mới mà Ngài đem lại cho cơ cấu xã 
hội loài người vào thời bấy giờ là sự phá tan hệ thống giai cấp rất 
tai hại và giải phóng hàng phụ nữ. Với lòng quả cảm hiếm có 
đáng được lưu ý Ngài chỉ vạch tánh cách vô lý và điên rồ của 
những ràng buộc nghiêm khắc trong sự phân chia giai cấp và tình 
trạng nô lệ của người phụ nữ. Ngài phục hưng hai vấn đề tối 
trọng yếu. ây trong tập tục và tư tưởng con người mà vào thời bấy 
giờ đã thắm nhuằn tận xương tủy người Ấn. Ngài biến chuyển 
một xã hội đã lún sâu trong thành kiến mù quáng và lòng mê tín 
ẩn tàng trở thành lành mạnh, dũng cảm và có nền đạo đức trong 
sạch. 


Từ xa xưa trước thời Đức Phật, giai cấp Bà la môn (brahmin) vẫn 
giữ toàn thể dân Ấn trong bàn tay sắt của họ, dìm thấp người phụ 
nữ xuống hàng tôi đòi hay nô lệ. Người đàn bà không có quyền gì 
của mình, không tự do ăn nói, mà phải tự giam hảm trong bốn 
bức tường của nhà mình và được xem là không Xứng đáng được 
hưởng bát luận gì cao hơn là hàng tôi tớ của chồng, của cha hay 
của anh. Nữ giới không bao giờ được sắp ngang hàng với nam 
giới trong xã hội. 


Theo sách Manusrmrti, The Laws of Manu, một quy luật để hướng 
đạo số phận của cuộc sống trong xã hội Ấn Độ thời xưa mà nhà 
làm luật nỗi tiếng Manu đã ban hành, hôn nhân là tăng cường 
những ràng buộc cột trói người đàn bà trong vòng nô lệ, siết chặt 
trọn cuộc đời vào người đàn ông -- là một phần của chồng, là 
người làm công, người giúp việc để phục vụ chồng. 


Vâng dạ phục tùng chồng, thi hành những gì chồng sai bảo, luôn 
luôn làm theo ý muốn của chồng, chỉ bấy nhiêu đó cũng có đủ tư 
cách cho người vợ vượt qua cánh công của cảnh trời. Không như 
người nam, người nữ không cần phải tế lễ hay thực hành những 
nghỉ thức lễ bái hoặc Cúng kiếng nào, cũng không cần đọc tụng 
kinh và dâng cúng thần linh để dọn đường lên cảnh trời. Một lòng 
trung thành với chồng và lúc nào cũng tuân hành lời sai khiến của 
chồng là cái chìa khóa mở cổng vào hạnh phúc thiên đàng [1]. 
Theo quy luật Manu hàng phụ nữ không được quyền học kinh 
Vedas (Phệ Đà). Đó là lý do tại sao trong nghỉ thức lễ bái dành 
cho người nữ không có phần đọc chú Veda. Quan kiến về nữ giới 
như vậy là một sĩ nhục cho người phụ nữ Ấn Độ. 


Lòng trung thành của người vợ không phải chỉ được bày tỏ trong 
khi chồng còn sống mà còn tiếp tục cho đến khi hỏa táng ông 
chồng. Một người vợ Ấn Độ được trông đợi phải theo chồng sang 
thế giới bên kia bằng cách tự quyên sinh, nhảy vào ngọn lửa 
bừng cháy của giàn hỏa đang thiêu chồng. Mặc dầu các tập tục 
man rợ ây đã được hoàn toàn bãi bỏ và chấm dứt và không còn 
được duy trì để bôi xấu gương mặt tươi đẹp của nền văn hóa Ấn 
Độ, tuy nhiên thói quen ây đã được lan rộng trong xã hội Ấn Độ 
cổ xưa, và ngày nay thỉnh thoảng vẫn còn sống dậy trong xứ Ấn 
Độ tân tiến, cho thấy rõ vị trí thấp hèn của người phụ nữ trong xã 
hội Ấn vào những ngày xa xưa và có thể còn được ứng dụng đến 
một mức độ nào. Xã hội thời bấy giờ tin rằng sinh con gái là một 
điều bất hạnh -- còn hơn vậy nữa -- là một đại họa. Không phải 
chỉ người dân thường mà chí đến hàng vua chúa cũng không 
tránh khỏi bị quan kiến hẹp hòi và lầm lạc ấy gây nhiễm độc. 
Chuyện thuật rằng một ngày nọ Vua xứ Kosala (Câu Tát La) đến 
hầu Phật như thông thường vua vẫn đến và đàm đạo với Ngài. 
Vào lúc ấy có tin báo là Hoàng Hậu Mallika hạ sanh con gái. Nghe 


tin này vua ngần ngơ khó chịu, sắc mặt trở nên ủ dột âu lo và 
phiên muộn. Nhìn thây vậy đâng Toàn Giác mở lời khuyên: 


'Không nên băn khoăn, tâu Đại Vương, 

Một bé gái có thể 

Còn tốt hơn con trai, 

Vì lớn lên em có thể thông minh và đức hạnh, 
Là một người vợ hiên, mẹ chông em sẽ yêu quý. 


Rồi đứa con trai mà em sẽ sanh ra 

Có thể làm nên đại sự 

Trị vì một lãnh thỗ rộng lớn, đúng vậy, con trai 

Của bà vợ cao quý trở thành người lãnh đạo quốc gia. " [2] 


Trong Phật Giáo, sự khác biệt giữa nam và nữ không phải là một 
trở ngại đề thành tựu mức độ toàn hảo cao thượng nhật. Đê cập 
đên Bát Chánh Đạo mà Ngài ví như một cô xe, Đức Phật dạy: 


"Dâu là người nữ, dâu là người nam 
Cô xe cũng vân chờ đợi, cùng một chiêc xe ây 
Sẽ đưa vào tận Niệt Bàn. ' [S] 


Thấu hiểu lòng thù nghịch hiểm độc và thái độ ác cảm đối với 
hàng phụ nữ trong các hệ thống tôn giáo và xã hội của thời Ngài, 
Đức Phật phát huy một cuộc cách mạng trong tư tưởng và trong 
lối cảm xúc của đại chúng bằng cách công khai và can đảm tuyên 
bố rằng người nữ không có gì là thấp kém hơn người nam, và 
trên con đường đức hạnh toàn hảo và trí tuệ thâm sâu dẫn đến 
Niết Bàn, vừa khó khăn vừa khổ nhọc, nam và nữ vẫn ngang 
nhau. Bên trong mỗi người nữ, cũng như bên trong mỗi người 
nam, đều có tiềm ẩn khả năng đề trở thành A La Hán, tiềm lực để 
trở nên bậc thánh nhân. 


Tuyên ngôn này của Đức Phật, cũng như sự phủ nhận hệ thống 
giai cấp của Ngài, đã gây nên một biến động lớn lao trong giới tôn 
giáo thời bấy giờ vì đó là trực tiếp đương đầu với niềm tin đã ăn 
sâu vững chắc trong dân gian. Tuy nhiên, những thành trì chánh 
thống ấy sớm sụp đồ trước giáo lý vẻ vang của Đức Phật. 


Đức Phật chỉ rằng người đàn bà là mẹ của đàn ông. Không ai 
xứng đáng cho ta kỉnh mộ tôn sùng bằng mẹ của mình, và phận 
làm con không thể trả hết món nợ của mẹ mà mình phải mang 
trong lòng. Như thế Ngài nâng cao vị trí của hàng phụ nữ. 


Trong kinh sách Phật Giáo, đôi khi vì lòng sùng kính và tôn trọng, 
hàng phụ nữ được nhắc đến dưới danh nghĩa là xã hội các bà mẹ 
(màtugàma). Về sau, người hiểu biết ở Ấn nghe theo lời khuyên 
dạy của Đức Phật về giá trị của bà mẹ, tuyên ngôn rằng: "Bà mẹ 
và lãnh vực của mẹ phải được tôn trọng hơn là cảnh trời. [4]" Đức 
Phật cũng ghi sâu vào tâm não của dân chúng thời bấy giờ nhu 
cầu phải kính nề và tôn trọng nữ phái. Ngài dạy người nam nên 
xem người nữ như chị, như em gái và hết lòng bảo vệ họ, nên đối 
xử hiền hòa, dịu dàng với vợ, xem vợ là ngang hàng với mình, và 
cho con gái những cơ hội thăng tiến giống như con trai. Hơn nữa, 
trong kinh Sigàlovàda Sutta, toát yếu đạo lý cho người cư sĩ, Đức 
Phật ban hành đường lối chỉ đạo về bổn phận người làm chồng 
nên: lễ độ, luôn luôn nhã nhặn thanh tao với vợ; không tỏ ý khinh 
thường; trung thành với vợ, trao quyền hành trong nhà, và mua 
sắm nữ trang cho vợ. 


Cũng trong bài kinh ấy Đức Phật khuyên dạy bồn phận người làm 
vợ nên đối xử với chồng thế nào. Phải bày tỏ lòng thương kính 
chồng bằng năm cách: làm tròn phận sự của mình; ân cân đón 
tiếp thân bằng quyến thuộc bên chồng; trung thành với chồng; 
cần thận giữ gìn tiền bạc của cải mà chồng đem về; luôn luôn 
siêng năng, không bao giờ tháo trúc công việc. 


Vài người chỉ trích vội vã đi đến kết luận rằng Đức Phật không 
biết và không quan tâm thích nghi đến bổn phận và lý tưởng của 
hàng phụ nữ cư sĩ. Những vị ấy chỉ cần đọc các bài thuyết giảng 
của Đức Phật, nhất là những bài trong bộ Anguttara Nikàya (Tăng 
Nhứt A Hàm) [5] và Samyutta Nikàya (Tạp A Hàm) [6] để nhận 
định đến mức nào đắng Toàn Giác đã chú trọng đến tình trạng an 
lành của "xã hội các bà mẹ." Theo Đức Phật, tất cả mọi tiền bộ và 
mọi thành tựu, tại thế cũng như siêu thế, đều nằm trong tầm khả 
năng của người phụ nữ cư sĩ sống với nếp sống trong gia đình và 
theo những khuynh hướng đạo đức của người tại gia, miên là 
người ấy thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật. 


Những phẩm hạnh đem lại tình trạng an lành cho người phụ nữ 
trong cả hai, thê gian này và cảnh giới vê sau, đã được Đức Phật 
ban hành như sau: 


1) Tâm đạo nhiệt thành, 

2) Biết hỗ thẹn và ghê sợ tội lỗi, 

3) Không dễ duôi buông xuôi theo chiều hướng độc hiểm, thù oán 
và sân hận, 

4) Không ganh ty, 

5) Không keo kiết bỏn xẻn mà quảng đại rộng rãi, 

6) Đức hạnh trong sạch, 

7) Sống cuộc đời đạo đức và thích hợp với thuần phong mỹ tục, 
8) Trau giồi học vấn và kiến thức thâm sâu, 

9) Hăng say và nhiệt thành, 

10) Cảnh giác và lanh trí, 

11) Sáng suốt và khôn ngoan. [7] 


Một thiếu phụ mà có những phẩm hạnh như trên đã vững chắc 
tiền bước trên con đường an lành và hạnh phúc. Như nhà viết 
kịch vĩ đại người hy lạp, Euripides, đã lưu ý: "Không có gì tệ hại 
hơn là một người đàn bà xấu và không có gì cao cả hơn một 
người đàn bà tốt." Cũng vì Đức Phật tin chắc vào khả năng của 
người phụ nữ để tiến đạt đến mức tiến bộ tuyệt đỉnh mà con 
người có thể thành đạt nên Ngài chấp nhận thỉnh nguyện khẩn 
cấp của bà di mẫu Pajàpati Gotami và thành lập Giáo Hội Tỳ 
Khưu Ni. Làm điều này Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử 
tôn giáo nhân loại đã nâng cao vị trí của hàng phụ nữ đến mức 
quan trọng nhất. Đây là việc làm duy nhất và chưa từng thấy 
trong rất nhiều hệ thống tôn giáo và trường phái tư tưởng được 
biết, trước và trong thời Đức Phật. Đây là một sự canh tân bất 
ngờ đã làm cho những nhà lãnh đạo xã hội và tôn giáo thời bấy 
giờ hoàn toàn kinh ngạc. Đây là một canh tân mới lạ phi thường 
vì nó chấp nhận cho hàng phụ nữ đặc quyền tiếp thụ một bản 
chất cao quý, một sức mạnh kiên cố vững chắc trong nền đạo lý, 
một khả năng thắm nhuàần trí tuệ thâm sâu ngang hàng với nam 
giới. 


Cũng nên ghi nhận thêm rằng Đức Phật cho phép thành lập Giáo 


Hội chư Tỳ Khưu Ni vào thời điểm và địa điểm mà người phụ nữ 
được xếp vào hạng rất thấp kém, khiêm tốn và có một địa vị nhục 
nhã trong xã hội. Và ta cũng có thể nói thêm rằng, mặc dầu 2,500 
năm đã trôi qua từ thời Đức Phật và mặc dầu nhiều hệ thống tôn 
giáo khác đã phát triển dồi dào thịnh vượng tại Ấn Độ, chí đến 
ngày nay không có tôn giáo nào thành lập một giáo hội cho hàng 
nữ tu sĩ. Không thể còn nhiều nghi ngờ nữa, rằng hàng phụ nữ 
trên thế giới vẫn chịu một món nợ trường cửu đối với Đức Phật vì 
Ngài đã nâng cao họ lên hàng danh dự này. Sau khi Giáo Hội Tỳ 
Khưu Ni được thành lập, một số đông phụ nữ từ mọi từng lớp của 
đời sống gia nhập vào Giáo Hội và những hành động của các bà 
đã tô điểm vẻ vang những trang văn học Phật Giáo. Đời sống của 
một số khá đông những vị tỳ khưu ni thánh thiện ấy, công trình 
kiên trì nỗ lực của các bà để thành đạt mục tiêu giải thoát và 
những khúc ca khải hoàn sau khi thành tựu mục tiêu, đã được mô 
tả một cách sống động trong Therigàthà (Psalms of the Sisters, 
Trưởng Lão Ni Kệ, những thánh thi của chư tỳ khưu nì). 


Trong tích chuyện bà Pajàpati Gotami, được đề cập đến trong 
kinh sách, có tường trình việc thành lập Giáo Hội Tỳ Khưu Ni với 
đầy đủ chỉ tiết. Văn học Phật Giáo chứa đựng dồi dào những 
gương lành của người phụ nữ đã viên mãn nhiều thành tựu khác 
thường. 


Bộ Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, kể lại rất tận tường tiêu 
sử các bà Phật tử, tỳ khưu ni và cư sĩ tín nữ, không những đã 
thực hành tốt đẹp Giáo Pháp mà còn là giảng sư dạy Giáo Lý. Vị 
Tỳ Khưu Ni Kunđalakesà [8] là một trong các bà. Tích chuyện Tỳ 
Khưu Ni Somà đã nói lên bằng những danh từ không thể lầm lẫn 
rằng nữ tính không phải là trở ngại cho tiến bộ. 


Tin tưởng lầm lạc thông thường ở Ấn Độ là cho rằng về phương 
diện tinh thần và đạo đức người phụ nữ thấp kém hơn người 
nam, được Tỳ Khưu Ni Somà [9] bác bỏ và giải rõ như sau: "Làm 
thế nào bản chất của người đàn bà được xem là thấp kém khi 
mà, với tâm an trụ, với tri kiến sáng tỏ và thanh tịnh đầy trí tuệ 
sâu sắc, người phụ nữ có thể vén lên bức màn vô minh đang bao 
trùm mình, thông suốt Giáo Pháp và nhận thấy đời sống đúng 
theo thực tướng của nó?" 


Sự kiện Đức Phật thông hiểu tiềm năng sâu ấn và khả năng hoàn 
mãn những thành tựu vĩ đại và cao thâm của hàng phụ nữ không 
làm cho Ngài mù quáng không thấy những khuyết điểm và yếu 
mềm cố hữu trong tâm tánh người nữ, và đó là điểm đặc thù của 
phái này. Ngài có thể khuyến cáo cả hai, người nam và người nữ, 
nên cảnh giác lưu tâm đến các thiếu sót và suy kém ấy. 


Đề cập đến nữ phái, Đức Phật nói: "Khuynh hướng không cương 
nghị và bẩm tánh kém đạo đức là tai hại lớn lao của nữ giới, " [10] 
nhưng điều này không có nghĩa là bắt buộc họ phải chịu số phận 
như vậy. Điều này chỉ có nghĩa là người nữ cần phải hết sức thận 
trọng và tận lực gia công chiến đấu để vượt đến mức độ cao trồi 
hơn trong đời sống. 


Dầu sao, Đức Phật vạch rõ những yếu kém và khuyết điểm của 
hàng phụ nữ, không phải để chế nhạo và chê cười là thua sút, mà 
Ngài nhắm đến mục tiêu cao quý là giúp họ nhận định những khó 
khăn gây trở ngại cho những nỗ lực thành tựu mục tiêu của mình 
và khuyến khích họ thận trọng canh phòng các cuộc tân công của 
những khát vọng và các cuộc đột kích của những cám dỗ. 


Có lời dạy rằng những thích thú của năm giác quan -- sắc, thỉnh, 
hương, vị, xúc, vốn làm say mê và cám dỗ người nam -- đều tập 
trung và kết tinh trong hình dáng người đàn bà [11]. Với năng lực 
làm say đắm mê hồn ấy người đàn bà có thể nô lệ hoá và đặt 
người đàn ông dưới quyền thống trị của mình. 


Người ta thường nói rằng người phụ nữ cám dỗ và lôi cuốn con 
người dễ duôi buông lung bằng những cái liếc mắt, những nụ 
cười duyên, những dáng điệu yêu đương, bằng cách thân mến 
chăm nom chãi chuốt (dunni-vatthena) và bằng những lời quyến 
rũ dịu dàng dễ mến. [12] 


Bộ kinh Angutara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, mở đầu như sau: 
"Này chư tỳ khưu, Như Lai không biết một hình thể nào khác 


chiếm đoạt quả tim người đàn ông như bóng dáng của người đàn 
bà. Này chư tỳ khưu, hình dáng của người phụ nữ làm cho tâm trí 


người nam đắm đuối say mê. 


"Như Lai không biết một âm thanh ... 

Như Lai không biết một hương thơm... 

Như Lai không biết một mùi vị... 

Như Lai không biết một sự đụng chạm nào ... 

mà có thể làm đắm đuối say mê và giam cầm quả tim người nam 
như âm thanh, hương thơm, mùi vị và sự đụng chạm một người 
đàn bà. Tiếng nói, hương thơm, mùi vị và sự đụng chạm với 
người phụ nữ chiếm đây tâm trí người nam. 


"Này chư tỳ khưu, Như Lai không biết sắc, thỉnh, hương, vị, xúc 
nào khác mà làm cho quả tim người đàn bà hoàn toàn đăm đuôi 
say mê trước những quyên rũ và cảm xúc ây." 


Nơi đây có một thời pháp về sự thân cận nam nữ và năng lực 
không thể cưỡng của nó được diễn đạt trong một ngôn ngữ giản 
dị và không thể nhằm lẫn, chân lý mà không người biết lẽ phải 
nào có thể dám phủ nhận. Sự gần gủi giữa nam và nữ được Đức 
Phật xem là dục vọng hùng mạnh nhất, là bản năng có sức mạnh 
hùng hậu nhất của con người. Nếu ta để cho tình dục lôi cuốn, trở 
thành người bị trói buộc, người nô lệ của những dục vọng, người 
hoàn toàn tự hảm mình trong cạm bẩy, tự hiễn mình vào nanh 
vuốt của mê hoặc -- thì con người dũng mãnh nhất cũng trở thành 
như loài sâu bọ thế cô; một người thánh thiện sáng suốt cũng 
hành động như điên cuồng khờ dại; chí đến một hành giả đã 
thành đạt những từng thiền (hàna) cao cũng có thể rơi xuống 
thâm sâu trong những khổ cảnh trần gian. 


"Không có lửa nào như tham ái. 
Khát vọng không tàn tụi, nó bừng cháy. " [19] 


Đó là lời của Đức Phật về những cảm xúc của tình dục. Nhưng ta 
phải nhớ rằng Đức Phật không khinh rẻ, không có ý làm tồn hại 
danh dự, suy giảm giá trị của nữ giới. Ngài chỉ nêu lên tâm tánh 
yếu mềm và tình trạng mỏng manh của người nữ và muốn cho họ 
cảnh giác đề phòng. Đàng khác Ngài thắm nhuần và in sâu vào 
lòng họ bài học tự mình uốn nắn tâm tánh và sửa đồi tác phong 
để thành một nguồn an ủi và sức mạnh của nhân loại. 


Nói về người phụ nữ, Đức Phật vắn tắt phê bình: “Tác phong dễ 
duôi hay kém đạo đức là ô nhiễm của người phụ nữ. [14] ` Nhưng 
một lần nữa Đức Thế Tôn khẳng định rõ ràng, Người tốt nhất 
trong những bà vợ hiên là người làm vui lòng chông, [15]" và ở 
một nơi khác Ngài ghi nhận, "Vợ là người bạn hiên tốt nhát. [16]" 
Goldsmith chỉ vang âm những lời của Đức Phật khi ông viết: 


"Một bà vợ toàn hảo giúp đỡ trong đời sống còn nhiều hơn người 
luôn luôn khoát chiếc áo triết gia, vỗ ngực tự xưng anh hùng, hay 
những công nương gắt gỏng. Người làm cho chồng con hạnh 
phúc là một nhân vật vĩ đại hơn các thiếu nữ trong những câu 
chuyện tiểu thuyết mà trọn đời chỉ giết chóc nhân loại bằng những 
làn tên được phóng ra từ ống tên khoé mắt." 


Một cách vắn tắt, đó là vị trí của nữ giới trong Phật Giáo. Người 
phụ nữ xứng đáng có một chỗ đứng danh dự ngang hàng với 
nam giới, về phương diện khả năng và thành đạt mục tiêu Niết 
Bàn, và trên nắc thang thành tựu của nhân loại, có khả năng trèo 
đến mức tột đỉnh mà người nam có thể đến. 


Trong mọi lãnh vực nỗ lực của nhân loại, người nam không có gì 
hơn người nữ, nhưng cùng lúc Đức Phật nhìn nhận những khuyết 
điểm dính liền theo nữ tính, khuynh hướng nhẹ dạ và thiên tánh 
yếu mềm của người phụ nữ dễ dàng rơi vào đường tội lỗi, dễ bị 
khuyến dụ đi trên con đường kém đạo đức, và vốn là một vị thầy 
luân lý vĩ đại -- là vị thầy vĩ đại nhất trong lịch sử loài người -- 
Ngài gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, chỉ vạch những dấu hiệu 
hiểm nguy trên con đường tiến bộ của các bà. 


Mối lo âu chánh của Đức Phật là phục hưng tinh thần đạo đức và 
luân lý cho tất cả mọi người, nam và nữ; là giải thoát họ ra khỏi 
những trói buộc vô cùng tận của vòng luân hồi và đưa họ đến 
hạnh phúc trường cửu của Niết Bàn. Đã như vậy, Ngài không 
mây bận tâm đến những vấn đề của thế gian như cải cách xã hội 
và tiền bộ chánh trị. Ngài để những công việc ấy lại cho những ai 
có thâm quyên -- những nhà cai trị dân, vua chúa, người có 
quyền thế, những người có nhiệm vụ gánh vác công chuyện quốc 
gia. Suốt đời Ngài không bao giờ xen vào những tổ chức của 


chánh quyền; Ngài không bao giờ nhúng tay vào những vấn đề 
chánh trị nhưng dầu sao, không thể phủ nhận và luận bàn, rằng 
trong khi tuyên ngôn bức thông điệp vĩnh cửu về sự giải thoát 
nhân loại, cùng lúc ấy, vì lý do cao cả của giáo huấn tuyệt luân, 
Ngài đã đem lại tiến bộ xã hội đáng ghi nhớ và sự giác ngộ chánh 
trị cho toàn thể nhân loại, duy nhất trong lịch sử thế giới. Những 
chuyện tích thuật lại dưới đây cho thấy rằng giáo huấn tuyệt vời 
của Đức Phật đã có một ảnh hưởng thắm nhuần sâu xa vào đời 
sống của hàng phụ nữ trong thời Ngài. [17] 


Hầu hết tất cả những tích chuyện này đều được phiên dịch từ 
kinh điên và các Bản Chú Giải Pali. Những câu kệ được viết lại 
theo văn xuôi đề có thê rât trung thực, dê thực hiện và dê đọc. 


-OoQOoO- 
Thành Lập Giáo Hội Tỳ Khưu Ni 
Người Phụ nữ Vĩ Đại Nhất - Mahà Pajàpati Gotami 


Cuộc đời và tiêu sử Bà Mahà Pajàpati Gotami, sự xuất gia của bà 
và sau đó sự thành lập Giáo Hội Tỳ Khưu Ni (Bhikkhuni) là một 
trong những mẫu chuyện sáng chói và hấp dẫn nhất trong văn 
học Phật Giáo. Nó biểu lộ cùng lúc trí tuệ thấy xa và lòng nhân 
đạo của Đức Phật Đại Từ Đại Bi. Hơn nữa nó cho thầy đến mức 
nào năng lực hùng mạnh của sự quyết tâm bát khuất và bắt thối 
chuyển và lòng quả cảm của một thiếu phụ có thể gieo ảnh 
hưởng đến xã hội đương thời. Nó cũng cho thầy như thế nào một 
sự can thiệp làm trung gian để thỉnh câu đây lòng từ ái, có thể 
giúp làm mêm dịu lập trường cứng rắn nhất và dẫn đến tình trạng 
thân hữu và mềm dẽo hơn. 


Trên hết, đây là một giai đoạn đầy hiểm họa có những thành quả 
sâu xa nhất trong lịch sử giải thoát hàng phụ nữ. Hai ngàn năm 
trăm năm sau thời Đức Phật, cuộc vận động để giải phóng nữ giới 
vẫn còn được mạnh mẽ tiếp diễn khắp nơi trên thế giới. Tuy 
nhiên, hơn hai mươi lăm thế kỷ về trước Đức Phật đặc ân công 
nhận và cho phép hàng phụ nữ được xuất gia và gia nhập vào 
giáo hội, mặc dầu không khỏi phần nào do dự. Người trực tiếp 


đảm đang trách nhiệm đưa vượt qua khúc quanh lịch sử, giải 
phóng nữ giới, không ai khác hơn là Bà Mahà Pajàpati Gotami vĩ 
đại. Giữa nhóm các mạng phụ phu nhân đã có ảnh hưởng trên 
bước đường giải phóng nữ giới, bà trồi lên là vị nữ anh hùng nỗi 
bật. Bà đứng hàng đầu các bà tín nữ của Đức Phật. Đức Phật chỉ 
định cho bà địa vị quan trọng nhất về tuổi tác cũng như về kinh 
nghiệm. Nhưng nếu không có lòng dũng cảm kiên trì và bắt khuất 
của bà trước những bắt trắc chồng chất, giới Phật tử không bao 
giờ biết có Giáo Hội Tỳ Khưu Ni. Bà sanh trưởng tại thị trấn 
Devadaha của xứ Ấn Độ cổ xưa, trong gia đình Suppabuddha. Bà 
là em của Hoàng Hậu Mahà Màyà, mẹ Thái Tử Siddhattha. Tên 
tộc bà là Gotami. Người ta gọi bà là Mahà Pajàpati Gotami bởi vì 
các nhà tiên tri đoán rằng về sau bà sẽ trở nên vị lãnh đạo của 
một nhóm người rộng lớn. "Mahà” có nghĩa lớn. "Pati" là người 
dẫn đầu và "Pajà" là một nhóm đông người có tổ chức. Vua 
Suddhodna, trị vì dân tộc Sakyan tại Kapilavattu, cưới luôn cả hai 
bà, Mahà Màyà và em là Gotami. Theo quan niệm xã hội của 
người thời bấy giờ, một cuộc hôn nhân như thế ấy không có chỉ là 
lạ và vẫn thích hợp với tập tục đương thời. 


Bà Gotami sanh một gái tên Sundari Nandà và một trai tên 
Nanda. Về sau cả hai đều gia nhập vào Giáo Hội. Hoàng Hậu 
Mahà Màyà băng hà sau khi hạ sanh Hoàng Tử Siddhattha được 
bảy ngày. Trong một cử chỉ cao cả, hy sinh tình mẫu tử, bà 
Gotami giao con lại cho người khác nuôi dưỡng và lãnh lấy trọng 
trách thiêng liêng dưỡng dục và chăm sóc con của chị mình. 


Dưỡng nuôi và chăm sóc vị Phật tương lai, bà không những được 
toàn thê Phật tử trên thê gian tri ân mà cũng đặt Thái Tử 
Siddhattha vào vị trí phải mang trọng ân đôi với bà. 


Lòng biết ơn không phải là phẩm hạnh chung của người tầm 
thường, nam cũng như nữ. Tuy nhiên, đó là dấu hiệu nồi bật của 
chư Phật. Đó là một trong những đức hạnh chánh yếu và đặc thù 
của chư Phật. Cũng chính lòng tri ân này, trong số những lý do 
khác, đã thúc giục Đức Phật cuối cùng tán thành lời thỉnh cầu 
khẩn thiết và bền dai của Bà Gotami và chấp nhận bà vào Giáo 
Hội Thánh Thiện của chư Tỳ Khưu NI. 


Khi Vua Suddhodana băng hà Bà Gotami, lúc ấy đã không còn 
chị, không còn chồng và con (con bà đã gia nhập vào Giáo Hội 
Tăng Già), quyết định từ bỏ thế gian và những gì rực rỡ sáng chói 
của kiếp nhân sinh phàm tục và trở về nương tựa trong cuộc sống 
không nhà cửa. Bà xin được xuất gia, nhưng Đức Phật không 
chấp thuận. 


Ngày kia Đức Phật đến thành Kapilavattu để giảng hòa một cuộc 
tranh chấp dữ dội giữa hai dân tộc, Sakyan và Koliyan, đang dành 
quyền xử dụng nước của dòng sông Rohini. Sau khi cuộc cãi vã 
cay đắng đã được dàn xếp ồn thỏa và hai bên dịu giọng, như 
thường lệ, Đức Thế Tôn mở lời thuyết giảng Giáo Pháp, và sau 
khi lắng nghe thời Pháp một số đông người trai trẻ Sakyan xin gia 
nhập vào Giáo Hội chư Tỳ Khưu. Các bà vợ của những vị ấy, do 
Mahà Pajàpati Gotami hướng dẫn, đến xin xuất gia với Đức Bổn 
Sư. Các bà khẩn khoản van xin như sau: "Bạch Đức Thế Tôn, 
thật là một đại hạnh cho nữ giới nếu hàng phụ nữ chúng con 
được chấp nhận gia nhập vào Giáo Hội Tỳ Khưu Ni để khép mình 
trong khuôn khổ của Giáo Pháp và Giới Luật mà Ngài công bố." 


Tuy nhiên, Đức Phật không sẵn sàng khích lệ thỉnh nguyện của 
Bà Gotami và trả lời, "Đủ rồi, này Bà Gotami, Như Lai không thể 
làm vừa lòng Bà và chấp nhận như vậy." Lần thứ nhì, rồi lần thứ 
ba Bà Gotami lặp lại lời thỉnh cầu, nhưng mỗi lần đều bị từ chối. 
Sau đó Đức Thế Tôn lần hồi sang thành Vesali và ngự trong một 
đền thờ trên đỉnh núi. Bà Gotami vẫn không nao núng, không ngã 
lòng vì những đợt thỉnh nguyện bắt thành, mà bền gan cam chịu 
mọi khổ nhọc và đương đầu với nghịch cảnh, quyết định theo 
chân Đức Thế Tôn đến Vesali cùng với một số mạng phụ phu 
nhân có niềm tin nơi bà. Nơi đây ta mục kích sự biểu dương tinh 
thần dũng cảm bắt khuất của bà, đáng gợi lòng ngưỡng mộ và 
tôn kính của mọi người. 


Cắt lìa những chùm tóc đẹp đễ một thời nào, vứt bỏ những đồ 
trang điểm giàu sang tráng lệ, và khoác lên mình tắm y vàng thô 
thiển, các bà cam chịu khổ nhọc đi bộ, trải qua đoạn đường dài 
150 dặm đến Vesali. Vốn chưa từng quen thuộc với những thử 
thách quá cam go dường thế ấy trong quá khứ, các bà chiến đấu 
và vất vả khổ nhọc trăm bề trên cuộc hành trình. Dài theo đường, 


nhiều người thấy vậy rất cảm kích, sẵn lòng hào hiệp nhường chỗ 
trên xe, nhưng các bà lễ độ khước từ và tiếp tục nhọc nhẳn lê 
bước. Cảnh tượng quả thật não nề và rất đáng thương tâm. Cuối 
cùng các bà đến Vesali, suy yếu và kiệt quệ, đứng trước công 
chùa, mình mây lắm lem cát bụi -- y phục nhăn nhó tả tơi, chân 
cẳng sưng vù đau nhức. 


Đại Đức Ànanda, vị thị giả trung thành và rất tận tụy, người hầu 
cận thân tín và cần mẫn siêng năng của Đức Phật, thấy cảnh 
tượng khổ đau như vậy, động lòng trắc ẩn, đến gần Đức Bồn Sư 
và bạch như sau: "Kính Bạch Đức Thế Tôn, Bà Gotami cùng với 
đoàn tùy tùng đang đứng phía trước điện, vẻ mặt hốc hác mệt 
nhọc, sức lực kiệt quệ. Các bà ấy phải đi đường xa tìm đến gặp 
Đức Thế Tôn để khẩn khoản thỉnh nguyện. Kính bạch Đức Thế 
Tôn, xin Ngài từ bi cho phép nữ giới được xuất gia tỳ khưu ni, 
trong khuôn khổ của Giáo Pháp và Giới Luật mà Đức Thế Tôn đã 
công bố. Đây sẽ là một đại hạnh, bạch hóa Đức Thế Tôn, nếu 
Ngài cho phép hàng phụ nữ được gia nhập vào Giáo Hội." Ba lần 
Đại Đức Ànanda cố nài xin, nhưng Đức Phật một mực chối từ. 


Tuy nhiên, Đại Đức Ànanda không nãn lòng. Khi một người thành 
thật và kiên trì cầu khẩn cho người khác và tập trung cô găng 
nhằm làm mềm dịu một thái độ cứng rắn thì không có lý do gì để 
từ bỏ triển vọng. Lúc bấy giờ Đại Đức Ànanda áp dụng đường lối 
khác, kính cần bạch đắng Toàn Giác như sau: "Bạch hoá Đức 
Thế Tôn, người phụ nữ có chăng khả năng thành đạt những mức 

sống cao thượng trong đời sông tỉnh thần -- bốn tầng thánh [18]-- 
một khi họ từ bỏ cuộc sống tại gia, tiền đến đời sống không nhà 
cửa, tự khép mình vào khuôn khổ của Giáo Pháp và Giới Luật 
của Đức Thế Tôn?" "Có, này Ànanda, họ có đủ khả năng làm 
được vậy, [19]” Đức Phật trả lời. 


Tiến được một bước vững chắc trong chiều hướng thuận lợi, 
được khích lệ, Đại Đức Ànanda thiết tha khẩn bạch, "Bạch hoá 
Đức Thế Tôn, nếu hàng phụ nữ có đủ khả năng đạt thành thánh 
quả, như vậy Bà Mahà Pajàpati Gotami mà trước kia đã nuôi Đức 
Thế Tôn bằng sữa của bà, đã bồng bề Ngài trong lòng sau khi 
hoàng hậu thăng hà và sau đó dưỡng nuôi chăm sóc Ngài cho 
đến lúc trưởng thành, vậy, bạch Đức Thế Tôn, hàng phụ nữ có 


thể được phép gia nhập vào nếp sống không nhà cửa, trong 
khuôn khổ của Giáo Pháp và Giới Luật mà Đức Thế Tôn đã công 
bố." Đến đây Đại Đức Ànanda đã chạm đến một điểm rất tế nhị. 
Đại Đức đã đề cập đến vấn đề biết ơn, và biết ơn là một đức tính 
được chư Phật hết lời tán dưong và thâm sâu thắm nhuần. Trước 
lời khẩn cầu nồng nhiệt của Đại Đức Ànanda, Đức Phật không 
thể làm gì hơn là thuận lòng. 


Tuy nhiên, với trí tuệ nhìn xa và hiểu rộng, Đức Thế Tôn có thể 
thấy những hiểm họa và những khuyết điểm không thể tránh 
trong việc điều hành song song hai Giáo Hội Tăng Già cùng một 
lúc. Do đó Ngài ban hành một vài điều kiện và quy định vài giới 
luật cho Giáo Hội chư Tỳ Khưu Ni nhằm giữ gìn và bảo vệ tương 
lai cho cả hai Giáo Hội. Những điều kiện được ban hành là: 


1. Một vị tỳ khưu ni, dầu có trăm tuổi hạ do sự thọ trì cụ túc giới 
(upasampadà) phải chào hỏi một vị tỳ khưu, đứng dậy trước mặt 
vị tỳ khưu, đảnh lễ và thực hành tất cả những bồn phận thích nghi 
đối với vị tỳ khưu, mặc dầu vị này mới thọ cụ túc giới trong ngày 
hôm nay. 


2. Một vị tỳ khưu ni không thể nhập hạ (vassa) ở một nơi mà 
không có tỷ khưu. 


3. Vào mỗi ngày sám hồi (một tháng hai lần), vị tỳ khưu ni phải hỏi 
Giáo Hội chư Tỳ Khưu ngày giờ nào một vị tỳ khưu đên hành lê 
phát lô (uposatha). [20] 


4. Khi mãn thời gian an cư kiết hạ mỗi vị tỳ khưu ni phải thọ lễ tự 
tứ (pavàrana) [21] trước cả hai Giáo Hội, tỳ khưu và tỳ khưu ñnï 
(để kiểm thảo xem trong ba điểm: thấy, nghe và hoài nghi, mình 
có làm điều chỉ lỗi lầm không) 

9. Một vị tỳ khưu ni đã phạm một trọng tội phải chịu hình phạt 
manatta [22] trước cả hai Giáo Hội, Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni. 


6. Một nữ giới tử (sikkhamànà, trong thời gian học tập) đã có tu 
tập sáu giới trong thời gian hai năm, có thê thọ trì cụ túc giới với 
cả hai Giáo Hội, Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni. 


7. Bất cứ trong trường hợp nào một vị tỳ khưu nỉ không quyền 
khiên trách hay nặng lời một vị tỳ khưu. 


8. Kê từ hôm nay tỳ khưu ni không được phép làm lễ sám hồi cho 
tỳ khưu nhưng tỳ khưu thì có thê hành lê sám hôi cho tỳ khưu ni. 


Những giới luật và điều kiện trên đây phải được tôn trọng, khâm 
sùng, kính cần tuân hành, và nghiêm túc thọ trì suôt đời, không 
được vi phạm dâu bât cứ trường hợp nào. 


Giờ đây Đại Đức Ànanda đã học nằm lòng với Đức Thế Tôn tám 
giới chủ yếu ấy, đến gặp Bà Mahà Pajàpati Gotami và trao truyền 
lại bà. Bà Gotami hoan hỷ lãnh giáo, chấp thuận nghiêm trì tám 
giới chủ yếu ấy và nguyện trọn đời không vi phạm [23]. Sau đó Bà 
Gotami xuất gia. Bà đến trước Đức Phật và đảnh lễ. Đức Bổn Sư 
thuyết giảng cho bà một thời Pháp và ban truyền cho bà một đề 
mục hành thiền. Bà Gotami, vị đệ tử có tâm đạo nhiệt thành, thực 
hành đúng theo lời giáo huấn, hành thiền, khai triển tuệ minh sát 
(vipassanà) và chứng đắc Đạo Quả A La Hán cùng với bốn 
patisambhidà [24], tri kiến phân tách. Về sau các vị đệ tử của bà 
cũng đắc Quả A La Hán khi Ngài Trưởng Lão Nandaka [25] chấm 
dứt một thời Pháp giảng cho các bà. Trong khi cư ngụ tại Vesall, 
Bà Gotami nhận biết rằng cuộc đời của bà sắp kết liễu, đến đảnh 
lễ từ giả Đức Phật và viên tịch -- lúc ây bà được một trăm hai 
mươi tuồi thọ. 


Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử tôn giáo một Giáo Hội Nữ Tu 
Sĩ được thành lập và nữ giới được chấp nhận vào đời sống tu 
viện. Cánh cửa đã rộng mở đề cho hàng phụ nữ xuất gia, đặc ân 
cho phái nữ gia nhập vào một Giáo Hội Nữ Tu Sĩ đã được ban 
hành. Giáo Hội Tỳ Khưu Ni sớm được thành lập, tốt đẹp và vững 
chắc. Nhiều bà ở lứa tuổi lớn khôn, các bà khác giữa độ thanh 
xuân và những bà khác nữa tuổi hạc đã cao đến mức hoàng hôn 
của cuộc sống, tất cả đều gia nhập vào Giáo Hội Tỳ Khưu Ni. Họ 
đến thật đông -- hạng người giàu sang sung túc và những người 
nghèo khổ bần cùng, người dốt nát và người có trình độ văn hóa 
sâu rộng, người chất phác thật thà và người nhiều học thức -- họ 
đến từ các nẻo đường của đời sống và xin gia nhập vào Giáo Hội 


Thánh Thiện của chư vị Tỳ Khưu Ni. Giáo Hội tồn tại trong nhiều 
trăm năm. Những vị tỳ khưu ni này, sau khi đã gia nhập vào Giáo 
Hội và thành đạt giải thoát cuối cùng, bắt đầu thốt ra những lời 
tán dương và những khúc ca khải hoàn hay thánh thi, như người 
ta gọi, được góp nhặt trong một quyền sách có tên là Therìgàthà 
(những bài Thánh Thi của các Trưởng Lão Ni, hay Trưởng Lão Ni 
Kệ). Những bài thánh thi này nói lên mức độ phỉ lạc mà các bà đã 
kinh nghiệm trong khi xuất gia và sau đó khi thành đạt thánh quả. 


Câu hỏi đôi khi được nêu lên là Đức Phật có đặt Ni Bộ dưới 
quyền của Tăng Bộ chăng. Câu hỏi thật sự không cần được nêu 
lên, bởi vì Đức Phật khai sáng hai giáo hội riêng biệt tách rời và 
sinh hoạt song song, và không có ý định làm cho giáo hội nào sẽ 
kiểm soát giáo hội nào. Giáo Hội chư Tỳ Khưu có những vị tăng 
trưởng, hai vị đại đệ tử ấy là nhị vị Trưởng Lão A La Hán, 
Sàriputta và Mahà Moggallàna. Cùng thế ấy, bên Ni Bộ cũng có 
hai vị Ni Trưởng, tức hai vị A La Hán Khemà và Uppalavannà. Sự 
kiện Đức Phật không bao giờ có ý định đặt Giáo Hội Tăng Già, 
tăng bộ hay ni bộ, dưới quyên kiểm soát của một người hay một 
nhóm người, được lời dạy của Ngài trong kinh Đại Niết Bàn, 
Mahàparinibbàna Sutta, cho thấy tỏ rõ. Nơi đây Ngài tuyên bố 
không bao giờ có ý rằng Ngài, là vị Phật, phải kiểm soát Tăng Già 
(Sangha). Theo Đức Phật, Tăng già không bao giờ có nghĩa là 
một cơ cầu được hàng ngủ hóa, được tổ chức thành đoàn, phải 
sùng bái và trung thành phục tùng một vị giáo chủ duy nhất. 
Nhưng đây phải là một tập đoàn của những người nam và những 
người nữ tự do, nhiệt thành dấn thân vào nhiệm vụ cao cả là 
thành đạt Niết Bàn, giải thoát cuối cùng cái tâm. Và những vị này 
có đủ tự do tư tưởng và hành động trong một cơ cấu gồm những 
người trang nghiêm, thám nhuẫn những lý tưởng cao thượng, cô 
găng bắt tay vào công trình cao cả là phá vỡ những xiêng xích 
của vòng luân hồi, samsàra, những kiếp sống triền miên lặp đi lặp 
lại. 


Câu hỏi thường được nêu lên là Đức Phật do dự, không sẵn sàng 
cho phép nữ giới gia nhập vào Giáo Hội, có phải vì Ngài xem nữ 
giới là thắp kém hơn nam giới và nghĩ rằng họ không thích hợp 
với một khuynh hướng cao cả như vậy không. Giải đáp cho câu 
hỏi là không bao giờ, không có lần nào, Đức Phật công bố rằng 


người nữ thua kém người nam, bắt luận trên phương diện trí thức 
hay cương nghị hay khả năng thành đạt Niết Bàn. Chỉ có thể giải 
thích sự do dự của Đức Phật trên căn bản là Ngài có thể nhận 
thầy rằng nếu người phụ nữ gia nhập vào đời sông tự viện thì 
phẩm hạnh cốt yếu của người sống độc thân, vốn dĩ rất cần thiết 
cho sự điều hành suôn sẻ của một tự viện, sẽ bị ảnh hưởng và 
tổn thương. Và cũng vì điều này mà Ngài ban hành tám giới hay 
điều kiện bảo vệ. Chính tám giới này tạo điều kiện để điều hành 
tốt đẹp hai cơ quan trong tinh thần trang nghiêm và thích đáng với 
bản tánh tự nhiên. Nó giữ chư ni trong vị trí thích hợp với tâm 
tánh người nữ. Cũng chính tám giới này đã hỗ trợ trạng thái điều 
hoà và thuận thảo và đem lại tình giao hảo thích nghi giữa tỳ 
khưu và tỷ khưu ni. 


Không nên diễn dịch bất cứ như thế nào sự chấp thuận muộn 
màng của Đức Phật là Ngài chấp nhận tánh cách yếu đuối hay 
suy nhược của người phụ nữ. Theo một lối, đó là phương tiện để 
chỉ cho cả hai, chư tỳ khưu và chư tỳ khưu ni, hiểu rằng sự hình 
thành Giáo Hội Tỳ Khưu Ni từ giai đoạn sơ khởi đã mang theo với 
nó một vài yếu tố hiểm nguy, và nếu không có những phương 
sách dự phòng, trong tương lai có thể xảy ra những bát trắc khó 
lường. Sự chấp thuận cuối cùng biểu lộ trí sáng suốt thâm sâu 
của Đức Phật và khả năng thấy xa trong tương lai hậu quả của 
bất cứ sinh hoạt nào. Nó cũng cho thấy sự biết ơn và lòng bi mẫn 
mênh mông như trời biển của Ngài bao gồm mọi tầng lớp và tất 
cả mọi loài chúng sanh. Nên ghi nhận rằng công trình nghiêm túc 
hành trì tám giới này có một vai trò tối trọng yếu và có rất nhiều ý 
nghĩa để gìn giữ tình trạng thanh khiết và thánh thiện của hai 
Giáo Hội trong một thời gian rất lâu dài. Chính tám giới trọng yếu 
này (được gọi trong tiếng Pali là garu-dhammas) là tảng đá vững 
chắc làm nền để xây dựng kiến trúc đồ sộ và công trình sinh hoạt 
chảy trôi suôn sẻ của hai Giáo Hội. 


Cái quyền to lớn và đặc ân mà Bà Mahà Pajàpati Gotami đã tranh 
đấu và thành công, tức quyền của nữ giới được gia nhập vào 
Giáo Hội Thánh Thiện, quả thật là quan trọng trong lịch sử tôn 
giáo. Chí đến ngày nay còn nhiều hệ thống tôn giáo hưng thạnh 
trên thế giới vẫn chưa chịu nhượng quyền cho hàng phụ nữ thọ 
giới tu sĩ. Cũng có một số ít tôn giáo đã nhường cho nữ giới 


quyền xuất gia, bắt đầu hoài nghi rằng không biết nhân nhượng 
nhiêu quyên như thê mình có sáng suốt không, và đặt câu hỏi có 
cân bước sang giai đoạn này không. 


Đức Phật nỗi bật là một trong số ít các vị giáo chủ của nhân loại 
đã nâng cao hàng phụ nữ lên một vị trí xứng đáng trong đời sông, 
băng cách cho phép nữ giới gia nhập vào Giáo Hội Tỳ Khưu N, 
và như vậy, mở ra một chương sách hoàn toàn mới trong lịch sử 
giải phóng của người phụ nữ. 

Chú thích: 

[1] Nàsti strinàm prthagyajno 

Na vratam napyuposatham 

Patim susrusafe yena 

Tena svarge mahìyate (Manu, câu 153). 

[23] Kindred Sayings, I, trang 1ï. 

[S] Kindred Sayings, I, trang 45. 

[4] Jananì janma bhùms ca svargàdapi garìyasI. 


[5] Anguttara Nikàya, 4: 265 và những trang tiếp. 


[6] Anguftara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm. 4: 238 và những trang 
tiêp. 

[7]1. saddho, II. hirimàa oftàp!, II. akkodhano anupanàhi, IV. 
anissuKkI, v. amacchari, vị. anaficàri, vii. silavà, vi. bahussufo, Ix. 
àraddhayviriyo, x. upafthita safi, xi. pannavà (Samyutta Nikàya, 
Tạp A Hàm, 4: 143) 

[8] Xem phân sau, Kundala Kesa. 

[9] Psalms of the Sistrers (Trưởng Lão Ni Kệ) 


[10] Xem Dhammapada, kinh Pháp Cú, câu 242. 





rasà hp ly PM : Tin ca 'manor: ¡.  a Nikàya, Tăng 
Nhứt A Hàm, 3: 69) 


[12] Gradual Sayings, ii, trang 57. 


[13Xem D 





hammapada, Kinh Pháp Cú, câu 251. 
[14] Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 242. 
[15[ Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, l: 7 


[16] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, I: 37. 











[17] Quý vị quan tâm đến vẫn m. â "Người Phụ Nữ Trong Phật 

Ti CÓ thể , Women Under P, j.. =m... của tác giả 
'B E r: Won t Literature của tác giả B.C. Law; 
men and la .. KHI of 









tan và và (eahate) gị ô 3 đều _ bứng tận gốc r rễ. 


[19] Anguftara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, 4: 276, Vinaya, Tạng 
Luật 2: 254. 









Kha. xêu Giới Bến. 


z 


[21] Buỗi lễ cử hành nhằm chánh thức chắm dứt mùa nhập hạ. 


[22] Một hình thức trừng phạt thuộc vê giới luật. 





[23] Anguftara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, 4:274 ff. 





[24] Sự hiễu biết có tánh cách phân tách vẻ: í) ý nghĩa (attha), ii) 
kinh điện (dhamma), II) ngữ nguyên (niruffi), và iv) thông hiệu rõ 
ràng ba điêm trên. 


[25] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 146, Bài giảng của Đại Đức 
Nandaka cho các bà tỷ khưu ni. - ộ 
Người Con Gái Chăn Đà La và Vân Đê Giai Cập 


Đức Phật Siddhattha Gotama đang ngự trong thành Sàvatthi 
(Sravasti, Xá Vệ), Ấn Độ, tại Kỳ Viên Tịnh Xá của Trưởng Giả 
Anàthapindika, Cấp Cô Độc. Vào lúc ấy Đại Đức Ànanda, vị đệ tử 
trung kiên và là thị giả chuyên cần nhất của Đức Bốn Sư cũng 
ngụ tại ngôi tự viện ây. Ngày nọ, như thường lệ, Trưởng Lão 
Ànanda y phục chỉnh tè, tay ôm bình bát, chân thong dong đều 
đặn từng bước, và mắt nhìn xuống, đi vào thành Sàvatthi. Khi đã 
thọ vừa đủ vật thực để đỡ dạ Ngài tìm ẩn vào một nơi yên tĩnh để 
độ ngọ. Thọ thực xong Ngài tìm nước và thấy. một cái giêng bên 
đàng. Vào lúc ấy có một thiếu nữ thuộc giai câp Chandàla (chăn 
đà la) tên Prakrti, cũng đến giếng ấy gánh nước. Đại Đức Ànanda 
đến gần đứng lại, mắt nhìn xuống đắt, hai tay ôm bát. Và câu 
chuyện đối thoại xảy diễn như sau: 


Prakrti: Bạch Sư, cần dùng chỉ? 
Đại Đức: Xin cho tôi chút nước để giải khát. 


-- Tôi là người thuộc giai cấp Chandàla (chăn đà la); không ai 
dùng nước của chúng tôi. 


-- Tôi chỉ muốn xin chút nước uống để giải khát. Nước làm đở 
khát cho tất cả mọi người, dầu người thuộc về giai cấp, đẳng cấp 
hay chủng tộc nào. 


-- Sư không biết rằng trong xứ có hai giai cấp: cấp cao và cấp 
thấp sao? Tôi thuộc về giai cấp thấp. 


-- Vấn đề giai cấp là cái gì rõ ràng không quan trọng đối với tôi. 
Tôi không mảy may bận tâm đên việc này. Tôi chỉ cân chút nước 


để giải khát. 


-- Làm thế nào tôi, một gái hạng chăn đà la, có thể dâng nước 
đến Sư? Chí đến cái bóng của chúng tôi, người ở giai cấp cao 
còn không dám giẫm chân lên. Họ tránh chúng tôi, hất hủi chúng 
tôi, và nếu bất chợt thấy chúng tôi thì họ mau mau đi rửa mặt với 
nước thơm và than vản: "Bất hạnh thay! hôm nay chúng ta lại gặp 
một người thuộc hạng cùng định." Họ khinh rẻ chúng tôi và có 
những thái độ khinh khi như vậy. 


-- Tôi không biết giai cấp cao hay giai cấp thấp, cô cũng là một 
con người như tôi. Tất cả mọi người đều là người như nhau. Tất 
cả đều cùng chung thuộc về chủng tộc loài người. Tất cả đều có 
một đầu, hai mắt, hai tai, một miệng và một mũi v.v... Máu chảy 
trong huyết quản của mọi người đều có màu đỏ như nhau, không 
phải đen. Có gì khác biệt? Có gì để có thể phân chia? 


-- Đúng vậy, bạch Sư, về phần vật chất thì không có gì khác biệt. 
Tuy nhiên, người ở giai cấp và địa vị cao sang, họ đã tạo thiện 
nghiệp và vun bồi phước báo nên tái sanh vào gia đình cao cấp. 
Chúng tôi đã tạo nghiệp bát thiện nên sanh vào giai cấp cùng 
định, làm người khốn khổ cơ hàn, cặn bã của xã hội, phải chịu số 
phận bị khinh khi ruồng rẫy. 


-- Dầu sao, Đức Bồn Sư, bậc Toàn Giác Tối Thượng, Thây tôi, có 
ban truyên bức thông điệp cao quý như sau: 


"Là cùng định không phải do sanh trưởng, 
Không phải do sanh trưởng là bà la môn, 
Do hành động ta trở thành cùng đinh, 

Do hành động ta trở thành bà la môn. " 
(Suftta-nipàta. 135). 


Tôi không quan tâm đến cái được gọi là giai cấp chút nào, xin cho 
tôi chút nước vì hiện tôi đang cân giải khát. 


Prakrti nói không ra lời, miệng ngậm cứng như câm. Người thiếu 
nữ sợ hải, cúi xuống nghiêng mình tới trước, run rẫy trịnh trọng 
dâng nước đến Ngài Ànanda, sớt ra từ trong cái chậu, và tim 


nàng bắt đầu đập, càng lúc càng mau. Nhà Sư hớp nước với lòng 
biêt ơn nông hậu trong khi Prakrti ngạc nhiên đứng nhìn. Rôi Đại 
Đức Ananda trở về tịnh xá. 


Nhưng Prakrti thì ngắn người, nhớ lại giọng nói dịu hiền của nhà 
sư, nàng đắm đuối say mê phẩm cách cao đẹp và tướng mạo oai 
nghiêm của vị đạo sĩ đến độ ngây ngất sững sờ, vô cùng kinh 
ngạc. "Xin cho tôi chút nước, xin cho tôi chút nước' Tiếng nói êm 
dịu nhẹ nhàng dễ cảm; ông ấy nói chuyện với ta hiền hòa thanh 
nhã làm sao! Ôi, con người đẹp đẽ lạ thường, phong độ cao quý 
vô cùng! Tại sao ông ấy lại đến với người con gái chăn đà la? Có 
phải ta là người con gái duy nhất trong thành Sàvatthi này không? 
Có phải đây là cái giếng duy nhất trong thành này không? Y phục 
của ta không hiển nhiên cho thầy ta là hạng chăn đà la hay sao? 
Cách ăn mặc và trang sức của ta không nói lên giai cấp ta hay 
sao? Người lạ mặt kỳ diệu khác thường ây có thể là ai2 Từ đâu 
ông ta đến đây? Rồi ông sẽ đi đâu? ờ, mà ông ấy sẽ còn trở lại 
xin nước uông nữa chăng?” Nàng tiếp tục ngắn ngơ mơ mộng 
một cách buồn thảm. 


Tâm nàng mãi vơ vẫn đăm chiêu với những ý nghĩ trên trong khi 
thơ thân từng bước trên đường vê nhà. 


Đến nhà, nàng đặt bầu nước xuống bỏ qua một bên, rồi vội vã đi 
tìm mẹ, một bà phù thủy có nhiêu bùa phép và van xin mẹ làm 
bùa chú bỏ cho ông sư. 


Bà mẹ: Có gì làm phật ý con, cái gì làm cho con đau khổ, nhà sư 
ây là ai? 


Prakrti: Xin cho tôi chút nước, xin cho tôi chút nước, xin cho tôi 
chút nước' -- Mẹ ơi, trước đây con chưa từng nghe một giọng nói 
dịu hiên thanh nhã như vậy. 


-- Người mà xin con nước chắc phải thuộc giai cấp của chúng ta. 
-- Dạ không đâu, đó là một thanh niên đẹp trai tươi tắn lạ thường, 


đầu cạo trọc, mình đắp y vàng, tay ôm bình bát, rõ thật là thanh 
nhã trang nghiêm. 


-- Con nói gì bậy bạ vậy. Làm thê nào một người đầu cạo trọc lại 
có thê đẹp trai, tươi tăn? Con biêt không, người ta cạo đâu là đê 
làm cho không còn vẻ đẹp hay duyên dáng gì nữa? 


-- Con không biết điều đó, thưa mẹ, người ấy dễ thương, duyên 
dáng làm sao. Ông ta là hiện thân của lòng từ mân và khiêm tôn, 
của phâm cách thanh tao và trang nhã. 


-- Ông ấy có phải là người thuộc giai cấp của chúng ta không? 
-- Dạ phải, ông nói con cũng thuộc giai cấp của ông. 

-- Đó là giai cấp nào vậy con? 

-- Giai cấp loài người. 


-- Con có phỉnh lừa ông ta và không nói rõ giai cấp của mình 
không? 


-- Con nói với ông con là hạng chăn đà la, nhưng ông ta không 
chịu tin con. Ông cứ xin nước hoài, và tuyên bố rằng người ta là 
bà la môn hay cùng đỉnh do hành động của mình chớ không phải 
vì sanh trưởng trong một gia đình nào. Rồi ông nói thêm về tự do 
và phẩm cách con người. Từ bấy lâu nay con lầm lạc ngỡ rằng 
mình là "kẻ có tội" phải chịu khốn khổ bần cùng, nay nhờ ông con 
được biết rằng mình cũng thuộc xã hội loài người, và cũng được 
un đúc từ cái khuôn nhân loại. Ông ta cho con ánh sáng, ông là 
ánh sáng của con. 


Xin cho tôi chút nước, xin cho tôi chút nước. Ôi, giọng nói êm dịu 
hiên hoà làm saol 

-- Này Prakrti con, người ta được sanh vào giai cấp ăn trên ngôi 
trước vì trong quá khứ họ đã tạo nghiệp tôt. Còn chúng mình thì 


sanh vào giai cấp chăn đà la, hạng cùng đỉnh, cũng do hậu quả 
của những nghiệp chăng lành mà mình đã gieo trong quá khứ. 


-- Không phải vậy đâu thưa mẹ, không phải tất cả đều do nghiệp 


báo. Chính xã hội loài người đã sắp xếp, đóng dấu, dán nhãn lên, 
rồi gọi chúng ta là cùng đinh, chính con người tạo sự phân chia 
giả tạo ấy. Không sao đâu, con muốn biết chàng thanh niên ấy là 
ai, tên họ và làm nghề gì. 


-- Theo cách con mô tả, này con, mẹ tin rằng ông ấy là đệ tử của 
Đức Phật Gotama (Cồ Đàm), ông là một người thuộc dòng Sakya 
(Thích Ca). Mẹ nghe rằng tên ông ta là Ànanda. Ông là một tỳ 
khưu, một tu sĩ, người đã từ bỏ thế gian cùng với những lạc thú 
và tiện nghỉ trần tục. 


-- Này mẹ yêu dấu, con van xin mẹ, con không thể sống mà 
không có người ấy. Con phải có ông ta. Xin mẹ hãy dùng tất cả 
bùa chú và phù phép, hãy tận dụng mọi quyền năng thần thông 
của mẹ, và đưa Ànanda về con. Nếu không được vậy, con sẽ 
nhịn đói đến chết, và mẹ sẽ mất đứa con duy nhất. 


-- Này con yêu dấu, con có biết không rằng Vua xứ Kosala (Câu 
Tát La) của chúng ta là một thí chủ nhiệt thành của Đức Phật 
Gotama? Nếu hay được rằng con say mê và khao khát muốn 
được Ànanda, ắt vua sẽ tiêu diệt toàn thể cộng đồng Chandàla 
(chăn đà la). Con có muốn vua làm điều ấy không? 


-- Thưa mẹ, con van xin, mẹ hãy đọc lên câu thần chú, và ông ấy 
sẽ đên. Nêu không có ông, con sẽ không thê sông nữa. 


-- Này Prakrti con, Đức Phật, đắng Toàn Thiện, đã diệt trừ mọi 
dục vọng và ô nhiễm. Ngài là bậc Tôn Sư tối thượng. Bùa phép 
của Ngài cao cường hơn tất cả những người khác. Thần chú của 
Ngài trội hơn bất cứ ai. Tuy nhiên, mẹ sẽ tận lực cố gắng cho 
con, đứa con yêu quý nhất đời của mẹ, chớ nên kêu gào than 
khóc nữa, và hãy đi ăn đi. 


Đề đáp lại lời van xin khẩn thiết của người con gái duy nhất, bà 
mẹ nhúm một bếp lửa với phân bò khô ngoài sân, ngôi lại một 
bên với 108 cành hoa arka và bắt đầu đọc thần chú. Và trong khi 
ây bà luôn luôn ném hoa, hết cái này đến cái khác, vào ngọn lửa, 
mỗi lần ném một cành hoa thì miệng đọc thần chú. 


Trưởng Lão Ànanda không thể cưỡng lại năng lực, sức quyến rũ 
mãnh liệt, của bùa phép. Ngài rời bỏ tịnh thất của tu viện, quên 
hẳn lối sống mà mình đã chọn, và thẳng tiến đến nhà của người 
thiếu nữ Chandàla (chăn đà la). Bà mẹ trông thấy vị đạo sĩ tiến 
đến gần nhà, bảo con gái dọn sẵn một chỗ ngôi. Vừa lúc Prakrti 
sắp xếp xong thì nhà sư vô nhà và ngồi xuống trên chỗ đã dọn 
sẵn. Ngài lưu ý đến những nụ cười quyến rũ của Prakrti và thuận 
chiều hướng về những cám dỗ của bà mẹ. Ngày đã về chiều. 
Vằầng thái dương dần dẫn lặn chìm xuống dưới chân trời phương 
Tây và bầu không khí im lìm lặng lẽ, trang trọng bao trùm khắp 
nơi. Nhà sư cảm nghe ngột ngạt, lạc lối và lúng túng. Ngài liền 
nghĩ đến Đức Phật, ngưỡng nguyện trong lòng: "Ngưỡng mong 
Đức Bồn Sư TÔ Mẫn và Trí Tuệ mở lòng trắc ân cứu con ra khỏi 
hiểm họa này." 


Lúc bây giờ Đức Phật Toàn Tri, với nhãn quan của một vị Phật, 
nhìn thấy tình thế nguy ngập của người đệ tử trung thành, và với 
lòng bi mẫn vô lượng vô biên, Ngài đọc chú Buddhamantra, 
những câu có ý nghĩa như sau: 


"Néu có một biên hô trong suốt, không một đớm nhỏ bợn nhơ, 
hoàn toàn im lặng, và người vào đó được châu toàn, tất cả hiểm 
họa, mọi nỗi kinh sợ và run rầy đêu biến tan, thì hô đó là Niết Bàn 
mà chư thiên và tất cả hành giả và các bậc Thánh Nhân, đêu 
sùng kính. Do oai lực của chân lý các lời này, ước nguyện mọi 
điêu lành đến với tỳ khưu Ànanda." 


Câu chú hoàn toàn khắc phục bùa phép của bà phù thủy, và Ngài 
Ànanda được cứu thoát khỏi tai họa khủng khiếp, quyết định mau 
mau trở về tịnh thất. Prakrti rất đau lòng xót dạ và thất vọng một 
cách chua cay, nhưng không từ bỏ nỗi lòng đối với nhà sư. Sáng 
hôm sau nàng sửa soạn, ăn mặc tươm tất với những đồ trang 
sức lộng lẫy nhất của mình và chờ sẵn trên con đường mà 
thường ngày Trưởng Lão Ànanda phải trải qua để vào thành 
Sàvatthi trì bình. Và trong khi Ngài lặng lẻ tiền hành buổi đi bát thì 
Prakrti bước liền theo chân, từ nhà này đến nhà kia, dân chúng 
lấy làm ngạc nhiên nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này. 


Ngài Ànanda hoàn toàn lúng túng, bươn bả quày bước trở về tịnh 


thất, luôn luôn có Prakrti theo sau, và thuật lại đầu đuôi câu 
chuyện với Đức Bồn Sư. 


Lúc ây Prakrti đứng trước công chùa, Đắng Đại Bi cho vời nàng 
vào. Với cặp mát nhìn xuông nàng đi vào, đảnh lễ Đức Thê Tôn 
và châp tay ngôi lại một bên. 


Rồi Đầng Đại Bi nhỏ nhẹ hỏi cô gái Chandala (chăn đà la): "Cô 
muôn làm gì với Đại Đức Ananda?". 


Một cách giản dị và ngây thơ, Prakrti bộc lộ tất cả những khát 
vọng mà nàng ấp ủ sâu kín trong lòng. Đức Tôn Sư bảo: "Này 
Prakrti, con hãy vê nhà xin phép cha mẹ trước đi." 


Nàng vội vã đi nhanh về nhà rồi quày quả trở lại với sự đồng ý 
của cha mẹ. Một lân nữa Đức Phật mở lời: 


Đức Phật: Này Prakrti, có rất nhiều thanh niên trong thành . 
Sàvatthi. Tại sao con chỉ thương có mình Ananda là một thây tỳ 
khưu, người đã từ bỏ nêp sông tại gia? 


Prakrti: Con ưa thích và thương yêu ông ây với tất cả tắm lòng. 
Ông ấy đem ánh sáng lại cho người con gái đã mãi sống trong 
đêm tối. Chính ông dạy con rằng con là một con người, không 
phải nô lệ, và như ai nấy, con cũng có thể hưởng quyền làm 
người. Ông là ánh sáng cho mắt con, là niềm hy vọng cho tất cả 
những ước mơ của con, là dòng suối của đời con. Con muốn ông. 
Con không thể sống mà không có ông. 


-- Như vậy, nếu muốn được ông ấy, con phải làm những gì Như 
Lai bảo con làm. 


-- Để có thể được Ànanda, kính bạch Ngài, con sẽ làm tất cả 
những gì Ngài muôn con làm. 


-- Nếu con cạo trọc đầu và khoác lên mình tắm y vàng như 
Ananda, con sẽ được ông ây. 


-- Chắc chắn con sẽ làm y như lời Ngài bảo. Bạch Ngài, con đi 


gắp về nhà và sẽ trở lại liền, đầu cạo trọc và đắp y vàng. 


Prakrti đi nhanh về nhà, và giải thích đầu đuôi cho mẹ. Nghe vậy 
bà mẹ nôi cơn giận dữ. 


-- Này con yêu dấu, con điên rồi sao? Con có còn tỉnh táo không, 
hay đã mất trí rôi? 


-- Này mẹ, xin mẹ vui lòng cạo đầu cho con, nếu không con sẽ tự 
quyên sinh. 


-- Con là con gái ngu. Tóc là trang điểm tốt nhất của người đàn 
bà. Cạo tóc đi con sẽ xấu xí, khó coi. Trong toàn thể khu thành 
Sàvatthi này không có người con gái nào dễ thương và duyên 
dáng như con. Này con yêu dấu của mẹ, hãy nhẫn nại, mẹ sẽ tìm 
cho con một người chồng xứng đáng. 


-- Con không cần ai khác, chỉ muốn Ànanda của con. Đối với con, 
ông ấy đẹp đẽ sáng ngời, ông ấy duyên dáng dễ thương, có 
giọng nói nhỏ nhẹ dịu hiền và phong độ thanh tao nhã nhặn, dễ 
mến làm sao. Ông ấy là trọn cuộc sống của con, là kho tàng bảo 
vật, là tất cả trong đời con. 


-- Thôi, hãy đi ăn đi, đừng để chết đói bây giờ. 
-- Này mẹ, con sẽ nhịn ăn đến chừng nào mẹ cạo đầu cho con. 
Sợ con chết đói, bà mẹ liền cạo đầu cho con. 


-- Bây giờ con giống y như một sư cô. Con sẽ bị mây ông đạo sĩ 
và thầy của họ, Đức Phật Gotama, lường gạt. Họ có bùa phép 
cao cường kỳ diệu để quyến dụ những người như con. (Chính 
lòng từ bi vô lượng vô biên của Đức Phật đã cảm hóa và làm cho 
người ta về với Ngài, chớ không có sự cám dỗ khuyến dụ hay 
gian manh xảo quyệt lường gạt nào.) 


-- Không hề gì đâu mẹ, dầu ra sao thì ra, nếu có được Ànanda 
của con, là con băng lòng vui vẻ lăm rôi. Con không cân gì khác. 
Giờ đây con đi Tịnh Xá Jetavana (Kỳ Viên. 


-- Muốn làm gì thì làm; con sẽ ăn năn hồi tiếc vì sự điên rồ trầm 

trọng này. Cạo đầu xong, Prakrti vội vã trở lại chùa, đảnh lễ Đức 
Phật và ngồi lại một bên. Lúc ấy cũng có nhiều vị sư, kể cả Ngài 
Ànanda, đã hội về hầu Phật. 


Prakrti: -- Bạch hóa Đức Thế Tôn, con đã làm đúng theo lời Ngài 
bảo. Như đã hứa, xin Ngài cho con Ananda. 


Đức Phật: -- Trước khi được Ànanda, con phải trả lời những câu 
hỏi của Như Lai. 


-- Xin vâng, con sẽ giải đáp những câu hỏi của Ngài. 


-- Con yêu thương Ànanda lắm. Vậy cái gì của nhà sư ấy đã làm 
cho con đăm đuôi say mê. 


-- Toàn thân ông Ấy, các bộ phận và tất cả những gì trong thân 

thể ông ây đều rất vừa lòng con. Chính cái nhìn của ông là giọt 

thuốc nhỏ vào, làm cho mắt con sáng tỏ. Giọng nói của ông làm 
cho con đắm đuối say mê, ông là tất cả cho con. 


-- Này Prakrti con, tất cả những gì con thấy và tất cả những gì làm 
con mê hồn là bề ngoài của lớp da. Sắc đẹp chỉ mỏng manh như 
lớp da, nông cạn và phù du tạm bợ. Thân thể chúng ta không phải 
làm bằng vàng, bằng ngọc, bằng hột xoàn hay một loại kim 
cương nào khác. Trong thân này có: tóc, móng, răng, da, thịt, 

gân, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, chất nhờn, nước miềng, 
nước mũi, nước tiểu, phần. Phía sau bức hình đẹp đẻ, cái sắc 
đẹp bề ngoài ấy, là một cơ thể đầy thương tích, không có chỉ ổn 
định vững bền và thường còn. Thành trì này được tạo dựng bằng 
xương, đắp thịt và máu bên ngoài, trong đó tích trử tuổi già, bịnh 
tật và chết chóc, kiêu hãnh ngã mạn, và phỉ báng kẻ khác . Nếu, 

vì một lý do nào, những gì ở bên trong được phơi bày ra ngoài, 
như một cái gối bị lộn ngược, chắc chắn cần phải có một người 
cầm roi đứng đó để rượt đuôi bầy quạ và chó, đến đó cả đoàn cả 
lũ rất đông. Khát vọng say mê là do lòng ham muốn ích kỷ. 


"Trìu mến sanh sâu muộn, 


Trìu mến sanh lo sợ, 

Người đã dập tắt hoàn toàn lòng trìu mến, 
Không còn sâu muộn, còn gì lo sợ?" 

--( Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 213) 


Từ ngày bắt đầu thương Ànanda, con đã chịu trăm phần đau khổ, 
mất ăn, mất ngủ, than vắn thở dài, nỉ non khóc kể, rên rỉ bi ai -- 
những điều ấy làm cho con vô cùng sầu muộn. Giờ đây, hãy suy 
tư sáng suốt, nghĩ lại xem cơ thể của Ànanda có phải là cái gì 
đáng được trìu mến bám níu không? Có phải là cái gì đáng được 
ta hân hoan ôm giữ không? Là cái gì đáng được khát khao ham 
muốn một cách tuyệt vọng không? Tất cả mọi sự vật là vậy, khi ta 
vừa bám vào thì nó đã hư hoại, suy tàn và phân tán. Tất cả 
những vật được cấu tạo là như thế, trong khi ta thèm khát ham 
muốn thì nó đã mục thúi và phai tàn. 


-- Kính bạch Đức Thế Tôn, những lời của Ngài, xác đáng và đúng 
chân lý, đem lại cho con nhiêu an ủi. Mọi việc đã sáng tỏ. Kính xin 
Ngài cho con xuât gia. 


-- Được, này Prakrti, Giáo Hội của Như Lai rộng mở cho tất cả, 
không phân biệt giai cấp, màu da, bộ lạc, chủng tộc hay nam nữ. 
Giáo Hội của Như Lai tựa hồ như biển cả mênh mông. Dường 
như nước trong các dòng sông Gangà, Yamunà, Sindu, Aciravati, 
đều tuôn chảy vào đại dương và mất đi lai lịch của nó, củng thế 
ấy người từ những giai cấp và bộ lạc khác nhau, từ các nẻo 
đường khác nhau trong đời sống, đều gia nhập vào Giáo Hội của 
Như Lai, và rồi ý niệm về giai cấp, đẳng câp, bộ lạc và những 
phân biệt khác đều phai mờ và tan biến. Trong đại dương, này 
Prakrti, chỉ có một vị, và đó là vị mặn của muối. Trong Giáo Hội 
của Như Lai cũng dường thế ấy, chỉ có một vị, và đó là vị Giải 
Thoát. 


Ehi tvam bhikkhuni, cara brahma cariyam 
Hãy đên đây, này tỳ khưu ni, sông đời thánh thiện. 


Đức Thế Tôn gọi nàng vào như thế ấy, và Prakrti trở thành hội 
viên của Giáo Hội Tỳ Khưu Ni. 


Rồi Đắng Đại Từ Bi thuyết giảng cho nàng khía cạnh đơn giản 
của Giáo Pháp bằng những lời lẽ dễ hiểu. Nàng đặt niềm tin vững 
chắc nơi Tam Bảo, Tri-ratna: Phật, Pháp, Tăng (Buddha, 
Dhamma và Sangha). Sau đó Đức Bổn Sư giải thích cho nàng Tứ 
Diệu Đề -- bốn chân lý vĩnh cửu về sự đau khổ hay bắt toại 
nguyện, về nguồn gốc của đau khổ, sự chấm dứt đau khổ, và con 
đường dẫn đến chấm dứt đau khổ, và Đắng Toàn Giác ban cho 
nàng món quà Giải Thoát, nâng cao con người, từ bùn lầy suy 
thoái và điêu tàn đến tình trạng an lạc thanh bình, giác ngộ và 
Niết Bàn. 


Phương cách trình bày rõ ràng dễ hiểu của Đức Bồn Sư thắm 
nhuân, ăn sâu vào tận đáy lòng của thiếu nữ và đổi hẳn cái nhìn 
toàn diện của nàng. Nàng khấu đầu đảnh lễ dưới chân Đắng 
Toàn Giác Tối Thượng và xin sám hối về những lỗi lầm của người 
con gái si mê và không được dạy dỗ. 


Sự xuất gia của người con gái Chandàla (chăn đà la) làm cho 
Vua Pasenadi (Ba Tư Nặc) xứ Kosala (Câu Tát La) vô cùng bối 
rối và các thân hào nhân sĩ trong thành Sàvatthi (Xá Vệ) xôn xao 
nồi dậy. Họ không thể bỏ qua chuyện một người trong gia đình 
Chandàla (Chăn-đà-la) mà được xuất gia, gia nhập vào Giáo Hội 
Thiêng Liêng của Đức Phật. Không thể dung tha, họ kéo nhau 
đến chùa để hội thảo và tranh luận về vấn đề tối trọng yếu này, 
một vấn đề vi phạm đến thanh danh và uy tín của họ, nhưng Đức 
Phật thì rõ ràng thản nhiên. Ngài luôn luôn phủ nhận hệ thống 
phân chia giai cấp một cách không thể lầm lẫn. Ngài là vị giáo chủ 
duy nhất đã cố gắng pha trộn chung trong tinh thần khoan dung 
đại độ và thuận thảo điều hoà những người mà trước kia đã bị 
ruồng bỏ vì tình trạng ngu đần của sự phân chia giai cấp. 


Đức Thế Tôn nhẫn nại lắng nghe những lời phiền trách của họ, 
rôi bát đâu thuật lại câu chuyện quá khứ của Prakrti: 


'Vào thủa xưa, ở Ấn Độ có một làng Chandàla (chăn đà la) bên 
cạnh sông Gangà (Hằng). Vị trưởng làng tên là Trishanku. Ông 
này có người con trai đẹp đẽ lạ thường tên Sardulakarna, lão 
thông thâm sâu ba bộ kinh Veda (Phê Đà) và những ngành học 
vấn khác. Người cha rất ước muốn cho con mình cưới một cô gái 


xinh đẹp và minh mẫn. Biết trong làng có một thiếu nữ đặc biệt dễ 
mến, tên Prakrti, con người bà la môn tên Pushkarasari, ông đến 

bàn thảo vấn đề với người cha cô ấy. Ông bà la môn nỗi giận rầy 
la thậm tệ người cha của chàng thanh niên và từ chối lời cầu hôn. 


"Trishanku nhẫn nại giải thích vấn đề như sau: 'Thưa Ông, tất cả 
mọi người, dầu ở đâu, nghèo hay giàu, có học hay vô học thức, 
xấu xí hay xinh đẹp, dầu đen hay dầu trắng, tất cả đều cùng 
chung thuộc về một xã hội loài người, chung thuộc về một chủng 
tộc nhân loại. Giai cấp và đẳng cấp là những phân chia do con 
người giả tạo." 


"Lời giải thích hùng biện ấy hoàn toàn thuyết phục người bà la 
môn. Ông đồng ý gả con, Prakrti, cho Sardula-karna, con ông 
Trishanku.” 


Và Đức Phật nói tiếp: 


"Prakrti, vị ty khưu ni trước mặt chúng ta đây, là con gái người bà 
la môn, trước kia cũng có tên Prakrti. Sardulakarna là tỳ khưu 
Ànanda ngày nay, và chính Như Lai là Trishanku, viên trưởng 
làng, Tù Trưởng Chăn Đà La. 


Vua Pasenadi cùng đoàn tùy tùng chăm chỉ lắng nghe câu chuyện 
quá khứ, lây làm kinh ngạc, không nói được một lời, cùng nhau 
đảnh lễ Đức Phật và chư Tăng rôi lặng lẽ lui gót trở vê. 


Mắt Người Trinh Nữ - Subhà Gặp Tên Du Đãng 


Đã tạo được nhiều phước báu trong quá khứ, vào thời của Đức 
Phật Siddhattha Gotama, Bậc Tôn Sư Toàn Giác Tối Thượng, 
nàng Subhà tái sanh vào gia đình của một vị bà la môn khả kính 
tại Ràjagaha (Vương Xá, ngày nay là Rajgir, Ấn Độ). Nàng có sắc 
đẹp tuyệt trần, trong toàn thể thân nàng chỗ nào cũng dễ mến, vì 
lẽ ấy có tên là Subhà. Khi Đức Bồn Sư ngự tại Ràjagaha cô đặt 
niềm tin (saddhà) vững chắc nơi Ngài và trở thành một nữ thiện 
tín. Về sau cô phát tâm lo sợ bản chất đáng kinh hoàng của vòng 
luân hồi (samsàra), vòng quanh những kiếp sinh tồn triền miên 
tiếp diễn, và nhận thức rằng thú vui trần tục là dây trói buộc vào 


vòng nô lệ, một loại hạnh phúc tạm bợ nhất thời, có ít hứng vị. 
Tình trạng an toàn và tự do nằm trong sự buông bỏ khước từ. Vì 
thế cô xin xuất gia với Sư Bà Mahà Pajàpati Gotami [1]. Cô 
Subhà tinh tân chuyên cần. Hành thiền vắng lặng (samàdhi) và 
tận lực gia công hành thiền minh sát (vi- passanà) cô chứng đắc 
tầng thánh thứ ba (anàgàmi, bất lai), không còn bao giờ trở lại 
Dục Giới sau khi chết. 


Ngày kia, Tỳ Khưu Ni Subhà vào vườn xoài của Jìvaka để ngơi 
nghỉ vào buổi trưa. Cùng lúc ây có tên du đãng nọ ở thành 
Ràjagaha, trong lứa tuổi thanh xuân đầy tham dục, thấy ni cô vào 
rừng thì đâm ra say đắm sắc đẹp diễm kiều của cô. Tên du đãng 
đứng chận ngang đường không cho đi tới. Ni cô Subhà cố làm 
cho anh ta hiểu răng cô là người xuất gia, đã khước từ thế gian, 
và cảnh cáo anh vê những tai hại và nguy cơ của dục lạc, nhưng 
vô hiệu quả. Lời khuyên của ni cô đã lọt vào lỗ tai của người điếc. 


Cuộc đàm thoại sau đây được ghi lại bằng những vần thơ thanh 
nhã tiêng Pali, trong bộ Therìgàthà, Trưởng Lão Ni Kệ. 


†. Tỳ khưu ni Subhà đang vào khu vườn xoài xinh đẹp. Một tên 
du đãng chận ngang giữa đàng. Sư cô nói với nó như sau: 


2. "Lỗi gì, tội gì, bần ni đã xúc phạm đến ông mà ông chận 
đường? Này ông bạn, tôi là một ni cô, đã xuât gia mà chạm đên 
người nam là phạm giới. 


3. "Phật Giáo đối với tôi thật vô cùng quý báu và tôi rất mến 
chuộng. Giới tu tập nào mà Đức Bồn Sư đã ban hành (cho tỳ 
khưu ni), tôi nghiêm túc thọ trì. Không mảy may ô nhiễm, tôi hoàn 
toàn trong sạch. Tại sao ông lại chận đường tôi? 


4. "Tâm của ông đầy những tư tưởng tham dục; tôi thì tâm thanh 
ý tịnh. Quả tim của ông bị những khát vọng đê hèn khuấy động, 
tôi không còn dục vọng và dầu đi đâu cũng không ham muốn gì 
cho cái thân xác phàm tục này. Tại sao ông mãi đứng đó chận 
đường tôi?" 


Tên du đãng trả lời: 


5."Sư cô đang còn son trẻ, sắc đẹp của sư cô trong trẻo, thân 
hình đẹp đẽ diễm kiều. Gia nhập Giáo Hội (sống đời thánh thiện) 
thì có lợi ích gì; hãy lột bỏ đi bộ y vàng. Đến đây, chúng ta hãy thọ 
hưởng lạc thú trong khu rừng đầy bông hoa đang đua nở, hãy tìm 
thú vui của nhục dục. 


6. "Xem kìa, hương thơm ngào ngạt của ngàn hoa đang phảng 
phất trong gió. Hãy thưởng ngoạn mùa xuân đang tung nở, hớn 
hở trong niềm vui. Hãy đến đây, thọ hưởng lạc thú trong khu rừng 
đầy bông hoa đang đua nở, hãy tìm thú vui trong nhục dục. 


7. "Những ngọn cây đầy bông hoa nghiêng ngả, lã lơi uốn mình 
trước gió, hình như đang ca hát để đón mừng chúng ta. Nhưng 
sư cô thì thui thủi vào rừng một mình, làm sao tìm được hạnh 
phúc trong đó? 


8. "Vào trong khu rừng hoang dại, nơi mà thú dữ hằng lui tới, nơi 
bị khuấy động và luôn luôn phải run sợ trước những thớt voi đi 
tìm mồi, bốc lên mùi rừng rú dã man, hôi thúi nông. nặc, nơi vắng 
bóng người và đầy kinh sợ hải hùng [2], sự cô muốn vào trong ấy 
một mình, không ai tháp tùng hay sao? 


9."Ôi, này người thiếu nữ đẹp đế tuyệt trần! Như pho tượng đúc 
bằng vàng ròng lộng lẫy sáng chói, như tiên nữ nhảy múa hát ca 
trong một hoa viên trên cảnh trời, trong bộ y phục làm bằng tơ lụa 
của Benares cô sẽ đẹp đẽ xinh tươi. 


10. "Ôi, thiếu nữ với cặp mắt mơ mộng đẹp như tiên! Tôi sẽ hàng 
phục dưới quyền uy của cô nếu chúng ta có thể chung sống và 
cùng nhau trải qua cuộc đời trong khu rừng hoang dại này và thọ 
hưởng dục lạc. Cùng khắp thế gian không có ai dịu hiền và dễ 
mến như cô. (Đối với tôi cô còn quý hơn là mạng sống của tôi). 


11. "Nếu cô lưu ý đến những lời của tôi (từ bỏ và lánh xa đời sống 
độc thân của cô), cùng nhau sống đời tại gia cư sĩ và hưởng thụ 
nhục dục ngũ trần. Những kiều nữ thướt tha dễ mến sông trong 
những tòa nhà đẹp đẽ sẽ chăm sóc và cung phụng cô vê mọi nhu 
câu. 


12. "Hãy mặc những y phục may bằng hàng lụa ở Benares. Hãy 
trang điểm với những tràng hoa, và ướp tâm nước thơm hương 
bay ngào ngạt. Tôi sẽ thân tặng cô nhiều đồ trang sức đủ loại, với 
những hột kim cương lóng lánh sáng ngời. 


13 "Cô sẽ nằm trải mình trên một cái giưòng âm cúng tiện nghi và 
sang trọng, có mùi thơm của gỗ trầm phảng phắt, và bao phủ 
trong một tắm trải giường mới mịn bằng lông trừu êm ấm và gối 
đầu trên những cái gối dồn với lông thiên nga mềm mại, màn 
trướng mới mẻ tinh anh. 


14. "Dường như hoa sen xinh đẹp mà nở tung trong một ao đầm 
hoang dại (và lặng lẽ tàn tạ, không ai màng muốn), cùng thế ấy, 

cô là một sư cô thanh khiết; thân hình trong trắng, trinh bạch và 

giữ vẹn tiết tháo, cô sẽ già nua và suy nhược rồi tàn tạ hoại diệt 
với tuổi già." 


Sư cô Subhà hỏi: 


15. "Nhìn vào phần nào trong cơ thê phù du yêu ớt đang suy tàn 
này, ông thây thích thú? Có gì mà ông xem là dê mên trong cái 
thân nhơ bân ngạt mùi hôi thúi này?” 


Tên du đãng trả lời: 


16. "Mắt cô giống như mắt của những con hưu rụt rè e sợ; nó tựa 
như cặp mắt xinh đẹp của bà tiên nữ sống nơi thâm sơn cùng 
cốc. Nhìn vào đó lòng tôi tê tái tràn đầy khát vọng không thể kèm 
chề. 


17. "Gương mặt sáng ngời của cô chói lọi xinh tươi như một pho 
tượng vàng rực rỡ. Mát cô lóng lánh như những tai sen màu đỏ. 
Nhìn vào lòng tôi rung cảm không thê kêm chê. 


18."Với lông nheo dài của cô! Với cặp mắt trong trẻo và lóng lánh 
sáng ngời của cô! Dầu cách xa ngàn dậm tôi vẫn chỉ mơ cặp mắt 
chói dịu ấy. Ôi, người có cặp mắt xinh đẹp như các vì tiên nữ 

trong câu chuyện thần thoại! Trong thế gian này không có chi mà 


tôi yêu quý bằng đôi mắt ngọc của cô." 
Sư cô Subhà trả lời: 


19."Ông chận đường một người con gái của Đức Phật. Ước vọng 
của ông cũng điên rô và vô ích như dán bước trên con đường 
nguy hại. Lòng khao khát của ông muốn được tôi cũng dại khờ và 
vô nghĩa như muốn nhảy vọt lên đỉnh núi Meru, hay mong muốn 
mặt trăng là món đồ chơi của con người. (Là một ước muốn 
không bao giờ được thỏa mãn). 


20. "Không nơi nào trên thế gian này có bắt luận cái chỉ (dâu vô tri 
vô giác hay hữu giác hữu tri) mà có thể gợi lòng tham dục của tôi. 
Tôi không biết tham dục là gì. Lòng tham dục ây, tôi đã phá tan từ 
gốc rễ bằng cách vững chắc tiễn hành trên Con Đường Cao 
Thượng. 


21. Như vật gì mình đã vứt bỏ trong đống lửa . đang phừng cháy, 
như chai thuốc độc đã bị hủy diệt, dường thế ấy ngọn lửa tham 
dục của tôi đã bị dập tắt vĩnh viễn. Tôi không biết (thấy) tham dục 
là gì. 


22."Nếu có thể được, hãy đi cám dỗ người đàn bà nào khác mà 
chưa từng có đủ sáng suốt đề trông thấy ngũ uấn [3], hoặc người 
chưa từng liên hệ với Đức Phật. Nơi đây ông chỉ khuyấy rầy 
người tu nữ -- một sư cô đã chứng ngộ Tứ Diệu Đề. [4] 


23."Trước những lời khiển trách và tán dương, trong đau khổ và 
hạnh phúc, tôi luôn luôn giữ chánh niệm. Như vậy, không lúc nào 
tâm tôi bám níu hay thèm khát điều chi. Tất cả các pháp hữu vi, 
hiện hữu do duyên sinh, đều giả tạm. Tôi đã hoàn toàn thông suốt 
điều này. 


24. "Tôi là đệ tử của Đức Phật, người đã vượt thoát ra khỏi mọi 
thúc dục ô nhiễm, đã tận diệt mọi ái dục bẩn thỉu đê hèn. Lái chiếc 
xe Bát Chánh Đạo, tôi thẳng tiến (đến Niết Bàn). Những mũi tên 
của tham dục đã được nhỗ ra. Tôi tìm những cảnh quạnh hiu cô 
tịch, đơn độc và thanh khiết để thích thú sống một mình (an 
hưởng thú vui của rừng núi). 


28. "Ôi, ta đã thầy những đồ chơi hình giả, tay chân sơn phết với 
màu mè sực sỡ và những thằng hình bằng gỗ để làm trò chơi 
múa rối, được nối ráp và khéo léo cột với nhau bằng chỉ và, có 
thể thong thả nhảy múa theo mọi chiều hướng. 


26. "Nhưng một khi gỗ, chỉ và trục quây đều được tháo gỡ hay 
nới lỏng và bỏ tung toé món ở đây món ở kia, thì còn đâu là đồ 
chơi hình giả, đâu là thằng hình múa rối. Có nơi nào trong đó mà 
ông có thể chú tâm đến? 


27. "Cơ thể này của ta cũng dường như thằng hình gỗ đồ chơi. 
Nó không còn nữa khi các bộ phận vật lý và những phụ tùng của 
nó không còn. Ngoài những bộ phận và phụ thuộc không còn 
người sống nữa. Ông sẽ chú tâm vào đâu (phần nào}? 


28. "Hãy nhìn bức hình vẻ một thiếu nữ trên tường, với cái nhìn 
sai lạc ông sẽ thây đó là một người sông. Sự nhận thây ây là một 
ảo ảnh. [5] 


29. "Này ông, con người thiển trí! con người đui mù. Ông cố bám 
vào thân này như vật gì thường còn và thuộc về của ông chăng, 
trong khi nó vốn chỉ là bọt bèo và bong bóng? Tắm thân phù du 
tạm bợ này tựa hồ như trò chơi của nhà ảo thuật, như một cội cây 
bằng vàng mà ông thấy trong mộng, một pho tượng bằng bạc mà 
nhà ảo thuật khéo léo trình bày giữa đám đông, ông có luyến ái 
nó không? 


30. "Mắt này chỉ là một hòn bi nhỏ nằm trên một nạng cây -- một 
cái bong bóng đầy nước mắt và tiết ra chất nhờn, một sự pha trộn 
(những màu trắng, đen và xanh v.v...) đó là tất cả những gì tạo 
nên hình dáng của mắt." 


31. Sư cô Subhà không còn luyến ái bất cứ gì; cô không luyến ái 
cặp mắt. Do đó, trong một cảnh tượng rất cảm động, sư cô thình 
linh hồn nhiên móc trồng mắt ra đưa cho tên du đãng và nói: Đây 
là con mắt đó (con mắt mà ông đắm đuối say mê). Hãy lấy đi." 


32. Tức khắc, lòng tham dục của tên du đãng biến tan. Xin sám 


hối với sư cô, chàng ta nói: "Ôi, này sư cô, bậc thánh thiện và vô 
nhiễm! Ngưỡng nguyện sư cô được an lành! Ngưỡng nguyện mắt 
sư cô được hồi phục! Tôi không bao giờ còn dám tái phạm tội ác 
ghê tởm như vậy nữa. 


33. "Cũng dường như tôi đi vào một ngọn lửa đang cháy đỏ. 
Cũng giống như tôi đang ôm một con rắn độc. Phá khuấy một 
người hiền lành thánh thiện như sư cô thì ích lợi gì? Cúi xin sư cô 
khoan dung tha lỗi cho tôi. 


34. Được thoát ra khỏi tay tên du đãng, sư cô Subhà về hầu Phật, 
bậc Toàn Giác Tối Thượng. Nơi đây, ngưỡng nhìn lên dung nhan 
lộng lầy của Đức Bồn Sư nhãn quan của sư cô liền được hồi 
phục trong tất cả tình trạng rực rỡ vinh quang của nó. 


Khi nhãn quan trở lại như xưa sư cô vô cùng hoan hỷ, và Đức 
Phật thuyết giảng về những pháp để thành đạt tầng thánh cao 
nhất. Bà đè nén niềm hoan hỷ thích thú trong lòng, phát triển thiền 
minh sát và chứng ngộ Đạo Quả A La Hán, tầng thứ tư và cũng là 
tầng cuối cùng trong tứ thánh, bằng cách trọn vẹn nắm vững Giáo 
Pháp, thông suốt đầy đủ ý nghĩa trong tất cả chỉ tiết. 


Về sau, thọ hưởng hạnh phúc của đạo quả Niết Bàn, và suy tư về 
tâng thánh mà mình đã chứng ngộ, bà tuyên bô cuộc đàm thọai 
với tên du đãng qua những vân thơ được đê cập đên trên đây. 


Kisàgotami - Chỉ Một Nhúm Hột Cải [6] 


Tích chuyện Bà Kisàgotami là một trong những chuyện cảm động 
nhất trong kinh điển được ghi nhận. Bà sanh trưởng trong một gia 
đình nghèo tại thành Sàvatthi (Xá Vệ). Bà thuộc dòng Gotama, và 
do đó là họ hàng với Đức Phật Gotama. Vì có thân hình mỏng 
manh yếu ớt nên người ta gọi bà là Kisà (có nghĩa là ốm gầy) 
Gotami. Khi đến tuổi trưởng thành bà được gã cho người con trai 
của một thương gia, và đúng lúc, hạ sanh một trai. Than ôi, khi bé 
lớn khôn vừa đến tuổi bặp bẹ biết nói và biết chơi thì chết, làm 
cho mẹ vô cùng sầu thảm. Vì tình thương con vô bờ bến, đứa con 
duy nhất, bà không thể tin rằng con bà đã thở hơi thở cuối cùng, 
ôm con vào lòng chạy đôn chạy đáo tìm thuốc cứu mạng. Trong 


toàn thể vùng Sàvatthi không vị lương y nào có thê cứu sống một 
người chết. 


Vì quá sầu muộn bà như người mất trí, bôn ba chạy từ nhà này 
sang nhà khác khóc nức nở, van kêu: "Cúi xin quý ông quý bà 
rộng lòng cho tôi thuốc để cứu mạng con!" Tuy nhiên, dân chúng 
không thể thuyết phục bà rằng đứa bé đã chết. Nỗi khổ đau của 
bà quá sâu đậm để có thể nhận định đúng mức lời họ. Sau cùng 
có một vị trưởng lão sáng suốt thấu hiều tâm trạng đáng thương 
của bà mẹ đang khóc sướt mướt, khuyên bà nên đến gặp Đức 
Phật Tối Thượng. Đức Bồn Sư Đại Từ Đại Bi, vào lúc bấy giờ 
đang ngự tại Tịnh Xá Jetavana (Kỳ Viên) của Trưởng Giả 
Anàthapindika (Cấp Cô Độc), tại Sàvatthi. 


Bà lật đật tuôn chạy đến tịnh xá, đặt đứa con chết dưới chân Đức 
Bôn SƯ, đảnh lễ Ngài và thuật lại câu chuyện rât thương tâm có 
thê làm mêm dịu quả tim chai cứng nhất. 


Đắng Đại Bi nhìn bà với cặp mắt dịu hiền và nhỏ nhẹ nói: "Này bà 
chị thân mến, có một món thuốc thần hiệu chắc chắn chữa được 
bịnh, Như Lai sẽ hàn gắn vết thương lòng của bà. Chỉ cần tìm cho 
Như Lai một nhúm hột cải xin từ bất cứ nhà nào trong thành này." 
Bà Gotami nghe những lời an ủi ấy thì lòng mừng vô hạn. 


"Nhưng nên ghi nhận, này Gotami," Đức Bồn Sư nói tiếp, "rằng 
phải xin hột cải ây từ một nhà nào mà chưa từng bao giờ có 
người chết." 


Tuy nhiên, vì quá đổi vui mừng bà Gotami không thấu hiều ý 
nghĩa lời nói của đắng Toàn Giác. Với ước vọng cứu được đứa 
con yêu dấu, bà tức khắc vội vã chạy tìm hột cải. Tất cả mọi 
người trong thành đều tận tình thương hại bà và rất sẵn sàng cho 
hột cải mà bà hết lòng mong tìm. Nhưng than ôi, bà không thể tìm 
một nhà nào mà màra, thần chết, chưa hề đến viếng. 


Trời đã về chiều, mặt trời lặng lẻ, nhẹ nhàng lặn chìm trong vùng 
trời ở phương Tây, đàn chim vội vàng bay về ổ, và Bà Gotami 
cuối cùng nhận thức tánh cách phổ cập của hiện tượng chết. 
Chân lý phủ phàng rọi sáng cho bà như một ánh chớp, và bà 


thông hiểu rằng tất cả những gì yêu quý mến thương nhất trên 
đời đều vô thường. Tất cả mọi sum hợp đều chấm dứt trong chia 
ly và đời sống suy tàn, biến tan vào cõi chết. Do đó bà đi ra ngoại 
ô thành, đặt con trong một bãi tha ma rồi về tịnh xá, vừa than: 


"Đây không phải là luật lệ của xóm làng, không phải luật của 
thành phó, 

Không phải là luật chỉ để áp dụng riêng cho gia đình này hay gia 
đình khác; 

Mà cho toàn thê thế gian -- hơn thế nữa, cho tất cả chư thiên trên 
cảnh trời. 

Đây là định luật: tất cả đêu vô thường." [7] 


"Này Gotami, bà có tìm ra hột cải không?" Đức Thế Tôn hỏi. 


"Bạch Đức Thế Tôn, con ra đi, bế trong lòng 

Đứa con càng lúc càng lạnh dân, đi từng nhà đề hỏi xin -- 
Từ nơi rừng rậm này đến thành phố -- 

'Cúi xin ông bà ban ơn ban phước, 

Cho tôi chút hột cải, và mọi người ai có cũng đêu cho, 

Vì tất cả người nghèo đêu thương hại người nghèo; 
Nhưng khi con hỏi, nơi đây, tại nhà bạn, 

Đã từng có người chết không -- 

Chồng, vợ, hay con, hay người làm công? họ trả lời: 

Này bà chị! Bà hỏi gì? Người chết 

Thì có thật nhiêu, người sông chỉ một ít" 

Rồi trả lại hột cải với lời cảm tạ buôn thảm. 

Và van xin ở nhà khác; nhưng người khác nói, 

'Đây là hột cải, nhưng người làm công trong nhà đã chết! 
'Đây là hột cải, nhưng chông tôi đã qua đời!' 

'Đây là hột cải, nhưng khi gieo mạ xong thì chông tôi chết 
Giữa mùa mưa và mùa gặt hái!' 


Ôi, Bạch Đức Thé Tôn! Con không thể tìm đâu ra một nhà 
Có hột cải mà không có người chết! 

Do vậy con đành lìa bỏ đứa con -- nó không còn bú 

Cũng không cười -- dưới một lùm cây, bên cạnh dòng suối, 
Đề rồi vê đây chiêm ngưỡng dung nhan Ngài, 

Đảnh lễ dưới chân Ngài, và bạch hỏi van xin Ngài chỉ cho 


Nơi nào có thê tìm ra hột cải ấy và không thấy thân chết, 
Quả thật vậy, nêu giờ đây con của con không chết, 
Như con sợ, và như người ta nói với con. " 


Bà Kisàgotami bạch như vậy. 
Đức Bồn Sư dạy, 


"Này bà tín nữ! Bà đã tìm ra, " 

"Tìm được cái gì mà không ai tìm thẫy -- 

Niềm an ủi đẳng cay mà Như Lai tặng cho bà. 

Đứa con yêu dấu đã an giắc nghìn thu 

Trong vòng tay của bà ngày hôm qua; 

Hôm nay bà biết rằng toàn thê thế gian mênh mông này 
Đêu than khóc nỗi khổ đau của họ cũng giống vậy. " [8] 


"Đối với người mà tình thương đã gắn bó 

Tập trung và bám chặt vào con cái và đàn gia súc, 
Cái chết tràn: đến như trận thủy lụt trong đêm tôi, 
Càn quét cuốn đi trọn cả làng đang ngon giấc. " [9] 


Những lời của Đức Bốn Sư thắm sâu vào tâm bà, lúc bầy giờ đã 
thấu triệt rằng vô thường là đặc tướng của tất cả mọi hiện tượng 
sinh tồn. Bà chứng đắc tầng thánh đầu tiên (sotàpànna, nhập lưu) 
và xin xuất gia, gia nhập vào Giáo Hội Tỳ Khưu Ni. Sau đó không 
bao lâu, nhờ nghe những thời thuyết giảng của Đáng Bồn Sư Đại 
Từ Đại Bi, và nhờ chuyên cần hành thiền, bà tiến đến mức tuyệt 
đỉnh thanh tịnh, tầng thánh cuối cùng, vượt ra khỏi mọi bợn nhơ 
của đời sống. Về sau, nhớ lại những thành tựu cao cả đã đạt, bà 
nói lên một số kệ ngôn mà dưới đây xin ghi lại hai câu cuối cùng: 


"Hoan hỷ thay! Ta đã dẫn bước 

Trải qua con đường Thánh Thiện, Bát Chánh Đạo 
Thẳng tiễn đến trạng thái cao siêu. 

Ta đã chứng ngộ Niết Bàn, và nhìn vào 

Gương sáng của Giáo Pháp thiêng liêng. 


Ta, chí đến ta, vết thương đau khổ cũng được hàn gắn, 
Đã đặt xuông gánh nặng, nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, 


Tâm ta đã hoàn toàn giải thoát, 

Ta, sư cô Kisàgotami, đã tuyên ngôn điêu này!" [10] 

Chú thích: 

[1] Xin xem phân trên, Tích chuyện Bà Mahà Pajàpati Gofami. 

[2] Bản Chú Giải nói: "Trong rừng vào lúc ấy không có gì giỗng 
như vậy. Nhưng tên du đãng nói như thế vì muốn làm cho sư cô 
hoảng sợ. " 

[3] Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hay nói cách khác, là danh và sắc, 
cái mà được gọi là chúng sanh. 

[4] Đau khổ hay bắt toại nguyện, nguôn gốc của đau khỗ, sự 
chắm dứt đau khổ, và con đường dẫn đến chắm dứt đau khổ. 

[5] Đức Phật nói đến ba loại ảo ảnh (tiếng Pali là vipallàsa, 
Sanskrif: viparyàsa) bám níu vào tâm con người. 

[6] Paramatthadipanì, Chú Giải bộ Therìgàthà, Trưởng Lão Ni Kệ. 
[7] Psalms of the Sisters, trang 107 

[8] The Light of Asia. 

[9Ị Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 287. Psalms of the Sisters, 
trang 107 

[10] Psalms of the Sisters, trang 109. 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


_ CHƯƠNG 13: 
LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA PHẬT GIÁO 


Bốn Chỗ Động Tâm 


Trong khi ngự tại Rừng Long Thọ ở Kusinàrà (Câu Thi Na), một 
vài tiếng đồng hồ trước khi nhập parinibbàna (Đại Niết Bàn), Đức 
Phật Tối Thượng, lúc ấy tám mươi tuổi thọ, nói với Đức Ànanda, 
vị thị giả trung tín và quý mến nhất của Ngài: 


"Có bốn nơi, này Ànanda, mà người thiện tín nhiệt tâm đến viếng 
với những cảm xúc gợi hứng (samvega): nơi mà người ây có thê 


nói, 'Tại đây Đức Như Lai đản sanh,' 'Tại đây Đức Như Lai thành 

đạo, 'Tại đây Đức Như Lai vận chuyển Pháp Luân, 'Tại đây Đức 

Như Lai cuôi cùng nhập Parinibbàna (Đại Niết Bàn), Vô Sanh Bát 
Diệt.' Và này Ànanda, nhiều chư Tăng và chư Ni nhiệt thành trong 
Giáo Hội, và nhiều chư thiện nam tín nữ, sẽ đến những nơi này." 


l|- Lumbini 


Lumbini (Lâm Tỳ Ni), hay Rummindei, tên địa phương mà hiện 
nay người ta quen gọi, là nơi đản sanh của Hoàng Tử Siddhattha 
Gotama, nằm về hướng Bắc cách Benares một trăm dậm Anh, và 
từ nơi đây nhìn thấy trọn vẹn dãy núi Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn) 
tuyết phủ trắng phao. Siddhattha Gotama, bậc Toàn Giác, là 
người sáng lập Phật Giáo. Cha Ngài, Vua Suddhodana Gotama, 
thuộc giai cấp Kshatriya (chiến sĩ), đóng đô tại Kapilavatthu (Ca 
Tỳ La Vệ) và trị vì toàn thể lãnh thổ của dòng Sakya (Thích Ca) 
nằm trên biên giới Nepal; Công chúa Mahàmàyà của dân tộc 
Koliya là hoàng hậu. 


Vào ngày trăng tròn tháng Năm D.L. (Vesàkha), trong khi đi từ 
Kapilavatthu về quê cha mẹ tại Devadaha, Hoàng Hậu Mahàmàyà 
hạ sanh một hoàng nam trong khu Rừng Lumbini xinh đẹp, dưới 
tàng bóng một cội cây long thọ đang trổ hoa tươi tốt. Công trình 
khám phá và nhận ra vườn Lumbini vào năm 1896 được biết là 
do nhà khảo cổ trứ danh, Tướng Alexander Cunningham. Do nhờ 
nỗ lực kiên trì và không biết mệt của ông nhiều thánh tích Phật 
Giáo lúc bấy giờ chưa ai biết và xá lợi của hai vị đại đệ tử, Đức 
Sàriputta (Xá Lợi Phát) và Đức Mahà Moggallàna (Mục Kiền 
Liên), được đem ra ánh sáng. 


Tại Lumbini, khách hành hương và khách du lịch đặc biệt chú ý 
đến trụ đá Asoka vĩ đại, được dựng lên cách nay 2,210 năm vê 
trước. Lịch sử ghi rằng sau khi trở thành Phật tử, Hoàng Đề 
Asoka (A Dục) từ bỏ Dig-vijaya(cuộc xâm lăng thế gian bằng võ 
lực) và kiên cố thiết lập Dharma-vijaya (cuộc xâm lăng bằng 
đường lối chân chánh) và chánh thức hành hương đến các thánh 
tích. "Những cuộc chánh thức hành hương các thánh tích mà 
Asoka ra lịnh tổ chức, thay vì những cuộc săn bắn của nhà vua, 
và những địa điểm thiêng liêng Phật Giáo mà Ngài đến viếng, đều 


được đánh dấu bằng các đài tưởng niệm có hình ngọn cờ của 
hoàng đề (dhvaja-stambhas), chạm trổ và gọt giữa khéo léo trên 
đá và lộng lẫy ghi tạc những dòng chữ thời Asoka thuật lại cuộc 
viếng thăm nơi này của nhà vua. Những di tích tương tợ vẫn còn, 
trong tình trạng ít nhiều toàn hảo. [1] 


Đại Đế Asoka cùng đoàn tùy tùng đến hành hương tại Lumbini với 
vị thầy và cố vẫn mình, Đại Đức Upagupta. Vị này chỉ nơi Hoàng 
Tử Siddhattha đản sanh và nói, "Nơi đây, tâu Đại Vương, bậc chí 
tôn chí thánh Sakyamuni đản sanh." Asoka quỳ xuống khấu đầu 
đảnh lễ thánh tích và truyền lịnh cho xây dựng tại nơi này một trụ 
đá tưởng niệm để ghi dấu trạm dừng chân đầu tiên của cuộc 
hành hương. Trên trụ đá có ghi tạc năm hàng gồm 93 chữ thời 
Asoka như sau: 


Devàna piyena Piyadasinà làJina visativasàbhistitena, afana 
àgàcha mahiy!ta hida Budhe Jàte Sàkyamuni ti, silà vigadabhi chà 
kalàpita silàthabhe cha usapàpite, hida Bhagavam Jảtfe tỉ Lummini- 
game yubalike kafe, atha-bhaglye cha. 


"Vua Devanampiya Piyadassi, lúc ấy hai mươi tuổi thọ, đích thân 
đến tôn vinh địa điểm này. Vì Đức Phật, vị hiền thánh dòng Sakya 
đản sanh nơi đây, nhà vua hạ lịnh xây dựng một vách thành bằng 
đá bao quanh nơi này [2] và một trụ cột bên trong. Vì nơi đây Đức 
Thế Tôn đản sanh, vua giảm sưu thuế cho dân làng Lumbini tám 
phần mê cốc." [3] 


II- Buddhagayà (hay Bodh-Gaya) 


Buddhagayà, hay Bodh-Gaya như người Ấn gọi, là thánh tích 
thiêng liêng nhất của người Phật tử trên khắp thế giới bởi vì chính 
tại nơi đây mà Đức Bồn Sư chứng ngộ Đạo Quả Tối Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, vào năm ba mươi lăm tuổi thọ. 


Kinh điển Phật Giáo ghi rằng vào năm lên hai mươi chín tuôi Thái 
Tử Gotama từ bỏ vợ và con, cha Ngài và ngôi vị quốc vương đầy 
hứa hẹn quyền thế, vinh quang, và đắp lên mình bộ y của đạo sĩ, 
rút vào sống đơn độc trong rừng sâu để tìm chân lý vĩnh cửu của 
đời sống. Cùng với năm vị đạo sĩ khác Ngài thực hành pháp tu 


khổ hạnh bên bờ sông Neranjara (Ni Liên Thiền) tại Uruvela, gần 
Gayà. Tận lực cố gắng và kiên trì chiến đấu trong sáu năm dài 
dẳng Ngài đã đến tận ngưỡng cửa của thần chết. Nhưng pháp tu 
khổ hạnh không đưa Ngài đến mục tiêu mong mỏi. Từ bỏ lối tu ép 
xác và nhịn đói đến mức cùng cực Ngài bắt đầu dùng trở lại chút 
ít thức ăn. Năm vị đạo sĩ cùng tu với Ngài thấy vậy chán nản, lìa 
bỏ Ngài. Chừng đó, không có sự giúp đỡ của một vị thầy ngoài ý 
chí sắt đá và hạnh tinh tần không lay chuyền của chính mình, 
hoàn toàn tin tưởng nơi lòng trong sạch và quyền năng dũng 
mãnh của chính mình, không cùng tu với một ai, Bồ Tát khẳng 
quyết thành đạt mục tiêu cùng tột trong tình trạng hoàn toàn đơn 
độc. Ngồi tréo chân dưới cội bồ đề tại Uruvela, một nơi ngoạn 
mục làm êm dịu giác quan và kích thích tâm trí, Ngài đi sâu vào 
pháp hành niệm hơi thở-vào-thở-ra (àna-apàna-sati). 


Giờ đây vào ngày trăng tròn tháng Năm, khi mặt trời vừa ló dạng 
trên vùng trời phương Đông và trăng tròn tháng Vesak dần dần 
khuất bóng ở phương Tây, Bồ Tát giải quyết những khó khăn 
phức tạp của sự trở thành, vén lên bức màng che dấu những bí 
ân của kiếp sinh tồn: khổ, nguyên nhân sanh khổ, sự chấm dứt 
đau khổ và con đường dẫn đến châm dứt đau khổ. Vì sự kết hợp 
thiêng liêng này, địa điểm Gayà (Đạo Tràng) được gọi là Buddha 
Gayà (Bồ Đề Đạo Tràng), và cội cây che mưa đỡ nắng cho Đức 
Phật lúc ngồi thiền có tên là Bodhi (Bồ Đề), hay Bo Tree, "cây trí 
tuệ”. 


Như vậy Ngài trở thành người mà vòng luân hồi (samsàra) đã 
chấm dứt. Rồi Ngài suy tư: "Tâm ta không còn chút gì ham muốn 
những kiếp sinh tồn triền miên tiếp diễn. Sự sanh đã được tận 
diệt, đời sống thánh thiện đã được hoàn tất viên mãn, những gì 
cần phải làm đã được làm, đối với ta không còn tái sanh nữa. Tri 
và kiến đã phát sanh đến ta. Trạng thái giải thoát của ta đã bát lay 
chuyển, đây là lần sanh cuối cùng của ta." [4] 


Chính lúc ngồi dưới cội Bồ Đề mà đắng Toàn Giác suy gẫm về 
pafticca-samupapàda (pháp tùy thuộc phát sanh, hay thập nhị 
nhân duyên), phần nòng cốt của giáo huấn Ngài, như sau: "Khi 
cái này hiện hữu, cái kia hiện hữu; với sự phát sanh của nhân 
này, quả kia phát sanh; khi nhân này không hiện hữu, quả kia 


không hiện hữu; với sự châm dứt nhân này, quả kia chắm dứt." 


Cội Bồ Đề hiện tại là một trong những cây con cháu của cội Bồ 
Đề thời Đức Phật. Được biết rằng Công Chúa Sanghamittà, con 
Hoàng Đề Asoka, đã thỉnh theo với nàng một cây nhỏ, chiết từ 
một cành hướng về phía Nam của cội Bồ Đề chính, và đem sang 
Sri Lanka, trồng tại Anuradha-pura. Cội cây này hiện vẫn còn sum 
sê tươi tốt và là cây Bồ Đề già nhất thế giới được biết. 


Theo sự ghi nhận của hai nhà hành hương Trung Hoa, Fa-Hien 
và Hiuen-Tsiang, Hoàng Đề Asoka có thói quen đến viếng cội 
Mahà Bodhi. Câu chuyện cội Bồ Đề và cuộc viễng thăm của 
Hoàng Đề được diễn tã trong những tác phẩm điêu khắc của đền 
Sanchi. 


Được biết Vua Asoka có cho xây dựng một nơi để tôn thờ thánh 
tích tại địa điểm mà Đức Bồn Sư Thành Đạo, và một vách thành 
bằng đá đẹp đẽ rào quanh. Tuy nhiên, đến nay không còn tàn tích 
nào của những công trình ấy. "Đền thờ tại Bodh-Gayà khó có thể 
được xây dựng sớm hơn thế kỷ thứ nhất trước dương lịch, nhưng 
có lý do đề tin rằng nó cũng nhái theo kiến trúc của đền thờ mà 
Asoka cho xây dựng tại cùng địa điểm này." .(Havell, trang 112). 
Có một liên hệ văn hóa giữa Buddha-Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) và 
xứ Sri Lanka (Tích Lan). Vào triều đại Samudragupta tại Ấn, Vua 
Meghavanna xứ Sri Lanka có gởi sứ giả sang với nhiều tặng 
phẩm quy giá và yêu cầu cho sáng tạo một ngôi chùa tại Buddha- 
Gayà đề cho các nhà sư từ Sri Lanka đến, cư ngụ tại đó. Ngài 
Hiuen Tsiang đã viết rất sống động về ngôi tự viện này mà Ngài 
viếng thăm vào khoảng giữa thế kỷ thứ Bảy. 


'Đây là ngôi Sinhala Sanghàràma (chùa Tích Lan) đầu tiên được 
xây dựng tại Bắc phần xứ Ấn, nhưng chắc chắn không phải là tự 
viện đầu tiên của người Tích Lan trên (toàn) xứ Ấn Độ, bởi vì 
chúng ta biết rằng theo di tích ghi tạc trên đá của Virapurisadatta 
tại Nàgarjunikonda thì một ngôi chùa thật rộng có tên Sinhala- 
vihàra đã được xây dựng bên bờ sông Krsnà trong miền Nam xứ 
Ấn tối thiểu là một thế kỷ trước đó. Cơ sở Mahàbodhi 
Sanghàràma vẫn còn ở ngay bên ngoài cổng phía Bắc của đền 
thờ Bodhgàya, thách đố những cơn phong ba bão táp của thời 


gian, mặc dầu đã bị lãng quên từ nhiều thế kỷ." [5] 
lII- Ilsipatana (nay Sarnath) 


Kế đến là Isipatana, hiện là Sarnath, nơi mà Đức Bốn Sư vận 
chuyển Bánh Xe Pháp Bảo. Vừa hai tháng sau khi chứng đắc 
Toàn Giác thì ngài rời Gayà để đi Benares, cách đó không ít hơn 
một trăm năm mươi dặm Anh để giáo truyền chân lý đến năm vị 
đạo sĩ mà xưa kia đã cùng tu với Ngài nhưng đến nay vẫn còn lạc 
bước trong nếp sống khổ hạnh vô nghĩa lý, cực kỳ kham khổ. 


Lần hồi đi từng chặng, Đức Thế Tôn đến Vườn Lộc Uyễn tại 
lsipatana, gặp năm đạo sĩ, và nói: "Này chư đạo sĩ, Như Lai [6] là 
A La Hán, đâng Trọn Lành, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác 
(Sammà Sambuddha). Hãy lắng nghe, này chư đạo sĩ, trạng thái 
Bát Diệt đã được thành đạt, Như Lai sẽ giảng dạy các thầy. Như 
Lai sẽ giáo huấn các thầy. Hành theo lời dạy của Như Lai các 
thầy sẽ thông hiểu và tự mình chứng ngộ, trong chính kiếp sống 
này, mục tiêu trong sạch tối thượng mà các người con trong 
những gia đình quý phái rời bỏ gia đình, để theo lối sống không 
nhà cửa." 


Lúc ấy năm vị đạo sĩ nói: "Này Đạo Hữu Gotama, mặc dầu đã 
thực hành lồi tu cực kỳ nghiêm khắc, khổ hạnh và tự ép xác, Đạo 
Hữu đã không thành đạt trì kiến và trí tuệ siêu thế nào. Giờ đây 
sống đời xa hoa, lợi dưỡng và từ bỏ chiến đấu, làm thế nào Đạo 
Hữu thành đạt tri kiến và trí tuệ siêu thế?" Rồi Đức Thế Tôn trả 
lời: "Như Lai không hề từ bỏ cố gắng, trở về lỗi sống xa hoa và 
phong phú dồi dào. Như Lai là bậc Toàn Giác tối thượng. Hãy 
lắng nghe, này chư đạo sĩ, trạng thái Bát Diệt đã được thành đạt. 
Như Lai sẽ giảng dạy các thầy. Như Lai sẽ dạy Giáo Pháp." Lần 
thứ nhì năm vị đạo sĩ lặp lại thắc mắc như trước, và Đức Phật 
cũng trả lời như trước lần thứ nhì. Lần thứ ba câu hỏi được lặp 
lại. Chừng đó Đức Bồn Sư hỏi: "Này chư đạo sĩ, có lần nào trước 
đây chư đạo sĩ nghe Như Lai nói như vậy không?” "Bạch Ngài, 
không." Các đạo sĩ trả lời. Lời nói chân thật của Đức Phật đã 
thuyết phục năm đạo sĩ, giờ đây tin chắc lời của Đức Phật, sẵn 
sàng lắng nghe Ngài. 


Lúc bấy giờ nhằm ngày trăng tròn tháng 7 (Àsatha), vào buỗi 
chiêu, trong Vườn Lộc Uyên tại lsipatana, thành Benares, Đức 
Phật ngỏ lời với năm đạo sĩ: 


"Có hai cực đoan, này chư đạo sĩ, mà người tu hành không nên 
dung dưỡng trau giôi. Hai ấy là gì? Lối sống lợi dưỡng, duyên 
theo nhục dục ngũ trân vốn thắp hèn, phàm tục và đưa đến tốn 
hại; và lối tu ép xác khổ hạnh, vốn đau khổ, thấp hèn và đưa đến 
tôn hại. Trung Đạo, này chư đạo sĩ, mà Như Lai khám phá, tránh 
xa hai cực đoan trên và đem lại nhãn quan, tri kiễn và Niết Bàn. 


"Trung Đạo ấy là gì? Đó chính là Bát Chánh Đạo, tức: chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính 
tân, chánh niệm, chánh định. ˆ 


Rồi Đức Thế Tôn giải thích cho năm vị đạo sĩ Tứ Diệu Đề: diệu đế 
về dukkha (đau khổ), diệu đề về nguyên nhân của dukkha, diệu 
đế về sự chấm dứt dukkha, diệu đề về con đường dẫn đến chắm 
dứt dukkha. [7] 


Sarnath, nằm về hướng Bắc cách Vàrànasi năm dặm Anh, là nơi 
chôn nhau cắt rún của Giáo Pháp, những gì Đức Phật dạy, và 
Tăng Già, những người được dạy. Bởi vì chính tại nơi đây bậc 
Toàn Giác lần đầu tiên công bố Giáo Pháp, và từ nơi đây Ngài gởi 
sáu mươi vị đệ tử đầu tiên tuôn ra khắp nơi. 


Đại Đế Asoka đến hành hương nơi thánh tích này và cho xây 
dựng một loạt những đài tưởng niệm và một trụ cột với tượng sư 
tử trên đỉnh. Sư tử trên đầu cột, hiện được trưng bày tại viện bảo 
tàng Sarnath, là niềm hãnh diện của nơi này, và ngày nay, cũng 
sư tử ấy là biểu hiệu của xứ Ấn Độ tự do. Những chữ được ghi 
tạc trên cột trụ là "... không có bắt luận ai, dầu thế nào, có thể chia 
rẻ tách rời Tăng Già. Bắt luận ai, tăng hay ni, chia rẻ Tăng Già 
phải bị đắp y trắng và ở một nơi khác hơn là chùa chiền." 


Trong quyên Discovery of India, Sri Nehru viết, "Tại Sarnath, hầu 
như tôi thấy Đức Phật đang thuyết giảng bài Pháp đầu tiên của 
Ngài, và vang âm của một vài chữ được ghi nhận hình như còn 
phảng phát đâu đây cho tôi, xuyên qua hai ngàn năm trăm năm 


xa xưa. Những thạch trụ Asoka với những chữ được ghi tạc trên 
đó hầu như nói với tôi trong một ngôn ngữ tuyệt mỹ về một con 
người, dầu là một hoàng đề, vĩ đại hơn bất cứ vì vua hay hoàng 
đề nào." 


Trong khi tìm những trụ cột Asoka, H.G. Rawlinson viết trong 
quyên lndia (trang 84): "Những trụ cột này bị hao mòn láng mướt, 
bằng phẳng gần giống như mặt gương, và tình trạng láng bóng ấy 
làm những du khách sau này lầm tưởng là kim khí. Chót vót trên 
đỉnh cao là một cái chuông, và một hình ảnh biểu tượng, mà 
thường là sư tử. Trong những đầu cột này, cái mà người ta chú ý 
nhất được thấy ở Sarnath, với bốn sư tử tuyệt đẹp đỡ lên một 
dharma- cakra, Bánh Xe Pháp Bảo, vốn được vận chuyển tại địa 
điểm này." 

John Marshall nói với lòng khâm phục sâu xa về ê “những tượng sư 
tử hùng dũng trên đầu trụ, gân guôc nỗi phông lên và bắp thịt nở 
nang," và ông đi xa đến đối tuyên bố rằng cả hai, chuông và đầu 
cột, là "những kiệt tác về mặt nghệ thuật cũng như vê phương 
diện kỷ thuật -- quả thật là tác phẩm điêu khắc hoàn hảo nhất mà 
xứ Ấn Độ đã sáng tạo và không có chỉ cùng loại này trong thế giới 
cỗ xưa có thể hơn." 


IV- Kusinara (Kusinagara) 


Từ Sarnath chúng ta đến Kusinara, hay Kusinagara như hiện nay 
người ta gọi. Địa điểm này nằm trong Uttar Pradesh, khoảng 120 
dặm Anh phía Đông Bắc của Bàrànasi. Đây là cảnh Đức Phật 
nhập diệt, vì lẽ ấy người Phật tử có tâm đạo nhiệt thành cùng 
khắp thế giới đến viếng thánh tích này với tâm xúc động và lòng 
gợi cảm mạnh mẽ. 


Vào lúc bấy giờ Đức Thế Tôn được tám mươi tuổi thọ. Hai vị đại 
đệ tử của Ngài, Sàriputta và Mahà Moggal-làna, đã nhập diệt ba 
tháng trước. Pajàpati Gotami, mẹ nuôi của Đức Bồn Sư và là vị 
lãnh đạo Giáo Hội Tỳ Khưu Ni, Yasodharà, và Ràhula cũng đã 
qua đời. Vì lúc ấy nhằm mùa Nhập Hạ nên Đức Phật, cùng với 
đông đảo chư tỳ khưu, rời Vesàli đi Beluva để an cư kiết hạ 
(vassàna). Rồi từ Beluva Ngài đi Mahàvana. Bịnh hoạn làm kiệt 


sức, chân cẳng yếu kém, Đức Phật giờ đây đi đứng rất khó khăn, 
theo sau có Đại Đức Ànanda và một nhóm đông chư tăng. Chí 
trong cuộc hành trình dài dẳng và mệt nhọc cuối cùng này Đức 
Bồn Sư cũng luôn luôn để ý dạy dỗ người khác. 


Giờ đây Đức Phật đã đến mức tận cùng của cuộc hành trình, 
trong khu Rừng Long Thọ của người Mallas tại Kusinàrà. Ngỏ lời 
cùng chư tăng, Đức Phật giảng dạy nhiều điểm quan trọng được 
ghi trong Mahàparinibbàna Suttanta, Kinh Đại Niết Bàn, bài kinh 
dài nhất trong kinh điển Phật Giáo. Tất cả những diễn biến xảy ra 
trong những năm cuối cùng của đời Ngài cũng được ghi nhận 
trong kinh này. 


Đây quả thật là bài kinh mà người Phật tử thuần thành cũng như 
những ai muôn học Phật nên đọc, vì nó chứa đựng nhiêu Phật 
ngôn rât quan trọng và rât hữu ích. 


Đức Phật nói lên lời khuyên dạy tối hậu, cho những ai vui lòng 
hành theo Giáo Huân của Ngài, trong hiện tại và trong tương lai, 
với những lời như sau: 


Vayadhammà sankhảra. Appamảvdena sampàdetha. 


"Tắt cả các pháp hữu vi (các pháp được câu tạo) đều vô thường. 
Hãy giác tỉnh chú niệm và kiên trì gia công đề thành tựu giải 
thoát” 


Với những lời cuối cùng ấy Đức Bồn Sư nhập diệt. Ngài thành đạt 
Mahàparinibbàna, Đại Niêt Bàn, hoàn toàn không còn trở thành. 


Tại Kusinàrà, điểm chánh yếu cân biết là đền thờ với pho tượng 
Phật nằm (Matha Kunwarka Kot), tháp Phật nhập Đại Niết Bàn 
(Mahäparinirvàna Stupa) liền kế sau nhà ấy, và tháp Angàra 
Cetiya, nơi cử hành lễ trà tỳ, hỏa thiêu Đức Phật, khoảng non một 
dặm Anh cách xa tháp kia. Lễ dĩ nhiên tháp này đã điêu tàn, 
nhưng công trình trùng tu đã bắt đầu. Khi A.C. Carlyle khám phá 
ra pho tượng vào năm 1833, thì chỉ là những mảnh vụn, nhưng 
ông đã ráp lại một cách rất khéo léo. Pho tượng khổng lồ, dài 20 
feet, của Đức Như Lai ở tư thế nằm nghiêng mình bên mặt, đầu 


hướng về hướng Bắc, khích động mạnh mẽ nguồn gợi hứng và 
xúc cảm sùng kính (samvega) nơi khách hành hương có tâm đạo 
nhiệt thành, và hầu như bắt luận ai, khi rời khỏi nơi tôn thờ trang 
nghiêm này lòng cũng nao nao xúc động. 


Trên tảng đá bồ đoàn nơi Phật nằm có ghi những dòng chữ thời 
thê kỷ thứ V, cho biêt danh tánh của thí chủ và của điêu khắc gia. 


Deyadharmoyam mahà-vihàraswàmino FHlaribàlasya Prafi- 
màceyam ghatità Dine Mathurena. 


"Đây là lễ vật cúng dường của Haribàla Swàmi, chùa Mahà 
Vihàra. Pho tượng do Dina Mathura thực hiện” [6] 


Tháp Mahàparinirvàna Stupa (Đại Niết Bàn) được xây dựng trên 
địa điểm mà Đức Bồn Sư Đại Từ Đại Bi trút hơi thở cuối cùng và 
nhập Đại Niết Bàn, Mahàparinibbàna. Địa điểm này được xác 
nhận, không còn nghi ngờ gì nữa, nhờ những tài liệu ghi tạc trên 
đá được khám phá có liên quan đến tháp Parinirvàna Caitya. 


Lịch sử ghi rằng Hoàng Đề Asoka đến đây đảnh lễ thánh tích này 
và có cho xây dựng một ngôi bảo tháp, nhưng sự kiện này chưa 
được đưa ra ánh sáng. Tháp Parinirvàna Caitya mà những dòng 
chữ trên đây đề cập đến, được xây cất từ thời đại Gupta và như 
vậy, có thể là tháp Asoka đã bị chôn vùi phía dưới công trình này. 


Chú thích: 

[1] E.B. Havell, The History of Aryan Rule ¡in India, page 96. 

[2] Hoặc "vua hạ lịnh xây dựng một bức thành bằng đá và gạch," 
như F.J. Fleet gợi ý trong JRAS, July 1908, trang 832. 

[3] F.J. Fleet, “The Rummindei lInscription and the Conversion of 
Asoka to Buddhism." JEAS, April 1908. 

[4] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm 26.l. 167. 

[5] B.M. Barua, Ceylon Lectures (1945), trang 18. 

[6] Như Lai, Tathàgatha, là lối xưng hô của Đức Phật. Một trong 
những ý nghĩa khác là "Người đã chứng đắc Chân Lý". 

[7] Dhammacakkappavattana Sutta, Samyutta Nikàya. v. 420. 
[8] D. Valisingha, trích từ quyên Buddhist Shrines in India, trang 
95. 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


CHƯƠNG 44: 
PHẬT GIÁO TẠI SRI LANKA 


Câu Chuyện Mahà Mahinda, Sanghamittà, Sri Mahà-Bodhi 


Đối với người Phật tử Sri Lanka (Tích Lan) mỗi ngày trăng tròn 
trong năm đều có một ý nghĩa rõ ràng. Trong tất cả những ngày 
ấy, ý nghĩa và thiêng liêng nhất là ngày trăng tròn tháng Vesak, 
bởi vì có liên quan đến ba diễn biến trong đời sống Đức Phật -- 
đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Như vậy, Vesak (thường 
gọi là lễ Phật Đản) là lễ Tam hợp, thiêng liêng nhất đối với người 
Phật tử trên khắp thế giới. 


Tuy nhiên, những ngày rằm tháng Poson (tháng 6 D.L.) và 
Unduvap (tháng 12 D.L.) chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với người 
Phật tử Sri Lanka. Tại sao? Họ biết rất rõ, và vì lẽ ấy họ hết lòng 
nhiệt thành cử hành hai ngày lễ ấy. 


Trăng tròn tháng Unduvap là ngày lễ thiêng liêng không thể quên, 
để tưởng niệm ân đức của công chúa con gái một hoàng đế, một 
thiếu nữ cao cả có lòng hy sinh lớn lao và tâm đạo nhiệt thành 
sâu sắc, đến hải đảo này và hiến trọn cuộc sống đề tạo an lành 
và hạnh phúc cho dân chúng, đặc biệt là hạnh phúc của người 
phụ nữ Sri Lanka. Bà không phải ai khác hơn là Đức Trưởng Lão 
Ni A La Hán Sanghamittà, con gái của Đại Đế Asoka của xứ Ấn 
Độ, và là em gái của Đức Trưởng Lão A La Hán Mahà Mahinda, 
người đã đưa Phật Giáo đến Sri Lanka vào thế kỷ thứ III, trước 
D.L. trong ngày trăng tròn của tháng Poson (nhằm tháng 6 D.L.). 
Trước khi học hiểu thêm về hai nhân vật thánh thiện này, hãy 
nhìn vào trở lại lịch sử của hải đảo, và xem tình trạng tôn giáo của 
xứ này trước ngày Mahà Mahinda và Sanghamittà đến. 


Sri Lanka Trước Ngày Mahinda Đến 


Mặc dầu lịch sử được ghi nhận của người Sinhala (Tích Lan) bắt 
đầu kể từ ngày Vijaya đặt chân lên xứ Sri Lanka vào năm 543 
trước D.L., lịch sử Phật Giáo của Sri Lanka khởi đầu từ ngày đến 
của vị A La Hán Thera Mahinda, con Đại Đế Asoka. Tuy nhiên, 
một cách chánh đáng, ta không thể kết luận rằng trước đó trên 
hải đảo này không ai biết gì về Đức Phật và giáo huấn của Ngài. 
Ba tờ niên sử ở Sri Lanka: Mahàvamsa, Dìpavamsa, và tờ 
Samantapàsàdikà, Chú Giải Tạng Luật, mô tả rất sống động ba 
cuộc viêng thăm đảo của Đức Phật Gotama, vào tháng thứ năm, 
năm thứ năm và năm thứ tám sau ngày Thành Đạo. 


Khi Mahà Mahinda đến đây vào triều đại Vua Devànampiya Tissa, 
236 năm sau Vijaya, và thuyết giảng Giáo Pháp cho dân chúng, 
họ có thể lãnh hội nhanh chóng bức thông điệp của Đức Bồn Sư. 
Giáo Pháp lan truyền cùng khắp hải đảo nhanh chóng một cách 
bất ngờ. Điều này cho thấy rằng hột giống của Ngài Mahà 
Mahinda được gieo trồng trên một thửa đất đã được chuẩn bị 
sẵn, nhờ trước đó có tiếp xúc với Magadha, nơi mà Phật Giáo dồi 
dào phôn thịnh. Ta biết rằng theo lời yêu cầu của các quan đại 
thần của Vijaya, Vua Pandya xứ Madhura gã con gái mình đưa 
sang làm hoàng hậu Vijaya. Cùng đi với công chúa có nhiều thiếu 
nữ từ vương quốc Padyan, nhiều thủ công khéo léo và hằng ngàn 
gia đình của mười tám nghiệp đoàn. Những người Pandyan này 
vôn dòng Kshatriya (chiến sĩ) quý phái từ Madhya-desa, nơi mà 
Đức Phật trải qua phần lớn cuộc đời hoằng Pháp dài dẳng của 
Ngài. 


Chúng ta cũng được biết rằng Panduvàsudeva, cháu và là người 
nối ngôi Vijaya, cưới Bhaddhakaccàna, người con gái xinh đẹp 
của Vua Pandu, anh em chú bác với chính Đức Phật. Hơn nữa, 
như được biết qua niên sử Mahàvamsa, những giáo phái không- 
phải-Phật Giáo như Nigantha và Paribbàjaka đã sẵn có tại Sri 
Lanka. Ta cũng phải kết luận rằng những người đồng thời với, và 
đồng hương của, Niganthas đã sẵn có mặt ở đây. 


Sri Lanka là một hải đảo kế cận với lục địa Ấn Độ, ắt dân chúng 
của hai nước phải có giao thiệp thường xuyên. Cũng có nhiêu 


thương thuyền từ Ấn Độ sang Sri Lanka, và ta có thể chắc rằng 
những người lái buôn Phật tử này thỉnh thoảng nói vê Đức Phật 
và Phật Pháp với những người mà họ gặp. 


Theo lịch sử thời Devànampiya Tissa ta có thể suy diễn rằng 
những cơ quan Magadha rất thạnh hành tại trung phần Ấn Độ 
cũng chiếm ưu thế tại Sri Lanka. Những sự kiện này chứng tỏ 
hiển nhiên rằng Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài đã được người 
dân của hải đảo biết, trước thời gian mà bậc thánh vĩ đại Mahà 
Mahinda và người em gái, Trưởng Lão Ni Sanghamittà, đặt chân 
đến xứ này. 


Câu chuyện kỳ diệu của hai anh em này đã được ghi chép trong 
niên sử và trong nhiều bài viết đề cập đến tiểu sử và những công 
trình của Đại Đề Asoka xứ Ấn Độ. 


Sự Ra Đời Của Mahinda Và Sangamittà 


Vào năm 326 trước D.L. Hoàng Đề Alexander the Great của xứ 
Macedonia xâm chiếm miền Bắc Ấn Độ và biến Takshasilà (người 
Hy Lạp gọi là Taxila) thành một thị trần to lớn và phôn thịnh, thủ 
đô của vương quôc. Tuy nhiên vương quốc này không tôn tại lâu 
dài vì Alexander băng hà vào năm 32 tuổi tại Babylon, vào năm 
323 trước D.L. Sau cái chết của Alexander, Candragupta, mà 
người Hy Lạp gọi là Sandrocatus, nổi dậy tấn công quân trú 
phòng các thành trì mà Alexander để lại, chiến thắng Vua Nanda, 
và vào khoảng năm 323 trước D.L. trở thành quốc vương xứ 
Magadha lấy Pàtaliputa (Patna) làm thủ đô, và sáng lập Đế Quốc 
Mauryan. Như Vincent A. Smith ghi nhận trong quyển Oxford 
History of India, ông là nhân vật đầu tiên chính xác được ghi trong 
lịch sử, có thể được mô tả là Quốc Vương xứ Ấn Độ. 


Bindusàra, con của Candragupta, nối ngôi cha và trị vì vương 
quốc đến năm 273 trước D.L. Asokavardhana, mà thường được 
gọi là Asoka (A Dục), một trong những người con của Bindusàra, 
kế vị cha. Vào thời vua cha còn tại vị thì Asoka là Phó Vương của 
Taxila và Ujjain. Được biết rằng một lần nọ, trên đường đi đến 
Ujjain, Asoka lưu lại một thời gian tại Vedisa, ngày nay là 
Besnagar, hay Vessanagara như được đề cập đến trong 


Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo), và nơi đây đem lòng thương 
Devi, con gái của trưởng giả Deva, và sau khi được cha mẹ ưng 
thuận, cưới nàng và đưa về Ujjain. Nơi đây bà hạ sanh hai con. 
Chính hai người con này về sau trở thành hai thành viên của Giáo 
Hội, hai vị A La Hán nỗi tiếng Mahinda và Sanghamittà. Cả hai vị 
đều gia công thiết lập cơ bản Phật Giáo (Buddha-Sàsana) trên 
lãnh thổ Sri Lanka. 


Khi Vua Bindusàra băng hà, Asoka được triệu về Patna nối ngôi 
cha, trở thành vì vua thứ ba của Đế Quốc Mauryan. Devi, mặc 
dầu vẫn cư ngụ tại quê nhà Vedisa, gởi hai con về thủ đô sống 
với cha. 


Asoka là một hoàng đề hăng say chiến tranh như ông nội, không 
mãn nguyện với vương quốc mà người cha, Candragupta 
Maurya, để lại, và luôn luôn nghĩ đến việc mở mang bờ cõi. Vào 
năm thứ tám sau khi lên ngôi, ông gởi quân xâm lăng và chiến 
thắng Kàlinga. Đây là một trận chiến tàn khốc trong đó 100,000 
người bị tàn sát, 150,000 bị bắt làm tù binh và số người chết vì 
liên lụy đông gấp nhiều lần như vậy. Khi nghe được tình trạng tổn 
hại nặng nề mà đạo binh của mình đã gây nên tại Kàlinga, Asoka 
lo ngại sâu xa. Ăn năn hối hận, ông bày tỏ những cảm xúc ấy 
trong sắc lịnh dài nhất của ông, được ghi tạc trong đá (Rock Edict 
No XIH). 


Ta có thể nói rằng trận chiến Kàlinga chẳng những là ngã rẽ quan 
trọng trong đời binh nghiệp của Asoka, mà cũng trở thành một 
trong những diễn biến quyết định đối với lịch sử thế giới. Ông 
nhận thức tánh cách điên cuồng của sự giết chóc và từ bỏ gươm 
đao. Ông là vị đế vương duy nhất được ghi nhận là sau khi chiến 
thắng vẻ vang, từ bỏ những cuộc xâm lăng bằng chiến tranh (dig- 
vijaya), và đề khởi những cuộc xâm lăng bằng thiện pháp 
(dharma-vijaya). Ông thọc gươm vào vỏ, không bao giờ rút ra trở 
lại, và không còn bao giờ muốn làm tổn thương chúng sanh nào. 


Theo niên sử của Sri Lanka, chính một vị A La Hán trẻ tuổi, 
Sàmanera Nigrodha (Sadi Nigrodha), con của Hoàng Tử Sumana, 
một người anh của Asoka, đã cảm hóa và hướng dẫn Asoka vào 
đạo Phật bằng một bài giảng rất ngắn nhưng vô cùng sáng tỏ, với 


chủ đề là tình trạng giác tỉnh chú niệm (appamàda). Kê từ lúc có 
những diễn biến ấy về sau người mà trước kia được gọi là Asoka 
hung ác bạo tàn (Chandàsoka), giờ đây có tiếng là Asoka, con 
người hiền lương đạo đức (Dhammàsoka). Ông trở thành người 
ủng hộ chư Tăng rất quảng đại rộng rãi, và là vị đại thí chủ trong 
các Phật sự (Buddha-Sàsana). Cuộc hoằng dương Giáo Huấn từ 
bi của Đức Phật cùng. khắp thế giới Tây phương phần lớn là do 
công trình và sự cố gắng không biết mệt của ông, và Phật Giáo 
trở thành ảnh hưởng sâu rộng nhất, làm khuôn mẫu cho nền văn 
hóa Á Châu. 


Những nguyên tắc và lý tưởng Phật Giáo nhượm màu lối suy tư 
và những xúc cảm của Asoka đến độ ông trở thành con người 
hoàn toàn khác biệt, và đã đem lại nhiều đồi mới trong hệ thống 
hành chánh để trị nước an dân. Ông cố gắng giảng dạy và phổ 
cập giáo huấn của Đức Phật trong dân gian, nhất là trên bình diện 
luân lý. Ông cho ghi chạm trên đá những lời dạy đạo lý vàng ngọc 
của Đức Bồn Sư, biến thành những bài giảng trên đá, không phải 
bóng gió tượng trưng, mà thật sự điển hình. Asoka thắm nhuằn 
tinh thần khoan dung đại độ mà Đức Phật giáo truyền, và trong 
triều đại của ông tất cả mọi tôn giáo trong nước đều được hưởng 
tự do tuyệt đối. 


Nhiệt tâm của ông đối với Phật Giáo mạnh mẽ đến độ ông cho 
phép hai người con thân yêu xuất gia. Vào lúc ấy người con trai 
được hai mươi tuổi, xuất gia và thọ giới tỳ khưu (Upasampadà, cụ 
túc giới) cùng ngày. Cô gái mười tám tuổi. 


Nhiệt Tâm Hoằng Pháp Của Asoka 


Nhận thức lợi ích lớn lao mà nhân loại có thể hưởng trong một 
giáo lý từ bi và trí tuệ như của Đức Phật, Asoka tận lực gia công 
hoằng dương những lời dạy của Đức Bồn Sư ra ngoài xứ Ấn Độ. 


Cuộc Kết Tập Tam Tạng (Dhammasangàyana) lần thứ ba đã 
chấm dứt. Cuộc họp lần đầu tiên được triệu tập ba tháng sau khi 
Đức Phật nhập diệt, dưới triều đại Ajàtasatu (A Xà Thế), và lần 
thứ nhì một trăm năm về sau, vào thời của Kàlàsoka. Theo lời cố 
vấn và dưới sự hướng dẫn của vị A La Hán Moggaliputta Tissa, 


Asoka gởi các nhà truyền giáo ra xứ ngoài. Sách ghi rằng mỗi 
phái đoàn gồm năm vị Thera (Đại Đức) để có thể cử hành những 
Phật sự như lễ thọ Cụ Túc Giới, Upasampadà, ở các nơi xa xôi. 
Những khám phá của ngành khảo cổ tại Sanchi và Gwalior v.v... 
rõ ràng chứng minh rằng các phái đoàn truyền giáo là sự kiện thật 
sự Có. 


Vào những ngày xa xôi ấy có nhiều đệ tử của Đức Phật đã hành 
theo lời kêu gọi của Đức Bồn Sư: "Giờ đây hãy ra đi đó đây vì sự 
an lành và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại ... Hãy công bố 
Giáo Pháp ... Hãy công bố đời sống trong sạch." Những nhà 
truyền giáo ây sẵn sàng nhận lãnh bắt luận nhiệm vụ truyền giáo 
nào ở xứ ngoài, mặc dâu vào thủa ấy tình trạng truyền thông và 
mọi vấn đề đi lại rất khó khăn và cuộc hành trình đây nguy hiểm. 
Do nhờ tâm đạo nhiệt thành và lòng kiên trì cố gắng, ý chí sắt đá 
và dũng khí bất khuất của những vị truyền giáo (Dharmadùtas) 
thời xưa ây, Phật Giáo được hoằng khai vào nhiều quốc gia. 
Sách về Asoka có đề cập đến các phái đoàn truyền giáo được gởi 
đến những vương quôc Á Đông theo văn hóa Hy Lạp, Phi Châu 
và Âu Châu -- đến Bactria và Trung Bộ Á Châu. 


Theo niên sử, Vua Asoka và Vua Devànampiya Tissa của Sri 
Lanka, mặc dầu không bao giờ gặp nhau, là hai người bạn rất 
thân từ trước khi Mahà Mahinda đến xứ này. Sách chép rằng Vua 
xứ Sri Lanka gởi sứ giả với nhiều tặng phẩm quý giá đến bạn 
mình, Vua Dhammasoka, và vị này gởi trở lại một phái đoàn ngoại 
giao gồm những vị đại thần quan trọng mang theo bức thông điệp 
như sau: 


"Tôi đã quy y với Đức Phật, với Pháp Bảo, Giáo Pháp của Ngài, 

và với Tăng Bảo, chư tăng trong Giáo Hội. Chính tôi đã tuyên bố 
rằng mình là một thiện tín cư sĩ trong tôn giáo của Đức Thích Ca; 
giờ đây Đại Vương, ôi! con người tốt nhất trong đám người, hãy 

lầy niềm tin mà cải hóa tâm của mình, hãy quy y với bảo vật quý 

giá nhất trong các bảo vật." 


Như vậy đất lành đã được chuẩn bị để đón rước đoàn truyền giáo 
của Đại Đức Mahà Mahinda tại Sri Lanka. 


Khi Đức Thera Mahà Mahinda được vị bổn sư Moggaliputta Tissa 
Mahà Thera và Tăng Già yêu cầu sang Sri Lanka để thành lập cơ 
bản Phật Giáo (Sàsana) tại đó, thì Ngài rời tự viện Asokàràmà tại 
Patna, đi Vedisagiri thăm và từ giả bà mẹ yêu dấu. 


Cùng ởi với Ngài có chư vị tỳ khưu A La Hán Ittiya, Uttiya, 
Sambala và Bhaddasàla, vị sa-di A La Hán Sumana có nhiều biệt 
tài, và vị thiện tín cư sĩ A Na Hàm Bhanduka, một người cháu của 
Vedisa Devi. 


Khi đoàn chư tăng đến Vedisagiri, bà mẹ rất hoan hỷ đón mừng 
con và phái đoàn, hướng dẫn vào thăm ngôi chùa Vedisagiri 
Mahà Vihàra rất xinh đẹp mà bà đã tạo dựng, và chăm lo dâng 
cúng đến các Ngài trọn tháng. 


Mahinda Đến Sri Lanka 


Lúc bấy giờ ở Sri Lanka, Vua Mutasiva đã băng hà và 
Devànampiya Tissa được cử lên ngôi, kế vị cha. Sau khi trải qua 
một tháng tại Vedisagiri, vào ngày trăng tròn tháng Jetta, năm 236 
Phật Lịch (tức 308 trước D.L., nhằm năm thứ mười tám triều đại 
Asoka), vị A La Hán Mahà Mahinda cùng với sáu vị kia, dùng thần 
thông bay bồng lên không trung và, rời Vedisagiri, các Ngài nhẹ 
nhàng đáp xuông tại đỉnh đồi Missaka, ngọn đồi cao nhất trong 
vùng Mihintale hiện nay, nằm phía Đông Anuradhapura cách tám 
dặm Anh, một ngọn núi sừng sựng nỗi lên giữa cánh đồng mênh 
mông bằng phẳng, từ trên đó nhìn xuống thị trần Anuradhapura. 


Hôm ấy nhằm một ngày quốc lễ. Vua đang săn bắn vui chơi, thình 
lình gặp Ngài A La Hán Mahinda. 


Vua nhìn thấy người lạ thì giựt mình -- lần đầu tiên thấy một nhà 
sư đắp y vàng nghệ -- nhưng vị A La Hán sớm trân an vua với 
những lời như sau: 


"Samanà mayam mahàràja 
Dhammaràjassa sàvakà 
Taveva anukampàya 
Jdambudipà idhàgaià. " 


“Iâu Đại Vương, chúng tôi là những nhà sư 
Đệ tử của vì vua Chân Lý. 

Vì lòng từ bi đối với Đại Vương 

Từ xứ Jdambudipa chúng tôi đến đây. " 


Câu chuyện về cuộc truyền giáo vĩ đại từ Ấn Độ đến, về cuộc gặp 
gỡ giữa những nhà sư với Vua Tissa của hải đảo, và việc bao 
trùm trọn vẹn tất cả bốn mươi ngàn tín đồ vào một niềm tin mới 
mẻ như thế nào, đã được mô tả rành mạch trong các niên sử thời 
xưa. Kinh Củùla Hatthi-padopama Sutta (Majjhima Nikàya, Trung A 
Hàm, 27) là bài Pháp mà Ngài Mahà Mahinda thuyết giảng cho 
vua. Một cách sống động, bài này mô tả Tam Bảo tri- -ratana, Phật 
Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo), cuộc sống ở tự viện của một nhà 
sư lý tưởng, và nhắn mạnh đến giá trị của lối phân biện quan sát 
Sự vật và sáng suốt tìm hiểu. 


Tin tức về phái đoàn vừa đến và nhà vua cùng đông đảo quần 
thần đã quy y Tam Bảo được loan truyền nhanh chóng, và dân 
chúng kéo đến đứng chật ních trước cổng cung điện. Nhà vua có 
tâm đạo nhiệt thành, sắp xếp cho mọi người thiện tín đều có thể 
nghe giáo huấn. Bài thuyết giảng Giáo Pháp của Đức Mahà 
Mahinda cảm kích mạnh mẽ tất cả thính giả và mọi người đều có 
thể lãnh hội những lời dạy của Đức Phật. Không bao lâu, bức 
thông điệp của Đức Bồn Sư nhanh chóng hoằng khai cùng khắp, 
theo chiều ngang và chiều dọc hải đảo. 


Vào ngày trăng tròn tháng 6 (Poson), 236 năm sau khi Vijaya đặt 
chân lên đảo, Phật Giáo chánh thức được công nhận. Về sau 
Đức Mahà Mahinda và các vị Trưởng Lão A La Hán sáng lập 
Giáo Hội Tăng Già, và cơ bản Phật Giáo (Sàsana) được thiết lập 
trong xứ, lúc bấy giờ là trung tâm điểm của niềm tin trên thế giới. 
Xá Lợi Đức Phật, cung thỉnh của Hoàng Đế Asoka, được tôn trí 
tại bảo tháp Thùpàràma Dàgaba, lần đầu tiên loại này, được xây 
dựng trong thành phố thiêng liêng Anuradhapura, nơi mà hằng 
ngàn khách hành hương và thiện tín nhiệt thành cử hành cuộc lễ 
Poson để tưởng niệm Đức Mahà Mahinda, Ánh Sáng của Lanka 
(dipapasàdaka). Nhiều tháp, nhiều đền thờ và chùa được tạo 
dựng trong thành phố Anuradhapura và nhiều thánh địa khác. Sự 


kiện nhà vua dâng cúng công viên Mahà Meghavana Park đến 
Tăng Già là một diễn biến quan trọng, bởi vì chính tại nơi đây mà 
ngôi chùa chánh Mahà Vihàra và trung tâm văn hóa Phật Giáo 
được thành lập. 


Với thời gian, cơ sở học tập này trở thành nổi tiếng và đào tạo 
nhiều học giả uyên thâm lỗi lạc từ những lãnh thổ khác nhau. 
Được biết nhiều nhất là Ngài Buddhaghosa, đến từ Ấn Độ, nhà 
chú giải đã viết ra những bộ chú giải quý giá về giáo lý Phật Giáo, 
trong khi lưu ngụ tại ngôi chùa Mahà Vihàra. 


Cũng từ trung tâm học tập Phật Giáo này, nhiều nhà truyền giáo, 
Dhammadùta, nam và nữ, được gởi đến nhiều nơi ở Á Châu để 
hoằng dương Giáo Pháp. Chí đến ngày nay dân chúng ở Miền 
Điện, Thái Lan, Kampuchia và Lào, những nơi mà Phật Giáo 
Nguyên Thủy đang phồn thạnh, và đến tận Trung Hoa, Triều Tiên 
và Đài Loan, mọi nơi đều có tiếp nhận những công trình phục vụ 
của các nhà truyền giáo Lanka (Tích Lan). 


Khi Đức Mahà Mahinda đã châm sâu gốc rễ của niềm tin trong xứ 
này và thiết lập nền tảng cơ bản cho Giáo Hội chư Tỳ Khưu thì 
phía nữ giới cũng thấy cần phải có một Giáo Hội chư Tỳ Khưu Ni, 
Bhikkhuni Sàsana. Câu chuyện về lòng ước muốn mạnh mẽ này 
được tường thuật trong các niên sử và Bản Chú Giải Tạng Luật, 
Samantapàsàdika. 


Mahà Mahinda là vị Pháp sư có tài trình bày Giáo Pháp một cách 
sáng tỏ và rõ ràng. Ngài đã thuyết giảng nhiều thời Pháp rất gợi 
cảm. Ngài dạy, soi sáng, và tạo niềm vui cho vua và cho người 
dân thường. Đông đảo dân chúng xin quy y Tam Bảo: Phật, 
Pháp, Tăng. Những người trong hoảng tộc cũng lây làm thích thú 
lắng nghe những lời giảng sáng tỏ của Ngài mà đến nay họ chưa 
từng biết, bởi vì họ chưa bao giờ được nghe giáo huấn của Đức 
Phật. 


Hoàng Hậu Anulà, thứ phi của một vị phó vương tên Mahànàga, 
cùng với 500 thị nữ đến nghe Pháp, thành đạt tiến bộ tinh thần và 
xin Ngài A La Hán Mahinda cho xuất gia. Tuy nhiên vào lúc bấy 
giờ ở Lanka chưa có Giáo Hội Tỳ Khưu Ni và theo giới luật 


(vinaya), Ngài Mahinda không có quyền chủ trì lễ xuất gia cho 
người nữ. Chỉ có một vị Phật hay những hội viên của Giáo Hội Tỳ 
Khưu Ni mới có quyền. Do đó Đức Mahinda gợi ý Vua Tissa cung 
thỉnh _Sanghamittà, em Ngài, lúc ấy là một tỳ khưu ni tại Ấn, để 
làm lễ xuất gia cho hàng phụ nữ, và do đó Giáo Hội Tỳ Khưu Ni 
được thành lập trên đảo. 


Sanghamittà đến Sri Lanka 


Vua Devànampiya Tissa lấy làm hoan hỷ, sắp xếp mọi việc và gởi 
đến Hoàng Đề Asoka một phái đoàn do vị đại thần Arittha hướng 
dẫn, để bày tỏ lòng mong mỏi của Đức Mahà Mahinda và của 
chính mình. Sách ghi rằng khi phái đoàn Arittha trình bức thông 
điệp lên thì Hoàng Đề Asoka vô cùng sầu muộn, vì người con trai 
đã ra đi, xa Ngài và xa quê hương xứ sở, giờ đây lại đến lượt sắp 
mất con gái. Asoka không phải là A La Hán, đắng Trọn Lành, nên 
chưa tận diệt luyễn ái, và theo bản chất thường tình của con 
người ông cố khuyên can con gái đừng rời xa. Tuy nhiên Sangha- 
mittà tìm lời an ủi cha, giải thích rằng đây là thỉnh cầu của người 
anh cao quý và cũng là cơ hội tốt hiếm có đề thành lập Giáo Hội 
Tỳ Khưu Ni tại Sri Lanka, và như vậy giúp tổ chức cơ bản Phật 
Giáo (Sàsana) và nâng đỡ dân chúng xứ Lanka, đặc biệt là phái 
nữ. 


Cuối cùng hoàng đề đồng ý, và như lời yêu cầu của Mahà 
Mahinda, bà Sanghamittà sẽ mang theo một cây con chiết từ cội 
Bồ Đề Sri Mahà Bodhi đã che mưa đỡ nắng cho Bồ Tát Gotama 
trong khi Ngài chiến đấu để trở nên toàn giác. Một cây nhỏ được 
chiết từ một nhánh hướng về phía Nam của cội Bồ Đề, và Asoka 
sắp đặt hoàn bị để Đức Sanghamittà đem theo sang Sri Lanka, 
cùng với mười một vị Tỳ Khưu Ni A La Hán. Những hoàng thân 
của dòng Kshatriya (chiến sĩ), những vị bà la môn, các quan đại 
thần và những người dòng quý phái trong triều Vua Asoka cũng 
tháp tùng theo, cung nghinh cây Bồ Đề. Như sử sách ghi chép, 
buổi lễ đã được cử hành rất trọng thể để đưa Đức Sanghamittà ra 
đi từ hải cảng có tên là Tàmralipti (Tamluk). Sách ghi rằng Hoàng 
Đề Asoka đưa con ra đến tận bến tàu và, vô cùng xúc động, đứng 
nhìn đoàn thuyền xa dần cho đến khi khuất dạng. 


Sau bảy ngày vượt biển, thuyền đến hải cảng Jambukola, miền 
Bắc xứ Lanka. Lòng đầy tâm đạo nhiệt thành, Vua Devànampiya 
Tissa nhận lãnh cây Bồ Đề con trong một buổi lễ vô cùng trọng 
thể và đặt cái cây trong một gian rạp dựng sẵn trên bãi biển. 
Nhiều buổi lễ được cử hành rất long trọng trọn mười ngày. Vào 
ngày thứ mười cây được trang nghiêm đặt trên một chiếc xe rồi 
linh đình cung nghinh đến thủ đô Anuradhapura. Nơi đây cây 
được hạ thổ trong một buổi lễ vô cùng long trọng trong khu vườn 
Megha Garden, và chí đến nay vẫn còn sum sê tươi tốt, tiếp nhận 
lòng kỉnh mộ sùng bái của hằng triệu khách nhiệt thành đến hành 
hương. Đây cũng là cội cổ thụ được ghi nhận, lớn tuổi nhất trên 
thế giới. Từ cội này nhiều cây con đã được chiết và trồng lại ở 
nhiều nơi trên đảo. Ta cũng: thích thú ghi nhận rằng có những cây 
đã được trồng trong các quốc gia xa xôi khác. 


Về điểm này, cũng nên nhớ rằng dầu cội cây có được sùng bái 
với lòng nhiệt thành như thế nào, trong khi người thiện tín đứng 
dưới tàng bóng rộng lớn của cội Bồ Đề, lễ lạy, tỏ lòng thành kính 
tri ân, không phải một cái cây vô tri vô giác, mà những gì cội cây 
tiêu biểu, tức Đức Phật tối thượng, đã liễu ngộ dưới cội Bồ Đề. 
Cội cây tượng trưng sự giác ngộ một cách rất sống động. 


Tiếng Pali gọi cây này là assatha, một loại cây da thiêng liêng ở 
Ấn Độ, tên khoa học là ficus religiosa. Bởi vì Đức Phật chứng ngộ 
toàn giác dưới cội cây đặc biệt này nên nó được biết nhiều dưới 
cái tên Bodhi (tiếng Sinhala là Bo), có nghĩa giác ngộ. Như vậy 
theo nghĩa trắng, cây Bodhi là "Cây Giác Ngộ", hay "Cây Trí Tuệ". 
Chúng ta phiên âm là cây Bồ Đề. 


Chính Đức Phật nhắc đến cội cây tại Gayà này như sau: "Giờ 
đây, này chư tỳ khưu, Như Lai là A La Hán (Araham, đắng Trọn 
Lành), bậc Toàn Giác Tối Thượng (Sammà-Sambuddho, Chánh 
Đẳng Chánh Giác). Như Lai chứng ngộ dưới cội cây assattha 
(assatthassa mùle abhisam- buddho)." (Mahàpadana Sutta, Dìgha 
Nikàya, Trường A Hàm). 


Lịch sử truyền giáo của Đức A La Hán Mahinda đã được xác 
nhận trong một bức họa trên trân ở Ajanta. Câu chuyện Trưởng 
Lão Ni A La Hán Sanghamittà cung nghinh cây Bô Đề sang Sri 


Lanka, được mô tả trong một bức hoạ chạm nỗi trên đá ở Sanchi, 
Ấn Độ. 


Cội Bồ Đề Sri Mahà Bodhi 


Diễn biến Phật Giáo đến Sri Lanka, và việc trồng xuống, tại 
Anuradhapura, cây Bồ Đề con chiết từ một nhánh hướng về phía 
Nam của cội Bồ Đề chính, là những giai đoạn vô cùng thiêng liêng 
trong lịch sử người Sinhala (Tích Lan), và các bản tường thuật 
đọc rất cảm động. 


Những nhà viết sách và các sử gia (mà phần lớn là người ngoại 
quốc) không bao giờ quên đề cập đến hai diễn biến này, và 
những bài tường thuật của họ rất sống động và thích thú, tưởng 
cũng nên trích đăng nơi đây: Dr. Paul E. Peiris (người Sri Lanka) 
viết: "Thật không chắc có diễn biến đơn độc nào trong lịch sử dài 
dẳng của dân tộc Sinhala mà đã ảnh hưởng mạnh mẻ đến trí 
tưởng tượng của họ bền dai như việc trồng xuống cái cây mà 
ngày nay là một cội cổ thụ. 


"Cũng như rễ cây mềm dẻo của nó cố tìm nguồn sống trên mặt đá 
khô khan và len lỏi ăn sâu vào lòng đất cứng còng, ảnh hưởng 
của những gì mà cội cây tiêu biểu thắm sâu vào nội tâm của dân 
chúng đến độ hầu như cội cây đã trở thành một nhân vật, một con 
người, và chí đến nay, vào đêm khuya lặng gió nhất, những chiếc 
lá hình trái tim trên những cành cây mỏng manh không ngừng xao 
xuyến và thở dài, cũng như đã chuyển động và rên rỉ thở dài từ 
hai mươi ba thế kỷ nay." 


H.G. Wells ghi nhận: "Tại Ceylon (Tích Lan) có một cội cây lịch sử 
cỗ xưa nhất trên thế giới, mà chúng ta biết chắc chắn là được 
chiết từ cội Bồ Đề (tại Gayà) và trồng vào năm 245 trước D.L. 

Cây vẫn còn sống, vẫn luôn luôn được chăm sóc và tưới nước từ 
thủa ấy đến nay. Những cành lớn của nó, người ta dùng cột trụ 
để chống ... Nó giúp nhận định rằng đời sống của lịch sử nhân 
loại quả thật ngắn ngủi, khi ta nhìn bao nhiêu thế hệ con người đã 
trải qua trong thời gian mà chỉ một cội cây, bền gan chịu đựng 
sương gió của tháng ngày. (The Outline of History, Cassel, 1934, 
trang 392). 


Fa Hien (Pháp Hiển), nhà sư Trung Hoa, có sang viếng thăm xứ 
Lanka vào thế kỷ thứ năm và lưu ngụ tại chùa Mahà Vihàra, 
Anuradhapura, có thây cây Bồ Đề sum sê tươi tốt và có đề cập 
đến trong những bài tường thuật về cuộc hành trình của Ngài. 


Đề cập đến cuộc truyền giáo của Asoka, Dr. Rhys Davids viết: 


"Diễn biến nòng cốt là sự trồng lại tại Ceylon (Tích Lan) một 
nhánh cây Bồ Đề chiết từ Bodh Gayà mà dưới gốc cây ấy Đức 
Phật thành tựu trạng thái toàn giác.” 


"Diễn biến này được mô tả trong hai bức họa lạ lùng được chạm 
trổ trên đá ở Cổng Phía Đông của đền Sanchi, vốn cũng xưa cũ 
như câu chuyện. Vào phần giữa của bức họa, phía dưới là cây 
Bồ Đà, vì câu chuyện xảy diễn tại Gayà, với đền thờ mà Asoka 
cho xây dựng ở khoảng giữa đường lên tới cây. Hai bên là những 
nhạc sĩ đang diễn hành. Bên mặt, một người có vẻ là vương giả, 
có thể là Asoka, đang nhờ một cận vệ lùn đỡ xuống ngựa. Phần 
trên bức họa là một cây Bồ Đề nhỏ trong chậu, và một lần nữa, 
cuộc diễn hành vĩ đại. Bên trái là một thành phó, có thể là Anura- 
dhapura, cũng có thể là Tamralipti, nơi mà người ta đưa cây Bồ 
Đề con đến, trước khi vượt biển sang Ceylon. Được dùng làm 
phần trang trí ở cả hai bên phía dưới bức họa là chim công, 
tượng trưng cho gia đình Asoka, dòng Moriyas (công), và sư tử, 
tượng trưng cho dòng vua (Sinhala, hải đảo sư tử)... 


"Đây là một diễn biến quan trọng, một quốc lễ và một điểm cùng 
tột, xứng với cô găng truyện giáo của triêu đại Asoka, vôn tạo 
nhiêu thành quả." (Buddhist India, 1950, Indian Edition, trang 
198). 


Ta cũng thích thú ghi nhận những gì Emerson Tennent nói về 
phương diện lịch sử của cội cây: 


"Người ta tin rằng những cây thủy tùng (yew) tại Fountain Abbey 
đã sống sum sê ở đó từ một ngàn hai trăm năm nay; những cây ô 
liu (olive) trong vườn Gethsamane đã lớn lên tươi tốt từ khi người 
Saracen bị trục xuất ra khỏi .Jerusalem, và những cây trắc bá 


(cypress) của Soma, tại Lombardy đã có từ thời dulius Caesar; 
vậy mà cội Bồ Đề còn già hơn các cây ấy cả một thế kỷ, và hình 
như đúng lời tiên tri khi cây được hạ thổ, cây sẽ mãi mãi sum sê 
và tươi tốt." 


Hơn nữa, Tennent nói: 


"Mặc dầu người ta nói cây "baobab" ở Senegal, cây "eucalyptus" 
ở Tasmania, cây "dragon tree"” ở Oratava, cây "Wellingtonia" ở 
California, và cây "chesnut" ở Mount Etna, có thể sông từ một đến 
năm ngàn năm, tất cả những ước lượng ấy là vấn đề phỏng 
đoán, và những trù liệu như vậy dầu có kỹ xảo đến đâu, hoàn 
toàn chỉ là suy luận. Trong lúc ấy thì tuổi thọ của cội Bồ Đề là vấn 
đề lý lịch, bao nhiêu triều đại nối tiếp nhau cần trọng chăm lo săn 
sóc để bảo tôn, và lịch sử của bao nhiêu thăng trầm mà cội cây 
trải qua đã được liên tục ghi chép trong các niên sử chánh thức 
và chắc thật nhất mà nhân loại lưu truyền" (Ceylon). 


Bà Sanghamittà lưu ngụ tại chùa Upasikà-Vihàra, một nữ tự viện 
trong thành phố. Sau khi cây Bồ Đề con đã được trồng xuống và 
các cuộc lễ liên quan đến việc hạ thổ cái cây đã được cử hành, 
thì Anulà và đoàn tùy tùng của bà xuất gia, và Giáo Hội Tỳ Khưu 
Ni được thành lập dưới sự hướng dẫn của Trưởng Lão Ni A La 
Hán Sanghamittà. Như thế ấy Giáo Hội Tỳ Khưu Ni bắt đầu và 
phồn thịnh tại xứ này trong nhiều thế kỷ. Lịch sử ghi rằng các vị tỳ 
khưu ni Sinhala (Tích Lan) đi bằng đường biển sang tận Trung 
Hoa thành lập Giáo Hội Tỳ Khưu Ni tại đây vào thời Yuan Chia 
(429 D.L.). 


Đức Bà Sanghamittà chẳng những chủ trì lễ xuất gia cho Công 
Chúa Anulà, các vị hoàng thân quôc thích và các bậc cao câp 
trong xã hội, mà cho tất cả, bất luận ở tầng lớp nào. Người phụ 
nữ từ mọi giới đều có thể gia nhập vào Giáo Hội. 


Bước theo dấu chân của Đức Phật, kính nhường, đối xử thanh 
nhã với nữ giới, và soi sáng cho họ con đường đến thanh bình an 
lạc, trong sạch và thánh thiện, Đức Bà Sanghamittà tận lực nâng 
cao nữ giới từ thấp lên những tầng lớp cao của đời sống. 


Đối với giáo lý nhà Phật không có sự phân biệt giữa nam và nữ. 
Tất cả đều cùng theo một giáo lý và giới luật mà Đức Phật ban 
hành. Tắt cả, không phân biệt nam nữ, giai cấp hay màu da, đều 
có thể thành đạt mức độ cao thượng nhất, miễn là theo đúng con 
đường mà Đức Bồn Sư chỉ vạch, tức Bát Chánh Đạo, vốn là pháp 
hành trong Phật Giáo. 


Cái Chết Của Mahinda và Sanghanmittà 


Do bẩm tánh thánh thiện và phẩm hạnh cao cả, do đức từ bi và ý 
chí tận tâm phục vụ đạo pháp, Trưởng Lão Ni Sanghamittà được 
dân chúng trong xứ rất yêu thương mến chuộng. Cũng như anh, 
Mahà Mahinda, bà là một nhân vật sáng chói và lỗi lạc. Trong lịch 
sử, không bao giờ có trường hợp hai anh em nhiệt thành với 
nhiệm vụ hoằng dương đạo pháp ở xứ ngoài và tạo được thành 
quả thâm sâu, rộng lớn và lâu dài như Mahà Mahinda và 
Sanghamittà. 


Cả hai anh em, Mahà Mahinda và Sanghamittà, đều sống lâu hơn 
Devànampiya Tissa, vua trị vì xứ Lanka trong bốn mươi năm. Đại 
Đức Mahà Mahinda, vị Dipappasàdaka, người làm cho hòn đảo 
chói sáng -- Ánh Sáng của Lanka -- đã hiến trọn đời sống mình để 
tạo an lành và phúc lợi cho dân chúng của hải đảo tốt đẹp này, 
viên tịch lúc tám mươi tuổi, trong khi nhập Hạ (vassàna) tại Núi 
Tháp (Cetiya Mountain) vào năm thứ tám triều đại Vua Uttiya, em 
và là người kế vị Vua Devànampiya Tissa. Vua Uttiya cử hành vô 
cùng trọng thể cuộc lễ hỏa táng. Một số bảo tháp đã được tạo 
dựng để tôn thờ xá lợi của Ngài sau khi nhục thể được hỏa táng. 
Một trong các tháp ấy được xây dựng tại Mihintale, nơi mà Ngài 
Mahinda lưu trú nhiều nhất. 


Đức Bà Theri Sanghamittà viên tịch một năm sau, hưởng thọ bảy 
mươi chín tuổi, trong khi lưu ngụ tại ni viện Hatthàlhaka rất an lạc. 
Lễ hỏa táng của bà cũng được Vua Uttiya long trọng cử hành tại 
một địa điểm kế cận cội Bồ Đề. Tại nơi đây, một ngôi đền được 
xây dựng để tôn thờ bà. Các vị A La Hán vĩ đại ấy đã không còn. 
Nhưng cả hai vẫn còn ngỏ lời với chúng ta, xuyên qua những 
công trình của các Ngài. Danh thơm tiếng tốt của các Ngài vẫn 
mãi mãi tươi sáng trong trí nhớ của chúng ta. Dân chúng xứ 


Lanka vẫn mãi mãi tri ân, và chí đến nay hằng ngàn khách hành 
hương cố gắng trèo 1840 nắc thang đá để đến địa điểm thiêng 
liêng, Mihintale, nơi mà hai anh em vĩ đại sống, truyền bá Giáo 
Pháp, và nêu gương đạo đức trong sạch cho dân tộc xứ này. 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


SỐ CHƯƠNG 15: 
LỄ XUẤT GIA TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Tín dồ theo Phật Giáo có bốn hạng người: tỳ khưu, tỳ khưu ni, 
thiện nam và tín nữ (hàng tứ chúng: bhikkhu, bhikkhunì, upasaka, 
upasikà). Giáo Hội tỳ khưu ni của Phật Giáo Nguyên Thủy 
(Theravàda Bhikkhunì Sàsana) đã chấm dứt; tuy nhiên, vẫn còn 
những vị nữ tu sĩ Phật Giáo. Do đó ngày nay chỉ còn Giáo Hội tỳ 
khưu, cùng với các vị nữ tu sĩ và thiện nam, tín nữ. 


Muốn tìm nguồn gốc của Giáo Hội Tỳ Khưu phải đi ngược dòng 
thời gian trở lại hai mươi lăm thế kỷ về trước, khi mà tại Vườn 
Lộc Uyễn, ở Isipatana (ngày nay là Sarnath), gần Benares, trong 
xứ Ấn Độ, vào một ngày trăng tròn tháng Bảy, Đức Phật Gotama 
ngỏ lời cùng năm vị đạo sĩ mà trước kia là bạn đồng tu với Ngài, 
và soi sáng cho họ con đường chân chánh, Bát Chánh Đạo, dẫn 
đến tĩnh lặng, thành đạo, giác ngộ và Niết Bàn. Diễn biến này 
được gọi là Chuyển Pháp Luân (Dhamma-cakka). 


Năm vị đạo sĩ lãnh hội lời dạy, và trở thành tín đồ của Đức Phật. 
Với sự công bố Giáo Pháp lần đầu tiên, và với năm vị đạo sĩ 
được cải hoá, Vườn Lộc Uyễn trở thành nơi chôn nhau cắt rún 
của cơ bản Phật Giáo (Buddha Sàsana), và của Tăng Già 
(Sangha), đoàn thể chư tỳ khưu, những người đệ tử đã xuất gia. 


Không bao lâu sau, năm mươi lăm vị khác do một thanh niên khá 
giả, Yasa, hướng dân, gia nhập vào Giáo Hội Tăng Già. Giờ đây 
có tât cả là sáu mươi vị đệ tử. Đức Phật kêu gọi người giới tử 


xuất gia sa-di và tỳ khưu như sau: "Hãy đến đây này chư sư, Giáo 
Pháp đã được công bồ tốt đẹp. Hãy sống đời phạm hạnh 
(brahmacariyam) đề trọn vẹn châm dứt đau khô (dukkha)." Sau 
mùa an cư kiết hạ (vassa, từ tháng Bảy đến tháng Mười) năm ấy, 
Đức Bồn Sư gởi ra đi sáu mươi vị đệ tử A La Hán (Arahat, đắng 
Trọn Lành) với lời khuyên nên công bố Giáo Pháp, Dhamma, bức 
thông điệp hòa bình của Ngài. 


Theo lời chỉ dạy, các vị đệ tử đi bộ cùng khắp xứ Án Độ để truyền 
bá Giáo Pháp, bức thông điệp trí tuệ và từ bi mới mẻ. Những 
người đàn ông và đàn bà, từ mọi tầng lớp trong xã hội đến nghe 
thông điệp của Đức Bồn Sư đều tỏ ý muốn về với Đức Phật và 
giáo huấn của Ngài. Trong những người này có người muốn xuất 
gia, gia nhập vào Giáo Hội. Từ nhiều nơi khác nhau, chư sư dắt 
họ về Đức Bồn Sư để thọ lễ xuất gia. Tuy nhiên, những cuộc 
hành trình dài dẳng rất mệt nhọc cho cả hai, người muốn xuất gia 
và chư tăng dẫn về. Đề tránh những bất tiện và khổ nhọc ấy, Đức 
Phật cho phép hàng tỷ khưu chủ trì các buôi lễ xuất gia ở bất luận 
châu quận nào. Về phương cách xuất gia Đức Phật giải thích cho 
chư sư như sau: 


"Trước tiên giới tử phải cạo râu, cạo tóc sạch sẽ, và đắp lên mình 
bộ y màu vàng nghệ. Sửa y ngay. ngắn, chừa một bên vai (trái), 
giới tử phải đảnh lễ chư tăng, ngồi chồm hồm (nếu ngồi như vậy 
bất tiện, có thể quỳ) trước chư tăng, hai tay chấp lại, và nói: 


"Buddham saranam gacchàm! 
Dhammam saranam gacchàm! 
Sangham saranam gacchàmi 


DufiyampIi Buddham saranam gacchàm! 
Dufiyampi Dhammam saranam gacchàm! 
Dufiyampi Sangham saranam gacchàmi 


Tatiyampi Buddham saranam gacchàmi 
Tatiyampi Dhammam saranam gacchàm! 
Tatiyampi Sangham saranam gacchàmi 


Con xin quy y Phật (Thây). 


Con xin quy y Pháp (Lời Dạy), 
Con xin quy y Tăng (Người Được Dạy). 


Con xin quy y Phật lần thứ nhì, 
Con xin quy y Pháp lân thứ nhì, 
Con xin quy y Tăng lân thứ nhì, 


Con xin quy Phật lần thứ ba, 
Con xin quy y Pháp lân thứ ba, 
Con xin quy y Tăng lân thứ ba. " 


Vào thời xa xưa ấy, đó là phương cách mà người thiện tín thọ lễ 
xuất gia. Nhưng với thời gian, công thức ngăn gọn này đã được 
nới rộng vì nhiều người không được thích nghi và hạng người bất 
hảo cũng tìm cách xin gia nhập vào Giáo Hội. Đến ngày nay thì 
trong lễ xuất gia Sa-di (Pabbajjà) giới tử phải đọc mười giới, thêm 
vào những câu quy y. Trong lễ thọ Cụ Túc Giới 

(Upasampadà) giới tử phải trải qua một cuộc hạch hỏi của những 
vị sư cao hạ. Ta có thể ghi nhận rằng những điều được thêm này 
là của chính Đức Phật, không phải về sau ai khác đã thêm vào 
một cách độc đoán. Vì lẽ ấy khi cử hành lễ xuất gia Sa-di 
(sàmanera) hay xuất gia Tỳ khưu, mỗi chỉ tiết đều phải được thận 
trọng tuân hành đầy đủ. 


Trong Giáo Hội Tăng Già, một thầy sa-di có bổn phận phải hành 
trì mười giới, phải học Giáo Pháp và Giới Luật (Dhamma- Vinaya) 
với một vị tỳ khưu, phải phục vụ các vị sư cao hạ, phải lo chuẩn bị 
để có đủ tư cách thọ lễ xuất gia tỳ khưu. Danh từ Sàmanera 
tài batg + nera) theo nghĩa từng chữ là "con”" (nera), của "nhà 
ư”(samana), trong ý nghĩa sa-di phải được một nhà sư hiểu biết 
và có đủ khả năng, “dạy dỗ, chăm sóc và khép vào khuôn khổ giới 
luật. Sa-di không cần phải nhập hạ (vassa) như chư vị tỳ khưu. 
Sa-di phải có đủ hai mươi tuổi, không trước hơn, mới có thể thọ 
lễ xuất gia tỳ khưu. Nhưng không phải chỉ đủ tuổi là được; nếu 
thiếu tâm trí sáng suốt, không có học Giáo Pháp và Giới Luật cần 
thiết để sống đời tỳ khưu, thì không thích nghi để thọ Cụ Túc Giới, 
trở thành tỳ khưu. Một thầy tỳ khưu có bồn phận phải thọ trì 
những Giới Bổn (Pàtimokkha). Có tất cả 220 (227) giới. 


Khó mà chuyển dịch danh từ Bhikkhu một cách đầy đủ. Hai chữ 
"nhà sư" có thể được xem là gần nhất, nơi đây ta phiên âm là Tỳ 
khưu. Những danh từ Thera và Mahà Thera chỉ là những tước vị. 
Một vị tỳ khưu có mười tuổi hạ, tức đã có nhập hạ (vassa) được 
mười lần hay hơn nữa, thì được gọi là Thera (theo nghĩa trắng là 
trưởng lão hoặc một nhà sư cao hạ), và một vị đã có hai mươi hạ, 
vassa, thì có thể được gọi là Mahà Thera. Nhưng vị nào cũng vẫn 
là bhikkhu, tỳ khưu, và như Dhammapada, Kinh Pháp Cú, dạy: 


"Không phải chỉ vì có đầu bạc mà được gọi là Thera. 
Ta chỉ là người niên cao tuổi lớn. 

Gọi là ông sư già' vậy thôi. " 

(câu 260) 


'Bên trong vị nào có chân lý và chánh hạnh, 
Vô hại, tự chế và tự kiếm soát, 

Hạng người trí tuệ đã thanh lọc mọi ô nhiễm, 
Vị ấy, quả thật vậy, đáng gọi là Thera" 

(câu 261) 


Danh từ "priest" trong tiếng Anh, hay linh mục, không thể dùng để 
thế vào chữ bhikkhu, bởi vì các nhà sư Phật Giáo không cử hành 
những nghi thức cúng thần linh, không làm những pháp Bí Tích 
và không rửa tội. Một nhà sư Phật Giáo lý tưởng không thể, và 
không nhân danh là trung gian giữa con người và một quyền 
năng "siêu thế"; bởi vì Phật Giáo dạy rằng mỗi cá nhân chỉ riêng 
mình lãnh lấy trách nhiệm giải thoát cho mình. Do đó không cần 
phải nhờ đến một vị "trung gian" ban thưởng ân huệ. "Chính tự 
các con phải kiên trì cỗ gắng. Chư Phật chỉ soi sáng con 

đường. " (Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 276). 


Mục đích của sự xuất gia (pabbaijà, ra đi, đi tới) là xây lưng lại, tự 
tách rời ra khỏi những tư tưởng có liên quan đến nhục dục 
(kilesa-kàma) và ngũ trần (vatthu-kàma). Do vậy, đây thật sự là tự 
hy sinh, và động cơ thúc đây đến quyết định này phải thành thật 
thì hậu quả mới thật sự là hoan hỷ và an vui. Đây không. phải là 
điều mà tất cả mọi người đều có thể làm; bởi vì từ bỏ, để lại sau 
lưng cuộc đời hấp dẫn và thú vị không phải là chuyện dễ. Không 
phải mọi người đều có thể cắt đứt, tách lìa hẳn thế gian và tất cả 


những gì hình như tốt đẹp của thế gian. Và Đức Phật không trông 
đợi tât cả những tín đô của mình đều trở thành sư hay đạo sĩ. 


Một lần nữa, Dhammapada, Kinh Pháp Cú dạy: 


"Xuất gia là khó, 

Bỏ nhà ra đi, đến trạng thái không nhà cửa, 
Thỏa thích trong sự xuất gia là khó. " 

(câu 302) 


Trong Phật Giáo, một nhà sư có đủ tự do để rời khỏi Giáo Hội, 
nếu nhận thấy mình khó giữ nếp sống của thầy tỳ khưu chân 
chánh. Không có bắt luận cưỡng bách hay ép buộc nào, và người 
trở lại đời sống tại gia cư sĩ, không phải mang dấu vết hay tì tích 
qì. 


Nên hiểu biết rõ ràng và ghi nhớ rằng thành thật xuất gia không 
phải là đào tâu. Những ai không thấu hiểu ý nghĩa thật sự của sự 
từ khước thế gian và những ai xét rằng các nhà sư là những "đạo 

sĩ” giả vờ, những người biếng nhác, hạng người vô giá trị, là 
n: ký sinh trùng của xã hội, vội vã kết luận rằng "xuất gia" là 
một hình thức đào tâu, trốn tránh nhiệm vụ, một lối sống vị kỷ. 
Không có chỉ sai sự thật hơn. Nhà sư lý tưởng, vị tỳ khưu, là 
người có nếp sống vị tha, trong ý nghĩa cao cả nhất của danh từ, 
thọ lãnh của xã hội rất ít và cho ra thật nhiều. "Như loài ong, chỉ 
hút mật của hoa rồi bay đi mà không làm tốn hại đến hương và 
sắc của hoa, cùng thế ấy người thiện trí đi đó đây trong làng mạc, 
phải như vậy. " (Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 49). 


Vài người trong thế giới Tây Phương cảm nghĩ rằng xuất gia là 
một hình thức đào tâu. Nói rằng nhà sư Phật Giáo là người trốn 
tránh nhiệm vụ trong xã hội thì quả là không đúng. Họ thật sự dấn 
thân vào thế gian hơn người thường; bởi vì trước khi từ bỏ cuộc 
sống tại gia, họ ở trong một giới thân cận nhỏ bé -- cha mẹ, anh 
em, thân bằng quyền thuộc. Khi từ khước thế gian và những gì 
trong thế gian nhỏ bé ấy, họ rời bỏ cái nhóm nhỏ hạn hẹp và trở 
thành người của toàn thể thế gian. 


Có dắn thân và cũng có buông bỏ. Họ sống trong thế gian, nhưng 


không phải là người của thế gian. Đối với họ, toàn thể thế gian là 
một gia đình và họ đôi xử với tât cả mọi người như nhau. Họ phá 
vỡ những ranh giới đã phân chia con người trong xã hội. 


Đúng thật là đã có nhiều đổi thay với thời gian, nhưng nhà sư 
Phật Giáo chân chánh đã từ khước những thú vui trần tục, gia 
công sống đời tự ý nghèo nàn và hoàn toàn độc thân với mục 
đích vị tha phục vụ kẻ khác trong nếp sống của một vị tỳ khưu, và 
cố gắng thành đạt trạng thái tâm giải thoát. 


Trong phạm vi hoạt động của một vị tỳ khưu, có hai lối sống: một 
là liên tục hành thiền (vipassanà-dhura), và lối sống khác là hành 
thiền một phân thời gian, phần kia là nghiên cứu học hỏi và dạy 
Giáo Pháp (gantha-dhura). Mỗi vị tỳ khưu phải chọn một trong hai 
lối sống ấy, tùy theo bẩm tánh, tuổi tác và môi trường sống của 
mình. [1] 


Bộ y mà vị sa-di hay vị tỳ khưu đắp lên mình, chính đó là y phục, 
và các thây phải mặc luôn luôn, không phải chỉ trong những 
trường hợp đặc biệt. 


Đề kết luận, phải nói rằng lễ xuất gia tỳ khưu, thọ Cụ Túc Giới, 
phải được cử hành trong một ngôi nhà có làm lễ kiệt giới (simà), 
không phải ở bât luận nơi nào mà ta cho là tiện. 


Chú thích: 


[1] Muốn có nhiều chỉ tiết hơn về đời sống của một vị tỳ khưu, xin 
đọc "The Buddha's Ancient Path”, cùng một tác giả (Kandy: BPS), 
Chương 8. 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


_ CHƯƠNG 46: 
NGHỊ THỨC VÀ TẬP TỤC PHẬT GIÁO 


Quan Điểm 


Phật Giáo là một hệ thống luân lý và tu tập trau giỗi tinh thần và trí 
thức mà Đức Phật Gotama đã ban truyền. Đây không phải là một 
lối sống tuyệt đối trí thức hay hoàn toàn duy lý, cũng không phải 
chỉ thiên về những nghỉ thức lễ bái tụng niệm, mà bao gôm cả hai 
sắc thái, trí thức và xúc cảm của đời sống con người - tâm và trí. 


Nhìn từ quan điểm này, Phật Giáo không phải như một vài nhà 
phê bình hấp tấp kết luận, chỉ là một phương thức suy luận có 
tánh cách triết học suông, một giáo lý siêu hình, và những lý 
thuyết trừu tượng hợp lý, không có giá trị thực tiễn nào hay không 
có gì quan trọng. Lối sông của người Phật tử, phương pháp của 
người Phật tử để nắm vững chân lý cao siêu nhất, tỉnh thức từ 
giấc mơ vô minh tiến đến mức hoàn toàn liễu ngộ, không tùy 
thuộc suông nơi sự hiểu biết trên lý thuyết hay thuần túy trí thức, 
mà trên một giáo lý dẫn đến thực hành, và chính sự phối hợp hữu 
hạnh giữa lý thuyết và thực hành đã hướng dẫn người tín đồ đến 
giác ngộ và giải thoát cùng tột. 


Thái dộ của Đức Phật đối với cuộc sống không phải chỉ là trí thức 
suông mà thực dụng. Đó là sự chứng ngộ những gì tốt đẹp và 
hữu ích. Nó dẫn đến luân lý tuyệt hảo và phóng thích tinh thần. 
Điều này bao hàm công trình trau giỏi những cảm kích tốt và 
buông xả những xúc động xấu. Sắc thái cảm kích cũng vậy, phải 
được trau giôi, mặc dầu riêng rẽ đơn độc nó không thể đưa đến 
mục tiêu cuối cùng. Những cảm xúc tốt luôn luôn phải được pha 
lẫn với hiểu biết chân chánh, bởi vì phẩm hạnh và trí tuệ bổ túc 
lẫn nhau. [1] 


Nghi thức, hay một số hình thức lễ nghi mà người tín đồ phải 
nghiêm trì, có chỗ đứng hầu như trong tất cả các tôn giáo. Trong 
khi những nghỉ thức ấy cần thiết cho phần cảm kích của con 
người ta phải thận trọng không nên đi quá xa, vì như vậy có thể bị 
cảm xúc ám ảnh và phân hóa. Ta có thể trở thành nạn nhân của 
tình trạng quá dễ cảm. Trong bắt luận việc gì, không nên quá 
khích mà phải theo con đường ở khoảng giữa mà Đức Phật tán 


dương. 


Đức Phật là hiện thân của tâm bi và trí tuệ (karunà và pannà). Hai 
phẩm hạnh từ bi và trí tuệ trở thành nguyên tắc chỉ đạo trong mọi 
công tác thừa hành Phật sự (sàsana). Qua kinh nghiệm bản thân 
Ngài thấu hiểu ưu thế của con người, và dạy rằng tất cả những gì 
mà con người đạt đến và thành tựu, đều do sức cố gắng và trí 
thông minh sáng suốt của mình. 


Tượng Phật 


Trong Phật Giáo có tập tục được gọi là Buddha-vandanà, hay lễ 
bái Đức Phật. Tuy nhiên Đức Phật đã viên tịch, không còn ở đó 
để nhận lãnh lòng tôn kính của ai khác. Như vậy, tại sao sùng 
kính và đảnh lễ một người không hiện hữu? Ta có thể hỏi: Tại sao 
người Phật tử đến trước tượng Phật, cội Bồ Đề, một bảo tháp hay 
một vật tương tợ để lễ bái và nguyện cầu? 


Đúng. Nơi đây không có vái van, hay sùng bái những vật vô tri vô 
giác. Đứng trước pho tượng Phật, người Phật tử chỉ tưởng nhớ 
đến sự hướng dẫn vĩ đại và vị thầy mà pho tượng tượng trưng. 
Lòng tôn sùng cao cả nhất là tôn sùng con người cao cả nhất, 
những tâm hồn vĩ đại và can trường đã quét sạch vô minh và 
bứng tận gốc rễ, tận diệt mọi nhiễm ô trong tâm, bằng cách chắc 
chắn nắm vững thực tướng của vạn pháp. Người thấy rõ chân lý 
là người có thể thật sự giúp ta, nhưng một Phật tử thuần thành 
không van vái nguyện cầu. Họ chỉ lễ lạy để tỏ lòng ngưỡng mộ, tri 
ân và khâm phục người đã khám phá chân lý và soi sáng cho họ 
con đường dẫn đến hạnh phúc thật sự và giải thoát. 


Trong hành động lễ bái này chính người thiện tín có tâm đạo nhiệt 
thành thọ hưởng lợi ích. Tư tưởng, lời nói và hành động của họ là 
trong sạch trong khi tưởng niệm những phẩm hạnh của Đức Phật 
và chú tâm vào đó. Họ thọ lãnh nguồn gợi cảm và được sự nâng 
đỡ tinh thần, dốc lòng ước muốn noi theo gương lành của Đức 
Bồn Sư. Đây là một lối hành thiền hữu ích. 


Chúng ta tôn trọng những người đã quá vãng. Tại sao người ta 
đặt tràng hoa trước đài kỷ niệm chiên sĩ trận vong? Tại sao ta 


dành một chỗ xứng đáng trên tường nhà để treo hình cha mẹ và 
những người thân? Có phải chăng vì tôn trọng bức ảnh hay tôn 
trọng cái khung? Chắc không phải. Người ta tôn trọng và sùng 
kính một người thân đã quá vãng. Như vậy, khi người Phật tử 
đến gần pho tượng Phật, vốn là một đề mục hành thiền, và tưởng 
nhớ đến Đức Tôn Sư với lòng tri ân và khâm phục sâu xa, gọi đó 
là sùng bái thần tượng một cách vô ích thì có đúng không? 


Tuy nhiên cũng nên ghi nhận rằng trong trường hợp của người đã 
tiền bộ khá nhiều thì nghi thức lễ bái trừu tượng cũng không mấy 
cần thiết. Họ có thể hình dung tánh cách vĩ đại của Đức Phật mà 
không cần một biểu tượng, hình ảnh hay pho tượng, vốn rất cần 
và đôi khi là vô cùng thiết yếu đối với người mà tinh thần chưa 
được tiến bộ. 


Mặc dầu vậy, không phải chỉ có những người thuộc loại nhạy 
cảm, mà chí đên các bậc trí thức cao thâm và những đại tư tưởng 
gia cũng cảm kích mạnh mẽ trước pho tượng Phật. 


Trong bản tự thuật tiểu sử của mình, Jawaharlal Nehru viết: 


"Tại Anuradhapura (Ceylon), tôi rất thích một pho tượng Phật ngồi 
rất cũ. Một năm sau, khi tôi ở Dehra Dun Gaol, có một người bạn 
từ Ceylon gởi biếu bức ảnh của pho tượng ấy, và tôi giữ nó trên 
bàn nhỏ trong phòng giam của tôi. Nó trở thành người bạn thân 
quý báu, và hình ảnh vô cùng trầm lặng của pho tượng thoa dịu 
cơn sầu và cho tôi sức mạnh, giúp tôi vượt qua những lúc tinh 
thần suy nhược. 


"Đức Phật lúc nào cũng là nguồn gợi cảm dồi dào cho tôi ... Chính 
phâm cách cá nhân của Ngài đã lôi cuôn tôi." [2] 


Bá tước Kayserling trong quyển The Travel Diary of a Philosopher 
viết: "Tôi không biết cái chỉ trong thế gian này vĩ đại hơn hình ảnh 
của đức Phật. Đó là hiện thân tuyệt hảo của tâm linh trong lãnh 
vực hữu hình.” 


Dâng Hoa Cúng Dường 


Trong các xứ Phật Giáo ta thường thấy những thiện tín nhiệt 
thành, già cũng như trẻ, và chí đến những em bé, dâng hoa trước 
một pho tượng hay một vài lễ phẩm thiêng liêng, thắp đèn dầu và 
đốt hương trầm để cúng dường, lễ Phật. Trẻ em thường thích thú 
góp nhặt và sắp sửa bông hoa trước khi dâng cúng Đức Phật. 
Trong khi học thưởng thức sắc thái thầm mỹ của sự vật, các em 
cũng tu tập đức tánh quảng đại, buông bỏ, và trên hết lòng tôn 
kính Đức Phật, bậc Tôn Sư, Giáo Pháp, Giáo Huân mà Ngài giáo 
truyền và Tăng Già, những người bước theo dấu chân của Ngài. 


Bây giờ, khi người Phật tử dâng hoa, hay thắp đèn, và suy niệm 
về những phẩm hạnh của Đức Phật, người ấy không vái van bất 
cứ ai; sự cúng dường ấy không phải là nghi thức, nghỉ lễ hay 
sùng bái. 


Những tai hoa sớm tàn, và những ngọn đèn sớm lụn nói lên cho 
họ biết đặc tướng vô thường (anicca) của tất cả những sự vật 
được cấu tạo. Pho tượng là một đề mục để gom tâm an trụ, hành 
thiền; người ấy cảm kích mạnh mẽ và cố gắng noi theo gương 
lành trong sạch của Đức Bồn Sư. Những ai không thông hiểu ý 
nghĩa của sự dâng cúng đơn giản ấy hấp tấp kết luận: đó là sùng 
bái thần tượng. Không có chỉ có thể sai sự thật hơn. 


Lễ Cưới Trong Phật Giáo 


Không có nghi thức đám cưới trong Phật Giáo như ta thấy trong 
các tôn giáo khác. Những nhà sư Phật Giáo không thể thay thế 
một thần linh để ban pháp lành cho cuộc hôn nhân. Như vậy, các 
Ngài không dự phần trong lễ cưới. Tại Sri Lanka (Tích Lan), 
những người chú trọng nhiều về tập tục thường mời một vị cư sĩ, 
người lớn tuổi và thông thạo lễ nghỉ trong gia đình, đứng ra làm 
chủ đám, đọc những câu kinh phúc chúc cho cặp vợ chồng mới 
được Tam Bảo hộ trì. 


Trong vài đám cưới, có một đoàn thiêu nữ mặc toàn quốc phục 
màu trăng, đông thanh đọc tụng những câu kinh phúc chúc có tên 
là Jayamangala Gàtha, mô tả vài phâm hạnh đặc biệt của Đức 
Phật. 


Thông thường, một vài ngày trước lễ cưới chư tăng được cung 
thỉnh đến nhà cặp vợ chồng sắp cưới để dự buỗi trai tăng (dàna). 
Sau khi thọ lễ vật cúng dường chư tăng đọc kinh, những bài 
giảng của Đức Phật, đặc biệt là Mangala Sutta (Hạnh Phúc Kinh), 
một bài kinh phúc chúc, rồi một vị sư đại diện, thuyết giảng một 
thời Pháp ngắn để khuyên nhủ, khuyến khích và thuật lại những 
cuộc sông gia đình hạnh phúc được ghi trong kinh điển. Một trong 
những chuyện tích thường được nhắc đến là cuộc sống an vui 
của vợ chồng Nakulapità và Nakulamàtà, được thuật dưới đây. 


Liền sau khi lễ cưới chấm dứt, vài người Phật tử thích đến chùa 
hay một tu viện để được chư tăng đọc những bài Parittas sutta, 
hay kinh để bảo vệ. Nhân dịp này, cặp vợ chồng mới cũng được 
nghe dạy về bổn phận của mỗi người và cách đối xử với người 
bạn đời của mình như Đức Phật giải thích trong kinh Sigalovàda 
Sutfa (Kinh Thiện Sanh). [3] 


Nhà sư làm tất cả những bồn phận có tánh cách tôn giáo ấy hoàn 
toàn miễn phí. Phần người cư sĩ, cũng phải chăm lo nhu cầu của 
nhà sư, vốn thật sự tùy thuộc nơi người cư sĩ thuần thành về 
những điều cần phải có, tứ vật dụng: y phục, vật thực, chỗ ở và 
thuốc men. Không có nghi thức đám cưới, cũng không có lễ đăng 
ký hôn thú trong chánh điện, ở chùa hay ở tu viện, vì đó là những 
thủ tục ngoài đời. 


Câu chuyện của Nakulapità và Nakulamàtà 


Hai diễn biến được đề cập đến trong kinh điển cho thấy một niềm 
tin vững chắc và một tình thương trong sạch giữa đôi vợ chông 
có thê dân dăt họ đi xa đên độ nào. 


Nakulapità và Nakulamàtà là cặp vợ chồng minh mẫn sáng suốt 
sống thời Đức Phật Gotama. Khi Đức Bồn Sư đến viếng nhà, cả 
hai lần lượt đến gần đảnh lễ Ngài, và Nakulapità, người chồng, 
bạch: "Bạch Đức Thế Tôn, lúc còn là một thanh niên khá trẻ con 
cưới Nakulamàtà, chỉ là một thiếu nữ xuân xanh, về làm vợ. Từ 
ngày chúng con thành vợ thành chồng đến nay, Bạch Đức Thế 
Tôn, con không biết một lần nào con có tư tưởng sai trái đối với 
vợ con, càng không có hành động lỗi lầm. Bạch Đức Thế Tôn, 


chúng con khẩn thiết ước mong được như thế này, không phải 
chỉ trong kiếp sống hiện tiền, mà mãi mãi trong đời sống tương 
lai." Rồi Nakulamàtà, người vợ, cũng bạch với Đức Phật y như 
vậy. Đức Phật dạy: 


"Néu hai vợ chông đêu ước muốn cùng sống với nhau trong chính 
kiếp hiện tại và mãi mãi trong đời sống tương lai, nếu cả hai đều 
có niêm tin nơi Tam Bảo (saddhà), giới đức (sìla), tâm quảng đại 
(càga), và trí tuệ (pannà) bằng nhau, thì sẽ cùng nhau thương 
yêu, chung sống trong chính kiếp hiện tại và trong đời sống tương 
lai. " (Anguftara Nikàya, Tăng Nhúứt A Hàm, ii, 61.) 


Diễn biến kia cũng được ghi chép trong bộ Anguttara Nikàya, 
Tăng Nhứt A Hàm [4]. Một lần nọ Nakulapità lâm trọng bịnh. 
Nakulamàtà, vợ ông đến bên giường nhỏ nhẹ dịu dàng an ủi, 
nhắc lại nhiều đức tính của bà và khuyên ông không nên lo âu, 
hoài nghi, hay phiền muộn về bà. Bà nhắc nhở ông không nên có 
ý nghĩ làm khuấy động tâm linh và tổn hại sức khỏe. 


Khi được bà vợ thân yêu khuyên lơn và an ủi như vậy, bịnh tình 
của Nakulapità dần dần thuyên giảm. Ông chống gậy đến đảnh lễ 
Đức Phật. 


Đức Phật nhân cơ hội, tán dương phẩm hạnh của bà Nakulamàtà 
và dạy: "Này ông thiện nam, ông rất hữu phúc có được bà vợ, 
vừa là người dẫn dắt vừa là thầy, như Nakulamàtà. Bà rất từ bi và 
hết lòng mong mỏi những gì tốt đẹp nhất cho ông." 


Được biết rằng cả hai đều chứng đắc thánh quả và cả hai ông bà 
được Đức Phật ngợi khen là hạng người có niềm tin vững chắc 
nhất nơi Tam Bảo. 


Tang Lễ Theo Phật Giáo 


Cũng như trong trường hợp lễ cưới, tang lễ của người Phật tử 
được cử hành đơn giản, không có chi phiền phức. Khi một người 
Phật tử qua đời thân nhân cung thỉnh chư tăng về nhà người chết 
hoặc đến nghĩa trang để hành lễ. Trước tiên mọi người đọc kinh 
quy y Tam Bảo (tisaranà) và thọ ngũ giới (panca sìla). 


Kế đó những người thân (con cái, trong trường hợp người quá 
vãng là cha mẹ) dâng vải trắng đến chư tăng. Phước báu phát 
sanh do sự cúng dường này được hồi hướng đến người quá 
vãng như sau: 


ldam me nàfinam hotu 
Sukhità hontu nàtayo. 


"Xin hồi hướng (phước báu) này đến thân nhân của tôi đã quá 
vãng. 
Ngưỡng nguyện thân nhân tôi được an lành hạnh phúc!" 


Trong khi đọc câu kinh Pali trên, con cái hay người thân trong nhà 
từ từ sớt nước từ một lọ nhỏ vào cái chén không cho đến lúc 
nước đầy tràn, một cử chỉ tượng trưng là phước báu đã được hồi 
hướng. Lúc ấy chư tăng đọc tụng câu kinh đặc biệt thích hợp với 
cơ hội này: 


Aniccà vafa samkhàrà -- uppàda vaya dhammino 
Uppaljjitvà nirujJhanfi -- tesam vupasamo sukho. 


"Tắt cả các pháp hữu vi đều vô thường, 

Sanh rồi diệt, đó là bản chất thiên nhiên của chúng; 
Chúng phát sanh và hoại diệt, 

Thoát ra khỏi chúng là hạnh phúc tối thượng. " 


Sau đó là một thời Pháp ngắn nhắn mạnh về đặc tướng vô 
thường của vạn pháp -- răng cái chết đến với tất cả mọi người và 
chắm dứt cuộc sống ngắn ngủi này. 


Vào ngày thứ sáu sau khi thân nhân lâm chung, người nhà cung 
thỉnh một vị sư về vào một buổi chiều tối để thuyết Pháp, Thông 
thường, vị Pháp Sư giảng về hai thực tại của đời sống, vô thường 
và đau khổ, và bản chất của thảm kịch sống và chết. 


Vào ngày thứ bảy, nhiều vị sư được thỉnh về nhà thọ trai (dàna) 
và đọc kinh hôi hướng đên người quá cô. Phân lớn các nghi thức 
ây cũng được lặp lại khi đúng ba tháng. 


Nếu sống trong một xứ không có Phật Giáo, không có nhà sư, thì 
hàng cư sĩ có thể đọc chung với nhau hai câu kinh trên và hồi 
hướng đến người quá có. 


I. Vào Lúc Lâm Chung 


Có những sự hiểu biết hữu ích để giúp người ta sanh đẻ dễ dàng, 
nhưng không có ngành khoa học nào giúp người từ giã cõi đời, ra 
đi một cách thoải mái. Phật Giáo chú trọng nhiều về phần tâm 
linh, xem chập tư tưởng cuối cùng của người sắp lâm chung thật 
vô cùng quan trọng, vì nó tạo duyên cho kiếp sinh tồn sắp tới. 
Trong nhiều trường hợp, khi biết một người sắp chết, Đức Phật 
nói lên những lời thích nghi có nhiều ý nghĩa nhằm đặt cái tâm 
người ấy vào khuôn khổ chân chánh. 


Chỉ thoáng nhìn thấy Đức Phật hoặc, vào thời buổi không có một 
vị Phật hay một vị A La Hán, hình dáng nhà sư hay một người 
thánh thiện cũng là niềm an ủi lớn lao cho người lâm chung. Bản 
Chú Giải Kinh Pháp Cú có ghi chép câu chuyện sau đây: [5] 


Tại Sàvatthì có người Bà la môn bẩm tánh hà tiện. Con duy nhất 
của ông ta tên Matthakundali. Khi đứa bé lên mười sáu thì thình 
linh lâm bịnh. Mẹ em rất muốn dẫn em đến nhờ lương y chẩn 
mạch, nhưng người cha tiếc tiền, chỉ cho đi nếu không mất chút ít 
tiền của gì của ông. Khi sức khỏe con quá kiệt quệ ông mới bằng 
lòng cho rước thầy. Nhưng thầy cũng chạy, vì bịnh tình đã trầm 
trọng đến mức không còn có thể chữa. 


Người cha biết chắc rằng con mình sắp chết mới nghĩ thầm: "Khi 
con ta chết ắt có đông bạn bè và bà con quyền thuộc đến viếng 
và họ sẽ dòm ngó của cải trong nhà. Ta sẽ gặp khó khăn." Và ông 
để cho đứa con bịnh nằm trước hàng ba. 


Biết tình trạng đáng thương của em bé, Đức Phật đến viếng. Đứa 
bé đang lâm chung thoáng nhìn thấy hình dáng của Đức Bồn Sư, 
sáng ngời và rực rỡ tâm từ vô lượng. Một hình ảnh cao cả vĩ đại 
mà trước đây em chưa từng bao giờ thấy. Trong tình trạng vô 
cùng phỉ lạc ấy em muốn chấp tay đảnh lễ đắng Đại Từ Đại Bị, 


nhưng hai tay xuôi cứng, em không đủ sức dở lên. Với tâm trí 
tràn đầy kỉnh mộ và sùng kính, em chăm chăm nhìn Đức Bổn Sư 
như muốn lễ Ngài. Đức Phật giải thích; "Nó làm bấy nhiêu đó đã 
đủ rồi," và trở về Tịnh Xá Jetavana (Kỳ Viên). Lúc ấy thì em bé 
trút hơi thở cuối cùng và tái sanh vào một cõi trời (deva), cảnh 
giới nhàn lạc. 


Một trong những phước lành của người thường niệm tâm từ 
(mettà bhàvanà) là không bao giờ người ấy chết với tâm loạn 
động (assmmmlho kàlam karoti) [6]. Trong giờ phút lâm chung 
vô cùng quan trọng người Phật tử thường đến cạnh giường bịnh 
nhân đọc tụng Satipatthanà Sutta, Kinh Tứ Niệm Xứ [7]. Việc làm 
này sẽ giúp cho người bịnh tạo những tư tưởng thiện trước khi 
thở hơi cuối cùng. Dầu cho người bịnh không hiểu gì về ý nghĩa 
của lời kinh, là một Phật tử, đã có niềm tin nơi Tam Bảo (saddhà), 
khi nghe tới nghe lui giọng đọc tụng những câu kinh (gàthà) quen 
thuộc, có nhiều hy vọng rằng vị ấy sẽ thắm nhập vào trạng thái 
tâm thiện, hoan hỷ thưởng thức giọng kinh. Bất cứ ai giúp một 
người sắp lâm chung nhập vào trạng thái tâm chân chánh quả 
thật là người bạn thân nhất (kalyàna mitta). 


II. Mai Táng Và Hỏa Táng 


Nghi thức của Phật Giáo đối với nhục thể của người quá vãng 
như thê nào? Mai táng hay hỏa táng? 


Trong bài Mahà Parinibbàna Sutta (Kinh Đại Niết Bàn) [B], Đức 
Ànanda, vị thị giả của Đức Phật, cũng bạch hỏi Ngài câu ấy: 
"Chúng con phải làm thế nào, Bạch Đức Thế Tôn, với pháp thể 
của đắng Như Lai, đắng Trọn Lành?" Đức Phật đáp rằng nhục thê 
phải được hỏa táng như trong trường hợp của một vị Cakkavatti 
Ràja, Chuyển Luân Pháp Vương. 


Ngoài tuyên ngôn này của Đức Phật, kinh điển không có đoạn 
nào đề cập đến việc phải làm thế nào với xác người chết. Không 
có một nghi thức chung. Vài người thích hỏa táng, những người 
khác thích mai táng. Tuy nhiên, với tình trạng ngày càng thiếu đất 
đai cho người ở, và dân số tăng trưởng nhanh chóng đến mức 
báo động, tưởng cũng nên nghĩ đến hỏa táng, hơn là chôn cắt. 


Về phương diện vệ sinh cũng vậy, hỏa táng là thích hợp hơn 
trong nhiêu quôc gia. 


Tro của người được hỏa táng cũng vậy, không có một nghỉ thức 
chung cho tât cả mọi người. Có thê đựng trong một cái lọ hoặc 
tôn trí trong một đên thờ được tạo dựng đê tưởng niệm người 
chêt. 


Có tập tục tạo dựng những bảo tháp để tôn trí tro của Đức Phật 
và những vị A La Hán. Hình ảnh của ngôi bảo tháp làm êm dịu 
tâm trí và gợi cho ta cảm nhớ những cuộc sống tuyệt đối trong 
sạch của các bậc thánh nhân ấy. Chính Đức Phật có đề cập đến 
điều này trong kinh Mahà Parinibbàna Sutta (Đại Niết Bàn). 


Giá Trị Của Kinh Paritta (Pirit) 


"Gần đây, công trình khảo cứu y khoa về tâm lý học thực nghiệm 
đã rọi vài tia sáng vào bản chất của tâm và vị trí của nó trên thế 
gian. Trong bốn mươi năm sau này, giới y khoa ngày càng tin 
tưởng chắc chắn hơn rằng các chứng bịnh, thuộc hữu cơ cũng 
như những bịnh thuộc về cơ năng, trực tiếp khởi sanh do những 
trạng thái tâm linh. 


"Cơ thể lâm bịnh vì cái tâm mà kiểm soát nó thầm kín muốn làm 
cho nó bịnh hay gì khác, bởi vì trong trạng thái loạn động như vậy 
không thể ngăn ngừa cơ thể khỏi bịnh. Dầu tình trạng vật lý như 
thế nào, sức kháng bịnh chắc chắn phải liên hệ đến điều kiện 
(tâm linh) của bịnh nhân." [9] 


"Tâm không những chỉ gây bịnh, mà cũng chữa bịnh. Một bịnh 
nhân lạc quan có nhiều hy vọng được hồi phục hơn là người bịnh 
luôn luôn lo âu và bắt mãn. Có nhiều trường hợp được ghi nhận 
cho thấy rằng một niềm tin vững chắc có khả năng chữa trị, luôn 
cả những chứng bịnh thuộc hữu cơ, hầu như tức khắc." [10] 


Về điểm này ta thích thú ghi nhận rằng trong các quốc gia Phật 

Giáo rất thường có người đặt hết niềm tin lắng nghe đọc những 
bài kinh nhằm bảo vệ, thoát khỏi ảnh hưởng xấu, và đem lại tình 
trạng an lành hạnh phúc. Những bài kinh được chọn lựa để đọc 


tụng có tên là Paritta suttas. Danh từ Pali "Pariffa" (tiếng Sanskrit 
làParitrana và tiếng Sinhala là Pirif) nghĩa chánh là "bảo vệ". 
Danh từ này mô tả vài bài kinh, hay bài giảng (do Đức Phật 
thuyết), được xem là có tư cách bảo vệ và làm cho thoát khỏi 
những ảnh hưởng xấu. Nghi thức đọc tụng và nghe Paritta sutta 
bắt đầu từ xa xưa trong lịch sử Phật Giáo. Chắc chắn rằng đọc 
những bài kinh này có tạo trạng thái tâm an lành cho những al 
lắng nghe một cách hiểu biết và tin tưởng nơi chân lý của Phật 
ngôn. Tâm trạng an lành như vậy có thể giúp một người bịnh sớm 
phục hồi và cũng có thể giúp đưa đến thái độ tinh thần an lạc 
hạnh phúc. Lúc ban sơ, tại Ân Độ những người nghe chính Đức 
Phật nói lên bài kinh Paritta, hiểu biết ý nghĩa của lời kinh thì có 
rất nhiều linh nghiệm. Đức Phật cũng được người khác đọc kinh 
Paritta cho Ngài, và cũng có khi Ngài yêu cầu người khác đọc cho 
các vị đệ tử của Ngài khi lâm bịnh. Nghi thức này vẫn còn thạnh 
hành trong các quốc gia Phật Giáo. 


Đức Phật và chư vị A La Hán có thể gom tâm vào những bài kinh 
Paritta mà không cần ai giúp. Tuy nhiên, khi đau ốm bịnh hoạn, 
các Ngài nghe người khác đọc rồi trụ tâm vào Giáo Pháp chứa 
đựng trong kinh thì dễ dàng hơn là chính các Ngài nghĩ đến Giáo 
Pháp. Trong những trường hợp như bịnh nặng, tâm trí mệt mỏi, 
có ai gợi lên cho ta ý nghĩ thì công hiệu hơn là chính ta tự kỷ ám 
thị. 


Theo Giáo Pháp, tâm mật thiết dính liền với thân đến độ những 
trạng thái tâm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tình trạng an 
lành của cơ thể. Cũng có vài bác sĩ nói rằng không có chi thuần 
túy là bịnh cơ thể. Như vậy, ngoại trừ trường hợp những trạng 
thái tâm bất thiện ấy sanh khởi do những hành động bắt thiện 
trong quá khứ (akusala kamma-vipàka), và như vậy thì không thể 
tu chính, ta có thể sửa đồi để làm cho sức khỏe tâm linh và tình 
trạng an lạc của thân có thể theo đó cải thiện. 


Rung động của những âm thanh mà kinh Paritta tạo nên làm êm 
dịu thân kinh và đưa đên trạng thái tâm thanh bình an lạc, hòa 
điệu với toàn thê hệ thông. 


Bằng cách nào đọc Paritta Suttas có thể đối trị những ảnh hưởng 


xấu của các chúng sanh bắt thiện? Những ảnh hưởng xấu ấy là 
kết quả của sự suy tư bất thiện. Như vậy, có thể đối trị nó bằng 
các trạng thái tâm tốt. Những trạng thái tâm tốt này phát sanh do 
sự lắng nghe những lời dạy của kinh Paritta một cách hiểu biết và 
với niềm tin vững chắc. Chăm chú lắng nghe giúp gom tâm. Tâm 
an trụ nhiệt thành theo dõi chân lý của lời Phật dạy sẽ tiêu trừ 
những tư tưởng bát thiện. 


Đọc Paritta Sutta là một hình thức saccakiriya, nương nhờ chân lý 
để được bảo vệ, xác nhận chân lý để tự bảo vệ. Đây có nghĩa là 
tự đặt mình trọn vẹn củng cố trong chân lý để đạt đến mục tiêu. 
Câu nói: "Oai lực của chân lý bảo vệ người sống theo chân lý" 
(Dhammo have rakkhati dhammacàrim) là nguyên tắc nằm phía 
sau công phu đọc tụng những bài kinh này. Nếu đúng thật đức 
hạnh bảo vệ con người đức hạnh, thì một người chăm chú lắng 
nghe kinh với niềm tin vững chắc nơi những lời của Đức Phật, 
vốn phát xuất từ trí tuệ của một đắng toàn giác, ắt phải tiến đạt 
đến trạng thái tâm đầy đủ phẩm hạnh để diệt trừ mọi ảnh hưởng 
bất thiện. Đọc tụng những bài Paritta suttas cũng đem lại phước 
lành có tánh cách vật chất xuyên qua những trạng thái tâm linh, 
bằng cách gom tâm an trụ và đặt niềm tin trong sự lắng nghe lời 
kinh một cách hiễu biết. Theo lời dạy của Đức Phật, chánh tinh 
tấn là yếu tố thiết yếu đề khắc phục đau khổ (viriyena dukkham 
acchefi) [11]. Thành tâm lắng nghe những bài kinh ấy một cách 
thích nghi cũng làm tăng thêm lòng thiết tha muốn làm những việc 
tốt, và chuyên cần thuận theo con đường tiến bộ của thế gian. 


Đã được biết rằng lắng tai nghe các bài Paritta suttas một cách 
hiểu biết và tin tưởng, sẽ tạo cho người nghe những thiện pháp 
có thể chữa trị và ngăn ngừa bịnh. Không có thuốc nào công hiệu 
như chân lý (Dhamma), cho cả thân lẫn tâm, vốn là nguyên nhân 
của tất cả mọi đau khổ và bắt hạnh. Như vậy Paritta suttas, khi 
được lắng nghe một cách chân chánh, sẽ đem lại tiến bộ tinh thần 
và tình trạng vật chất thanh bình, an lạc. 


Sách Paritta (Bảo Vệ) 


Ta lây làm thích thú và mát mẻ mà ghi nhận rằng hầu như trong 
nhà tât cả mọi người Phật tử ở Sri Lanka (Tích Lan) đêu có một 


quyên sách Paritta, hay sách Bảo Vệ, luôn luôn được tôn kính cất 
giữ ở một nơi quan trọng. 


Sách chứa đựng những gì? Đây là một tuyển tập hai mươi ba bài 
kinh, hầu hết đều do Đức Phật thuyết giảng, được ghi chép rải rác 
đó đây trong năm bộ A Hàm, Nikàyas, gom chung lại thành Tạng 
Kinh, Sutta Pitaka hay "Giỏ Đựng Kinh”. Trước khi đọc những bài 
kinh này có nghi thức quy y Tam Bảo (saranagamana); thọ Mười 
Giới (dasa sikkhà-padàni); và những câu hỏi được nêu lên cho 
thây sa di (sàmanera panhà), cũng được gọi là câu hỏi cho người 
trẻ tuổi (kumàra panhà). Trong hai mươi ba bài kinh này được biết 
nhiều nhất là Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta), Tam Bảo Kinh 
(Eatana Sufta), và Từ Bi Kinh (Mettà Sufia). 


Trong sách Paritta (Bảo Vệ) cũng có những bài giảng quan trọng 
như Dhammacakkapavafttana Suffa (Kinh Chuyển Pháp Luân, bài 
giảng đầu tiên của Đức Phật, thuyết tại Vườn Lộc Uyễn, 
lsipatana, Vàrànasi); bàiSacca-vibhanga, Phân Giải (Bốn) Chân 
Lý, và Bojjhangas, Thất Giác Chi hay Thát Bồ Đề Phân. 


Khi các nhà sư được cung thỉnh về nhà trong những trường hợp 
như sinh nhật, tân gia, đau ốm hay những diễn biến tương tợ, 
thông thường các Ngài đọc tụng những bài kinh được đề cập trên 
đây. Trong những cơ hội đặc biệt, chư tăng được cung thỉnh đọc 
tụng Paritta suttas, không phải một thời kinh mà luôn suốt đêm. 
Lúc khai kinh, chư tăng (thường là mười hai vị) cùng đọc chung 
với nhau ba bài kinh được đề cập ở phần trên. Sau đó từng cặp, 
mỗi lần hai vị, tiếp tục đọc tụng hai tiếng đồng hồ, rồi nghĩ. Hai vị 
khác tiếp theo đọc hai tiếng, và cứ thế sáu cặp thay phiên nhau 
tụng kinh suốt đến bình minh. 


Trong khi chư tăng tụng kinh người ta để một lọ nước trên bàn 
trước mặt các Ngài. Trên bàn cũng có một quyền kinh Paritta ghi 
chép trên lá buôn, một cuồng chỉ đã được tháo gỡ và trao chuyền 
từ mỗi vị sư đến những người cư sĩ, mỗi người cầm chỉ trên tay 
trong khi chư tăng đọc tụng ba bài kinh thông thường để khai 
mạc. Đến sáng, vào lúc bế mạc, trọn các bài kinh trong sách đã 
được đọc tụng, chỉ được cắt ra từng đoạn và phân phối cho hàng 
cư sĩ. Nước trong lọ cũng được sớt ra và phân phối. Đây là nghi 


thức tượng trưng cho oai lực bảo vệ của kinh Paritta đã được đọc 
tụng. Nước và chỉ này có những linh nghiệm tâm lý. 


Một thắc mắc có thể được nêu lên: sách Paritta có đem lại kết 
quả mong mỏi mỗi lần đọc tụng không? Về điểm này, câu trả lời 
của Đại Đức Nagasena với Vua Milinda, "tại sao trong mọi trường 
hợp kinh Paritta không bảo vệ ta khỏi chết," đáng được ghi nhớ. 


Có ba nguyên nhân làm cho kinh Paritta có thể không linh 
nghiệm: 


1. chướng ngại của nghiệp (kammà- varanena); 
2. chướng ngại của ô nhiễm (kilesa-varanena); và 
3. thiêu niêm tin (asaddhànatàya). [12] 


Hồi Hướng Phước Báu 


Đời sống sau khi chết (và do đó, đời sống trước khi sanh) là một 
trong những giáo lý chánh yếu của Đức Phật. Người Phật tử tin 
nơi tái sanh hay một cách chính xác -- nơi sự trở thành trở lại 
(không phải là đầu thai, bởi vì nói đầu thai là hàm xúc ý nghĩ có 
một linh hồn thường còn không biến đổi, chuyển sinh vào bên 
trong cơ thể của một người hay một con thú). Theo lời khuyên 
của Đức Phật người Phật tử chia sẻ phước báu cho thân nhân 
quá vãng. Hành động này thường được gọi là "hồi hướng phước 
báu", tức trao chuyển công đức mà mình đã tạo đến người quá 
cô. 


Trong Phật Giáo danh từ “phước báu” (punna) được dùng trong ý 
nghĩa việc làm tốt, thiện, tạo thiện nghiệp. Những việc mà mình 
làm với tâm trong sạch; hành động được thực hiện với tác ý tốt, 
thiện tâm. Hành động (kamma) có ba: hành động bằng thân, khẩu 
hay ý. Tất cả mọi hành động, thiện hay bắt thiện, đều gây phản 
ứng (kamma-vipàka). 


Một người đã tạo thiện nghiệp quyết tâm trao chuyển, chia sẻ quả 
lành đến "vị này, vị này". Sự "hồi hướng phước báu" tự nó là một 
hành động tốt và người hồi hướng không có mắt gì, mà trái lại 
còn tích trử thêm phước báu. Khi hồi hướng phước báu đến 


người quá vãng, người Phật tử đọc một công thức ngắn gọn bằng 
tiếng Pali: "dam vo nàtinam hotu sukhita hontu nàtayo". "Ngưỡng 
nguyện phước báu này phát sanh đến thân nhân chúng tôi, câu 
xin thân nhân chúng tôi được an vui hạnh phúc. " 


Trong thời Đức Phật, tại Án Độ người ta dùng máu để tế lễ thần 
linh. Đức Phật có thái độ dứt khoát đối với hành động sát sanh, 
bất luận sát sanh để nhằm vào mục tiêu nào. Tâm từ vô lượng 
bao trùm tất cả chúng sanh của Ngài đã thắng triết học Veda (Phệ 
Đà) và triết học Upanishad với sự cảm hóa Vua Seniya Bimbisara 
(Bình Sa Vương) của xứ Magadha (Ma Kiệt Đà), người đầu tiên 
chấp nhận chánh sách ahimsà (bất bạo động) một cách không thê 
đảo ngược. Ông ban hành đạo luật phải được áp dụng toàn quốc, 
cắm hy sinh mạng thú để tế lễ thần linh. Các nhà cầm quyền trị 
dân khác cũng noi theo gương lành của ông. Tạng Kinh, tuyển 
tập các bài thuyết giảng của Đức Phật, có nhiều bài kinh trong đó 
Đức Phật thuyết phục các vị bà la môn nên thấy rõ đường lối sai 
lầm của họ và chấm dứt tập tục hy sinh con vật để tế lễ thần linh. 
Kùtadanta Sutta (Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, số 5) là một 
trong những bài kinh ấy. 


Tập tục được lưu truyền từ xưa đến nay là trong khi chư tăng đọc 
kinh để hồi hướng đến thân nhân quá vãng, người thiện tín sớt 
nước từ một cái lọ đầy vào ly trống cho đến khi nước tràn ly. Tập 
tục này không thấy có ghi ở nơi nào trong kinh điển. Tuy nhiên, 
không phải vì thế mà chỉ trích và từ bỏ. Tánh cách thiêng liêng 
của nghi thức này đã từ lâu được tín nhiệm. Đức Phật cho phép 
áp dụng những tập tục xã hội nào mà không đi ngược giáo huấn 
của Ngài. 


Trong dịp lễ khánh thành ngôi chùa .Jetavana (Kỳ Viên Tự), người 
ta rót nước vào tay của Đức Phật. Trong lễ thành hôn, cô dâu và 
chú rễ nắm tay nhau, và nước được rót lên. Hồi hướng phước 
báu là một hành động quý báu theo đó người cho phước phát tâm 
trong sạch muốn phục hồi cho thân nhân quá vãng, từ tình trạng 
bất hạnh trở lại trạng thái an vui hạnh phúc. Vì lẽ ấy nghi thức này 
phải được cử hành nghiêm trọng. Dầu sao, người không quen với 
tập tục xưa cũ này không nên làm hư hõng việc hồi hướng phước 
báu. 


Trong các xứ Phật Giáo, sau khi nghi thức dâng vật thực đến chư 
tăng đã hoàn tất, thì chư sư, những vị hội viên của Giáo Hội Tăng 
Già, đồng thanh đọc câu hồi hướng phước báu đến người quá cố 
như sau: 


"Cũng như nước từ trên cao chảy xuống thấp, cùng thế ấy, phước 
báu (mà thân nhân làm đây) ở cảnh người, được chia sẻ cho 
người quá vãng (ở một cảnh giới khác). 


"Cũng như nước từ các sông ngòi tuôn chảy làm đây biến cả, 
cùng thê ây, phước báu này được chia sẻ cho thân nhân quá 
vãng. 


-- (Tirokudda Sufta, Khuddakapàtha, trang 213). 


Có chăng một ngày nhất định để tạo phước và hồi hướng đến 
thân nhân quá vãng? Không có lời dạy nào của Đức Phật, cho 
biết ngày giờ nhất định. Tuy nhiên, người Phật tử thường có thói 
quen chọn ngày thứ ba, ngày thứ bảy, tháng thứ ba, và đôi khi 
ngày giáp năm, để cúng. Ta nên theo tập tục, và cũng nên nhớ 
câu châm ngôn mà người uống trà thường nói: "Giờ nào cũng là 
giờ uống trà" [13]. Có nghĩa là: mỗi khi tạo phước báu, bất cứ lúc 
nào, hãy nhớ đến người thân quá vãng, từ khi bắt đầu việc làm. 


Sau khi làm một điều thiện, tạo phước báu, người Phật tử cũng 
hồi hướng đến chư thiên (devatà, chúng sanh ở cảnh trời). Bởi vì 
các vị này cũng mong muốn được chia sẻ phước báu mà con 
người hồi hướng. Dầu sao, chư thiên không phải là những chúng 
sanh siêu thế có những quyền năng siêu thế. Các vị ấy được 
sanh vào nhàn cảnh (sugati) và có thể giúp người, theo phương 
cách của các Ngài. Năng lực của các vị này vẫn còn tại thế và 
hạn định, không thể dẫn dắt đến giác ngộ và giải thoát cùng tột. 
Các Ngài cũng còn chịu ảnh hưởng của định luật nghiệp báo 
(kamma), vô thường và chết -- dầu ở cảnh người hay cảnh trời, 
không ai thoát khỏi cảnh chết chóc. Con người hồi hướng phước 
báu đến chư thiên và các Ngài hoan hỷ và như thế có tình trạng 
hòa điệu, thiện ý, và thanh bình an lạc giữa hai cảnh giới, người 


và chư thiên. 


Chú thích: 

[1] Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, 4, 124. 

[2] Nehru, An Autobiography, (John Lane, The Bodley Head, 
London, 1942), trang 271 

[3] Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, 31. Xem Everymans Ethics, 
(Kandy: BPS) loại Wheel #14. 

[4] Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm, iii, 295. 

[5] Dhammapadatthakathà, quyễn 1, trang 25. 

[6] Mettànisamsa Sutta, Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm câu 
342. 

[7] Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, số 10; Dìgha Nikàya, Trường 
A Hàm, số 22. Xem The Foundations of Mindfulness, do 
Nyanasatta chuyền dịch (Kandy: BPS), loại Wheel 19. 

[8] Dìgha Nikàya, Trường A Hàm, số 16. Xem Last Days of the 
Buddha, Mahà Parinnibàna Sutta (Kandy: BPS) loại Wheel 67/69 
[9] Xem J.E.R. Mc Donagh, The Nature of Disease. 

[10] Aldous Huxley, Ends and Means (London: Chatto & Windus, 
1946), trang 258-259. 

[11] Samyutta Nikàya, Tạp A Hàm, ¡, 214. 

[12] Milinda-panha, I.154. 

[13] Every time ¡is tea-time. 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


CHƯƠNG 47: 
PHẬT GIÁO TRONG THÉ GIỚI TÂY PHƯƠNG 


Dưới tựa đề này tác giả cố gắng giúp cho người đọc có một cái 
nhìn ngắn gọn về nguôn gốc và sự phát triển của Phật Giáo ở 
phương Tây. Đây chắc chắn không phải là một sự trình bày rộng 
rải với nhiều chỉ tiết về Phật Giáo trong thế giới Tây phương. 


Đức Phật sống ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ sáu trước Dương Lịch. 


Vào thời kỳ ấy sanh hoạt trí thức và xã hội rất mạnh mẽ ở nhiều 
nơi trên thế giới: một thời đại tôn giáo rất sôi dộng, thời đại thực 
nghiệm, thời đại có nhiều khảo sát bạo dạn và nhiều thành tựu 
cao cả trong lãnh vực tư tưởng của con người. 


Các vị giáo chủ và các nhà hiền triết xuất hiện hầu như cùng lúc ở 
Phương Tây cũng như ở Phương Đông. Đó là thời vàng son hay 
tuyệt đỉnh cao trong lịch sử tôn giáo. Lịch sử đã mục kích một sự 
đổi mới từ căn bản những điều kiện tôn giáo và xã hội ở Greece 
(Hy Lạp) và Rome (La Mã). Cũng vào thế kỷ ấy, trong lúc 
Heraclitus truyền dạy chủ thuyết "Panta Rhei" hay lý thuyết về sự 
chảy trôi biến đổi tại Athens, thì Pythagoras phát triển trường phái 
nồi tiếng của ông. 


Ở Trung Quốc có Lao Tsu (Lão Tử). Những lời dạy của Ngài, về 
sau được gọi là Lão Giáo, Đạo Giáo hay "Con Đường của Thiên 
Nhiên," đã gợi ý cho những tâm hồn cao cả nhất của Trung Quốc. 
Không Tử, vào khoảng giữa thế kỷ thứ sáu trước D.L. , kiên cố 
thiết lập một hệ thống luân lý đặt nền tảng trên tập tục cổ xưa và 
truyền thống Trung Hoa, và những lời dạy của Ngài được gọi là 
Nho Giáo hay đạo Khổng (550-479 trước D.L.). 


Tại Persia, ngày nay là lran (Ba Tư), có Zarathustra hay Zoroaster 
như người Hy Lạp gọi. Thân, khâu, ý thanh tịnh là giáo lý nòng 
côt của Zarathustra. 


Tại Ấn Độ, vào đầu thế kỷ thứ sáu trước D.L., có Mahàvira mà 
kinh điển Phật Giáo bằng tiếng Pali thường gọi là Nigantha 
Nàtaputta, là người truyền bá đạo Jain. Những người theo đạo 
này có lối tu rất khắc khổ, truyền dạy học thuyết ahimsà hay lòng 
bi mẫn vô biên, và công bồ giáo lý nghiệp báo và chuyền sinh linh 
hôn. 


Đức Phật Gotama là người đồng thời với Jaina Mahàvira. Ngài đi 
bộ từ các con đường lớn đến những nẻo nhỏ của xứ Ấn Độ để 
dạy dỗ, soi sáng và đem hạnh phúc lại cho nhiều người, và 
những lời dạy của Ngài được gọi là Phật Giáo. Chính Đức Phật 
gọi giáo huấn Ngài là Dhamma-Vinaya, Giáo Pháp và Giới Luật. 


Công Cuộc Hoằng Dương Giáo Pháp 


Bát luận cố gắng nào để trình bày Phật Giáo và cuộc truyền bá 
Phật Giáo phải bao hàm hai lãnh vực: thời gian và không gian. 
Đây là câu chuyện của một phong trào khởi đầu với một nhóm rất 
nhỏ. Chỉ có vài người tín đồ vào lúc sơ khai, phong trào dần dần 
nới rộng, trưởng thành đến mức bao trùm cùng khắp thế gian, và 
ảnh hưởng đến vận mạng của hơn sáu trăm triệu người, ngót một 
phần tư toàn thể nhân loại. Về thời gian, đã có hơn 2,500 năm. 
Phật Giáo được truyền bá rộng rãi và nhanh chóng như vậy, phần 
lớn là nhờ giá trị cố hữu của mình và nhờ đáp ứng được một 
cách thỏa đáng các đời hỏi của những tâm hồn thích suy luận; 
nhưng cũng có những yếu tố khác giúp vào sự tiến triển ấy. 
Không bao giờ những nhà truyền giáo Phật Giáo (Dhammadùias) 
dùng đến phương pháp bất công hay áp bức để truyền bá giáo lý. 
Phật Giáo thâm nhập vào các quốc gia khác một cách ôn hòa và 
không làm xáo trộn căn bản tín ngưỡng sẵn có. Công cuộc truyền 
giáo của người Phật tử được thực hiện không phải bằng bạo lực, 
cũng không phải bằng áp lực hay những phương pháp cưỡng 
chế nào khác. Đức Phật và các đệ tử Ngài không thích, và không 
bao giờ tìm cách cưỡng bách ai về theo tôn giáo mình. 


Đức Joseph Wain ghi nhận: "Phật Giáo truyền dạy một lối sống, 
không phải bằng cách thống trị mà bằng nguyên tắc, một lối sống 
tốt đẹp, và do đó là một tôn giáo khoan dung rộng lượng. Đây là 
hệ thống từ thiện nhất dưới mặt trời. Không bao giờ và không nơi 
nào có máu đỗ trong cuộc truyền đạo. Không bao giờ có hành hà 
hay ngược đãi những ai không theo cùng một tín ngưỡng -- một 
bài học mà người Cơ Đốc Giáo vẫn còn phải học. Đức Phật dạy 
con người làm cho ngày nay tốt đẹp và hiện tại được thánh thiện." 
Phật Giáo, bắt nguồn từ trong vùng thung lũng sông Ganges 
(Hằng), đầu tiên được chính Đức Phật và các vị đệ tử A La Hán 
của Ngài bốn thân truyền bá. Trong vòng hai trăm năm đâu, Phật 
Giáo nhiều hay ít vẫn giới hạn phạm vi hoạt động của mình trong 
miền Bắc bán đảo Ấn Độ. Rồi Asoka đến, duy nhất giữa các nhà 
trị dân trên thế gian, đã chấp nhận những lời dạy của Đức Phật 
và cố gắng giáo dục dân chúng trên thế gian bằng cách truyền bá 
giáo huấn này, nhất là sắc thái luân lý. Ông cho ghi tạc trên đá 


những lời dạy có tánh cách luân lý, làm cho nó trở thành những 
bài giảng trên đá, không phải bóng bảy như các hình ảnh văn 
chương, mà thiết thực cụ thể. Asoka thắm nhuần sâu đậm tinh 
thần khoan dung rộng lượng mà Đức Phật thuyết giảng, và dưới 
triều đại của Ngài tất cả các tôn giáo khác đều hoàn toàn được tự 
do, không bị ngăn trở hay gặp chướng ngại nào. Văn hóa Phật 
Giáo không bao giờ thiếu hiểu biết và kém lượng khoan hồng về 
phưong diện tôn giáo. 


Nhận định rằng nhân loại sẽ hướng lợi ích lớn lao trong một giáo 
lý đây: từ mân và trí tuệ như của Đức Phật, Vua Asoka vận dụng 
mọi nỗ lực đề hoằng khai giáo huân của Đức Phật ra ngoài xứ Ấn 
Độ. Lúc bấy giờ có những vị đệ tử Phật theo lời dạy của Đức Bồn 
Sư: 'Hãy ra đi đó đây vì lợi ích và hạnh phúc của chư thiên và 
nhân loại, và công bố đời sống trong sạch. " Các vị sư này sẵn 
sàng đảm nhiệm mọi trách vụ truyền giáo ở xứ ngoài, mặc dầu 
vào thời bầy giờ việc tiếp xúc và mọi liên lạc ngôn ngữ rất khó 
khăn, và phương tiện giao thông đầy nguy hiểm. Nhờ lòng nhiệt 
thành không ngừng hỗ trợ của Vua Asoka, nhờ sự tận lực cố 
gắng, ý chí sắt đá, và đức dũng cảm của các nhà truyền giáo 
(Dhammadùtas), Phật Giáo được mở rộng đến các xứ khác. 
Những ghi nhận thời Asoka có đề cập đến các chuyến châu du 
hoằng Pháp ở những vương quốc Á Châu nằm trong ảnh hưởng 
văn hóa Hy Lạp, ở Phi Châu và Âu Châu -- đến Syria và Egypt; 
Cyrene, Macedonia và Epius, đến Bactria, và xuyên qua trung 
phần Á Châu đến Trung Quốc. 


Đại Đế Asoka 


Trong thời Vua Asoka, 236 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, một 
người con của chính Vua, Đức Mahinda, bậc hiền thánh A La 
Hán, đã đưa Phật Giáo du nhập vào Sri Lanka (Tích Lan), và nơi 
đây giáo lý của Đức Phật phát triển dồi dào phong phú đến ngày 
nay, hầu như trong tất cả trạng thái tinh khiết nguyên thủy, trải 
qua những thăng trầm của hơn hai mươi thế kỷ. 


Từ Sri Lanka, Phật Giáo được truyền sang Burma (Miễn Điện) và 
Siam, ngày nay là Thái Lan, và từ đó đên Đông Dương. Phật 
Giáo được thiêt lập kiên cô tại Tibet (Tây Tạng), Nepal, Mongolia 


(Mông Cổ), và vững chắc du nhập vào Trung Quốc. Từ Trung 
Quốc vào Korea (Cao Ly), và theo đường biển sang Nhật Bản. 
Phật Giáo cũng được truyền bá sang Java và phát triển mạnh mẽ 
tại Sumatra dưới triều đại Sri Vijaya. Như vậy Phật Giáo đã vượt 
khỏi ranh giới của xứ Ấn Độ và trở thành một tôn giáo thế giới. 


Có những chứng tích hiển nhiên cho thấy rằng giáo huấn của 
Đức Phật tựa hồ như chất men làm dậy lên đời sống tâm linh của 
nhân loại từ những vùng tuyết lãnh Siberia đến những hải đảo 
xanh tươi trong ánh nắng của Ấn Độ Dương, và từ Xứ Mặt Trời 
Mọc đến Anh Quốc sương mờ mù mịt. Cũng có thể là Phật Giáo 
đã du nhập vào những văn hóa cỗ xưa của Nam Mỹ vào những 
thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên chúng ta (Buddha and Buddhism, 
Arthur Lillie trang 205-208). Lại nữa, cũng nên ghi nhận rằng hai 
văn hóa xưa nhất, Ấn Độ và Trung Hoa, và ba tôn giáo lớn nhất 
ngày nay, Cơ Đốc Giáo, Hồi Giáo, và Ấn Độ Giáo cũng đã có 
phần nhuận sắc và cải thiện do sự thắm nhuần lý tưởng Phật 
giáo. Dưới ánh sáng của những sự kiện này ta có thể tưởng 
tượng phần đóng góp của Phật Giáo vào văn hóa nhân loại không 
lồ như thế nào (The Contribution of Buddhism to World Culture, 
Soma Thera, BPS, Wheel 44). 


Lịch sử Phật Giáo không thể tách rời ra khỏi lịch sử văn hóa và xã 
hội Đông Phương. Trong tất cả những ảnh hưởng đã un đúc nền 
văn hóa Á Châu, Phật Giáo được xem là thâm sâu nhất. Bởi vì 
trong thời gian trên 2,500 năm, những nguyên tắc đạo lý và lý 
tưởng Phật Giáo đã đượm nhuằn tư tưởng và cảm xúc của người 
phương Đông. 


Mối liên hệ tinh thần mà các quốc gia Á Đông cảm nhận giữa 
mình và xứ Ấn Độ, không bao giờ có thể bền chặt và kiên cố 
vững vàng nếu không có phong trào mạnh mẽ và quan trọng như 
phong trào đã bắt đầu tại thánh địa Sarnath hai mươi lăm thế kỷ 
về trước. "Giáo Hội Tăng Già là một cộng hòa to lớn. Trong thực 
tế đó là một tiếng nói -- năng lực kiểm soát tối thượng." Quyền lực 
không phải ở trong tay một nhân vật đơn độc nào mà của tất cả, 
xem như một toàn thể. Từ lúc sơ khai Tăng Già Phật Giáo lúc nào 
cũng là một tổ chức dân chủ khuôn mẫu, và thủ tục nghị viện của 
nền dân chủ vẫn còn mối nợ đối với người Phật tử. 


Đề cập đến Giáo hội chư tỳ khưu mà Đức Phật đã sáng lập, 
Manmatha Nath Sastri của xứ Ấn Độ viết: "Đức Phật đã sáng tạo 
một giống người mới, một giống người đạo đức anh dũng, một 
giống công nhân cứu tinh, một giông Phật. Giáo Hội Thánh Thiện 
sừng sửng đứng trước con người như một ngọn hải đăng để 
hướng dẫn đoàn thủy thủ và đưa tàu bè vào bến an toàn." 


Phật Giáo đã tự phân tán xuyên qua những văn hóa trọng đại 
khác nhau cùng khắp thế giới. Nếu văn hóa Ấn Độ đã lan truyền 
sang một phần lớn Á Châu và từng phân ở Indonesia (Nam 
Dương), công trạng ây chắc chắn là của Phật Giáo; bởi VÌ các 
đoàn truyền giáo Phật Giáo luôn luôn mang theo với họ nền văn 
hóa cao siêu nhất của Án Độ. 


Như vậy sự lớn mạnh của những đề quốc Sumatra dưới thời 
Sailendras, và Trung Quốc dưới đời nhà Tang (Đường), chịu ảnh 
hưởng một phần lớn của nghệ thuật và thủ công, triết học và văn 
hóa mà người Phật tử đưa sang từ Ấn Độ. Do nhờ Phật Giáo mà 
Trung Hoa và Ấn Độ xích lại gần nhau và phát triển nhiều tiếp xúc 
với nhau. 


Các phái đoàn của Asoka, vị hoàng đề khuôn mẫu của tất cả 
những đắng minh quân và những nhà cầm quyền trị nước an dân 
chân chánh của nhân loại, là những ảnh hưởng văn hóa trọng đại 
nhất trong lịch sử thế giới. Công cuộc truyền giáo của Đức Mahà 
Mahinda Thera, con Đại Đề Asoka, là một phong trào có tánh 
cách đạo đức, và nếu ngày nay văn hóa của dân tộc Sri Lanka 
được xem là rất cao trên bình diện văn hóa nhân loại, phần lớn là 
nhờ ảnh hưởng của Phật Giáo và những gì liên hệ với pháp hành 
của Phật Giáo. 


Tăng Già có một vai trò rất quan trọng trong tình trạng sống còn 
của Phật Giáo (Buddha Sàsana). Chư tăng và người cư sĩ tại gia, 
cả hai đều cần thiết cho thê gian. Đức Phật không bao giờ hạ 
thấp hạng người này để đứng vê phía người kia. Do đó thật sự 
phải có tương quan mật thiết giữa thiện tín và chư tăng để duy trì 
lâu dài nền đạo giáo (Sàsana). Cũng nhờ mối tương quan tốt đẹp 
ây trong Phật Giáo mà tôn giáo này được giữ nguyên vẹn trong 


sạch như thủa nào và tồn tại vững bền xuyên qua những triều đại 
cô xưa của những vì vua Phật Giáo. 


Và có những tài liệu được ghi nhận cho thầy rằng chư tăng và 
chư ni của Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo đã bất chấp. mọi hiểm 
nguy, du hành đến những phương trời xa xôi để truyền bá thông 
điệp hòa bình của Đức Phật, và đã bỏ mình ở các vùng đất xa lạ, 
với tâm hoan hỷ và thanh bình an lạc vì đã hoàn tất phần việc của 
mình. Đời sống và những cố gắng của những vị này thật trong 
sạch và toàn hảo. Đây là một trong các đóng góp cao cả nhất vào 
văn hóa thế giới. Tưởng niệm đến các tu sĩ kỳ diệu ấy khơi dậy 
nơi ta ý nguyện quyết tâm làm như các Ngài: sống, suy tư và làm 
việc "vì lợi ích của nhiều người, vì phúc lợi và an lành của nhiều 
người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian." 


Thời Đại Khoa Học Và Kỹ Thuật 


Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại khoa học và kỷ thuật, 
thời đại mà những phương tiện giao thông và tiếp xúc đã thành 
đạt nhiều kết quả bất ngờ. Các nhà truyền giáo (Dhammadùtas) 
ngày nay có thê đi đến tận những hóc hẻm xa xôi của quả địa cầu 
để giáo hóa, soi sáng và đem hạnh phúc đến những người, già và 
trẻ, muốn tìm một lối đi mới cho cuộc sống. Tiếng gọi của thời đại 
này là một giáo huấn hợp lý. 


Tuy nhiên, con đường của các nhà truyền giáo (Dhammadùtas), 
không phải trơn tru suôn sẻ như có vài người có khuynh hướng 
nghĩ vậy. Đây không phải là một cuộc dạo chơi hay chỉ suôn là du 
hành để nghĩ mát. Khi một nhà sư Phật Giáo, mình đắp y vàng, 
đầu cạo trọc và mắt nhìn xuống, rão bước dài theo những con 
đường của một thành phố lớn như Rio de Janeiro ở Nam Mỹ, thì 
đó là một hình ảnh kỳ lạ có thể khơi gợi những lời phê bình kém 
thân thiện của khách qua đường. Lại có sự khác biệt khó chịu về 
khí hậu mà nhà sư từ vùng nhiệt đới đến phải kinh nghiệm. 


Con đường của nhà truyền giáo trải qua những quốc gia khó khăn 
có thể ngoằn ngoèo, khúc khuỷu và quanh co xuyên qua những 
khuôn mẫu văn hóa rất xa lạ đối với họ. Dầu sao, một nhà 
Dhammadùta đã chọn nhiệm vụ cao cả là truyền bá Giáo Pháp 


(Dhamma) tối thượng, đức hạnh từ bi và trí tuệ của đắng Toàn 
Giác, sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn và mọi nỗi khổ tâm với 
lòng dũng cảm và ý chí không lay chuyến. Vị ấy không chùng 
bước mà mạnh dạn thẳng tiền trên con đường của mình, tâm 
luôn luôn chăm chú đến mục tiêu. Ngài không cố ý nhét vào tâm 
của người mình tiếp xúc những quan điểm riêng tư của mình. 
Mục đích chánh của Ngài là xây đắp nhịp cầu hiểu biết để hoằng 
dương giáo huấn của bậc Giác Ngộ, và do đó tạo niềm hoà khí 
giữa các tôn giáo. 


Mối liên hệ giữa Phật Giáo và thế giới Tây Phương đã có từ trước 
kỷ nguyên Thiên Chúa. Ta có thể nói mà không sợ lầm lạc rằng 
sự tiếp xúc giữa Phật Giáo và thế giới Tây Phương đã có từ trước 
ngày Đức Chúa Jesus giáng sanh. Lịch sử cho biết rằng vào thế 
kỷ thứ tư trước D.L. Hoàng Đề Alexander the Great của xứ 
Macedonia đã xâm chiếm Ấn Độ. Mặc dầu đế quốc mà ông sáng 
lập đã sớm phai tàn, diễn biến này chắc chắn đã thắc chặt mối 
tương quan giữa hai quốc gia, và sự phân chia Tây là Tây, Đông 
là Đông mà Rudyard Kipling tán tụng, dần dần tan biến. Và không 
còn nghi ngờ rằng văn hóa Ấn Độ cùng với tư tưởng Phật Giáo 
đã du nhập vào Greece (Hy Lạp) do những nhà trí thức Hy Lạp 
lúc bấy giờ thỉnh thoảng sang viếng Ấn Độ, và chính Đại Đế 
Alexander cũng cảm thông tư tưởng Phật Giáo, giúp truyền bá 
giáo huấn của Đức Phật. Như đã được đề cập trước đây, những 
phái đoàn của Vua Asoka đã vào những lãnh thổ của Hy Lạp, 
cùng với bức thông điệp của Đức Phật. Những khám phá trong 
thời hiện đại đã tìm thấy những bia đá ghi sắc lịnh của Asoka, viết 
không phải bằng chữ Brani trong ngôn ngữ Ấn Độ mà bằng chữ 
Greek (Hy Lạp) và Aramaic, ngôn ngữ mà Chúa Jesus nói. Điều 
này chỉ rằng các giống dân Greek và Semitic (ở Trung Đông, hồn 
hợp Phi Châu và Á Châu) đã có chú ý đến những lời của Đức 
Phật được ghi tạc vào đá do lịnh Vua Asoka. 


Tuy nhiên, người Âu Châu mới có cái nhìn thoáng qua vào Phật 
Giáo khi những du khách của họ, nhất là các nhà truyền giáo 
Thiên Chúa, đáp tàu hướng về phương Đông vào thế kỷ thứ 
mười sáu. Lẽ dĩ nhiên, từ những vị truyền giáo đi về phương 
Đông để "khai hóa" người Á Đông và cho họ một đức tin, chúng ta 
không thể trông đợi một bản tường trình trung thực và vô tư về 


những lời dạy minh bạch của Đức Phật, mà chỉ là những diễn 
dịch méo mó và sai lầm. Điều này nổi bật một cách rõ ràng trong 
những văn phẩm đề cập đến Phật Giáo mà tác giả là những nhà 
truyền giáo thời xưa. Cảm tưởng chung về đạo Phật mà những 
sách này tạo nên là đây chỉ là một tôn giáo cổ lỗ sơ khai, chuyên 
sùng bái thần tượng. Chí đến ngày nay những sai lầm ấy vân 
chưa được sửa chửa và vài nhà truyền giáo tân thời vẫn theo 
đúng y như xưa. Tuy nhiên, phải ghi nhận vài giáo sĩ Thiên Chúa 
trong thế kỷ mười chín và đầu thế kỷ hai mươi đã góp phần quý 
giá vào sự hiểu biết Phật Giáo. 


Tôn Giáo Thế Giới 


Một tôn giáo được xem là tôn giáo thế giới khi đã được truyền bá 
Vượt ra ngoài quốc gia gốc. Ngày nay có năm tôn giáo thế giới: 
Phật Giáo, Cơ Đốc Giáo, Ấn Độ Giáo, Hồi Giáo và Do Thái Giáo. 
Phải nói rằng tôn giáo là một trong một số ít điều làm phân biệt 
người này với những người khác. Đây rõ ràng là một hiện tượng 
nhân sinh và như vậy, phải được đối xử như phương tiện nhân 
sinh, từ quan điểm của con người, và với cảm xúc của con người. 


Danh từ "religion”, tôn giáo, có thể được giải thích bằng nhiều 
cách. Mỗi hệ thống tín ngưỡng diễn dịch và định nghĩa theo một 
lối. Anh ngữ “religion” có một ý nghĩa đặc biệt dính liền với nó. 
Theo thiển ý của tôi (Đại Đức tác giả) hình như cố tìm một định 
nghĩa cho tôn giáo cũng vô ích. Tuy nhiên, lãnh vực tôn giáo quả 
thật rất rộng rãi. 


Tôn giáo ngày nay có một hệ thống cảm xúc, tư tưởng, và cơ cầu 
tổ chức đầy đủ, có các buỗi lễ và những nghỉ thức tôn giáo. Vào 
lúc ban sơ không có những tổ chức như ta thấy ngày nay. Không 
tôn giáo nào có tổ chức, có lẽ ngoại trừ Hồi Giáo, vốn mới được 
sáng lập chỉ có 1375 năm nay, là tôn giáo trẻ nhất trong các tôn 
giáo thê giới. Tuy nhiên, với thời gian, tôn giáo được cải tiến, tổ 
chức và được lập thành cơ cấu sinh hoạt. Ngày nay vài tôn giáo 
thế giới không phải chỉ là đức tin suông nói đến việc cứu rỗi con 
người và cuộc sông sau này, mà đã trở thành nền văn hóa với 
đầy đủ các bộ phận: xã hội, giáo dục, kinh tế và chí đến chánh trị. 


Bát luận tôn giáo nào mà người Tây Phưong chấp nhận và theo, 
cũng đều từ Á Châu đến. Nên ghi nhận rằng tất cả những tôn 
giáo sống hiện thời đều bắt nguồn từ Á Châu: Án Độ Giáo, Phật 
Giáo, đạo Jain hay Sikkhim ở Ấn Độ; Lão Giáo và Nho Giáo ở 
Trung Hoa, đạo Zoroastria ở lran (Ba Tư); Do Thái Giáo và Cơ 
Đốc Giáo ở Isreal (Do Thái), và Hồi Giáo ở Arabia (Á Rạp). 


Đôi khi có người Tây Phương, có lẽ đây không phải là những tư 
tưởng gia nghiêm chỉnh, liều lĩnh nói rằng một tôn giáo như Phật 
Giáo, hay chí đến Ấn Độ Giáo và Hồi Giáo, có lịch sử và văn hóa 
của riêng chính họ, đó là những khuôn mẫu văn hóa khác biệt với 
văn hóa Tây Phương, vì lẽ ây không thích hợp với người Phương 
Tây, vốn có nền tảng văn hóa và lối nhìn sự vật khác hẳn. Nhưng 
ta biết rằng Phật Giáo và Ấn Độ Giáo khởi sanh từ những giông 
dân Âu-Án (Âu Châu-và-Án Ðộ) tại miền Bắc xứ Án Độ hơn 2,500 
năm về trước, trong khi đó, Cơ Đốc Giáo, tôn giáo thạnh hành 
nhất ở Phương Tây, bắt nguồn từ tập tục Semitic (pha lẫn Phi 
Châu và Á Châu) của vùng Trung Đông, nơi mà Do Thái Giáo và 
Hồi Giáo bắt nguồn. Do đó, khó mà biết được tới độ nào văn hóa 
Semitic giống như, hay gần hơn, văn hóa Tây Phương hay văn 
hóa Ấn Độ. 


Ta có thể nói rằng. về phương diện tôn giáo, người Á Đông và 
người Âu Châu, gồm luôn cả người Mỹ, vôn từ Âu Châu đến, đều 
phát sanh từ một nguồn gốc. Dầu sao, khi Cơ Đốc Giáo du nhập 
vào miền Tây Âu Châu và Mỹ Quốc, xuyên qua đế quốc La Mã, 
thì có nhiều biến đổi. Những luồn sóng của nền văn minh vật chất 
và văn hóa Tây Phương ảnh hưởng mạnh mẽ đến Cơ Đốc Giáo, 
và Nhà Thờ dần dẫn cải cách để trở thành một tôn giáo thích hợp 
với lối nhìn vào sự vật của người Tây Phương. Các tôn giáo phải 
chịu trải qua những chuyền biến để tùy hợp thích nghi với phong 
tục cổ truyền, tập quán và phong hóa của dân, của những điều 
kiện lịch sử, địa dư và khí hậu, nhưng điều ấy không có nghĩa là 
phải hy sinh nền móng nòng cốt của một tôn giáo. 


Phật Giáo Du Nhập Vào Âu Châu 


Những hiễu biết về Phật Giáo đầu tiên đến Anh Quốc, Đức Quốc, 
và những quôc gia khác ở Âu Châu, không phải do các nhà 


truyền giáo đạo Phật mà do sách vở. Sách là giáo sĩ. 


Chí đến đầu thế kỷ mười chín người phương Tây mới thật sự bắt 
đầu nghiên cứu và dần dần truyền bá giáo lý của Đức Phật. Một ít 
học giả lỗi lạc tìm học Phật Giáo và tư tưởng Ấn Độ, và viết ra 
những quyên sách thâm sâu về lịch sử và giáo lý nhà Phật bằng 
nhiều ngôn ngữ Âu Châu khác nhau. Trong các ấn phẩm này ta 
có thể ghi nhận công trình nghiên cứu của các nhà Đông Phương 
Học người Pháp, Eugene Burnouf và George Turner, một công 
chức tại Sri Lanka đã cho xuất bản bằng mẫu tự La Mã tập 
Mahavamsa (Đại Niên Sử Tích Lan) cùng với bản dịch, vào năm 
1837, làm tiên phong mở đường cho những cuộc khảo cứu tài 
liệu bằng tiếng Pali của người Âu Châu. 


Thành quả của công trình này tuy chậm chạp nhưng tăng trưởng 
vững vàng trong việc tìm học Phật Giáo và văn hóa Phật Giáo. 
Phải nói rằng phần đóng góp của Anh Quốc vào công cuộc truyền 
bá Phật Giáo và những khảo sát Đông Phương rất là quan trọng. 
Ta phải đặc biệt ghi nhận nhà bác học T.W. Rhys Davids (1843- 
1922). Ông đến Sri Lanka vào năm 1864 và trong tám năm lưu 
ngụ tại đây như một công chức, ông quan tâm đến chữ Pali và 
Phật Giáo; và với sự hướng dẫn và giảng dạy của những nhà sư 
uyên bác Sinhala (Tích Lan), ông học cả hai, Pali và Phật Giáo. 
Khi trở về Anh Quốc vào năm 1872, ông dấn thân vào những 
công trình khảo cứu ngành Đông Phương Học và hợp tác với 
những học giả trứ danh như Victor Fausboll, Hermann Oldenburg 
và Robert Childers. Childers, cũng như người bạn Rhys Davids, 
cũng đến Sri Lanka với tư cách là một công chức vào năm 1864. 
Hai quyển của bộ Dictionary of the Pali Language (1872-1875) 
vào thời bây giờ là một công trình bao quát có tầm mức kiến thức 
rộng rãi, đến nay vẫn còn giá trị để tham khảo, là một đóng góp 
trọng đại trong việc nghiên cứu tiếng Pali. 


Vào năm 1881 Rhys Davids được mời sang Mỹ đề thuyết một loạt 
những bài giảng tại Hibbert. Ông Rhys Davids được người Phật 
tử và những ai quan tâm tìm học tiếng Pali cùng khắp thế giới 
tưởng niệm tri ân nồng nhiệt vì sự đóng góp lớn lao của ông trong 
công trình nghiên cứu Đông Phương. Đóng góp lớn nhất của ông 
là sáng lập hội Pali Text Society vào năm 1881. Đây là một cố 


gắng đề biên soạn một cách sáng suốt và ấn loát bằng mẫu tự La 
Mã kinh điển Phật Giáo và các Chú Giải, và chuyển dịch sang 
Anh ngữ. Mục đích rõ ràng của ông là "giúp cho người hiểu học 
có thê đến gần những kho tàng văn học Phật Giáo thời nguyên 
thủy, tuy dồi dào phong phú nhưng vẫn còn thầm lặng nằm đó 
không ai xuất bản và trong thực tế vẫn nằm im vô dụng trong 
những bản thảo khác nhau được tàng trử đó đây trong các đại 
học và các thư viện ở Âu Châu." Chính ông đã xuất bản nhiều 
kinh điển Pali và chuyển dịch một số. Ông có một chân giáo sư về 
Pali ngữ và Văn Học Phật Giáo tại Đại Học London và đứng ra 
thành lập viện nghiên cứu Đông Phương, London School of 
Oriental Studies. 


Về điểm này cũng nên đề cập đến Bà Caroline A. Foley Rhys 
Davids, một người đàn bà rất thông minh. không những đã giúp 
chồng trong công tác văn học, mà chính bà cũng chủ biên và 
chuyển dịch sang Anh ngữ một số sách Pali, hay những bản thảo, 
và diễn dịch nội dung theo sự hiểu biết của bà, đôi khi bất hạnh, 
không hẳn ăn nhịp hoà điệu với truyền thống Phật Giáo. Nếu 
không có hội Pali Text Socliety, giáo lý nguyên thủy của Đức Phật 
ắt không được hoằng dương rộng rãi, đặc biệt là trong thế giới 
Tây Phương. Hội đã xuất bản bằng tiếng Pali, với mẫu tự La Mã, 
tất cả Tam Tạng Pháp Bảo (Tripitaka) và nhiều Chú Giải. Các bản 
dịch này đã được tái bản nhiều lần, và đến nay là những quyễn 
sách được lưu trử trong phần lớn các đại học tại Âu Châu, Hoa 
Kỳ và các xứ Á Đông. 


Thêm vào những sách ấy, hiện thời chúng ta có bộ Pali-English 
Dictionary, the Magnum Opus của Giáo Sư Rhys Davids với sự 
hợp tác của Dr. W. Stede; Dictionary of Proper Names, của Dr. 
G.P. Malalasekara; và Pali Tripitaka Concordance. Bộ Oriental 
Pali Dictionary, mà Hàn Lâm Viện Đan Mạch (Danish Academy) 
bắt đầu, mặc dầu còn phải vài năm nữa mới hoàn tất, sẽ là một 
công trình từ nguyên học lỗi lạc. Quyễển tự điển này do nhà học 
giả uyên thâm xứ Thụy Điển, V. Tenckner, với sự phụ tá của nhà 
học giả về chữ Pali của xứ Thụy Điển, Helmer Smith. 


Max Muller, người đã tạo nên bộ sách to lớn Sacred Books of the 
East, một loạt những bản dịch từ nhiêu ngôn ngữ khác nhau của 


Phương Đông sang Anh ngữ do sự đóng góp của nhiều học giả, 
đã khuyến khích Rhys Davids bắt đầu quyên Sacred Books of the 
Buddhists vào phần cuối của bộ Sacred Books of the East. Loạt 
sách này vẫn còn đang được tiếp tục. Các nhà học giả này, và 
nhiều người khác mà không có tên ở đây, đã nhiệt thành nghiên 
cứu và truyền bá ngành học Pali và Phật Giáo không biết mệt. 
Công tác mà hội Pali Text Society thực hiện trong vòng 106 năm 
qua, với sự trợ giúp của những học giã uyên thâm trong lãnh vực 
khảo cứu Pali, quả thật khổng lồ. Việc làm lớn lao này được Bà 
Hội Trưởng Dr. (Miss) I.B. Horner tiếp tục một cách vẻ vang thành 
công. Bà là một học giả rất nhiệt thành và chuyên cần, được nỗi 
danh cùng khắp thế giới. 


Ta cũng phải nêu lên nơi đây những công trình khảo cứu Phật 
Giáo rộng rãi ở nhiều quốc gia Âu Châu, đặc biệt là Đức và Pháp, 
và nhiều học giả vẫn tiếp tục việc làm của họ trong lãnh vực khảo 
cứu Pali và Phật Giáo với một ý chí không lay chuyền. 


Khi đề cập đến Phật Giáo ở Đức chúng ta phải nhìn nhận công 
đức của chính người Đức đã đem giáo lý của Đức Phật từ những 
lãnh thổ Phật Giáo vào quốc gia mình. Cũng như trường hợp của 
Anh Quốc, chí đến những năm đầu của thế kỷ mười chín người 
Đức mới tiếp nhận những bản kinh sách Phật Giáo có thể tin cậy, 
do các học giả chuyên về Ấn Độ Học người Đức, Pháp và Anh 
xuất bản. Quyển Kinh Pháp Cú, Dhammapada, một quyển sách 
trong kinh điển Phật Giáo mà nhiều người biết, gồm 26 phẩm 
(chương) và 423 câu, được chuyển dịch có chú thích và những 
phần trích từ Bản Chú Giải, từ Pali sang La Tinh và được xuất 
bản vào năm 1855 do nhà học giả nồi tiếng người Đan Mạch, 
Ông Fausball. Đây là bản kinh Pali được chuyên dịch và xuất bản 
bằng mẫu tự La Mã lần đầu tiên tại Âu Châu và cũng là lần đầu 
tiên mà người Âu Châu quen thuộc. 


Vào những ngày đầu, người Đức được khuyến khích nghiên cứu 
Phật Giáo do những tác phẩm của triết gia trứ danh, Arthur 
Schopenhauer, mà tư tưởng chịu nhiều ảnh hưởng của Phật 
Giáo. Mặc dầu tác phẩm to lớn World as Will and ldea đượm vẻ bi 
quan, trái ngược với tinh thần Phật Giáo vốn không bi quan cũng 
không lạc quan mà là quan điểm thực tiễn của đời sống và của 


thế gian, triết lý của Schopenhauer ảnh hưởng mọi người, khuyến 
khích tìm tòi khảo sát. Ông khiêu gợi những tâm hồn, không phải 
chỉ người Đức mà dân chúng ở Âu Châu nói chung, bằng những 
bài viết khẳng định rằng Phật Giáo là cái chìa khóa để giải tỏa tất 
cả những vấn đề khó khăn của đời sống. 


Bản dịch Kinh Pháp Cú, Dhammapada, lần đầu tiên sang tiếng 
Đức được ấn hành vào năm 1860, do nhà Ấn Độ Học Albert 
Weber, và đó là bản dịch kinh sách Phật Giáo đầu tiên ra một sinh 
ngữ hiện đại Tây Phương. Trong lãnh vực chuyển dịch từ Pali 
sang Anh ngữ, công trình của Karl Eugen Neumamn, Oldenburg 
và của Đại Đức Nyanatiloka Mahàthera quả thật là xuất chúng. 
Trong những vị đã góp phần làm cho Phật Giáo được hiểu biết tại 
Đức Quốc ta không thể quên những tên sau đây: Paul Dahlke, 
một bác sĩ người Đức đã tám lần viếng Sri Lanka và nghiên cứu 
Phật Giáo Pali, là một Phật tử thuần thành có kiến thức sâu rộng 
về Phật Giáo Theravada (Nguyên Thủy). Phần lớn những sách do 
BhikkhUu Silacara chuyên dịch sang Anh ngữ cũng ảnh hưởng và 
giúp nhiều cho người biết tiếng Anh. 


Paul Dahlke chẳng những viết sách, chuyển dịch kinh điển Phật 
Giáo và xuất bản nhiều tập báo Phật Giáo, mà sau khi về Tây 
Phương, cũng sáng lập một Nhà Phật Giáo (Buddhistisches 
Haus) vào năm 1924 tại Frohnau, Berlin, trong thủa đất rộng mấy 
mẫu, trên một ngọn đồi ngoạn mục. Chính phần đất này đã được 
hội German Dharmadùta Society, Colombo mua lại vào năm 
1957, và hiện nay là cơ sở của Sri Lanka Mission. 


Đại Đức Nyanatiloka sống đời tu sĩ Phật Giáo tại Ceylon (tên gọi 
xứ Tích Lan thời bây giờ) hơn năm mươi năm, và viên tịch tại Sri 
Lanka (tên hiện nay) vào lúc 79 tuổi thọ. Ngài là người gốc Đức 
đầu tiên xuất gia và cũng là người đầu tiên của lục địa Âu Châu. 
Ngài chẳng những viết rất nhiều sách bằng tiếng Đức và tiếng 
Anh, mà còn thành lập cơ sở lsland Hermitage năm 1911 bên bờ 
hồ Dodanduwa, miền Nam Sri Lanka. Tu viện cô tịch này từ bảy 
mươi năm nay là trung tâm đào luyện nhiều người Âu Châu, đến 
đây xuất gia, nghiên cứu và thực hành Giáo Pháp dưới sự lãnh 
đạo và hướng dẫn của Đại Đức Nyanatiloka. Hiện sống ở đây có 
những vị tỳ khưu người Tây Phương, phần lớn là Đức và Mỹ. 


Ta cũng phải nhắc đến Đại Đức Nyanaponika Mahàthera, vị đệ tử 
khả kính của Đại Đức Nyanatiloka. Bước theo dấu chân của thầy, 
Đại Đức Nyanaponika tiếp nối vẻ vang công trình của bậc tiền bối 
mình, đóng góp những bản dịch trứ danh sang cả hai thứ tiếng, 
Đức và Anh. Trong sự cố gắng truyền bá Phật Giáo, cùng với Mr. 
Eichard Abeysekara, Ngài thành lập hội Buddhist Publication 
Society (BPS). Bắt đầu hoạt động vào năm 1958, hội này ngày 
nay là nhà xuất bản rộng lớn nhất thế giới. Quyền Seven Factors 
of Enlightenment, do tác giả sách này (Đại Đức Piyadassi 
Mahàthera) biên soạn, là quyễn sách nhỏ đầu tiên do hội 
Buddhist Publication Society xuất bản. Đến nay hội đã phát hành 
360 quyền theo loại "Wheel Series", được phân phối cùng khắp 
thê giới. 


Oldenburg, Max Muller, Wilhelm Geiger, Kurt Schmidt, George 
Grimm, Kurt Seidenstuecker, Paul Dhalke,Von Glassenapp, Wald 
Schmidt và Wintermitz là một vài vị đã làm việc không biết mệt, 
chuyễn dịch tài liệu Phật Giáo sang tiếng Đức và biên soạn sách 
về Phật Giáo, khuyến khích nhiều người nghiên cứu những lời 
dạy của Đức Phật. 


Sự lưu tâm đến Phật Giáo được chăm ngòi do các bậc thông thái 
uyên thâm như nhà Đông Phương Học người Pháp, Eugene 
Burnouf, triết gia người Đức Schopenhauer và Đông Phương Học 
người Anh Rhys Davids, truyền lan cùng khắp Âu Châu và Mỹ 
Quốc, và kết quả là đến nay công trình nghiên cứu Phật Giáo 
được một nhóm học giả uyên thâm về Ấn Độ Học và Đông 
Phương Học tiếp nối vẻ vang. 


Truyền thống của người Pháp do Burnouf và Sylvan Levi thiết lập 
được những học giả nồi tiếng như Paul Demieville, Louis Renou 
và những người khác nối tiếp. Học trò của Sylvan Levi, một nhà 
Ấn Độ Học người Bỉ Louis de La Valle Poussin, và học trò của 
ông này, Etienne Lamotte và những học giả Hòa Lan như K. 
Kern, J.W. De Jong và G. Tucci người Ý, và tại Nga, những học 
giả như Vaailieff, Minayeff và Stecherbatsky và nhiều người khác 
đã là những người đã giúp đầy mạnh rất nhiều, những công tác 
nghiên cứu Phật Giáo và tư tưởng Đông Phương. 


Tại Mỹ Quốc, vào những năm cuối cùng của thế kỷ mười chín, 
Ông Charles Rockwell Lanman và môn đệ của ông, Henry Clarke 
Warren sáng lập nhà xuất bản Harvard Oriental Series để khuyến 
khích người Tây Phương lưu tâm đến trí tuệ cổ xưa của người 
Đông Phương và để đem lại sự hiểu biết lẫn nhau giữa những 
người sống ở hai bán cầu khác nhau. Trong các ấn phẩm do nhà 
xuất bản này phát hành, có nhiều sách Phật Giáo được chuyển 
dịch từ Pali sang tiếng Anh. Quyền Buddhism in Translation của 
Warren, vào năm 1896, quyền Buddhist Legends của Eugene 
Watson Burlingame, vào năm 1921, vốn là bản dịch sang tiếng 
Anh của quyên Dhammapada Commerntary, và bản dịch quyển 
Sutta Nipata, của Lord Chalmers là những đóng góp quan trọng. 


Trong sự cố gắng của ông để trình bày Phật Giáo cho đọc giả Tây 
Phương, Warren bao hàm luôn trong tác phẩm của ông đời sống 
Đức Phật, Giáo Pháp, và Giáo Hội Tăng Già, tất cả đều được trực 
tiếp trích dịch từ kinh điển Phật Giáo chính thống và như vậy làm 
cho sách chắc thật chính xác. Tác phẩm này được lưu thông rộng 
rãi tại Mỹ Quốc, Âu Châu và ở phương Đông và gần phân nửa là 
sách học của Đại Học Harvard. Bình luận về nhân vật và tác 
phẩm, Lanman nói: 


"Sự ra đời vào đúng thời điểm của nhà xuất bản Harvard Oriental 
Series nhìn về chung, nói lên một cách hùng biện trí sáng suốt 
phân biện của người học trò, vừa là bạn thân mến và không thể 
quên được của tôi, Henry Clarke Warren. Nơi ông ta chung hợp 
lại, không những ý chí và khả năng thành lập cơ quan xuất bản 
như vậy, mà còn sức học uyên thâm và trí tuệ minh mẫn có thể 
giúp ông nhìn thấy trước một cách tổng quát sự lợi ích của nó và 
những gì có thể làm được. Chúng ta đã biết rằng Phương Đông 
có nhiều bài học để dạy Phương Tây; dầu đó là bài học để tịnh 
dưỡng tâm trí hay vệ sinh cho người lính ngoài mặt trận; dầu là 
nội tại triết học có tánh cách thần linh hay trạng thái đơn giản của 
đời sống, hay việc lây điều tốt để khắc phục cái xấu, ông ta biết 
rằng bài học đầu tiên phải dạy là cái thói quen của tâm, đây là 
điều có thể dạy được. 


Nếu xét đoán là đúng, nếu các mục tiêu đã thành đạt một cách có 


đo lường -- thì Warren xứng đáng cho người ta tưởng nhớ, không 
phải chỉ như một học giả, mà cũng là một người có tinh thần yêu 
nước và một công ích thực dụng." Chúng ta cũng phải ghi nhận 
nơi đây phần đóng góp quý báu của Cố Giáo Sư Edgerton của 
Đại Học Yale Ủniversity vào công trình nghiên cứu kinh sách Palli 
bằng cách soạn thảo quyền tự điển và văn phạm Buddhist Hybrid 
Sanskrit Dictionary, Reader and Grammar, xuất bản năm 1953, và 
Dwight Goddard, một Phật tử người Mỹ đã viết quyên A Buddhist 
Bible. 


Từ trước thời Phật Giáo du nhập vào Hoa Kỳ, Đại Tá Henry 
Steele Olcott, một người Mỹ đã tham dự trận nội chiến Mỹ Quốc, 
đứng về phía liên bang, đến Sri Lanka vào năm 1880 với một 
người bạn và đồng nghiệp, Bà Helena P. Blavatsky. Cả hai đều 
chọn triết học Phật Giáo. Trên một bức tường ở chùa 
Vijayànanda Vihàra, Weliwatta, Galle, thuộc ven biển miền Nam 
của hải đảo, Colonel Olcott viết: "Những hàng chữ này chứng 
nhận rằng vào ngày 19 tháng 5, 1880 những sáng lập viên hội 
Theosophical Society (Thông Thiên Học), Madame H.P. Blavatsky 
và chính tôi, thọ trì Ngũ Giới lần đầu tiên với Akmimana 
Dhammàràma Thera tại chùa Vijayànanda Vihàra. S. Olcott." 


Rồi hai vị này thành lập hội Theosophical Society, và hoạt động 
nhằm phục hưng đạo Phật và văn hóa và nên giáo dục Phật Giáo, 
vốn đã tan biến nhanh chóng sau máy thế kỷ bị ngoại quốc đô hộ. 
Công trình của Olcott dã được biết quá nhiều đề có thể lặp lại nơi 
đây. (Xem BPS Wheel số 281, Colonel OlIcott, His Service to 
Buddhism.) 


Ta có thể nói một cách chắc chắn rằng Phật Giáo được truyền 
sang Mỹ Quốc vào năm 1893 nhân kỳ đại hội các tôn giáo thế giới 
World's Parliament of Religions hợp tại thành phố Chicago vào 
năm 1893. Trong kỳ đại hội này cố Anagàrika Dharmapàla, một 
người Sri Lanka, và cọng sự viên chặt chẽ của Colonel Olcott, đại 
diện Phật Giáo. C.T.S. Strauss của New York, mà về sau viết 
những sách về Phật Giáo, có lẽ là người Mỹ đầu tiên chấp nhận 
Phật Giáo. Ông quy y Tam Bảo và thọ trì Ngũ Giới với Anagàrika 
Dharmapàla. Người ta nói rằng cũng vào lúc bấy giờ một Phái 
Đoàn Truyền Giáo Nhật Bồn lần đầu tiên đến San Francisco và 


bắt đầu những hoạt động Phật Giáo tại đây. 
Công Trình Phục Vụ Phật Sự Của Anagàrika Dharmapàla 


Vào tháng 12, năm 1890 khi Anagàrika Dharmapàla đến viếng 
Buddha Gayà (Bồ Đề Đạo Tràng) nơi mà Đức Phật Gotama 
chứng ngộ toàn giác tối thượng, ông nhận thấy rằng thánh địa 
này rõ ràng bị bỏ phế và điêu tàn hoang vắng. Nơi đây, dưới cội 
Bồ Đề lịch sử, ông phát tâm khẩn nguyện, thệ ước cứu thoát 
Buddhagayà ra khỏi tay những người Mahant không-phải-Phật 
Tử và đem trở về Phật Giáo. Sau cuộc tranh đấu dài dẳng và mệt 
nhọc, Anagàrika thắng cuộc và Buddha Gayà chánh thức trở về 
Phật Giáo. 


Vào ngày 31 tháng 5, 1891, ông thành lập hội Mahà Bodhi 
Society, lúc bấy giờ gọi là "Buddhagayà Mahà Bodhi Society". Số 
đầu tiên của tạp chí Phật Giáo Mahà Bodhi ra ánh sáng dưới sự 
chủ biên của ông vào dịp lễ Vesak (Phật Đản, hay Tam Hợp), 
ngày trăng tròn tháng 5, 1892. 


Bài thuyết trình của Anagàrika Dharmapàla tại đại hội World's 
Parliament of Religion được tiếp nhận rất tốt đẹp. Ông tạo cho 
người nghe một khích động mạnh mẽ. Sau khi vẻ vang thành 
công tại Chicago ông sang Honolulu, và nơi đây ông gặp Madame 
Mary Foster vào ngày 17 tháng 10, 1893. Vị Phật tử có tâm đạo 
nhiệt thành và giàu lòng quảng đại này là một hỗ trợ hữu hiệu cho 
Anagàrika trong việc hoằng dương Đạo Pháp. 


Vào ngày 13 tháng 7, năm 1931, Anagàrika Dharma- pàla gia 
nhập vào Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo, có pháp danh là 
Devamitta và viên tịch vào ngày 29, tháng 4, năm 1933 tại 
Sarnath, Bàranasi, Ấn Độ, nơi Đức Phật thuyết thời Pháp đầu 
tiên, Vận Chuyển Pháp Luân, bánh xe chân lý. Ông hưởng thọ 70 
tuổi. Lời nói cuối cùng của ông là: "Hãy cho tôi tái sanh hai-mươïi- 
lăm lần để truyền bá những lời dạy của Đức Phật." 


Phái đoàn Phật Giáo đầu tiên đến Anh Quốc ngày 23 tháng 4, 
năm 1908. Người hướng dân phái đoàn không ai khác hơn là Đại 
Đức Ananda Meteyya, một vị tỳ khưu người Anh mà tên ngoài đời 


là Allan Bennet. Đại Đức thọ giới tỳ khưu (Cụ Túc Giới) tại Miễn 
Điện và dành trọn đời mình để phục vụ Phật Pháp. Chính quyền 
Light of Asia của Sir Edwin Arnold đã thu hút Allen Bennet, lúc ấy 
18 tuổi, về với Phật Giáo. 


Hội Phật Giáo ở Anh Quốc và Ái Nhĩ Lan, Buddhist Society of 
Great Britain and Ireland, được thành lập ngày 26 tháng 11, năm 
1907 nhằm trợ giúp Phái Đoàn Phật Giáo. Hội này hoạt động đến 
năm 1923, thì được hội Buddhist Society hiện nay thay thế. Có 
Mr. Christmas Humphreys là Chủ Tịch từ lúc đầu. 


Tại Anh Quốc, Đại Đức Ànanda Mettaya được sự trợ giúp của 
một nhóm học giả và thí chủ nhiệt thành như Dr. và Mrs. Rhys 
Davids, Sir Edwin Arnold và Dr. E.R. Rost, để chỉ kê một vài vị. 
Duyên dáng và trang nghiêm trong bộ y màu vàng nghệ, Đại Đức 
Ànanda Mettaya tạo nhiều cảm tưởng rất tốt cho những ai đến 
gặp và thảo luận Phật Giáo với Ngài, và những vị đã sẵn có chút 
ít ý niệm về tôn giáo mới mẻ xuyên qua sách vở, cũng trở thành 
Phật tử. Francis Payne mà về sau hoạt động mạnh cho Phật Giáo 
ở Anh Quốc, cùng với vợ và các con, là những người đầu tiên tự 
khép mình vào khuôn khổ Phật Giáo. 


Một cuộc nghiên cứu thận trọng về lịch sử Phật Giáo trong thế 
giới Tây Phương cho thấy rằng đến nay Phật Giáo vẫn ở trong 
tay của một số ít học giả chỉ đứng về phương diện thuần túy "học 
giả" để nói đến một "tôn giáo sống". Ngày nay thì hoàn cảnh đã 
đổi thay, và hình như Phật Giáo đang đứng trước một khúc quanh 
mới. 


Nhờ có nhiều tài liệu văn học Phật Giáo hơn trước đã được đến 
tay người Phương Tây, và nhờ thỉnh thoảng có những phái đoàn 
truyền giáo đạo Phật được cơ hội, theo đường lối khiêm tốn của 
mình, giúp cho người Tây Phương quen thuộc với giáo lý nhà 
Phật, những người Âu và người Mỹ đã thông hiểu rằng Phật Giáo 
không phải chỉ lả một hệ thống giáo thuyết suông mà còn là một 
lối sống, một kho tàng kiến thức vô tận, nền tảng tôn giáo của một 
văn hóa có tầm quan trọng quốc tế. Tuy nhiên, không nên quên 
rằng khúc quanh mới này phần lớn là nhờ công trình vị tha bất vụ 
lợi của các học giả trong khoảng một trăm năm qua. 


Hội Buddhist Publication Society 


Nhiều chuyển biến đã xảy diễn ở Phương Tây trong những năm 
gần đây. Có một sự quan tâm đến Phật Giáo, cả Nam Tông và 
Bắc Tông, ngày càng tăng trưởng. Nhiều hiệp hội, nhiều trung 
tâm, nhiều nhóm Phật Giáo đã được thành lập, và nhiều ngôi 
chùa được kiến tạo. Sách vở đủ loại, đủ cỡ, đủ hạng, có uy tín 
hay gì khác, và tạp chí, báo chí, nội san, đã được ấn hành hằng 
ngàn số. 


Văn học Phật Giáo, ngày nay cũng như trong quá khứ, là phương 
tiện hữu hiệu để truyền bá Phật Giáo sang thế giới Tây Phương. 
Hội Buddhist Publication Society (BPS) tại Kandy, Sri Lanka, đã 
làm nhiệm vụ truyền thông bằng cách xuất bản hơn hai triệu sách 
cỡ lớn và cỡ nhỏ đề cập đến dủ mọi sắc thái của Phật Giáo, và 
phân phối cùng khắp thế giới, trên chín mươi quốc gia. Những 
sách này là các bản dịch những lời dạy của Đức Phật, hoặc trích 
từ những lời dạy ấy, cung hiến những tài liệu chắc thật từ kinh 
điển chính thống. 


Do trình độ văn hóa tiêu chuẩn, các tác phẩm ấy được học giả và 
Phật tử mọi nơi nhiệt thành hoan nghinh. 


Đại Đức Nyanaponika Mahàthera, nay đã niên cao tuồi lớn,từ - 
chức ở BPS sau ba mươi năm phục vụ. Tuy nhiên Ngài vân là cô 
vân và hướng dân tỉnh thàn. 


Hiện nay vị Chủ Biên và Chủ Tịch của hội là một học giả nồi tiếng 
người Mỹ, Tỳ Khưu Bodhi, với sự phụ tá của một nữ tu sĩ người 
Mỹ, Ayyà Nyanasiri (Helen Wilder). 


Phật Giáo đã tạo được một tổ ấm châu toàn ở Anh Quốc. Hội 
Buddhist Society of London và ngôi tự viện Buddhist Vihàra cùng 
các cơ sở liên hệ đáng được đặc biệt ghi nhận về công trình đem 
Phật Giáo vào Anh Quốc. Cố Đại Đức Nàrada, Tăng Trưởng chùa 
Vajirarama, Sri Lanka, một nhà Dhammadùta (truyền giáo) tiền 
phong, và cố Sir Cyrilde Zoysa là hai vị có công thành lập chùa 
London Buddhist Vihàra, vào năm 1954. Do sáng kiến của vị Đại 


Trưởng Lão Tăng này một số khá đông các hội Phật Giáo được 
khai sáng ở cả Tây và Đông Phương. 


Tu viện Chithurst Forest Monastery ở Sussex, dành cho chư 
Tăng, và Amaràvati Buddhist Centre ở Herts, Anh Quốc dành cho 
chư Ni, là hai cơ sở rộng lớn đã thực hiện nhiều công tác đáng 
được tán dương, dưới sự hướng dẫn sáng suốt của nhà sư Mỹ, 
Achan Sumedho. 


Những vị Đại Trưởng Lão Tăng (Mahàthera) Hammalawa 
Saddhatissa, Piyadassi của chùa Vajirarama, Mirisse Gunasiri, 
Medagama Vajiranàna, Kurunegoda Piya- tissa, Hikgoda 
Khemananda, Balangoda Ananda Maitreya và Đại Đức Vinita là 
vài vị trong nhóm chư Tăng Sri Lanka đã tận tụy nhiệt thành hoạt 
động cho sự tiến bộ của chùa London Buddhist Vihàra và công 
CUỘC hoằng dương giáo huấn của Đức Phật tại Anh Quốc và 
những quốc gia Âu Châu. 


Ngày nay ở Anh có một số tu viện và cơ sở hoạt động đề truyền 
bá Phật Giáo và đem lại niêm hoà khí giữa các tôn giáo. 


"Das Buddhistisches Haus” hay Chùa Berlin (Berlin Vihàra) do 
một người Đức, Dr. Paul Dahike, sáng lập. Về sau hội German 
Dharmadùta Society của Sri Lanka tiếp nhận trách nhiệm chăm lo 
cơ sở này và một số các nhà sư Sri Lanka lưu ngụ tại đó thỉnh 
thoảng thực hành tốt đẹp những công tác Phật sự. Đại Đức 
Mahinda của chùa Vajirarama hiện nay là vị sử thường trú tại 
chùa này. Cũng như ở Đức, ở Pháp cũng có một số cơ sở Phật 
Giáo. Gần đây Đại Đức Parawahera Chandananda, với sự trợ 
giúp của một thiện tín, Dr. Ànanda Guruge, Đại Sứ Sri Lanka tại 
Pháp và thành viên thường trực của hội UNESCO, Paris, đứng ra 
sáng lập trung tâm Phật Giáo quốc tế, International Buddhist 
Centre tại Paris. Cũng trong thời gian gần đây hai trung tâm Phật 
Giáo được thành lập tại Ý. 


Ngày nay trong các thành phố lớn của xứ Đức có nhiều Hội Phật 
Giáo và nhiều _Trung Tâm Hành Thiền. Hội viên của họ hoạt động 
mạnh mẽ, và ủng hộ "Ngôi Nhà của sự Tĩnh Lặng”, thường ở 

ngoài thành phố, để mở các lớp học, những cuộc hội thảo, những 


buỗi thuyết giảng và các khóa thiền. Tại Đức có nhiều báo chí 
Phật Giáo được phát hành. Nhiều sách, một số lớn ấn hành theo 
loại bình dân, đã được xuất bản để kịp thời đáp ứng nhu cầu. 
Cũng như trong các quốc gia khác, ở đây, Đức Quốc, sách có 
một vai trò quan trọng, tuy chậm chạp nhưng vững chắc, trong 
việc truyền bá Phật Giáo. Các Hội Phật Giáo có những hội viên 
đăng ký. Trong toàn thể nước Đức có nhiều ngàn Phật tử và một 
số nhiều hơn, quan tâm đến Phật Giáo. 


Hiện nay Phật Giáo đã du nhập vào những lãnh thổ miền Bắc Âu, 
Scandinavia. Do đó, cũng như ở hầu hết các quốc gia miền Tây, 
nơi đây có những Hội Phật Giáo, những nhóm và những trung 
tâm nghiên cứu Phật Giáo và trung tâm văn hóa Phật Giáo. Tại 
Sweden (Thụy Điển), Nữ Tu Sĩ Amità (trước kia là Miss Wagner) 
là nhà lãnh đạo của một hội gọi là "Friends of Buddhism," một 
nhóm người rất hăng say trong những hoạt động Phật Giáo. Vài 
năm trước đây một ngôi chùa Phật Giáo do Đại Đức Paranagama 
Sumanaratana kiến tạo tại Stockholm, với sự nhiệt thành ủng hộ 
của nhiều thí chủ. Một trong những người đứng đầu các vị này, 
Dr. Henning Sjostrom, luật sử và nhà văn tại Stockhom, là đệ tử 
của tác giả. 


Khi nói về Phật Giáo trong thế giới Tây phương, ta cũng nhớ đến 
Australia (Úc Đại Lợi) và New Zealand (Tân Tây Lan), mặc dầu 
một cách chính xác, hai quốc gia này không năm ở Tây phương. 
Đối với người Úc, Phật Giáo tương đối vẫn còn mới mẻ. Nhưng, 
để hoằng dương thông điệp của Đức Bồn Sư, một ít vị rất hăng 
say và tận lực hoạt động, một cách châm chạp nhưng vững chắc, 
bằng cách thuyết giảng, tổ chức các buổi hội thảo và phân phát. 
sách báo Phật Giáo. Những cố gắng của họ lúc sơ khởi tạo nhiều 
thành quả thâm sâu. Ngày nay có nhiều Phật tử ở Australia (Úc) 
và New Zealand (Tân Tây Lan) và một số hội, chùa và trung tâm 
hành thiền đã được sáng tạo, trong số đó có thiền viện Wat 
Buddha Dhamma Meditation Centre, tọa lạc trong một khu rừng 
hai trăm mẫu tại Ten Mile Hollow, Wisemans Ferry tại N.S.W. Đại 
Đức Phra Khantipalo là Tăng trưởng. 


Trung tâm Bodhinyana (Dhammàloka Buddhist Centre) ở Perth, 
thiên viện Bodhinyana (Forest Hermitage) ở huyện Serpentine, 


phía nam thành phố Perth, thiền viện Bodhinyana (Forest 
Hermitage) ở Wellington, và chùa Buddhist Vihàra ở Auckland, 
New Zealand, là những cơ sở Phật Giáo mới được thành lập 
trong những năm gần đây và do những nhà sư cương nghị Tây 
phương hướng dẫn. 


Hiện nay trong hầu hết các tiểu bang của Úc đều có chùa hay 
những trung tâm Phật Giáo, cả Nam lẫn Bắc Tông. Tại Canberra 
có chùa Lào, tại Sydney và Adelaide có chùa Thái. Đại Đức 
Shanti Bhadra của Sri Lanka, đã sống ở Australia trong 16 năm 
trường, là tăng trưởng chùa Brisbane Vihàra. Ngài cũng hoạt 
động trong mười năm tại Buddhist House ở Melbourne. Rất gần 
đây Đại Đức Soma của Sri Lanka, với sự ủng hộ của nhiều thí 
chủ, đã sáng tạo ngôi chùa Melbourne-Sri Lanka Buddhist Vihàra 
tại Springvale, ở Melbourne. Tại Darwin một Hội Phật Giáo hoạt 
động trong ngôi chùa Darwin Buddhist Vihàra. Như vậy ta có thể 
thấy rằng tại Australia (Úc) và New Zealand (Tân Tây Lan) phong 
trào quan tâm đến Phật Giáo đang tăng trưởng mạnh mẽ. 


Tôn Giáo Và Quốc Gia 


Tại Australia, cũng như trên các lãnh thổ Tây Phương khác, có 
hằng ngàn những "tư tưởng gia tự do" và "bạn của Phật Giáo". 
Một chuyển biến quan trọng đã xảy diễn trong các trường học ở 
Úc Châu, bởi vì ngành tôn giáo tỉ giảo (so sánh các tôn giáo) đã 
được dạy. Với bước tiền này và với tinh thần cởi mở của dân 
chúng đối với sự lựa chọn tôn giáo, trẻ con học về những giáo 
huấn và những tập tục cổ truyền căn bản. Nhà trường tổ chức 
dẫn học trò đi viếng các chùa, tại nơi đây trẻ con nghe những lời 
dạy đặc thù của Đức Phật, và vài em bắt đầu học trau giồi tâm, 
qua pháp hành thiền Phật Giáo. Do nhờ công đức hăng say và 
không biết mệt của những người Phật tử đầu tiên, trải qua bao 
nhiêu khó khăn và khổ nhọc, mà những sinh hoạt Phật Giáo ngày 
nay không những chỉ tồn tại, mà tăng trưởng. Những vị tu sĩ và 
cư sĩ có tâm đạo nhiệt thành ấy xứng đáng được nơi đây một lời 
tán dương, ca ngợi những cố gắng và nhiệt tâm của họ. 


Tại Hoa Kỳ, người dân được hưởng tự do tín ngưỡng ở mức cao 
độ. Nơi đây tôn giáo và quốc gia không tay cầm tay đi chung. Có 


một bức tường tuyệt đối ngăn cách tôn giáo và quốc gia, được 
hiến pháp của họ bảo đảm. Như vậy quả thật là một hiện tượng 
đặc biệt Hoa Kỳ bởi vì không đâu khác, chí đến những chánh phủ 
dân chủ, có sự phân biệt tôn giáo như thế ấy. Có khoảng 265 
môn phái tôn giáo khác nhau được liệt kê trong Niên Giám 1960 
của Nhà Thờ Hoa Kỳ. Vì bản chất tự nhiên của xã hội Mỹ là đa 
chủng, người dân của họ hoàn toàn được hưởng tự do tư tưởng 
và tự do ngôn luận. Do đó thái độ của người Mỹ đối với các tôn 
giáo khác, nhất là đối với Phật Giáo, là hiểu biết và khoan dung 
rộng lượng. 


Giáo Pháp, hay Giáo Huấn của Đức Phật, du nhập vào Hiệp 
Chúng Quốc Hoa Kỳ hơn một trăm năm nay. Kể từ thời gian ấy lý 
tưởng Phật Giáo đâm rễ ăn sâu, và Giáo Pháp (Dhamma) được 
hoằng dương phong phú dồi dào. Con số Phật tử tăng trưởng, 
thoạt tiên với làn sóng di dân từ những quốc gia khác, nhất là các 
dân tộc Á Châu, và thứ đến với ngày càng nhiều người Mỹ hấp 
thụ tư tưởng Phật Giáo. 


Tại Mỹ Quốc có cả hai trường phái, Phật Giáo Theravada 
(Nguyên Thủy) và Phật Giáo Mahayana (Đại Thừa). Không phải 
như giáo phái Theravada, giáo lý Mahayana (Đại Thừa) khác biệt 
từ quôc gia này đến quốc gia khác. Trung Hoa, Tây Tạng, Đại 
Hàn, Nhật Bồn, Korean Won Buddhist và Việt Nam. Trong mỗi 
chùa Phật Giáo đều có tín đồ người Mỹ. 


Mặc dầu có những phong tục tập quán khác nhau, được tổ chức 
khác nhau, và giảng dạy dưới hình thức khác nhau, tất cả những 
giáo phái Phật Giáo đều bước theo dấu chân của Đức Phật 
Gotama và thực hành giáo lý căn bản của đạo Phật. Brahma 
Vihàra (Tứ Vô Lượng Tâm): từ, bi, hỷ, xả (mettà, karunà, mudità, 
upekkhà) cũng như nhau trong các trường phái. Tắt cả những 
người Phật tử đều theo giáo lý Tứ Diệu Đề của Đức Phật; tất cả 
đều cố gắng sống phù hợp với Bát Chánh Đạo. 


Nhiều trung tâm thuần túy giáo lý Theravada đã được thành lập ở 
Hoa Kỳ. Vào năm 1964 Đại Đức Madihe Pannàsiìla 

Sanghanàyaka Mahàthera, Tăng Trưởng của tu viện Siri Vajinàna 
Dharmàyatana (Trung Tâm Huấn Luyện Tăng Chúng), Sri Lanka, 


viếng Hoa Kỳ. Kết quả là ngôi chùa Theravada Buddhist Vihàra 
đầu tiên được kiến tạo tại Washington D.C. vào năm 1965, Đại 
Đức Dikwela Piyananda Mahàthera của Sri Lanka, với sự trợ giúp 
của tác giả quyên sách này, khai mạc ngôi chùa Theravada 
Buddhist Vihàra đầu tiên tại Toronto, Canada (Gia Nả Đại). Hiện 
nay Đại Đức Punnaii (Sri Lanka) là tăng trưởng. Chùa này là chỉ 
nhánh của Washington Vihàra. 


Vào lúc sơ khai những vị Đại Trưởng Lão (Mahàtheras) 
Piyananda, Gunaratana, Piyadassi và Đại Đức Vinita hoạt động 
tích cực để củng có, và duy trì vững chắc ngôi Washington 
Buddhist Vihàra. Về sau một vị tỳ khưu người Mỹ, Đại Đức Bodhi, 
lưu ngụ tại đây ba năm và thực hiện nhiều công tác hữu ích, đặc 
biệt là sắp xếp quy củ những tác phẩm văn học. Mr. Michael I. 
Roehm, Phật tử người Mỹ là một thành viên làm việc rất có hiệu 
quả từ lúc chùa mới bắt đầu hoạt động và ông giúp rất nhiều 
trong công việc tổ chức thư viện Vihàra Book Service. Đại Đức 
Dhammasiri (Sri Lanka) hiện là tăng trưởng ngôi chùa này. Đại 
Đức Gunaratana là chủ tịch sáng lập thiền viện Bhàvanà Society, 
ở West Virginia. 


Tại New York City, Đại Đức Kurunegoda Piyatissa là sáng lập 
viên và tăng trưởng chùa New York Vihàra. Tại Los Angeles quý 
vị Mahàtheras Piyadassi và Dhammàràma, với sự hỗ trợ của 
những thiện tín cư sĩ, sáng lập ngôi Los Angeles Vihàra, và Ngài 
Dhammàràma là tăng trưởng chùa này. Quý vị Mahàtheras 
Piyananda, Ratanasàra và Ànanda (Sri Lanka) sáng lập ngôi chùa 
Dharmavijaya Buddhist Vihàra tại Los Angeles. 


Một thanh niên từ Hague, Netherlands (Hoà Lan) được dịp trở 
thành quen thuộc với Phật Giáo, và vào năm 1977 gia nhập vào 
Giáo Hội với pháp danh Dhammavìranàtha. Người dũng khí can 
trường và tinh tấn không lay chuyển, ông sáng lập trung tâm 
Buddhayàna Centre tại Hague vào năm 1978 với sự bảo trợ của 
một số ít người Phật tử Hoà Lan. Từ lúc ban sơ nhà văn này 
được cử làm Bảo Trợ Viên của trung tâm. Trong vòng mười hai 
năm qua, Đại Đức Dhammaviranàtha đã thực hiện những công 
tác của người chủ một cơ sở nhỏ, bằng ngòi bút và miệng lưỡi -- 
tổ chức những hội Phật Giáo tại Hoà Lan, thuyết cả trăm bài 


giảng về Giáo Pháp, hướng dẫn những buổi hội thảo và các khóa 
thiền. Với sự trợ giúp của những vị thiện tín, Đại Đức viết và xuất 
bản nhiều sách Phật Giáo bằng tiếng Hoà Lan và tiếng Anh. 
Nhóm hoạt động của Đại Đức cũng chuyền dịch nhiều sách Phật 
Giáo sang tiếng Hoà Lan. Chính Đại Đức đã chuyền dịch và xuất 
bản quyền The Buddha's Ancient Path của người viết. Giờ đây số 
hội viên của trung tâm đã gia tăng, con đường đã được cân đá để 
thành lập một trung tâm hành thiền trong làng mạc vắng vẻ. 
Những người Phật tử Á Đông tại Hoà Lan cũng tận tình ủng hộ 
trung tâm. Mr. Upasena de Silva, người Sri Lanka, là một thí chủ 
(dàyaka) trung kiên từ lúc sơ khởi. Tại Amsterdam, một nhà sư 
Thái, Đại Đức Mettàvihàra, khai mạc chùa Buddha Vihàra. Trung 
tâm Saddhatissa Buddhist Centre được thành lập ở Anh. 


Dr. Murillo Nunes de Azevedo, với sự trợ giúp của Đại Đức 
Anuruddha, thành lập trung tâm Phật Giáo tại Rio de Janeiro, 
Brasil (Ba Tây). Người viết sách này hoạt động với họ, và kết quả 
là một trung tâm hành thiền được sáng tạo gần Rio de Janeiro, tại 
Santa Theresa, vào năm 1970. Hiện nay Đại Đức Puhulwelle 
Vipassai Thera là trụ trì của trung tâm này. 


Phái đoàn Phật Giáo đầu tiên đến miền Tây Phi Châu là của 
người viết sách này, đến Ghana vào năm 1967. Về sau, ngôi 
chùa Buddhist Vihàra được kiến tạo tại Dar Es Salaam, Tanzania. 
Vị trụ trì của trung tâm hiện nay là Đại Đức Dhammasena. 


Tại nhiều đại học Hoa Kỳ có những phân bộ triết học và tôn giáo 
trong ấy Phật Giáo là một môn học. ở các đại học này tôn giáo 
được thảo luận dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Như ở Harvard 
University chẳng hạn, sinh viên được khuyến khích khảo sát tôn 
giáo trên phương diện tâm lý, triết lý, xã hội, và tiến trình phát 
triển lịch sử, và nghiên cứu vấn đề lý thuyết và luân lý trong sự dị 
biệt giữa các tôn giáo. 


Không phải như ở các trường cao đẳng của nhiều xứ khác, tại 
miên Đông cũng như miên Tây, phần lớn các trường cao đẳng 
Hoa Kỳ khuyến khích nghiên cứu ngành học so sánh các tôn 
giáo. Các sinh viên lấy làm thích thú nghiên cứu và thảo luận 
những tôn giáo khác nhau trên thế giới. Họ nghiên cứu Phật Giáo 


và những tôn giáo khác để tìm hiểu nhiều hơn bề sâu tôn giáo và 
văn hóa của các dân tộc Đông Phương. Tuy nhiên, ta phải nói 
rằng nhiều người Mỹ rất thích thú lưu tâm đến Phật Giáo. Họ 
nhận định rằng Phật Giáo có phần "ắm áp" hơn là họ tưởng. Tư 
do tư tưởng và tự do ngôn luận mà Phật Giáo rất chú trọng, và lời 
kêu gọi những ai muốn tìm hiểu "hãy đến và khảo sát" chớ không 
phải chỉ mù quáng tin suông, và quan niệm không đặt thần linh 
làm trung tâm và không hướng về thần linh của Phật Giáo, đã làm 
say mê nhiều người Mỹ. 


Mỹ Quốc vừa mới hơn hai trăm tuổi. Vậy mà Giáo Pháp của Đức 
Phật đã đâm sâu gốc rễ vào xứ này. Cùng khắp nơi, giới trẻ 
không tìm thấy thích thú trong những tín ngưỡng độc đoán. 
Những tiến bộ trong lãnh vực kỹ thuật và khoa học phần lớn 
thuộc về vật chất, và do vậy thế hệ trẻ đã chán ngán với cuộc 
sống xa hoa, giờ đây họ mong tìm trạng thái thanh bình tính lặng 
của nội tâm. Thế hệ trẻ đã lấy làm khó chịu với bản chất độc đoán 
muốn dồn ép, nhét vào đầu họ đức tin mù quáng, hướng về giáo 
lý cởi mở và rõ ràng minh bạch của Đức Phật. Họ quay về Phật 
Giáo để giải cơn thèm khát kiến thức đạo đức. 


Vấn đề căn bản của thế giới Tây Phương là vấn đề tâm lý. Giới 
trẻ trên thế giới mong tìm thỏa mãn nội tâm. Sự tin tưởng mù 
quáng suông trong một tôn giáo đang nhanh chóng tan biến. 

cách dân chủ và khoa học, tôn giáo không có tương lai bất luận ở 
đâu trên thế gian. Mặc dầu Phật Giáo không dạy khoa học, giáo 
huấn của Đức Phật rất thích hợp với khoa học. Cũng như trong 
khoa học, trong Phật Giáo có nbu cầu khảo sát và chứng nghiệm. 
Dầu sao Phật Giáo và khoa học là hai lãnh vực khác nhau: khoa 
học đề cập đến những sự vật vật chất, trong khi Phật Giáo đề cập 
đến tâm và những yếu tố tâm. 


Quả thật chúng ta đang sống trong thời đại khoa học -- một thời 
đại mà con người chỉ chấp nhận điều gì là chân lý sau khi đã thận 
trọng quan sát và trắc nghiệm, thay vì tin tưởng suông. Với những 
tiến bộ mới đây của khoa học, lối nhìn của con người ngày càng 
trở nên thuần lý, và đức tin mù quáng đã nhanh chóng tan biến. 
Dầu người chỉ trích Phật Giáo có nói thế nào, người học Phật 


Giáo thời nguyên thủy một cách vô tư sẽ nhận thấy rằng những 
nguyên tắc căn bản của Phật Giáo ăn nhịp hoà điệu với những 
phát minh khoa học. Lối nhìn có tánh cách khoa học được nhắn 
mạnh trong Phật Giáo khi Đức Phật nói với người hoài nghi và với 
những tâm hồn tìm tòi hiểu biết: "Giáo lý này phải được khảo sát, 
phải được thấy, và không phải chỉ để tin suông." 


Quan sát và trắc nghiệm là hai phương pháp căn bản của khoa 
học có một vị trí nôi bậc trong Phật Giáo. Đức Phật tuyên bố rằng 
Giáo Pháp là tự do và bình đẳng cho tất cả. Ngài không giữ lại gì 
và không bao giờ muốn vắt ép, chắt rút nơi tín đồ một đức tin mù 
quáng và vâng dạ phục tùng Ngài hay giáo huấn Ngài. Ngài chú 
trọng đến quan sát và trắc nghiệm, khảo sát phân biệt và sáng 
suốt tìm hiểu. Bằng những ngôn từ khẳng quyết Ngài khuyến 
khích phân biện khảo sát khi ngỏ lời với những người Kàlàmas 
trong bài kinh được gọi rất đúng là hiến chương của tư tưởng tự 
do (xem trang 148 ở phần trên). 


Có nhiều chỉ dẫn rõ ràng cho thấy rằng ở Tây Phương ngày nay 
một số rất lớn những người có suy tư quay về giáo huấn trong 
sáng và hợp lý của Đức Phật với lòng khâm phục và tri ơn. Nhu 
cầu chánh yếu và khẩn thiết nhất là sách tốt, những giảng sư để 
thuyết Pháp và hướng dẫn những cuộc hội thảo, những thiền sư 
để mở các khóa thiền. Phải tăng trưởng gắp đôi những hoạt động 
về Giáo Pháp và phải mạnh mẻ thúc đầy thêm các 
Dhammadùtas, những sứ giả đem Giáo Pháp đến người. Giáo 
huấn của Đức Phật phải được trình bày như những gì thật sự 
thiết yếu và thích nghi với khuynh hướng tư tưởng hiện đại. 


Trong cuộc mưu tìm chân lý và thực nghiệm thỏa mãn nội tâm, 
giới trẻ trên thế giới có thể hướng về con đường chân chánh, 
xuyên qua giáo lý của Đức Phật và pháp hành thiền. Điều cần 
phải quan tâm chú trọng đến là nòng cốt của Giáo Pháp: Bát 
Chánh Đạo. 


Bát Chánh Đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định là 
Phật Giáo thực hành, một giáo lý dành cho con người tự do. Nó 
không có nhãn hiệu, không có hạn định về thời gian, không gian 


hay chủng tộc. Nó là giáo lý của mọi thời đại. Người sống trong 
Giáo Pháp đem Giáo Pháp ra ánh sáng, có thể thấy Giáo Pháp và 
tự mình chứng nghiệm. Không thể trao truyền cho ai khác mà 
phải tự chính mình chứng ngộ. 


Mrs. C.A.F. Rhys Davids chú giải bài kinh Sigàla-sutta (Dìgha 
Nikàya, Trường A Hàm. 31) một bài giảng về luân lý Phật Giáo, 
viết: "Giáo lý của Đức Phật về tình thương và thiện ý giữa người 
và người được dạy trong luân lý gia đình và xã hội với nhiều chỉ 
tiết bao quát hơn nơi nào khác ... Và chí đến ngày nay chúng ta 
có thê nói rằng Vinaya, hay khuôn khổ kỷ cương, là nền móng 
căn bản của những gì lợi ích cho con người, trí tuệ mà suy tưởng 
đến nó trong sạch và rộng rãi đến độ ngày nay, tại đây, nó vẫn 
còn mới mẻ và thật sự cần thiết như thủa nào tại Ràjagaha. 'Hạnh 
phúc thay xóm làng và gia tộc nào sống theo ven sông Ganges 
(Hằng), nơi mà dân chúng tràn đầy tình huynh đệ tương thân 
tương ái, và tinh thần công lý phảng phát thổi nhẹ xuyên qua 
những lời chất phác và đơn giản [1].' Không kém hạnh phúc hơn, 
xóm làng và gia đình nào sống theo ven sông Thames ngày nay 
mà những lời ấy thấu đến tai." [2] 


Hội World Fellowship of Buddhists (WFB), với sự tham dự của 
những nhà lãnh đạo Phật Giáo trong hai mươi chín quốc gia đã 
được khai mạc tại Sri Lanka vào năm 1950. Dr. G.P. 
Malalasekera được cử làm Chủ Tịch Sáng Lập của WFB. Những 
nhà lãnh đạo thanh niên Phật tử từ ba mươi lăm quốc gia cũng 
khai mạc hội World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY) Sri 
Lanka, vào tháng 5, năm 1972. Mr. Nemsiri Mutukumara được cử 
giữ chức Chủ Tịch Sáng Lập của WFBY. 


Bức thông điệp Vườn Lộc Uyễn đã cách mạng tư tưởng và đời 
sống của nhân loại. Mặc dầu đã được truyền đi từ 2,500 năm về 
trước tại Sarnath, Bàrànasi, thông điệp này đã ôn hòa du nhập 
vào tận những gốc trời xa xôi của quả địa cầu, dạy dỗ và hướng 
dẫn nhân loại trên đường giải thoát. 


Trong thời gian hai mươi lăm thế kỷ qua, giáo huấn của Đức Phật 
và bức thông điệp mà Ngài gởi đên nhân loại đã được trắc 
nghiệm trên hòn đá thời gian. 


Thông điệp hòa bình và khoan dung đại độ có tánh cách phổ cập 
của Ngài thu hút chúng ta ngày nay, mặc dầu địa lý mênh mông 
và những chuyễn biến xã hội, theo thời gian dài dẳng và đầy biến 
cố, đã thay đổi điều kiện của thế gian. 


Chú thích: 


[1] T.W. Rhys Davids, Buddhism (London, 1907), trang 148. 

[2] Dialogues of the Buddha, Phần iii, trang 168. 

[] Bài nầy được cố Hòa thượng Piyadassi viết ra trong cuối thập 
niên 1970, và các thông tin không được cập nhật (Bình Anson, 
09-2002). 


PHẬT GIÁO 
NHÌN TOÀN DIỆN 
Piyadassi Manhãthera | Phạm Kim Khánh dịch 
Nhà xuất bản Phương Đông 


_CHƯƠNG18: - 
NHỮNG BÀI VIẾT NGẮN 


Dân Chủ Và Phật Giáo 


Nếu hiều dân chủ theo ý nghĩa sâu xa và rộng rãi nhất của danh 
từ thì nó phải bao hàm ý niệm tự do của tâm. Nơi đây vấn đề này 
được khảo sát, không phải với mục đích đề cập đến dân chủ 
trong mọi sắc thái của nó trong đó cái tâm là nền tảng, mà với ý 
định hạn ché là chỉ rõ rằng lý tưởng dân chủ và lý tưởng tự do 
suy tư chẳng chịt liên hệ mật thiết với nhau trong cơ cấu của Phật 
Giáo. 


Nguyên tắc của dân chủ là gì? Một nền dân chủ thật sự phải có tự 
do ngôn luận; chánh quyền do dân làm chủ, một chánh phủ thay 
mặt dân, một quốc gia trong đó chánh quyền do dân bầu cử. 
Chánh thể dân chủ trong toà án tạo công lý bình đẳng cho tất cả 
mọi người: công minh, bình đẳng, quyền lợi, bằng nhau trên bình 
diện chánh trị. 


Danh từ "Democracy" (dân chủ) bắt nguồn từ chữ Greek (Hy 
Lạp): demos (dân) + krateein (cai trị), do đó là một hình thức 
chánh phủ trong đó người dân có quyền và được xử dụng quyền 
chánh trị. Như vậy, một người dân chủ là người chủ trương, hay 
binh vực, một hình thức chánh phủ như vậy. Theo Harry Emerson 
Fosdick: "Dân chủ đặt căn bản trên niềm tin chắc rằng bên trong 
người dân thường, có những khả năng phi thường." 


"Trong thế giới Tây Phương dân chủ bắt đầu tại Greece (Hy Lạp) 
khoảng năm 450 trước D.L., tức độ 2,500 năm trước đây, vào 
thời Đức Phật đản sanh ... giờ đây, bởi vì chánh thể dân chủ 
được thảo luận trong thời xa xưa Hy Lạp, nhiều người lầm tưởng 
rằng chế độ dân chủ khởi phát từ Hy Lạp. Đứng về mặt lịch sử, 
điều này không đúng. Đó chỉ là những ý niệm trong hiến pháp của 
họ ... Những đại tư tưởng gia nòng cốt, Socrates, Plato và 
Aristotle, thảo luận về dân chủ, nhưng bác bỏ, xem đó là không 
thích hợp cho một chánh phủ. Những ý niệm tân thời về đại diện 
dân chủ được phổ biến tại vùng Tây Âu vào thế kỷ mười chín và 
hai mươi và chúng ta thấy nhiều chế độ dân chủ đã được phát 
triển tại Âu Châu trong thời kỳ gần đây hơn. Đây không phải là 
một ghi chép rộng rãi lắm. Trên bình diện lịch sử, Tôn người 
nghĩ rằng dân chủ đến từ Phương Tây đã sai lầm .. 


Những chế độ dân chủ không- phải- Tây-Phương đã bắt đầu tại 
Ấn Độ, trong làng 'Panchayats' ở nhiều nơi xa cách nhau vào 
khoảng 2300, 2400 hay 2500 năm trước đây. Vài nơi được phát 
triển do ảnh hưởng của Phật Giáo. Nhưng trong một thời gian lâu 
dài, các quốc gia Á Đông này do những nhà vua độc tài và chế độ 
thuộc địa cai trị cho đến thê kỷ hai mươi. Như vậy ta phải kết luận 
rằng nói rộng rãi về những hình thức chánh phủ, chế độ dân chủ 
có một lịch sử rất hạn hẹp bắt cứ đâu trên thế giới, ở Á Đông 
cũng vậy. ở Á Đông có nhiều văn minh to lớn nhưng không có 
bao nhiêu dân chủ. 


"Dầu sao, ngày nay bỗng nhiên nỗi lên một làn sóng dân chủ 
trong thế giới Tây Phương. Nền dân chủ đã phát khởi trong nhiều 
thành phần thuộc Thế Giới Thứ Ba của vùng Đông Âu, và thời đại 
này đang trở thành thời đại dân chủ. 


"Ta có thể nhận thấy trong giáo huấn của Đức Phật những điểm 
giống nhau giữa Phật Giáo và dân chủ. Ngài khuyên dạy lòng 
khoan dung đại lượng, ý niệm khơi dậy những cuộc thảo luận, 
quyền tự do lựa chọn rộng rãi, bình đẳng, bất bạo động, vô 
thường -- mỗi ý niệm ấy đều đi ngược dòng những tập tục thông 
thường vào thời của Ngài. Đó là những khái niệm cách mạng mà 
Đức Phật đưa vào từ 2,500 năm trước. Đó là những cải tiến trí 
thức trọng đại ... Nhưng tất cả đều có tánh cách dân chủ, trong 
nội dung cũng như tác ý." 


(Trích từ một bài giảng của Giáo Sư Ralph Buulfjens với đề tài 
"Buddhism and Democracy, " được đăng trong Sunday Observer, 
ngày 15, tháng Bảy, năm 1990) 


Một cuộc đàm thoại hứng thú giữa Đức Phật và vị thị giả Ànanda 
của Ngài được ghi trong Mahà Parinibbàna Sutta (Kinh Đại Niết 
Bản), Dìgha Nikàya (Trường A Hàm) ii. 74. Đức Phật dạy người 
Vajjians bảy điều để ngăn ngừa quốc gia khỏi suy đồi. Ngỏ lời với 
Đức Ànanda Ngài nói như sau: "Này Ànanda, con có nghe rằng 
người dân Vajjian thường xuyên và đều đặn gặp nhau trong 
những buổi họp mặt không?” "Vâng, Bạch Đức Thế Tôn, con có 
nghe như vậy." "Này Ànanda, ngày nào người Vajjian còn đều 
đặn và thường gặp nhau trong những buôi họp mặt, thì họ sẽ còn 
hưng thạnh và không suy đồi. Con có nghe rằng những người 
Vajjian họp mặt và giải tán ôn hoà thuận thảo và làm tròn nhiệm 
vụ trong tinh thần đoàn kết không?" "Bạch Đức Thế Tôn, con có 
nghe như vậy." "Này Ànanda, ngày nào mà người Vajjian họp mặt 
và giải tán ôn hòa thuận thảo và làm tròn nhiệm vụ trong tinh thần 
đoàn kết thì họ sẽ còn hưng thạnh, không suy đồi." (Để có thêm 
chỉ tiết, xin đọc Thus Have I Heard -- một bản dịch Dìgha Nikàya 
của Maurice Walshe, Wisdom Publication, London, trang 231 và 
Last Days of the Buddha, Kandy, BPS.) 


Đây là tuyên ngôn xác định rõ ràng giá trị của một hình thức dân 
chủ mới mẻ trong những ngày cô xưa. 


Xứ Ấn Độ có những nhà vua Phật Giáo xuất chúng: Đại Đề Asoka 
vào thê kỷ thứ ba trước D.L., Kanishka vào thê kỷ thứ hai trước 


D.L., Harsha (Shìlàditya) vào thế kỷ thứ tám. Có những hệ thống 
chánh phủ Phật Giáo và những văn minh Phật Giáo quan trọng 
được phát triên. 


Quả thật rõ ràng dân chủ có nghĩa là một hình thức chánh phủ 
trong đó mỗi tầng lớp dân chúng đều tham dự vào bằng cách 
chọn cử người đại diện; hoặc một quốc gia có loại chánh phủ 
tương tợ, đặc biệt là một xứ trong đó có tự do tư tưởng và tự do 
ngôn luận. Theo nghĩa phổ thông ngày: nay dân chủ thường có 
nghĩa là một quốc gia xã hội trong đó tất cả mọi người đều có 
quyên như nhau. 


Như vậy, chế độ dân chủ hoàn toàn đối nghịch với chế độ độc 
đoán, vốn là một chánh phủ trong đó một người duy nhất nắm 
trọn quyền hành trong tay. Nói cách khác, là chuyên chế độc tài. 
Một chánh quyền chuyên chế độc tài bao hàm kiểm soát tất cả 
mọi sự việc dưới quyền mình và không cho phép đối nghịch. 
Trong quyên Why | am not a Christian, trang 135 Bertrand Russell 
việt: 


Nguyên tắc của nền dân chủ tự do đã gợi cảm cho những người 
sáng lập hiến pháp Hoa Kỳ là những vấn đề tranh chấp nên được 
giải quyết bằng cách biện luận thay vì bằng bạo lực. Những 
người dân chủ luôn luôn chủ trương rằng ý kiến phải được thâu 
nhận xuyên qua cuộc tranh biện không bị ngăn trở, chớ không 
phải chỉ một bên được phép phát biểu. Các chánh phủ độc tài, 
thời xưa cũng như trong thời hiện đại, thì hành động ngược lại... 
Nếu tôi nắm quyền hành tôi không nên tìm cách ngăn cản, không 
cho tiếng nói của những người đối nghịch được nghe. Tôi phải 
tìm cách cung ứng mọi dễ dàng cho tất cả những ý kiến, và để 
cho hậu quả của cuộc thảo luận và tranh biện tự nó xảy diễn. 


Hai đặc tính quan trọng của thời đại chúng ta là khoa học và dân 
chủ. Hai đặc tính ây lan tràn trong thế giới Tây Phương và hiện 
đang mạnh mẽ du nhập vào các quốc gia Á Châu. Nó đến, và sẽ 
ở đó. Không thể tống xuất. Dân chúng, nhất là thế hệ trẻ, lấy hai 
đặc tính ấy làm tiêu chuẩn để nhìn sự vật. Họ muốn biết sự vật 
thích hợp với khoa học và dân chủ đến mức độ nào. Chí đến tôn 
giáo, họ cũng nhìn với hai "con mắt" đó. Tôn giáo có khoa học 


không? Cơ cấu tôn giáo này có dân chủ không? Đó là những vấn 
đê mà họ nêu lên. 


Trong một quốc gia dân chủ, nền giáo dục phải được mở rộng. 
Dầu sao, giáo dục không cần phải chỉ có tính cách lý thuyết không 
mà thôi. Dân chúng còn phải trau giỗi tình thương, đức hạnh nhẫn 
nhục, chịu đựng, ngay thẳng và thanh liêm. 


Nói rằng trong tất cả tôn giáo, Phật Giáo đề cập nhiều nhát đến 
vấn đề tự do của tâm thì quả thật không quá đáng, bởi vì Phật 
Giáo đặt nặng phần tâm linh hơn tất cả các tôn giáo. Tâm lý học 
chiếm phần quan trọng trong Phật Giáo và Đức Phật rất chú trọng 
đến tâm, trong chương trình thành tựu giải thoát của Ngài. Giải 
thoát cái tâm là toàn thể giáo huấn của đạo Phật. 


Đức Phật dạy: "Như Lai hướng dẫn các con đến giải thoát; chân 
lý phải tự mình chứng ngộ. Chư Phật chỉ là những người soi sáng 
con đường" (Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 276). "Giáo lý này 
chỉ có một hương vị, đó là hương vị giải thoát." (Anguttara Nikàya, 
Tăng Nhứt A Hàm, iv, 203). Khúc ca khải hoàn của chư vị đệ tử 
của Đức Phật khi thành đạt tuyệt đỉnh thanh tịnh và thanh bình an 
lạc chỉ là: Tâm ta đã giải thoát; ta đã tháo gỡ các trói buộc” (cittam 
me vimucci, muttosmi bandhanà). 


Đề thông hiểu đầy đủ lý tưởng tự do của tâm cần phải nhận định 
tầm quan trọng của tâm. Nếu không hiểu biết thích nghi tâm của 
con người trọng yếu như thế nào ắt không bao giờ có thể nhận 
định đúng mức tại sao cần phải gìn giữ tự do của tâm. 


Chính câu đầu của Dhammapada, Kinh Pháp Cú, nhắn mạnh đến 
tánh cách quan trọng này: 


"Tắt cả các trạng thái tâm đêu do tâm dẫn đầu 
Như người lãnh đạo; và do tâm tạo tác. " 


Đức Phật không bao giờ lẫn xen vào tự do tư tưởng của người 
khác, vì tự do suy tư là quyền của mỗi cá nhân từ lúc ra đời. ép 
buộc người khác ởi lệch ra khỏi lối sống thích hợp với tâm tánh, 
hiểu biết và khuynh hướng suy tư của họ là sai lầm. Cưỡng bách, 


lôi cuốn người ta ra khỏi bất luận gì cũng không tốt. Bắt buộc 
người ta phải nuốt vào những tín ngưỡng mà họ không thích quả 
thật là đen tối nhất; phương cách dồn ép cho ăn như thế không 
tốt cho bắt cứ ai, bất luận ở nơi nào. 


Trong sự hiểu biết sự vật, đức tin và nỗi niềm lo sợ suông không 
có vai trò trong tư tưởng Phật Giáo. Mỗi người phải được phép 
trưởng thành theo phương cách mà sẽ đưa đến mình những gì 
tốt đẹp nhát. Bất luận cưỡng bách nào để ép buộc, khép tư tưởng 
của người khác vào khuôn khổ của mình là xen vào cuộc sống 
tinh thần thầm kín của người. Người Phật tử xem sự xen lẫn như 
vậy là loại cố chấp hẹp lượng tệ hại nhất. 


Cả hai, tự do của tâm và dân chủ là hai điều thân yêu nhất của 
người Phật tử, là những gì chúng ta yêu chuộng nhất. Đàng khác, 
trói buộc, chuyên chế hay độc tài, là những gì mà người có mắt 
để thấy và có tâm đề hiểu biết sẽ ghê tởm, chán ghét. Cũng như 
bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, United Nations 
Universal Declaration of Human Rights, viết: "Mỗi người đều có 
quyền tự do tư tưởng và ngôn luận." 


Ý Nghĩa Thật Sự 


Mặc dầu chữ "democracy", dân chủ, ngày nay được thông dụng ở 
nhiều nơi trên thế giới, ý nghĩa thật sự của danh từ không được 
nhận định đầy đủ. Dân chủ là một lối sống có nhiều ảnh hưởng 
đến dân bồn xứ bằng nhiều cách khác nhau. Chính năng lực tích 
cực đã vượt lên như một tiến trình. 


Một đại thi hào người Mỹ, Walt Whitman, nói: 


"Có phải chăng, này bạn, bạn cũng nghĩ rằng dân chủ chỉ là 
những cuộc bầu cử, những gì có tánh cách chánh trị và để đặt tên 
cho một chánh đảng? Tôi nói dân chủ chỉ ứng dụng thích nghi ở 
nơi nào mà nó có thể trao truyền và đi đến mức trổ hoa kết trái 
bằng nhiều cách, trong hình thức cao cả nhất của sự tương phản 
giữa người và người, và niềm tin của họ -- trong văn hóa tôn giáo, 
đại học và các trường học -- dân chủ trong tất cả đời công và đời 
I9 2550 


Khi con người sống trong chế độ thật sự dân chủ, họ biết điều đó, 
cảm nhận và hô hấp điều đó. Trong bức thơ cuối cùng của 
Thomas Jefferson, cố tổng thống Hoa Kỳ, ông viết: "Đám đông 
nhân loại không phải được sanh ra với bộ yên ở phía sau, cũng 
không có đôi giày ông quen thuộc và định thúc ngựa gắn trong 
giày, sẵn sàng lên yên, với phước lành của Chúa." 


Trong không khí dân chủ chắc chắn không thể có chủ và tớ. Dân 
chủ là cứu tinh cho cá nhân mà cũng là cứu tinh cho quốc gia. Đề 
thành tựu điều này phải thông hiểu giá trị và tầm quan trọng của 
tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp, màu da, tín ngưỡng, 
nam nữ hay lối phân chia nào khác. Khi nói đến tình trạng tốt đẹp 
của xã hội, phải chăng ta muốn đề cập đến sự tốt đẹp của tất cả 
những cá nhân cấu tạo nên xã hội ấy? Chúng ta phải cho cá nhân 
chỗ đứng đúng của nó và nâng họ, từ thấp lên những tầng lớp 
cao hơn. 


Những người sống thiên về vật chất sẽ nói rằng có những vật cần 
thiết mà nếu không có chúng ta không thể sống. Rất đúng. Đức 
Phật cũng chú trọng đến nhu cầu vật chất khi Ngài đề cập đến 
bốn món cần thiết cho đời sống của chư tỳ khưu, các đệ tử Ngài, 
tức: y, vật thực, chỗ ở và thuốc men. Trên căn bản, đó cũng là 
những nhu cầu chánh yếu của người tại gia cư sĩ. Mặc dầu Đức 
Phật không đặc biệt chú trọng đến tiến bộ vật chất theo ý nghĩa 
mà hiện nay người ta hiểu, không chú trọng đến tình trạng an 
lành trần tục, Ngài cũng không hoàn toàn lờ hẳn, không lưu tâm 
đến, bởi vì đó là nền tảng của mọi tiến bộ, tinh thần và vật chất, 
của con người. Nếu không có bốn vật dụng cần thiết, những nhu 
cầu tối thiểu không thể không có, hoặc nếu thiếu kém, nhất là vật 
thực, thì tâm của ta cũng không an. 


Ta không thể và không nghĩ đến đời sống đạo đức, cũng không 
nghĩ đến phưong cách sinh sống như thế nào cho được thích hợp 
với chánh mạng. Con người là một thành phần của xã hội, phải 
hoạt động mạnh mẽ để sống và tăng trưởng tình trạng kinh tế và 
địa vị xã hội, nếu không sẽ trở thành gánh nặng cho mình và cho 
kẻ khác; nhưng đồng thời phải tránh lối nuôi mạng sai lầm và gian 
xảo, không lệch xa con đường trách nhiệm và ngay thẳng. Theo 


Phật Giáo, động cơ thúc đầy đưa đến hành động và hậu quả của 
hành động, cả hai phải được cân nhắc thận trọng. 


Dầu động cơ xem có thể tốt như thế nào nhưng hậu quả sẽ 
không lành mạnh thì ta phải tự chế, kiêng cữ những hành động và 
lời nói trá hình ấy. Ta cũng nên thận trọng giữ mình, tránh khỏi 
phải sai lầm vì chỉ nhìn sắc thái vật chất của đời sống và quá 
thiên về nó trong khi nhiệt thành phục vụ kẻ khác. 


Phải thấy cả hai sắc thái của đời sống, vật chất và tinh thần đạo 
đức, nếu muốn giữ cho sự phát triển của ta được quân bình, 
không nên nghiêng hẳn về một bên. Dân chủ thật sự phải có căn 
bản thực tiễn, triết lý và tôn giáo. Những người hiểu biết, những 
người trí não sáng suốt, sẽ nhận thức rằng trong khi có vài vật 
cần thiết mà nếu không có ta không thể sống, cũng có những giá 
trị tinh thần và đạo đức mà nếu không có ta không cần sống. 


Nhiệm Vụ Của Một Ông Vua 


Có sự giống nhau rất gần giữa Phật Giáo và Dân chủ. Đức Phật 
thị hiện vào thời mà chế độ chuyên chế độc tài rất thạnh hành tại 
Ấn Độ. Phần lớn các quốc gia là phong kiến, nằm trọn dưới quyền 
cai trị của một vị ràjà, (vua), như trường hợp dòng Sakyans 
(Thích Ca) của Đức Phật. Cũng có những nước cộng hòa như 
Licchavi, của người dân Vajjian, do một Thượng Nghị Viện gồm 
những Trưởng Lão cai trị. Trong các vương quốc, vị ràjà (vua) là 
người trị dân mà mọi người khép nép vâng lịnh và hết dạ trung 
thành. Đời sống hình như yên tĩnh, so với nhiều lãnh thổ ngày 
nay. 


Tuy nhiên giáo huấn của Đức Phật có phần là một đe dọa cho 
những chế độ chuyên chế trong nước. Đức Phật không xen vào 
chánh trị và chánh quyền trong xứ, vì Ngài không bao giờ thích 
xen vào chuyện của người khác khi mà làm như vậy không ích lợi 
gì. Dầu sao, điều này không ngăn cản Ngài nói lên tiếng nói của 
những tư tưởng và quan kiến dân chủ của mình. 


Trong kinh điển Phật Giáo có những bài giảng chỉ rõ một nhà trị 
dân phải như thê nào đề lãnh đạo quân chúng. Kê ra sau đây là 


Mười Bổn Phận hay Nguyên Tắc chỉ đạo cho một vị Vua (dasa- 
ràjà-dhamma): Rộng lượng bồ thí, giới đức, hy sinh hay không vị 
kỷ, thanh liêm, hiền hòa, không xa hoa phung phí, sống tự chế, 
không nóng giận, không hung bạo, nhẫn nại và dễ mến (Jàtaka, 
Túc Sanh Truyện I. 260). Nên đặc biệt chú trọng. đến danh từ "dễ 
mến" vì nó chỉ rằng nhà vua phải tôn trọng ý muốn của dân. Như 
Đức Phật chỉ dạy, nhà cầm quyền trị dân phải tự mình củng cố 
trong Giáo Pháp, trong nhiệt tâm sùng đạo và trong đức hạnh 
chánh trực, cô tránh những thói hư tật xấu, và như vậy làm 
gương lành đề dẫn dắt dân chúng. 


Vua Asoka 


Về điểm này Đại Đế Asoka của Ấn Độ được xem là nhà trị dân 
công minh, sáng suôt và hiên hòa hơn tât cả trong các thời đại. 
Điêu này được sáng tỏ trong những sắc lịnh của ông: 


"Tất cả thần dân là con của tôi." 


"Cũng giống như tôi ước muốn cho con cái của chính tôi được 
hưởng mọi SỞ hữu và hạnh phúc trong đời này và trong kiếp sống 
tới, cùng thế ấy tôi ước muốn cho mọi người." 


"Tôi phải là niềm an ủi cho thế gian. Nơi tôi thế gian phải cảm 
nhận hạnh phúc, không phải sâu muộn." (Sắc lịnh I) 


"Không có nhiệm vụ não cao cả hơn là nhiệm vụ tạo hạnh phúc 
cho toàn thể thế gian." 


"Tôi phải hoạt động vì sự tốt đẹp của toàn thể thế gian." (Sắc lịnh 


II) 


Ta có thể nói mà không chút hoài nghi, rằng Vua Asoka (A Dục) 
đã hành đúng theo lời khuyên dạy của Đức Phật, luôn luôn giữ 
mình công minh chánh trực trong việc trị nước an dân, là một nhà 
trị dân gương mẫu, và như H.G. Wells viết: "Giữa hằng chục ngàn 
những vua chúa ... choán đầy những cột trang lịch sử, tên của 
Asoka rực rỡ sáng ngời hầu như đơn độc, một ngôi sao." (The 
Outline of History, London: Cassel & Co, 1934, trang 402). 


Trong khi ngỏ lời với Quốc Hội Ấn Độ Jawaharlal Nehru, vị cố thủ 
tướng xứ Ấn Độ, có lần nói: "Tôi có đủ đức tin để khấu đầu đảnh 
lễ khi được nhắc đến tên Đức Phật. Con đường mà Đức Phật và 
Asoka đã chỉ vạch không thể bị bỏ quên, và bề nào cũng còn lưu 
lại trong những tâm hồn của xứ Ấn Độ. Trong thời của chúng ta 
Mahatma Gandhi cũng noi theo con đường ây, và noi theo con 
đường ấy, uy tín và sức mạnh của quốc gia tăng trưởng. Nếu có 
vấn đề cần phải được xem xét, ta phải xem xét một cách ôn hòa 
và dân chủ, theo đường lối mà Đức Phật dạy." 


Những Tư Tưởng Dân Chủ 


Những lời dạy của Đức Phật khẳng quyết khuyến khích những tư 
tưởng và tổ chức dân chủ. Ngài sáng tạo Sangha (Giáo Hội Tăng 
Già), cộng đồng của những nhà sư, một cơ cấu tuyệt đối dân chủ. 
Hầu Tước của Zetland, một Phó Vương xứ Ấn Độ, viết trong 
phần nhập đề của quyễn The Legacy of India: 


Có thể khuynh hướng thiên về chánh phủ tự trị, hiển lộ trong 
những hình thức khác nhau của sinh hoạt hiệp hội, đã tiếp nhận 
một sự thúc đây mới mẻ từ sự bác bỏ chế độ chuyên chế trong 
đời sống các nhà sư và hơn nữa, từ giáo lý bình đẳng, được thê 
hiện qua sự kiện cự tuyệt không chấp nhận giai cập. Quả thật 
vậy, ta phải dở ra những trang sách Phật Giáo đề tìm hiểu 
phương cách mà các cơ quan đại dhện chánh quyền tự trị trong 
thời xa xưa ấy giải quyết vấn đề. Và nhiều người có thể ngạc 
nhiên, biết rằng hơn hai ngàn năm trăm năm về trước hội nghị 
của những người Phật tử có đủ những thủ tục, những nghi thức 
thực hành, chánh yếu cho quốc hội của chúng ta ngày nay. Phẩm 
giá của Quốc Hội được bảo tồn do sự chỉ định một viên chức đặc 
biệt -- thai bào mà ngày nay nở sanh ra vị 'Chủ Tịch' Quốc Hội 
(Mr. Speaker) của chúng ta. Một viên chức thứ nhì được đề cử có 
nhiệm vụ là trông chừng giữ mức định số tối thiểu khi cần -- theo 
kiểu mẫu vị 'Chief Whip' của Quốc Hội trong hệ thống của chúng 
ta. Một hội viên đề khởi chương trình nghị sự dưới hình thức kiến 
nghị rồi mở cuộc thảo luận. Trong vài trường hợp, điều này chỉ 
làm một lần, trong những trường hợp khác phải lặp lại ba lần, như 
vậy đã đi trước thủ tục của Quốc Hội, buộc phải đọc quyết nghị 


ba lần mới trở thành luật. Nêu cuộc thảo luận cho thấy có những 
quan điêm bật đồng, vân đê phải được quyết định băng cách bỏ 
phiêu, thiêu sô phục tùng đa sô. 


Chí đến quan niệm thủ tục về "người vắng mặt ủy quyền cho một 
người khác bỏ thăm" cũng có trong giới luật, Vinaya, mà Đức 
Phật ban hành. Khi ban truyền lời dạy này cho các đệ tử, Đức 
Phật không có bắt luận sự phân biệt nào giữa hàng môn đệ, vì 
không có những đệ tử ưu tú được đặc biệt chọn lựa. Đức Phật 
không bao giờ ban cho ai ưu quyền hay ưu thế. Như Ngài Upali 
chẳng hạn, sanh trưởng từ một gia đình thợ cạo, được chọn làm 
tăng trưởng trong những vấn đề giới luật, trong khi ấy có nhiều vị 
xuất thân từ giai cấp quý phái và chiến sĩ. Đây thật sự là dân chủ, 
xứng với ý nghĩa của danh từ. 


Không có dấu hiệu nào cho thầy rằng trước khi nhập diệt Đức 
Phật giao quyền lãnh đạo cơ bản Phật sự lại cho vị nào. Ngài 
không đề cử người kế vị. 


Về điểm này chúng ta có thể hứng thú ghi nhận rằng trước khi 
nhập diệt Đức Phật minh bạch nói rõ rằng không bao giờ Ngài có 
ý kiểm soát Giáo Hội. Ngỏ lời với chư Tăng, Ngài dạy: "Giáo Pháp 
và Giới Luật (Dhamma-Vinaya) mà Như Lai trao truyền cho các 
con, hãy lấy đó làm thầy khi Như Lai nhập diệt." 


Ngài công bồ giáo lý một cách tự do và bình đẳng cho tất cả mọi 
người. Ngài không giữ lại gì. Ngài không có cái chỉ giống như 
"bàn tay nắm lại" để giấu đệ tử một vài kiến thức chánh yếu; và 
Ngài không bao giờ vắt ép các đệ tử để lấy ra một đức tin mù 
quáng, luôn luôn phải vâng dạ phục tùng Ngài hay giáo lý của 
Ngài. 


Ngài nhắn mạnh đến sự khảo sát sáng suốt và phân biện. Bằng 
những ngôn từ khẳng quyết Ngài khuyến khích công trình khảo 
sát với tâm trí phê bình sáng suốt khi ngỏ lời với người Kàlàma 
muốn tìm hiểu, trong bài kinh được gọi rất đúng là hiến chương tự 
do khảo sát (xem phần trên, trang 148). 


Điểm Chủ Yếu 


Điểm chủ yếu của Phật Giáo là tình trạng châu toàn tối thượng. 
Nhắm đến mục tiêu cứu cánh ấy Đức Phật dạy nhân loại giá trị 
của tự do tư tưởng. Ngày nào mà con người còn bị ràng buộc 
dính kẹt trong những quan kiến, tư tưởng và ý thức hệ thì tâm 
không thể trưởng thành to lớn và mạnh mẽ. Như vậy, ta có thể 
nói, chế độ dân chủ có ảnh hưởng san bằng giá trị trong những 
phân hạng và những giai cấp khác nhau trong xã hội. Người nam 
phải được tôn trọng vì là người nam. Người nữ phải được tôn 
trọng vì là người nữ. Những hàng rào chia cách giai cấp, màu da, 
chủng tộc, hàng rào tài sản và uy tín gia đình, những hàng rào 
quyền thế và địa vị, đều bị phá vỡ và giá trị cố hữu của người 
nam là người nam, hay của người nữ là người nữ, phải được 
thừa nhận. Đúng quan điểm của Phật Giáo là vậy. 


Những điều kiện xã hội tại Án Độ trước thời kỳ Phật Giáo thật rất 
nhơ bản và uề trược vì quá chú trọng đến sự phân chia giai cấp 
và chủng tộc. Một vị Bà La Môn mà được xã hội xem là thuộc giai 
cấp cao sẽ nhìn xuống với cặp mắt khinh rẻ một người không- 
phải-Bà La Môn. Chính Đức Phật đã bác bỏ ưu thế tối cao của 
giai cấp Bà La Môn. Những bài giảng như kinh Vasala (Sutta 
Nipàta trang 21) v.v... minh bạch chỉ rằng Đức Phật phải trải qua 
nhiều công phu để giảng dạy tình trạng bình đẳng giữa con 
người. Nếu có chỉ làm cho người này cao hơn hay thấp hơn 
người kia, đó là hành động của người ấy. Cũng trong bài kinh trên 
Đức Bồn Sư dạy: "Bằng hành động ta trở thành Bà La Môn; bằng 
hành động ta trở thành cùng định." 


Trong một xã hội tự do dân chủ điều cần phải có là tình trạng hợp 
hòa thuận thảo, không phải phân tranh, cãi lẫy và thù hẳn. Dân 
chủ là hòa bình và đoàn kết, không phải chiến tranh và chia rẽ. 
Toàn thể thế gian hình như đang trải qua những thời điểm khó 
khăn. Có quá nhiều xung đột, ác ý và ngờ vực lẫn nhau trong bầu 
không khí của thế gian. Trong tình trạng căng thẳng và tranh chấp 
tâm ta phải hướng về thông điệp tình thương và thông cảm nhau 
của Đức Phật. 


Vấn đề là bằng cách nào thế gian có thể sống chung hòa bình. 
Thê gian đã tiên bộ nhiêu trong việc sáng tạo vũ khí có tánh cách 


tiêu diệt, nhưng con người vẫn chưa có thể kiểm soát đầy đủ tâm 
mình. Nhu cầu khẩn thiết nhất là đào luyện tâm tánh con người. 
Nếu muốn cứu vãn văn hóa của ta, phải biến cải bản chất của ta. 
Hiền Chương Liên Hiệp Quốc chỉ vang âm những lời của Đức 
Phật khi vạch tỏ rằng tất cả những tranh chấp, xung đột và chiến 
tranh đều bắt nguồn từ trong tâm của con người, và chính tại nơi 
đó mà ta phải ngăn ngừa. 


Nghiên cứu lịch sử, ta thấy rằng tất cả những tàn phá trên thế 
gian đều do những người không có tập luyện để giữ tâm yên 
lặng, quân bình và trầm tĩnh. Tâm trạng yếu kém ấy là do sự bộc 
phát những cơn cuồng điên giận dữ, cố chấp, thiếu lượng khoan 
hồng và bạo động, và tâm tính hung bạo có thể gây án mạng giữa 
người và người. Chí đến nay ta còn thấy tình trạng thù ghét lẫn 
nhau, cố chấp, chia rẽ và căng thẳng ngày càng tăng trưởng mà 
không được kiểm soát. Người ta bị danh, lợi, tài sản, quyền thế 
và dục vọng đầu độc. 


Kỷ Luật 


Vài chánh phủ khai thác tính lo sợ phức tạp cố hữu dính liền với 
con người để thiết lập tình trạng thanh bình và ổn định, nhưng 
người sáng suốt đã tin chắc vào giá trị sâu xa của chế độ dân chủ 
không thể chấp nhận lối chữa trị như vậy. Không quốc gia nào có 
thể tiến hóa nếu không có kỷ luật, và kỷ luật phải được trau giỗi từ 
bên trong, không thể từ bên ngoài áp đặt vào. Không thể dùng thế 
lực ép buộc và cưỡng bách thiết lập kỷ luật, dầu bằng khoa học 
cũng không nên, mà chỉ bằng cách thành thật theo chân một tôn 
giáo binh vực hoà bình, chủ trương trạng thái trong sạch và hạnh 
phúc. Một quan điểm đạo đức về đời sống rất cần thiết để kiến 
tạo tình trạng thuận thảo hòa hợp và an lành. Ngày nay, hơn bất 
cứ lúc nào, chúng ta cần ánh sáng của Giáo Pháp (Dhamma), 
chân lý và tánh thanh liêm chánh trực, tình thương và sự thông 
cảm lẫn nhau. 


Phải nhận thức rằng chúng ta sống ở đây không phải để chỉ lo 
cho chính mình, mà phải thương yêu và phục vụ người khác bất 
cứ chủng tộc, giai cấp, màu da và tín ngưỡng nào. Không ai có 
thể sống lẻ loi một mình. Chúng ta tùy thuộc lẫn nhau. Chúng ta 


phải sống chung với nhau, phải nhìn nhau với cặp mắt hiền hòa 
và từ ái bi mân, thay vì lạnh lẽo lãnh đạm và hung dữ trừng mắt 
nhìn nhau với tâm bât thân thiện. 


Dân chúng cần phải hội họp, gặp nhau thường xuyên, để gieo 
thiện tâm và cảm tưởng tốt đẹp đến nhau. Điều này được Đức 
Phật chú trọng nhắc nhở người Vajjian như có ghi trong kinh 
Mahà Parinibbàna Sutta (Đại Niết Bàn). 


Nói đến chế độ dân chủ, Tổng Thống xứ Sri Lanka, Ranasinha 
Premadasa, ghi nhận: 


"... Dân chủ là dân chúng. Dân chúng phải có quyền vào những 
cơ sở lập pháp và hành pháp”. 


"Và nói dân chúng, không phải tôi chỉ muốn đề cập đến những vị 

nghị viên được dân cử, năm hay sáu năm một lần. Dân chúng, tôi 
muốn nói là người dân nặc danh thông thường, sống trong thành 
phố hay ở đồng quê. Tôi muốn nói đám đông thầm lặng. Họ phải 

được có cơ hội tham gia chánh phủ." 


"Phần lớn văn hóa và những giá trị mà tôi thừa hưởng là di sản 
chung với Ấn Độ. Vua Dharmasoka (A Dục), vị Sơ Tổ của triều 
đại Mauryan đã cho tôi nguồn cảm hứng lớn lao. Như vậy, nói tôi 
là người chống Ấn Độ có thể là nghĩa gì?" -- (A Charter for 
Democraoy in Sri Lanka) 


"Khẩn thiết kêu gọi giới trẻ chiến đấu chống chế độ kỳ thị người 
da đen ở South Africa (Nam Phi), Đức Giám Mục Anh Giáo người 
da đen, Desmond Tutu nói với đám đông im lặng lắng nghe: 
"Thượng Đề đúc khuôn con người bằng đất sét, đặt cái lố đầu vào 
lò rồi đi làm công việc khác. Đến lúc nhớ lại, Ngài dở lò ra thì 
khuôn đất sét đã bị nướng quá mức -- sậm màu và đen. Đó là 
dân của chúng ta.' Đức Giám Mục ngưng một lúc. Rồi người kể 
chuyện trứ danh, người sáng suốt lanh trí và khôi hài, giữa đám 
đông nhân viên cảnh sát giữ an ninh, Đức Giám Mục, nói tiếp 'Lần 
thứ nhì Thượng Đề không dám bỏ liều. Sợ e lỡ quên, Ngài sớm 
sủa lấy khuôn đất ra và thấy "đất chưa đủ chín. Đó là những 
người da trắng,' Ngài nói trước một cử tọa vỗ tay như sắm. 


Đức Giám Mục Tutu, vị lãnh đạo của hai triệu người Anh Giáo 
Nam Phi, và Đệ Nhất Tổng Thơ Ký của Nhà Thờ Nam Phi, nhắn 
mạnh đến tự do, nói với những thính giả trẻ tuổi của Ngài rằng 
thà Chúa để cho con người tự do đi địa ngục, còn hơn là ép buộc 
họ lên thiên đàng ... 'Quý vị đã đi đến tự do, đã hát bài ca tự do, 
đã đứng lên và binh vực tự do và quý vị đã đem lại niềm hy vọng 
kỳ diệu trong quả tim của nhiều người." (Among My Souvenirs, 
Kirthie Abeysekera, trang 377, 379, 380). 


Ngày nay có những hoạt động không ngừng ở mọi phương trời 
để cải thiện thế gian. Những nhà khoa học không ngừng thí 
nghiệm và nghiên cứu những phương pháp khoa học một cách 
cương quyết, với lòng hăng say không thối chuyền, và nhiệt tâm 
bền chắc. Những phương tiện truyền thông và tiếp xúc hiện tại đã 
thành tựu nhiều kết quả phi thường; tiền bộ khoa học đã đem lại 
nhiều tốt đẹp cho nhân loại. Tất cả những cải tiến ấy -- mặc dầu 
có những lợi ích và những phần thưởng -- hoàn toàn vật chất và 
ở bên ngoài. 


Tình Trạng Hạn Định Của Chế Độ Dân Chủ 


Mặc dầu có những phát triển và cải thiện vật chất và ở bên ngoài, 
phần lớn dân chúng vẫn không châu toàn. Họ luôn luôn bị những 
tai ương và nạn tiêu diệt đe dọa. Người dân trên thế giới ngày 
nay sông không yên ổn, chán ngán mệt nhọc, luôn luôn lo sợ và 
bất mãn, và ta phải yên lòng với niềm hy vọng rằng ngày nào đây 
một chiếc đủa thần sẽ làm cho mọi việc trở lại ngay ngăn bình 
thường. Nếu thế gian phải vượt qua tình trạng khuấy động hiện 
tại, không những chúng ta chỉ cần đến các khoa học gia, mà cũng 
cần những người chú trọng mạnh mẽ đến, và lo lắng cho, tình 
trạng an lành, giá trị và phẩm giá con người. Nếu chỉ có tiếng đập 
nhảy của tâm từ và tâm bi xuyên qua những lời dạy của bậc Toàn 
Giác từ thời xa xưa làm khuôn vàng thước ngọc cho hành động 
của con người ngày nay, ắt chúng ta không sống trong bầu không 
khí ngờ vực, lo sợ, ganh ty, tham vọng, thù hận và si mê. 


Nếu dân chủ là đại diện của lòng dân, ý muốn không bị trở ngại 
và không bị ràng buộc của người dân có đủ tự do tư tưởng, thì 


còn gì đề bảo đảm rằng ý muốn của dân là chánh đáng? Còn gì 
để bảo đảm rằng những gì họ mong muốn là điều chân chánh để 
muốn? Và đó là những gì tốt đẹp nhất cho họ. Tự do của tâm là 
tốt, nhưng tâm có thể chạy loạn. Cần phải có vài giới hạn cho dân 
chủ. Là một chế độ do con người tạo ra, chế độ dân chủ phải chia 
sẻ với con người tánh cách giới hạn và tình trạng hữu hạn của 
tâm. Phật Giáo không đặt tự do của tâm là mục tiêu tối thượng. 
Phật Giáo trèo lên cao hơn. Phật Giáo nhắm đến mục tiêu vượt 
lên khỏi tình trạng tự do của sự vật, nhắm đến tự do ngoài cái tâm 
nữa. Lẽ dĩ nhiên, đó là cái gì ngoài quan điểm tại thé. 


-OoQOoO- 

Phật Giáo Và Hòa Bình Thế Giới 

Cách nay hơn chín mươi năm, Tướng Sherman nói, “Tôi đã mệt 
mỏi và chán ngán chiến tranh. Vinh quang của nó chỉ như ánh 
mặt trăng ... Chiến Tranh là địa ngục." Hơn một trăm năm trước 
đó, Benjamin Franklin đã nói: "Không bao giờ có một chiến tranh 
tốt hay một hoà bình xấu." 


Một trăm năm trước, john Milton tuyên bố: "Chiến tranh có thể 
sanh ra gì, nếu không phải là chiến tranh vô tận." Hai ngàn năm 
trước Milton, Thucidides, sử gia người Hy Lạp, trong quyên 
History, thấy rằng "chiến tranh là một điều xấu, là cái gì mà tất cả 
chúng ta đều biết, và liệt kê tất cả những tệ hại dính liền với nó là 
vô ích." 


Và hai trăm năm trước đó nữa, cách nay gần hai mươi sáu thế 
kỷ, Đức Phật Siddhattha Gotama, Vua Hòa Bình (Santiràjà), đã 
thuyêt giảng nhiêu lân đê chỉ rõ tệ hại của chiên tranh. 


Huấn lịnh mà Ngài ban truyền cho những vị đệ tử kế cận chứa 
đựng ý niệm hòa bình: Hãy đi đó đây, này chư đệ tử, vì tình trạng 
an lành và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Hãy ban rải bức 
thông điệp đượm nhuằn ý niệm hòa bình của Giáo Pháp" (Vinaya 
Mahàvagga, phẩm Mahàvagga của Tạng Luật). 


Chiến tranh mà có một thời nào là phương tiện để giànhthị - 
trường, ngày nay chính nó là cuộc giao dịch có lợi. Kỷ nghệ chê 
tạo vũ khí giêt người và chât độc đem lại những môi lợi không lô, 


và một phần các mối lợi này được xử dụng để mua chuộc những 
người ủng hộ "chiến tranh vì lẽ này, hay chiến tranh vì điều kia", 
luôn luôn có lý do biện giải mới mẻ và một loại ma quỷ mới để làm 
cho người phản đối nhút nhát phải rụt rè kinh sợ. 


Có một thời nhiều quốc gia tin tưởng nơi toa thuốc cho rằng nếu 
anh muốn hoà bình anh phải chuẩn bị chiến tranh, nhưng một 
cuộc quan sát tình hình quốc tế trong vài thập niên qua cho thấy 
rằng toa thuốc ấy không công hiệu. 


Một toa thuốc chắc chắn công hiệu hơn nằm trong ánh sáng của 
những gì Đức Phật Gotama công bố 2,500 năm về trước: "Trong 
thế gian này hận thù không bao giờ làm suy giảm hận thù, chỉ có 
tình thương mới làm giảm bớt lòng thù hận. Đó là nguyên tắc từ 
ngàn xưa. " (Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 5). 


Liên Hiệp Quốc được ủy thác gìn giữ hòa bình trên thế giới và đại 
diện cho niềm hy vọng của nhân loại. Liên hiệp này được sáng 
lập với mục đích chánh là duy trì và thiết lập hòa bình. Tổ chức 
này đặc biệt có nhiều ý nghĩa trong những lúc căng thẳng và 
khủng hoảng. 


Ngày nay toàn thể thế gian đang trải qua những thời kỳ khó khăn. 
Thế gian của chúng ta bị phủ vây tứ bề giữa những vấn đề khó 
khăn đang làm hao mòn nên tảng hòa bình và thiện ý của mọi 
người. Có tệ nạn ghiền ma túy và ô nhiễm xã hội ngày càng tăng 
trưởng trong giới trẻ mà không có dấu hiệu nào chận đứng tình 
trạng phá sản này. 


Người ta càng ngày càng ý thức hơn và quan tâm đến ô nhiễm 
biển cả, ô nhiễm không gian và ô nhiễm đất đai. Nhưng con 
người có hay biết đến nạn ô nhiễm đạo lý đang tràn ngập thế gian 
ngày nay không? Thay vì tiến bộ khoa học và kỹ thuật, mục tiêu 
của một nền văn hóa thanh bình và công lý vẫn còn lẫn tránh, và 
liều thuốc vạn ứng do con người vật chất sáng tạo vẫn không 
đem lại thỏa mãn. 


Các chuyên viên nói với ta rằng kiên thức về khoa học và kỹ thuật 
đã tăng trưởng gấp đôi trong vài thập niên qua, nhưng những vân 


đề khó khăn của thế gian cũng tăng gắp đôi. Tại sao? Hiển nhiên 
là kiến thức khoa học và kiến thức kỹ thuật không đem con người 
lại gần hơn giải đáp cho những vấn đề khó khăn của thế gian. 
Loại kiến thức ấy chỉ dẫn đến tình trạng sanh sôi nảy nở vấn đề 
càng nhanh chóng hơn và dẫn nhân loại đến cạnh vực thầm của 
nạn tự hủy diệt với khí giới hạt nhân. 


Vị cố Tổng Thống Hoa Kỳ, Dwight D. Eisenhower, nói: "Khoa học 
hình như sẵn sàng ban bố cho ta món quà cuối cùng của nÓ, 
năng lực bôi bỏ đời sống của con người trên hành tinh này." 
Nhưng làm sao tránh cho thế gian sự tàn phá khủng khiếp ấy? 
Giải đáp cho cuộc chạy đua trang bị vũ khí hạt nhân đến 
Armageddon (nơi mà cuộc giao tranh giữa hai lực lượng, thiện và 
ác, cuối cùng kết thúc) là thế nào? 


Vài lý thuyết chánh trị của thế kỷ hiện tại tuyên bố rằng phát triển 
kinh tê là "tật cả" và "châm dứt tật cả”, và nêu dân chúng được 
khá giả vê mặt kinh tê thì tật cả đêu tôt đẹp. 


Đó là tư tưởng sai lầm chủ trương rằng những giá trị tinh thần 
hay giá trị của tâm là không cân thiết nếu có giá trị khoa học. Đó 
là nhược điểm của nền văn minh thế giới ngày nay: không biết 
đến giá trị tinh thần. 


Đề kiểm soát những động lực vị kỷ ta cần phải cố gắng và tôn 
trọng kỷ luật. Đó là những điêu đên với ta, không phải băng con 
đường của khoa học, mà từ kỷ luật của một tôn giáo. 


Như một vị thầy thực tế có lòng bi mẫn và hiểu biết vô lượng, Đức 
Phật luôn luôn chú tâm đến tình trạng xã hội và kinh tế an lành 
của đám đông, và lúc nào cũng muôn làm vơi nỗi khổ của dân 
chúng bằng những lời khuyên dạy, và thấy họ sống mà không có 
quá nhiều bất hạnh. 


Lẽ dĩ nhiên là nếu không có tình trạng an ninh vật chất và kinh tế 
ồn định đến một mức độ nào, không thể có tiến bộ tinh thần và 
đạo đức. Theo giáo huấn của Đức Phật, an ninh kinh tế phải tay 
cầm tay cùng đi chung với những giá trị tinh thần. Con người 
không nên đi lệch ra khỏi con đường nhiệm vụ. ngay thẳng và 


thanh liêm chánh trực, nhưng phải cố gắng tìm mức quân bình 
giữa những giá trị vật chât và tinh thân. 


Với mức độ tiến hóa của khoa học hiện đại rất nhiều chuyên biến 
đã xảy diễn, và những cải tiến và biến đổi ấy, vốn dĩ là vật chất và 
ở bên ngoài, có chiều hướng làm cho con người hiện đại ngày 
càng thiên về thế gian và những dục vọng trần gian, kết quả là họ 
lãng quên, không quan tâm đến, hay cố ý bỏ lơ, những đức tánh 
của tâm và trở thành vị kỷ. và chai đá. Những làn sóng vật chất 
hình như ảnh hưởng và đổi thay đường lối suy tư và sinh sống 
của nhân loại. Người ta bị ràng buộc quá nhiều trong nhục dục 
ngũ trần, chỉ sống trong thế gian vật chất, đến độ không còn tiếp 
xúc với những gì tốt đẹp bên trong mình. 


Nếu những cường quốc chánh yếu không thay đổi đường lối của 
họ, chúng ta còn phải đối phó với thảm kịch trầm trọng nguy hại 
của nhân loại. Thế gian bị chiến tranh đe dọa. Chiến tranh ở đây 
có nghĩa là hoàn toàn diệt chủng, toàn thể loài người sẽ bị tiêu 
diệt. Một cuộc đổi thay đường lối của những đại cường quốc là 
giải pháp duy nhất cho nền hòa bình thế giới. Tất cả những hội 
nghị hòa bình chân chánh và những buổi họp để nguyện cầu sẽ 
góp phần truyền bá bức thông điệp hòa bình thế giới cho người 
dân đang ở ngã rẻ của thời cuộc. 


Những quốc gia nhỏ gây chiến tranh vì các quốc gia hùng mạnh 
và giàu có hơn trợ giúp họ. Cuộc chiến để giành quyền lợi giữa 
những quốc gia cường thạnh này liên tục tiếp diễn -- quả bóng 
được vứt ra sân cho kẻ khác. Những phương sách chữa trị để 
ngăn ngừa một tai biến thế gian phải xuất phát từ đáy lòng. 


Ta còn nhớ một diễn biến đã xảy ra vào những năm đầu của thập 
niên sáu mươi, khi Thủ Tướng Chu-En-Lai (Châu Ân Lai) của 
Trung Quốc đến viếng Ấn Độ để thảo luận về biên giới Đông 
Dương. Trong cuộc họp lịch sử ấy, vị Thủ Tướng Ấn Độ thời bấy 
giờ, Jawaharlal Nehru, đã trích dẫn một câu của Dhammapada, 
Kinh Pháp Cú: 


"Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù (nơi người chiến bại); 
Kẻ chiên bại sông đau khô. 


Hạnh phúc thay, người sống thanh bình an lạc, 
Dứt khoát từ bỏ, thăng và bại. ” 
-- (Pháp cú, 201) 


Vì lẽ chiến tranh bắt đầu từ trong tâm của con người, ta phải nhớ 
rằng ta chỉ sống trên một đớm nhỏ tí ti trong vũ trụ, được gọi là 
"quả địa cầu". Nhiều người nghĩ rằng trái đất đang tiến bộ. "Ngày 
nay chúng ta có đủ tất cả những gì ta cần," họ nói. Đúng vậy, 
người ta còn lên đến tận mặt trăng nữa là khác. Họ đặt hầu như 
tất cả mọi sự vật dưới quyền chi phối của họ. Họ có tài sản vật 
chất, những phương tiện và những tiện nghi để thỏa mãn dục 
vọng. Chúng ta có những nhà trí thức, những văn hào trứ danh, 
những diễn giả, những chuyên viên y khoa, triết gia, tâm lý gia, 
kinh tế gia, luật sư và kỹ sư v.v.. . Dầu có đầy đủ những điều ấy, 
thế gian vẫn còn thiếu hòa bình, thiếu tinh thần hòa hợp, đoàn kết 
và thiếu tinh thần tương quan trách nhiệm. 


Như Đức Phật dạy: "Hãy nhìn vào bên trong chúng ta." Tắt cả 
những phương tiện cứu chữa phải xuất phát từ đáy lòng. Chúng 
ta phải thiết lập trạng thái thanh bình an lạc trong tâm của chính 
ta, trước khi quảng bá bức thông điệp hòa bình đến kẻ khác và 
đến thế gian. 


Điều mà ta cần làm ngày nay là tạo một chuyên biến trong tâm 
con người, hơn là thay đôi môi trường sinh sông. 


Bởi vì chiến tranh bắt đầu từ trong tâm con người, bởi vì xung đột 
là nguyên nhân của chiến tranh, trong cuộc mưu tìm hòa bình, ta 
phải dẹp bỏ những nguyên nhân xung đột. Lời mở đầu của Hiến 
Chương UNESCO nhắc nhở chúng ta rằng "Công cuộc phòng thủ 
hòa bình phải được xây dựng chính trong tâm của con người." 


Trước đây hai mươi lăm thế kỷ, Đức Phật cũng tuyên ngôn tương 
tợ. Ngài còn đi xa hơn thê nhiêu; Ngài tuyên bô răng tât cả mọi sự 
vật, tôt hay xâu, đêu xuât phát từ nơi tâm. 


Đức Phật nói: "7a phải thường suy niệm về tâm mình như thể. 
này: 'Từ lâu rồi tâm này bị tham, sân và sỉ làm ô nhiễm. O nhiễm 
tịnh thân làm cho chúng sanh bợn nhơ, thanh lọc tinh thân làm 


chúng sanh trong sạch ... ” 


Chỉ quảng cáo suông bên ngoài và chỉ dùng những khẩu hiệu, 
không thể giải quyết vấn đề khẩn thiết của chiến tranh, vì nguyên 
nhân của nó nằm trong tâm. Mỗi người có một người tốt hơn nằm 
bên trong mình. 


Nếu chỉ có tình thương và tâm hiểu biết lẫn nhau nhịp nhảy xuyên 
qua giáo huấn mà bậc Toàn Giác của tất cả thời đại làm quy tắc 
hướng đạo cho hành động của con người, chúng ta sẽ khỏi phải 
sống trong bầu không khí ngờ vực, ganh ty, kiêu căng, tham lam, 
sân hận và si mê, đã làm cho thế gian ngày càng là một trại tù 
binh và dẫn đắt chúng ta một cách vững chắc đến bờ vực 
Armageddon. 


Hạnh phúc thật sự đồng nghĩa với hoà bình thật sự. Không thể có 
hạnh phúc mà không có hòa bình. Mục đích của Giáo Pháp là hòa 
bình, và trên tất cả, Giáo Pháp là con đường dẫn đến hòa bình. 
Hãy thành thật và thật sự cô gắng để nới rộng hòa bình, tình đoàn 
kết và tình huynh đệ giữa con người bằng Giáo Pháp, và dẹp bỏ 
mọi căng thẳng dưới danh nghĩa tôn giáo, giai cấp, màu da, và 
những thành phần chia rẽ và bất hòa khác. 


Khi nói đến hòa bình thế giới, các vị đại diện của những tôn giáo 
khác nhau đều có một vai trò quan trọng và mang nhiều ý nghĩa. 
Chúng ta hãy bắt đầu phong trào hòa bình này trong quốc gia của 
mình bằng cách thuyết giảng và viết bài về đề tài hòa bình. Cũng 
phải đi từ làng này qua làng khác và thị trần nọ đến thành phố kia, 
nói chuyện với dân chúng về những phước lành của tình trạng 
đoàn kết và hòa bình và giảng dạy, làm cho họ thức tỉnh và hoan 
hỷ, như Đức Phật ở Ấn Độ, hơn 2,500 năm về trước. 


Các quốc gia phải hoạt động để được an lành và phát triển, 
nhưng cùng lúc phải ghi nhận, không nên bỏ lơ mục tiêu rộng rãi 
hơn là hòa bình và an ninh của toàn thể thế gian. Tất cả mọi quốc 
gia, dầu là đệ tam hay gì khác, đều cần được hòa bình; bởi vì 
không có hòa bình sẽ không có tiến bộ, phát triển, hòa hợp, trong 
đời sống dân chúng. Khi có hòa bình dân chúng có thể hoạt động 
với lòng tự tin, và tự tin là nền tảng để phát triển. 


Hai mươi ba thế kỷ về trước, Hoàng Đề Asoka (A Dục) có cho ghi 
tạc trên đá: “Samà vầyo eva sàdhu -- Hòa thuận, quả thật vậy, 
đáng được tán dương." Đại Đề Asoka bước theo dấu chân của 
Đức Bồn Sư, người đã từng nói: Samaggà hotha mà vivadatha -- 
Hãy đoàn kết, không nên cãi lẫy ôn ảo. ˆ Đây là những tuyên ngôn 
tích cực mà ngày nay chúng ta cần hơn bao giờ hết; bởi vì chúng 
ta đang sống trong một thời kỳ xung đột và chiến tranh, thù hận 
và bạo tàn, cùng khắp thế gian. Không bao giờ trước đây chúng 
ta cần hơn và tất cả chúng ta phải nhớ thông điệp khuyến thiện 
cao cả tuyệt luân của Đức Sakyamuni Buddha (Đức Phật Thích 
Ca) và Asoka. 


Hôm nay chúng ta nói về hòa bình. Đúng vậy, hòa bình là quyền 
của chúng ta từ lúc mới sanh, và chúng ta phải đạt cho kỳ được, 
hòa bình căn cứ trên chân lý, từ bi, công lý và tự do. Nếu người ta 
công bình và ngay thẳng, gìn giữ lương tri và đương đầu với thời 
cuộc, dây thân ái và sự thông cảm lẫn nhau giữa những quốc gia, 
chủng tộc, cộng đồng và tôn giáo khác nhau sẽ được tăng cường 
vững chắc. 


Những nguyên tắc: quốc gia này không nên xen vào nội bộ của 
quôc gia khác và môi quốc gia đều được độc lập về mặt chánh trị, 
là điều kiện tất yếu đề sống chung hòa bình. Tỉ mỉ tôn trọng tình 
trạng lãnh thổ nguyên vẹn và quyền tối thượng của một xứ, không 
xâm phạm nhau, bình đẳng, không chạm đến quyền lợi của nhau, 
và sông chung hòa bình, hòa hợp, trong thế gian, là những điều 
mà sẽ không có ai phủ nhận giá trị của nó. 


Tình thương không nằm trên sự gây gỗ tranh chấp mà trên thiện 
cảm nễ trọng nhau. Nguyên tắc tình thương phải được thấu rõ và 
áp đặt trong mọi lãnh vực hoạt động của con người để táng 
trưởng hạnh phúc nhân loại và làm tốt đẹp hơn lối cư xử trong xã 
hội. Hòa bình không phải là một lời nói tiêu cực. Nó là cái gì thật 
sự rất tích cực. Nó bao gồm sự hiểu biết, thông cảm lẫn nhau, 
chung cùng hợp tác với nhau và tình thương. Trong không khí 
tương tợ chỉ có hoà bình thật sự khởi sanh. Hoà bình phải được 
thành đạt bằng cách nhiệt thành và thành thật tranh đấu. Không 
thể bằng cách chỉ nói suông. Ta phải suy tư hòa bình, nói hoà 


bình và hành động hoà bình. 


Ý niệm chánh nằm phía sau tất cả những tổ chức yêu chuộng hòa 
bình như Liên Hiệp Quốc là tất cả mọi người là anh chị em. Nếu 
đúng thật là vậy, tại sao sát hại lẫn nhau, hận thủ lẫn nhau, chụp 
giựt lãnh thổ của nhau và bắt người ta làm nô lệ cho mình? Tại 
sao có thể cướp đoạt ưu quyền mà người ta đã có từ lúc mới ra 
đời? Ngày nay không có ai độc lập, không quốc gia nào thật sự là 
độc lập. Chúng ta phải tùy thuộc nơi những quôc gia khác để có 
những gì cân thiết cho đời sống, những nhu câu căn bản như vật 
thực, quần áo, chỗ ở và thuốc men. Những phương tiện truyền 
thông và giao dịch đã thành tựu nhiều kết quả kinh ngạc. Ấn loát, 
truyền thanh, truyền hình, giáo dục hiện đại v.v... đã đem chúng ta 
xích lại gần với nhau hơn. Giao thông cho chúng ta cảm tưởng 
rằng toàn thể thế gian là một, và chúng ta là một thế gian. 


Một yếu tố góp phần trọng đại cho việc nới rộng hòa bình trong xã 
hội là chánh ngữ, lời nói chân chánh. Có câu tục ngữ: "Lời nói đã 
thốt ra, mũi tên đã bắn đi và cơ hội đã mắt, không bao giờ có thể 
thâu hồi." Lời nói là một thiên tánh có nhiều giá trị quý báu bởi vì 
xuyên qua lời nói chúng ta có thể diễn đạt tư tưởng và quan kiến 
để chia sẻ với người khác. Nhưng nếu cái lưỡi, vốn không xương 
và mềm mại dễ uốn, không được khép vào khuôn khổ kỷ cương, 
ắt có thể gây nhiều tai hại. Có phải chăng nó là nguyên nhân gây 
nhiều cãi vã, tranh chấp và xáo trộn phiền lụy giữa những gia 
đình và chiến tranh giữa các quốc gia? Nếu con người có thể chỉ 
thuần hóa cái lưỡi của mình, có phải thế gian sẽ là một nơi tốt 
đẹp hơn để sống không? 


Như vậy người hành theo Con Đường Chân Chánh “suy niệm 
tâm từ, suy niệm tâm bi, suy niệm tâm hỷ, và suy niệm tâm xả, 
ban rải theo một chiều hướng; cùng thế ấy rải về một hướng thứ 
nhì; hướng thứ ba; hướng thứ tư; rồi bên trên và phía dưói; người 
ấy thám nhuần toàn thể thế gian, mọi nơi và đồng đều, bình đẳng, 
chân thành và tận tình, với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, thâm 
sâu, rộng lớn, vô lượng, hoàn toàn không ẩn ý bắt thân thiện và 
phiền muộn." 


Nếu ta có thể phát triển những phẩm hạnh đạo đức ấy, chí đến 


những ngôi sao sáng chói cũng không thể hơn ta. 
Hòa Bình Bằng Ngũ Giới 


Đứng về quan điểm của người Phật tử, có một phương cách khác 
để tạo hòa bình là giữ gìn năm giới. Là Phật tử hay không phải 
Phật tử, bất luận ai nghiêm trì năm giới tối thiểu (pancasila -- 
kiêng cữ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, vọng ngữ và dùng chất say) 
sẽ đem lại hòa bình và hòa hợp bất cứ ở đâu. Người ta không lo 
sợ hay hoài nghi người thọ trì và thực hành năm giới; bởi vì 
những người ấy không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói dối và không say sưa, mà là những người có lòng tốt, 
cố gắng mở rộng hòa bình, hòa hợp, tình huynh đệ và đoàn kết. 
Giờ đây ta hãy xem qua năm giới. 


Lòng rộng rãi bố thí không phải chỉ đối với chúng sanh trong cảnh 
người. Những người bạn đồng hành câm điếc và buồn thảm của 
chúng ta trong cảnh thú cũng phải được tâm quảng đại của chúng 
ta nghĩ đến. Tắt cả những ai có thể thừa hưởng lợi ích của tâm 
bố thí phải được chia sẻ. 


Dầu sao những quà tặng vật chất và những lễ vật để bát, trai tăng 
chỉ đem lại chút ít phước báo. Nhưng người trau giồi phẩm hạnh 
là phước lành cho tất cả chúng sanh. Người ấy bố thí cho tất cả 
chúng sanh tình trạng không lo sợ, do đức hạnh trong sạch vô 
nhiễm của mình. 


Do đó Đức Bồn Sư dạy: 


"Nơi đây, này chư tỳ khưu, một đệ tử từ bỏ sát sanh là kiêng cữ 
trong vấn đề sát sanh ... từ bỏ trộm cắp là kiêng cữ trong vân đề 
trộm cắp... . từ bỏ tà hạnh là kiêng cữ trong vân đề tà hạnh ... từ 
bỏ nói dối là kiêng cữ trong vân đề ăn nói giả dối ... từ bỏ uống 
rượu mạnh là kiêng cữ trong vấn đề rượu chè, và như thế ấy ban 
bố cho những chúng sanh khác quà tặng an ninh, không thù hận, 
và không gây tốn hại. Loại tâm tánh mà đem lại hạnh phúc và 
thoải mái tâm hồn, không bao giờ có chỗ trống để tình trạng ăn 
năn hối hận phát khởi, dẫn đến tái sanh tốt đẹp và là nền tảng 
cho một kiếp sống tốt, nơi đây và trong hiện tại, (loại tâm tánh 


như vậy) được gọi là đức hạnh.” 
1. Sát Sanh 


Kiêng cữ không sát hại chúng sanh khác vì hiểu biết rằng chính ta 
quý trọng đời sông của ta đến mức nào, và suy bụng ta để hiểu 
răng cũng dường thế ấy, người khác cũng quý mạng sống của họ 
ra sao. Tất cả hạnh phúc của con người trên thê gian đều tùy 
thuộc vào đời sống. Như vậy, đoạt mất của người cái mà chứa 
đựng tất cả những gì tốt đẹp nhất của họ, quả thật là hung bạo và 
nhân tâm đến mức cùng cực. Do đó ta hiểu tại sao người tiêu diệt 
mạng sống người khác chuốc lấy cho mình lòng thù hận và ác ý 
của người mình sát hại? Nhưng người giới đức trong sạch, kiêng 
cữ không sát hại chúng sanh, luôn luôn bảo vệ sanh linh, người 
biếu món quà an ninh cho chúng sanh khác, cũng tựa hồ như cội 
cây vững chắc, làm nơi ân náu và che mát cho người, cho chim 
chóc và thú vật, với tàng lá sum sê và bóng lớn mát mẻ của mình. 


Mặc dầu cuộc sống của họ đây hiểm nguy và chết chóc và phải 
đương đâu với bao nhiêu khủng khiệp kinh hoàng, họ vẫn vững 
chắc quyêt định cứu nguy cho tât cả những sanh linh hữu tri hữu 
giác. 


2. Trộm cắp 


Những vật thuộc sở hữu của người khác, những vật mà người 
khác làm chủ, người đi theo con đường của Giáo Pháp 
(Dhamma) không bao giờ lầm lạc lấy làm của mình. Sai lạc lấy 
của người, bằng bạo lực, cưỡng bách hay lường gạt, là trái với 
mọi tiêu chuẩn phẩm hạnh đoan trang thanh nhã và hợp với lễ 
nghi. Sách của người thời xưa có ghi: 


"Sai lạc lấy của người khác trở thành nguyên nhân mất mát cho 
chính mình." Và lại nữa: "Cạm bẩy của tử thần không có cái nào 
tệ hại bằng trộm cắp." Bởi vì người trộm cắp và cướp giựt kẻ 

khác sẽ bị vua trừng phạt và dân chúng nhục mạ, phải chịu đau 
đớn và khổ tâm vô cùng tận. Do đó phải tránh hành động tội lỗi, 
sai lạc lấy vật sở hữu của người khác cũng như ta tránh độc 

dược, tránh lửa và rắn độc đáng sợ. Người nghiêm trì giới trộm 


cắp được an lành, bên trong và bên ngoài. Người ấy sống hạnh 
phúc, cho người khác hạnh phúc và sẽ nhăm mắt ra ởi an lành. 


3. là Hạnh 


Người trong sạch giữ giới tà hạnh được phước lành là tâm bao 
giờ cũng thanh bình an lạc và tĩnh lặng, thân luôn luôn khỏe mạnh 
và có nhiều nghị lực. Người ấy mạnh mẽ thăng tiến trên đường 
đời và trong những trạng thái tâm cao quý. 


Người sống thanh bạch trinh khiết được sắc đẹp, sức mạnh, 
Được bậc thiện trí tán dương, và vui vẻ khỏe mạnh; 

Tâm của người ấy trong sáng và thích hợp để đi 

Trên Con Đường đến Chân Lý; và người ấy kết hợp 

Với tư tưởng cao quý, hành động hiền hòa, 

Và lời nói trong sạch; người ấy gieo hột giống 

Hiềm có của đức hạnh; làm cho tất cả sinh sôi nảy nở, 

Và trổ hoa. Rồi quả lành sẽ phong phú dồi dào. 


Nhưng số phận của người sống tà hạnh quả thật buồn thảm. Họ 
làm nhơ đụt luông tâm của họ và của người khác. 


4. Nói Dối 


Chân lý là tiếng nói của nội tâm trong sạch. Người giữ giới nói dối 
có uy tín, được nhiều người tin cậy, và được những người quen 
biết kỉnh mộ. Đây là giới đức mà chư vị Bồ Tát, những người 
đang tìm trạng thái giác ngộ tuyệt đối, đặc biệt chú trọng thực 
hành. Các Ngài không bao giờ thốt ra một lời không thật, trong 
bất luận trường hợp nào. Người nói thật không sợ hải và run rẫy 
giữa đám đông. Người ấy luôn luôn can đảm và cương nghị, và 
dầu phải đương đầu với những hành vi thù nghịch nhất cũng 
không lay chuyển. Người ấy cứng cỏi với sức mạnh của một chủ 
nhân phi thường trang bị đầy đủ, bởi vì tâm của người ấy thanh 
khiết như thủy tỉnh, trong. trẻo và không mang một đớm nhơ. 
Người ấy luôn luôn vui vẻ và hiền hòa, lễ độ và ưa giúp người, tự 
chế và kiên nhẫn, có lời nói làm cho người nghe thỏa thích và tĩnh 
lặng với sự hùng biện của sự thật, hồn nhiên, không cố gắng. 
Người như thế ấy có thể nói: 


Tâm ta trong sạch vì tất cả mọi suy tư đều là sự thật; 
Ý ta thanh tịnh sáng ngời; không ẩn ý giả dối. 

Lời nói ta tinh khiết, không có gì làm bợn nhơ, 

Một sự trôi chảy dịu dàng như chất dầu trong suốt. 


Người nói dối ở đâu cũng bị nghi ngờ. Người nói lời giả dối mà 
không biết hỗ thẹn không có đức hạnh trong tâm. Không có điều 
sai lầm nào mà người cố tình nói dối không thể làm. Sách nói như 
vậy. 


Nếu người đã chọn lối sống không nhà cửa của bậc xuất gia mà 
nói dôi, do chính sự thôt ra lời giả dôi ây tự nó, đã làm cho đời tu 
sĩ rồng không. 


"Rỗng không này Ràhula, đời sống của nhà sư mà không biết hỗ 
thẹn, nói lời giả dối," Đức bỗn Sư nói như vậy đề khuyến dạy sa di 
àhula vê tâm quan trọng của lời nói thật trong đời sống thánh 
thiện (Majjhima Nikàya, Trung A Hàm, 61). 


Hơn nữa, người nói dối sẽ mang nghiệp xấu trong tương lai. 
Người ây trở thành khờ dại, ngu sỉ, bị người ghê tởm lánh xa và 
lời nói mật hêt năng lực. 


5. Chất Say 


Ta kiêng cữ, không dùng những chất say để giữ cho tâm khỏi bị 
loạn động. Rượu mạnh và ma túy hủy hoại lối suy tư chân chánh, 
tức có những ý tưởng không-sân hận, không-hung bạo, và ý nghĩ 
từ khước. Người say sưa nóng giận, hung dữ, không tỉnh trí. Vì lẽ 
ấy những ai bước theo dấu chân của Đức Phật, đã biết rõ những 
tệ hại của lối suy tư lầm lạc trong lúc say sưa, không đề cho tâm 
trí bị ô nhiễm vì chất độc của rượu, vốn có khả năng đốt cháy 
năng lực mầm mồng của những hạt giống tốt trong tâm. 


Về những tệ hại của thói quen say sưa, Àryasùra, trong 
Jàtakamàila nói: 


"Ôi, vị chúa tế của loài người, tại sao Ngài có thể 


Say sưa, làm cho những đức tánh tốt đẹp tan vỡ, 
Những gì có giá trị đêu chêt, tàn phá thanh danh, 
Làm mờ nhãn quan, và đây lui mọi hô thẹn 2” 


*x * *% 


Đó là kho tàng phẩm hạnh mà người muốn được hạnh phúc phải 
tăng trưởng và bảo vệ. Đó là những phương tiện thích nghỉ đê 
thành đạt tât cả những gì tôt đẹp trong hiện đời và mai sau. 


Tắt cả những gì quý giá trong nội tâm đều bắt nguồn từ giới hạnh. 
Cũng như trong một hầm mỏ phong phú có vô số kể những kim 
cương và châu báu, cùng thế ấy, đức hạnh cho người giới đức 
những thích thú vô cùng tận. 


Đức hạnh là vùng đất mà từ đó ta có thể bay vọt lên các tầng cao 
của trạng thái tuyệt đôi thánh thiện. 


Đức hạnh là khí giới mầu nhiệm mà ta dùng để tiêu diệt dục vọng, 
là áo giáp để chống đở và đánh bại những cơn bão táp của Màra 
(Ma Vương, tử thần). Đức hạnh làm cho đời sống vui tươi, đượm 
nhuần năng lực sáng tạo, sanh khí, và trạng thái mát mẻ dễ chịu. 


Đức hạnh cũng giống như đám mưa mát mẻ, trong sạch, làm cho 
cây côi xanh tươi. 


Người có đức hạnh thành đạt trạng thái vinh quang rực rỡ của 
người danh thơm tiêng tôt, nhiêu tiên của và được tôn trọng. 


Con người đức hạnh luôn luôn chú niệm và giác tỉnh. Đến lúc lâm 
chung người ây không suy tư rồi loạn mà văng lặng và trâm tĩnh. 


Vì những phước lành kể trên cùng đi chung với đức hạnh, ta 
dưỡng nuôi, giữ gìn và bảo vệ đức hạnh với lòng nhiệt thành của 
bà từ mẫu hết tình đùm bọc đứa con duy nhất, (như bảo bọc) con 
ngươi của bà. Đức hạnh cho ta tình trạng không sợ sệt, an ninh, 
thanh bình và tâm bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. 


Khái niệm Từ và Bi (mettà và karunà) của người Phật tử không có 


giới hạn. Theo nhân sinh quan của người Phật tử, không có 
chúng sanh nào được xem là ở ngoài vòng của tâm từ (mettà) và 
tâm bi (karunà). Hai phẩm hạnh từ và bi này không có sự phân 
biệt giữa người cao hay thấp, giàu hay nghèo, mạnh hay yêu, 
minh mẫn hay tối tăm, đen hay trắng, bà-la-môn hay chăn-đà-la, 
hay Thiên Chúa Giáo, Ấn Độ Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo, Phật 
Giáo v.v... Mettà và Karunà, Từ và Bi, là vô lượng vô biên và khi 
mà ta cố găng sắp xếp người này phân biệt với người khác theo 
lôi sắp xếp giả tạo kể trên, thì tức khắc cảm giác phân chia nhảy 
sổ vào và những đức tính vô lượng vô biên trở thành có giới hạn - 
- trái nghịch với lý tưởng cao siêu của những đức hạnh này. 


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY, ĐẠI THỪA, VÀ ZEN 


Hai sắc thái quan trọng của Phật Giáo phổ cập ngày nay là Phật 
Giáo Đại Thừa và Phật Giáo Zen. Tuy nhiên, vào lúc ban sơ, 
không có giáo lý nào là Theravàda (Nguyên Thủy) và Mahàyàna 
(Đại Thừa). Những gì Đức Phật dạy được gọi là Giáo Pháp và 
Giới Luật (Dhamma-Vinaya). Ba tháng sau khi Đức Phật nhập 
diệt, những vị đệ tử kế cận của Ngài triệu tập một Hội Nghị để đọc 
lại Dhamma (Giáo Pháp) và Vinaya (Giới Luật). Đại Đức Ànanda, 
vị thị giả của Đức Phật trong hai mươi lăm năm, đọc lại Dhamma 
(Giáo Pháp); Đại Đức Upali đọc lại Vinaya (Giới Luật). 


Trong Hội Nghị này, những đoạn của Dhamma (Giáo Pháp) được 
chỉ định cho các vị Trưởng Lão (Theras) và chư môn đệ của 
những vị này học thuộc lòng. Như vậy Dhamma (Giáo Pháp) 
được truyền khẩu từ thầy sang trò. Không thêm, không bớt, trong 
kỳ Hội Nghị này. 


Một trăm năm sau khi Đức Phật nhập diệt, một cuộc Hội Nghị Thứ 
Nhì được triệu tập và chỉ có vài vấn đề liên quan đến Vinaya 
(Giới) được thảo luận, không có Dhamma (Giáo Pháp). Tại kỳ Hội 
Nghị Thứ Nhì này vài nhà sư "cấp tiến" có chiều hướng muốn 
thay đổi vài giới phụ thuộc. Tuy nhiên, những vị có khuynh hướng 
chính thống không đồng ý và nói rằng không nên thay đổi điểm 
nào. Do đó một nhóm các nhà sư rời Hội Nghị và thành lập 
Mahàsanghika -- Đại Cộng Đồng. 


Vào thế kỷ thứ ba trước D.L. dưới triều đại Hoàng Đề Asoka (A 
Dục), một cuộc Hội Nghị Thứ Ba được triệu tập để thảo luận và 
đọc lại cả hai, Dhamma (Giáo Pháp) và Vinaya (Giới Luật). Giáo 
Huấn mà được Hội Nghị này thừa nhận và chấp thuận được gọi 
là Theravàda -- Giáo Huấn của những vị Trưởng Lão. Sau kỳ Hội 
Nghị Thứ Ba này, con của Hoàng Đề Asoka, vị A La Hán Maha 
Mahinda đến Sri Lanka (Tích Lan), có đem theo Tipitka, Tam 
Tạng kinh điển, và những chú giải được đọc lại trong Hội Nghị 
Thứ Ba. Kinh điển này được viết bằng tiếng Màgadhi (PàIi), ngôn 
ngữ mà Đức Phật nói. Chí đến lúc bây giờ, không có nơi nào 
nhắc đến Mahàyàna (Đại Thừa). 


Lần đầu tiên mà hai danh từ Mahàyàna và Hinayàna được đề cập 
đến là trong kinh Saddharma- pundarìka Sutra (Diệu Pháp Liên 
Hoa Kinh) -- trong khoảng thế kỷ thứ nhất trước D.L.và thế kỷ thứ 
nhất sau D.L.. Nhưng những yànas (thừa) ấy không thấy ở đâu 
trong Kinh Điễn Pali, Tipitaka, hay trong văn học Pali. Cũng không 
thấy niên sử Dìpavamsa và Mahàvamsa, của Sri Lanka đề cập 
đên. 


Danh từ Mahàyàna rõ ràng được định nghĩa và được chọn vào 
khoản thế kỷ thứ hai, và Ngài Nàgarjuna (Long Thọ), nhà truyền 
bá Mahàyàna (Đại Thừa) rất quan trọng, khai triển triết học Đại 
Thừa, nhắn mạnh về tầm quan trọng của thuyết Sùnyatà -- tất cả 
mọi sự vật đều rỗng không. (Xem Màdhyamikakàrikà, Trung Quán 
Luận, của Ngài). Về sau có các Ngài Asanga, Vasubhandhu, 
Dharmakirti, Àryadeva, Dinnàga v.v... những vị mạnh mẽ ủng hộ 
Mahàyàna (Đại Thừa Phật Giáo) và văn học Mahàyàna. Như vậy, 
vào lối 700 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, hai danh từ 
Mahàyàna (Đại Thừa) và Hinàyàna (Tiểu Thừa) mới xuất hiện. 


Những người kém hiểu biết xem Theravàda (Nguyên Thủy), hiện 
tồn tại ở Sri Lanka (Tích Lan), Burma (Miến Điện), Thailand (Thái 
Lan), Campuchia (Cam Bóốt), Laos (Lao) và Bangladesh, là 
Hinàyàna (Tiểu Thừa). Họ không hiểu họ đang nói gì. Khi Phật 
Giáo du nhập vào Sri Lanka vào thế kỷ thứ ba trước D.L., do Đại 
Đức Mahinda đem sang, thì không có "yàna", hay "thừa" nào cả. 
Phái Hinàyàna (Tiểu Thừa) được khai triển tại Ân Độ, không có 
chỉ liên hệ đến Phật Giáo Theravàda (Nguyên Thủy). Theravàda 


không liên can đến trường phái Mahàyàna (Đại Thừa), cũng 
không liên can đên trường phái Hinàyàna (Tiêu Thừa). Theravàda 
tôn tại độc lập với cả hai yàna (thừa). 


Vào năm 1950, khi hội Phật Giáo thế giới World Fellowship of 
Buddhists (WFB) được khai mạc tại Colombo, Sri Lanka, các 
thành viên từ cả Tây Phương lẫn Đông Phương đều đồng thanh 
quyết định bôi bỏ danh từ "Hinàyàna" được dùng với ý khinh rẻ, 
khi đề cập đến Phật Giáo Theravàda (Nguyên Thủy) hiện có ngày 
nay. 


Như vậy trong hiện tại không có phái Hinàyàna bát cứ ở đâu trên 
thê gian. Danh từ đã bị loại bỏ. 


Mahàyàna (Đại Thừa) và Theravàda (Nguyên Thủy) là hai trường 
phái Phật Giáo lớn trong thế gian ngày nay. Mahàyàna được 
truyền bá sang vùng Viễn Đông - Trung Quốc, Nhật Bồn, Korea 
(Triều Tiên), Tibet (Tây Tạng) và Mongolia (Mông Cổ). Theravàda 
được truyền bá sang vùng Nam Á -- Sri Lanka, Burma, Thailand, 
Campuchia, Laos, Bangladesh và một vài phần ở Malaysia (Mã 
Lai), India (Ấn Độ) và Indonesia (Nam Dương). Ngày nay cả hai, 
Mahàyàna và Theravàda đều du nhập vào tận những nơi xa xôi 
của quả địa cầu. Nhiều quốc gia Tây Phương đã thành lập một 
Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo trong xứ mình, có thể được thêm 
vào danh sách. 


Giáo lý của hai trường phái, Mahàyàna và Theravàda, gần giống 
như nhau. Cả hai đều bước theo dấu chân của Đức Sakyamuni 
Gotama (Thích Ca Mâu Ni Cồ Đàm), và xem Ngài là giáo chủ. Tứ 
Diệu Đé, phần tinh túy của Phật Giáo, pháp tùy thuộc phát sanh 
(paticca-samuppàda), hay thập nhị nhân duyên, ba đặc tướng của 
đời sông (anicca, dukkha, anattà - vô thường, khổ, vô ngã), Bát 
Chánh Đạo, vôn là pháp hành của Phật Giáo, đời sống trước khi 
sanh và sau khi chết, và Niết Bàn, mục tiêu cứu cánh của Phật 
Giáo, đều y hệt như nhau. 


Vài người tưởng rằng lý tưởng của Bồ Tát, hay Bồ Tát Đạo, chỉ 
được đê cập đên trong Mahàyàna, và Theravàda chỉ nói đên Đạo 
Quả A La Hán, một sự thành tựu cá nhân, và như vậy là ích kỷ. 


Tuy nhiên, người học đạo Phật một cách thận trọng và không 
thiên vị sẽ thây lý tưởng của Bồ Tát trong văn học Theravàda. 


Hệ thông tư tưởng Theravàda (Nguyên Thủy) không phủ nhận lý 
tưởng của Bỏ Tát, nhằm trở thành Phật để cứu độ kẻ khác ra khỏi 
samsara (vòng luân hồi), hay những kiếp sinh tồn triền miên tiếp 
diễn. Tuy nhiên không có những giới luật nghiêm khắc buộc tất cả 
đều phải thành Phật. Ta có quyền lựa chọn con đường giải thoát 
cho chính mình tùy khuynh hướng và nguyện vọng của mình. Nếu 
muốn trở thành Phật, ta sẽ phải trau giồi đầy đủ các Ba-la-mật [*] 
(pàramità), hay phẩm hạnh tuyệt hảo, những đức hạnh dẫn đến 
Đạo Quả Phật (xem Chương 1, ghi chú về "Bồ Tát"). Những ai 
mãn nguyện với lý tưởng A La Hán có thể theo con đường của 
mình, cũng thực hành các pháp paramitàs. Không có gì bắt buộc. 
Truyền thống Mahàyàna (Đại Thừa) dạy rằng tất cả những ai theo 
Đại Thừa đều chuẩn bị để trở thành Phật nhằm cứu độ chúng 
sanh, vấn đề là ai sẽ cứu độ ai, vì tất cả là Phật. 


[“] Quý vị lưu tâm đến vấn đề này có thể đọc bài viết có rất nhiều 
tài liệu về "Theravàda-Mahàyana and the Bodhisatva Ideal in 
Buddhism," do tác giả Dr. Walpola Rahula Thera, Buddhist 
Missionary Society, Kuala Lumpur. 


Phật Giáo Zen 


Cả hai, Phật Giáo Mahàyàna và Theravàda đều bắt nguồn từ Ấn 
Độ, nơi phát nguyên tư tưởng và triết học Đông Phương. Một 
cách gián tiếp, Phật Giáo Zen cũng bắt nguồn từ Ấn Độ. Đức 
Bodhidharma (Bồ Đề Đạt Ma) là một nhà sư Phật Giáo từ Ấn Độ 
đến Trung Quốc vào thế kỷ thứ sáu. Ngài là con thứ ba của một vì 
vua Bà La Môn ở Nam Phần Ấn Độ. Ngài là một học giả uyên 
thâm và trí tuệ sâu sắc, có một sự thúc giục mạnh mẽ khiến ra đi, 
truyền bá những lời dạy của Đức Phật ở các lãnh thổ xa xôi. Do 
vậy, Ngài cổi bỏ y phục của người cư sĩ và mặc vào áo tràng của 
nhà sư Phật Giáo. Ngài đã có hành thiền và đã trau giỗi và thành 
đạt tâm vắng lặng. Đức Bodhidharma rời quê nhà, vượt trùng 
dương và những vùng đất rộng, đến Trung Quốc. Ngài đề lại cho 
đàn hậu tấn nhiều sách vở và nhiều lời dạy. 


Nguôn Gốc Của Danh Từ Zen 


Trong Phật Giáo có một danh từ rất quan trọng liên quan đến 
pháp hành thiền (bhàvanà). Đó là danh từ Jhànatrong tiếng Pali, 
dhyàna trong Sanskrit. Bỏ âm sau cùng, "a", còn lại jhan, được 
phiên âm sang tiếng Trung Hoa là chan. Chí đến nay người Trung 
Hoa dùng danh từ chan để nói thiền samàdhi, định. Nhân vật đầu 
tiên đem chan từ Trung Quốc sang Nhật Bồn là Dosho. Khi pháp 
hành chan du nhập vào Nhật Bản, vào thế kỷ thứ mười hai, thì 
danh từ chan trở thành zen trong tiếng Nhật. 


Jhàna có nghĩa là tâm an trụ trọn vẹn và thâm sâu vào đề mục, 
hay tâm định vững chắc dẫn đến minh sát (vipassana). Chính tâm 
an trụ hay định thấy sự vật như thật sự sự vật là vậy, trong bối 
cảnh thích nghi. 


Như vậy, lẽ dĩ nhiên Zen là thiền -- trực tiếp nhìn ngay vào bản 
chất của chính mình, hay ngộ (Safori trong tiếng Nhật, Wu trong 
tiếng Trung Hoa). Pháp hành Zen bắt đầu với nguyện vọng thành 
đạt giác ngộ. ở Nhật, thiền Zen rất sống động và rõ ràng là một 
phân của cuộc sống hằng ngày. Phật Giáo Zen đã trở thành phổ 
cập ở Tây Phương và người Phương Tây rất ham mộ sùng kính. 
Pháp hành thiền của Phật Giáo là một lối thực hành của thời đại 
chúng ta, khi mà con người mãi lúng túng rối ren với những cảm 
giác bất an toàn mạnh mẽ trong xã hội vật chất hiện đại. 


Mặc dầu Zen không phải là một hệ thống căn cứ trên luận lý và 
phân tách, có thể có một yếu tố trí thức trong Zen. Zen xác nhận 
sự chứng nghiệm thực tại một cách trực tiếp. Đây không phải là 
tiêu cực suông hay chỉ là "không không" suông dẫn đến cái gọi là 
tâm "rỗng không". 


Một lần nọ Wu, vị Hoàng Đề đầu tiên của triều nhà Liang (trị vì từ 
năm 502 đến 549) hỏi Ngài Bodhidharma, Tổ Thứ Nhất của phái 
Zen ở Trung Quốc, về mục tiêu cùng tột và thánh thiện cao cả 
nhất của Phật Giáo. Vị hiền triết được tường thuật là đã trả lời: 
"Sự rỗng không mênh mông và không có chỉ là thánh thiện cao cả 
trong đó.” Cái không (sùnyatà) là một giáo lý thâm sâu của Đức 
Phật, và giáo huấn sùnyatà, hư không hay rỗng không, của Ngài 


Nàgarjuna (Long Thọ) căn cứ trên giáo lý Theravàda (Nguyên 
Thủy). Đây là lời của Đức Phật (Sutta Nipàta 1119, kinh 
Mogharàja Sutta. XChương 8) 


Này Mogharaja, hãy luôn luôn giữ chánh niệm, 
Hãy nhìn thế gian là rỗng không (sunna). 


Thỉnh thoảng Zen có thể hình như quá bí ẩn, quá huyền diệu để 
có thể hiểu, và đầy mâu thuần, nhưng nghĩ cho cùng, đây là một 
giáo lý và một kỷ cương đơn giản. Zen nhằm đến mục tiêu tự 
mình giác ngộ và giúp cho kẻ khác cũng giác ngộ như mình. 


Trong Zen có những lời "cầu nguyện" nhưng đó là nói lên những 
nguyện vọng của mình (patthanà hay pràrthanà): 


1. PP ầu chúng sanh vô số kể, tôi cầu xin cho tất cả đều được cứu 


Lệ 


2. “Dầu khát vọng vô cùng tận, tôi cầu xin cho tất cả đều tận diệt. 
3. Dầu Giáo Pháp vô lượng, tôi câu xin học được tất cả. 
4. Dầu Phật Đạo tối thượng tôi cao, tôi câu xin có ngày thành tựu. 


Vài Danh Từ Phật Giáo Zen 
¡. Ngồi tréo chân trong thế "định", tiếng Nhật là zazen. Trung Hoa 


là tso-chan theo đúng nghĩa từ chữ là "ngồi dhyàna" hay "ngồi 
Zen'. 


ii. Ngộ (safori, tiếng Nhật, và wu là tiếng Trung Hoa), không phải 
là đặc thiên, trong trạng thái không hay biệt gì cả, cũng không 
phải một trạng thái tâm lạ thường. 


lii. Koan là một loại vấn đề mà vị thiền sư đặt ra để thiền sinh giải 
quyết. 


iv. Kyosaku là đập với một thiền trượng để giúp Zen (thiền) được 
chứng nghiệm thâm sâu hơn. 


v. Zendo, thiền đường. 


Đại hạnh, pàramità (pàrami, Ba la mật) của Bồ Tát hay của người 
học Zen là: Dàna, sila, kshànti, dhyàna, prajnà -- Bồ thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Trong Phật Giáo 
Theravàda có mười Ba la mật, paramitàs (xem Chương †1) 


Những vị quan tâm đến Phật Giáo Zen có thể đọc : 


- The Essentials of “en Buddhism -- An Anthology of the Writings 
of Daisetz T. Suzuki, do Bernard Phillips biên sọan; 


- Zen Buddhism and Psychoanalysis, do tác giả D.T. Suzuki, Erich 
Fromm và Richard De Martino; 


- Zen Flesh, Zen Bones, do Paul Reps biên soạn (a Pelican 
Book). 


Giác Mơ Lạc Quan Của Một Con Ong 
[1 


"Đêm sẽ qua, bình minh tươi đẹp sẽ đến, 

Vâng thái dương sẽ ló dạng, hoa sen sẽ nở nụ cười. " 
Kẹt bên trong đóa hoa sen, ong suy nghĩ như vậy. 
Rồi đùng! đùng! Một thớt voi bẻ nát cọng sen! 


Trời đã về chiều, mặt trời từ từ lặn Ở hướng Tây. Đàn chim bay lả 
bay la về ổ, trong khi ấy thú rừng bắt đầu thả rong đi tìm mồi. Giờ 
đây có một con ong -- ong bé nhỏ bận rộn -- đang vo vo quanh 
quần bay tìm chút ít mật ăn đỡ dạ. Rồi ong thấy một ao hồ đầy 
hoa sen đang tung nở, và lòng hoan hỷ thỏa thích, ong đáp hạ 
xuống trên một đài hoa mềm mại và làm tiệc với những giọt mật 
ân kín trong nhụy sen. Ong không làm tốn hại sắc đẹp của hoa, 
chỉ hút vài giọt mật. Nhưng than ôi, trong khi mặt trời lặn thì 
những tai hoa mịn màng như tơ lụa cũng từ từ khép lại, gài kẹt 
người khách bụng đói bên trong. Nhưng ong không tuyệt vọng. 
Dưới đây là những ý nghĩ thoáng qua trong tâm của con vật bé 
nhỏ nằm kẹt trong ngục tù hoa sen với đầy những thức ăn ngon 
miệng. 


"Đêm sẽ qua, nhường chỗ cho bình minh tươi đẹp; mặt trời sẽ 
mọc, và hoa sen sẽ nở tung, rồi ta sẽ sớm sủa rời bỏ cái ngục tù 
này, bay vê với đông bọn." 


Nhưng bắt hạnh thay! Điều bất ngờ xảy diễn. Thớt tượng oai vệ, 
chúa tế của rừng núi, dỏng dạc bước dài theo con đường xuống 
ao hồ. Voi uống nước no bụng rồi rải tung nước mát, tưới lên hai 
bên hông to lớn của mình, và vừa lúc ây cảm nhận mùi thơm ngọt 
ngào của hoa sen tươi tốt -- chính cái bông mà ong đang bị mắc 
kẹt trong đó. 


Trong bỗng chốc voi hùng dũng bỏ vòi quấn ngang cọng sen và 
răng rắc nghiền ngấu -- lá, hoa,và ong, biến dạng trong cái bụng 
khổng lỗ! Và con ong bé nhỏ, trái với niềm hy vọng lạc quan, đi 
vào cõi chết. 


Đời sống là vậy! Một giây lát ở đây, rồi vĩnh viễn mất dạng. Ai có 
thể đoan chắc rằng ta sẽ thấy ngày mai? Tắt cả đều trôi qua: 
cành hoa tươi xinh đẹp, giọng chim du dương lảnh lót, và tiếng 
ong đều đặn bay vo vo. 


Mọi kết hợp đều chấm dứt trong chia ly, mọi cuộc sống đều đi dần 
đến cái chết. Và trong vũ trụ bí ẩn này, chúng ta sống, chúng ta 
thương yêu nhau và vui cười với nhau, bởi vì "khi đời sống chảy 
trôi suôn sẻ như một bài ca thì không khó gì tỏ ra dễ mến." Nhưng 
"khi sầu muộn đến, nó không đến đơn độc, mà từng đoàn, từng 
cả đạo binh" (Shakespeare trong Hamlet), và toàn thể thế gian là 
hình ảnh của đau khổ. 


Tuy vậy, người nhìn đời sống với cặp mắt buông xả sẽ thấy sự 
vật đúng trong bối cảnh của nó. Người mà sự tu tập rèn luyện cho 
mình một tâm tánh trằm tính và không giao động xuyên qua mọi 
thăng trầm của cuộc sống, người có thể mỉm cười khi mọi việc 
đều sai quấy -- người ấy, quả thật vậy, là con người có giá trị. 


Kiêng cữ những chất say và luôn luôn tỉnh giác, vững chắc củng. 
cô trong hạnh nhân nhục và đức tính trong sạch, người sáng suôt 
tự rèn luyện tâm. Và chỉ có cách tu tập như vậy mới thành tựu 


được tâm vắng lặng. 


Một ít hiểu biết nào về hoạt động của nghiệp (kamma), và quả trồ 
sanh (kamma vipàka) như thế nào, rất cần thiết cho người thật sự 
có khuynh hướng trau giồi tâm xả. Dưới ánh sáng của định luật 
nghiệp báo ta sẽ có thể chấp thuận thái độ buông bỏ đối với tất cả 
chúng sanh, chí đến những vật vô tri vô giác. Nguyên nhân kế 
cận nhất của tâm buông xả là hiểu biết rằng tất cả chúng sanh là 
kết quả của hành động, kamma, của họ. Thế gian mà chúng ta 
đang tạm trú trong đó cũng tựa hồ như một đóa hoa sen rộng lớn, 
và tất cả chúng ta -- đàn ông và đàn bà -- đang cố gắng tranh đấu 
hút mật. Chúng ta tự tạo những giấc mơ, những niềm hy vọng, và 
chúng ta dự trù những kế hoạch cho ngày mai. Nhưng rồi một 
ngày nào, có thể là bỗng nhiên và bất ngờ, giờ phút không thể 
tránh mà Tử Thần, thớt tượng, Maccu Màra, phải đến, và xé tan, 
nghiền nát đời sống của chúng ta, và những niềm hy vọng của 
chúng ta trở thành hư không. "Gương mặt của đời sống chỉ là cái 
mặt nạ để che lấp, giấu sự chết ở phía sau. Hãy lắng nghe nhà 
thơ: 


'Hãy học tập, học thật kỹ, thế gian là một giấc mơ và những hình 
trạng tạm bợ của nó chỉ là bụi bặm của những giấc mơ; 

Thân này mà ta ấp ủ với nước hoa, còn phù du hơn là tai hoa 
đang héo tàn. 

Tất cả những sở hữu của ta là xiềng xích trói buộc ta càng chặt 
chẽ hơn tình trạng nghèo nàn; 

Tiền của, tài sản, tuổi thanh xuân và dục vọng, lôi cuốn ta như 
một đoàn xe, vào sa mạc tử vong của chúng.” 


Lịch sử đã chứng tỏ và lặp đi lặp lại, và sẽ còn chứng tỏ rằng trên 
thế gian này không có chỉ tồn tại lâu dài. Những quốc gia và 
những nên văn minh khởi lên, hưng thạnh, và suy tàn, không 
khác nào các lượn sóng trên biển cả, nhô lên rồi lụn tàn, nhường 
chỗ cho lượn mới, và cứ thế, thời gian cuốn tròn, giữ lại hồ sơ 
của tấn tuồng đời, ảo ảnh vô căn cứ và sự trôi chảy đang phai 
mờ, lịch sử của nhân loại. 


Do đó lời của nhà hiền triết thời xưa: 


"Tám ngọn núi to lớn và bảy biển cả, 

Mặt trời, những vị trời ngôi đó đề thống trị những vật ấy, 
Bạn, tôi, vũ trụ, đêu phải diệt vong. 

Thời gian chiến thắng tắt cả. 

Tại sao còn say mê vở tuông của Ma Vương? 


[“] Câu chuyện này dựa trên một bản dịch của câu thứ tám, và 
cũng là câu cuối cùng, của bài Bramaràstaka, do thi sĩ người Ấn, 
Samkaràcàrya, sáng tác bằng chữ Sanskrit. Thi sĩ được xem là 
người đồng thời với nhà thơ trứ danh nhất của xứ Ấn Độ, 
Kàlidàsa. 


